
TẠ THANH SƠN 

TS. NGUYỄN NGỌC HÀ - TS. THÁI THÀNH VINH 
TS. PHẠM ĐỨC MINH - ThS. PHẠM THỊ MINH VIỆT 


I 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


pog 

Hfi NỘI 



TẠ THANH SƠN 

TS. NGUYỄN NGỌC HÀ - TS. THÁI THÀNH VINH 
TS. PHẠM ĐỨC MINH - ThS. PHẠM THỊ MINH VIỆT 


207 

DÊ VÀ BÀI VĂN 7 

THCS 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



Các ern học sinh thAn mến, 

“207 đè và bài văn 7” là cuốn sách thứ hai vê Ngữ văn dành cho bạn đọc là 
các em học sinh Trung học cơ sở. 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình cải cách về môn ngữ văn của 
BỌ Giáo dục và Đào tạo. Các đé và bài văn bám sát bài học về Vãn học, Tiếng Việt 
và Tập làm văn mà các em được học tập hàng ngày, hàng tuần,... trong năm học. 

Mỏi bài thường gồm có 3 phần: Đề luyện tập, Bùi vân tự luận, Bài đọc tham khảo. 

Các đề và bài văn tự luận được chọn lọc, sắp xếp theo hệ thống trên tinh thần 
được mở rộng và nâng cao dần. Các kiến thức về Văn học, Tiếng Việt và Tập làm 
vãn được thể hiện cụ thể và tường minh qua các bài văn tự luận và bài đọc tham khảo. 

Cách dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, bố cục, đặc biệt là lời văn diễn đạt đã được 
coi trọng, phù hợp với cách hiểu, cách cảm, cách nghĩ và cách nói, cách viết của 
học sinh Trung học cơ sở. 

Cuiốn sách “2Ớ7 đề và bài văn 7” là tài liệu đáng tin cậy phục vụ việc tự học 
và tự đọc đối với các em trong quá trình học tập và ôn tập để vươn lên học khá, học 
giỏi môn Ngữ văn. 

Việc rèn 'luyện chữ viết sao cho đẹp và đúng chính tả, coi trọng việc học 
thược lòng, biết vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp: đọc - hiểu, đọc - 
cảm thụ, đọc vận dụng, đó là những yêu cầu, những thói quen mà các em cần rèn 
luyện, tập dượt nâng dần lên thành kĩ năng, để tạo tiềm năng, tiềm lực vươn lên học 
khá, học giỏi mổn Ngữ văn. 

Mỏi bài văn chọn lọc cần đọc kĩ hai, ba lần để học tập cách viết, cách diễn 
đạt. Tối kị việc mở sách ra sao chép. Vân ôn võ luyện vẫn là bài học quý báu cho kẻ 
sĩ xura nay mà các em cần ghi nhớ và thực hiện thành một thói quen đẹp trong quá 
trình học tập. Phần thứ ba của cuốn sách gồm những bài tập làm văn thường kì, bài 
kiểm tra cuối học kì I, kiểm tra cuối năm học. Các em cần đọc tham khảo thật kĩ 
trước khi đến lớp để chủ động và làm bài cho tốt. 

Hi vọng cuốn sách “2Ớ7 đề và bài văn 7” sẽ trở thành người bạn nhỏ thân 
thiết đối với các em học sinh yêu quý gần xa trên mọi miền đất nước. 

Chúc các em vươn lên học khá và học giỏi môn Ngữ văn; học khá và học giỏi 
toàn diệni để vươn lên phía trước. 

Nhóm Văn học Thuận Hoá 
Chỏ biên 
Tạ Thanh Sơn 


3 



Phần thứ nhất 
HỌC KÌ I 


Bài số 1 

CỔNG TRƯỜNG MỞ RA 

Lý Lan 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1: Nêu xuất xứ và chủ đề bài “Cổng trường mở ra”, 

Để số2: Phân tích tâm trạng và ý nghĩ của người mẹ được thể hiện trong bài 
“Cổng trường mỏ ra” của Lý Lan. 

Đê số 3: Hình ảnh đứa con thơ được nói đến trong bài “Cổng trường mở ra” 
của Lý Lan. 

Đề số4: Cảm nhận của em về bài “cổng trường mở ra” của Lý Lan. 

II. Bài văn tự luận 

Để sỏ 1 

“Cổng trường mở ra” là bài báo của Lý Lan in trên báo “Yêu trẻ ”, số 166, 
thành phố Hồ Chí Minh, 1.9.2000. 

Vấn bản này đã thể hiện một cách xúc động tấm lòng yêu thương, tình cảm 
thiết tha, sâu nặng và niểm tin yêu bao la cùa người mẹ hiền đối với đứa con, đồng 
thời nói lên vai trò to lớn của nhà trường đối với tuổi thơ, đối với mỗi con người. 
Tác giả đã chỉ I*õ ngày khai trường để vào học lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm 
nhất trong tâm hồn mỗi con người, mở ra một chân trời mới đối với tuổi thơ. 

Để số 2 

Đôm trước ngày khai trường của đứa con vào học lóp Một, mẹ không ngủ 
được, mẹ ngắm nhìn đứa con đang nằm ngủ ngon lành “gương mật thanh thoát... tựa 
nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoáng chúm lại như đang mút kẹo”. 

Quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới... đã sẵn sàng, con “háo 
hức ", con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường,... vì thế khi con đã lên 
giường mà “không sao nằm yên được”. Sau khi ru con ngủ, mẹ “không biết làm gì nữa”. 
Mọí thứ đồ chơi của con bày ra, con đã giúp mẹ thu dọn từ chiều, làm rất “hăng hái” 
sau khi nghe mẹ nói: “Ngày mai đi học, con là cậu học sinh lớp Một rồi”. 

Lên giường, mẹ vẫn “trằn trọc”. Mẹ “không lo lắng” vể sự bỡ ngỡ của con. 
Lên ba, con đã đi học rồi. Trước ngày khai giảng, con đã làm quen với bạn mới, 
thầy cô giáo mới... Mẹ không ngủ được vì mẹ nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ của mẹ k 
bà Iìgoại đưa mẹ đi học. Mẹ “nôn nao, hồi hộp” khi đến gần trường; mẹ “hốt hoản 
khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng... 

Lý Lan đã diễn tả một cách chân thực và cảm động về nỗi thao thức của 
người mẹ trẻ trong đêm trước ngày khai trường đứa con thơ vào lớp Một. Mẹ 


5 





thương con; tuổi thơ cáp sách đến trường của mẹ rất đẹp và sâu sắc. nên người rnẹ 
trẻ mới có tâm trạng thao thức và nỗi xúc động như thế. 

Rồi cảm xúc của người mẹ trôi theo thời gian và không gian..., mẹ nghĩ về 
ngày khai trường ở nước Nhật “là ngày lễ của xã hội”... Lý Lan rất tinh tế khi thể 
hiện ước mơ mang tính nhân văn của người mẹ Việt Nam đối với những chính sách 
về giáo dục. 

Đêm về khuya, nhưng người mẹ vẫn “không ngủ được”. Mẹ nghĩ đến ngày 
mai sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay ra mà nói: 
“Đi ải con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, hước qua cánh cổng trường là 
một thế giới kỳ diệu sẽ mỏ ra”. 

Cử chỉ của người mẹ rất đẹp vừa nâng đỡ, dìu dắt, vừa tung cánh con bay lên 
bầu trời cao rộng. Rất yêu thương và tin tưởng, hy vọng. Câu nói của mẹ đã khích lệ 
đứa con thơ bước vào con đường văn hoá, đua tranh với bạn bè trong một thê giới kì 
diệu đã và đang mở ra... 

Còn đường của tuổi thơ là con đường đi học, đó cũng là con đường hạnh phúc. 

Đề sỏ 3 

Bài “Cổng trường mở ra” của Lý Lan nói lên tâm trạng và ý nghĩ của người mẹ 
hiển trong đêm trước ngày khai trường đưa con vào học lóp Một. Phần đáu bài văn 
là hình ảnh đứa con thơ qua cái nhìn yêu thương trìu mến của mẹ hiền. 

Sau khi buồng mùng, ém góc cẩn thận, đắp mền cho con ngủ, người mẹ sổng 
trong tâm trạng “ không ngủ được”. Đó là tâm trạng xao xuyến, bâng khuâng của 
người mẹ hiền. Mẹ nhìn con ngủ, đứa con trai bé bỏng yêu thương của mẹ. Gương 
mặt, tư thế nằm ngủ, đôi môi cùa đứa con thơ thạt dễ thương. Mẹ bâng khuâng Suy 
nghĩ vẩn vơ nhìn con ngủ say, ngủ ngon: “Gương mặt thanh thoát của con tựa 
nghiêng trên gối mềm, đôi mối hé mở và thình thoảng chúm lại như đang mút kẹo”. 

Đứa con của mẹ là một “đứa trẻ nhạy cảm”. Cũng như đêm trước ngày sắp 
đi chơi xa, đêm nay cũng vậy, “ro/? lại háo hức đến nỗi lên giường mà không Sao 
nằm yên được”. Bé “ háo hức” vì tâm hồn bé “ nhạy cảm”, dễ xúc động nhưng bé Ihơ 
ngây và hồn nhiên nên “ trong lòng không cố mối bận tâm nào khác ngoài chuyện 
ngày mai thức dậy chơ kịp giờ*'. Đứa con thơ của mẹ sao khồng “háo hức ” được? 
Quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đã “sẵn sàng”. Mẹ 
đã thấy được sự “cảm nhận” của con về ngày khai trường, một bước phát triển títm 
hồn của đứa con thơ. 

Trước đây, đêm nào mẹ cũng phải thu dọn các thứ đồ chơi, những chiếc xe 
thiết giáp, chú rô bốt, đoàn quân thú dàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử - 
Khủng Long..., mà ngày nào con cũng bày ra. Nhưng hôm nay, con đã giúp mẹ 
“hăng hái tranh với mẹ” dọn dẹp đồ chơi ngay từ chiều. Con cảm thấy mình đã “lớn”, 
nhất là sau khi nghe mẹ nói: “ Ngày mai di học, con là cậu học sinh lớp Một rồi”. 

“Mẹ tin là con sẽ không hỡ ngỡ trong ngày đầu năm học” vì chú bé dã được 
chuẩn bị một cách chu đáo. Trường học chẳng còn xa lạ nữa, vì lên ba tuổi, em đã 
vào lớp Mẫu giáo, đã biết thế nào là trường, lóp, thầy, bạn. Vả lại, trước ngày khai 
trường, chú bé đã được “làm quen với hạn hè và cô giáo mới, đã tập xếp hùng, tập 
đi, tập đứng”, đã được chuẩn bị cho buổi lể khai trường long trọng này. 


6 



Nnư cuốn vở mới, cuộc đời em bé đã bắt đầu từ trang vở mới trong trắng, 
tinh khói. Em bé háo hức, hồn nhiên, “ lớn lên” chững chạc lên trước ngày khai 
trường, trở thành cậu học sinh lớp Một. 

Qia hình ảnh chú bé trong bài “ cổng trường mở ra ”, ta càng cảm thấy sâu 
sắc vé tai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc của tuổi thơ là được cắp sách tới trường. 
Hạnh plúc của ông bà, cha mẹ là được đưa cháu, đưa con tới trường học tập. Người 
mẹ trẻ cược nói tới trong bài “ cổng trường mở ra” đang sống trong những giây 
phút lìạplì phúc nhất của cuộc đời vì “ một thế giới kì diệu sẽ mở ra trong tâm hổn 
đứa con thơ yêu dấu”. 


Đề số 4 

Xổng trường mở ra" thuộc loại văn bản biểu cảm, tác giả viết theo dòng 
chảy cảm xúc của lòng mẹ đối với con thơ (lên 7 tuổi) qua độc thoại nội tâm của 
người mẹ hiền. Thời gian nghệ thuật là đêm trước ngày khai trường của đứa con vào 
học lớp Một. 

“lĩgày mai con vào lớp Một ”, con đã “lớn lên" nhiều lắm. Mọi thứ đồ chơi 
nhơ chiếc xe thiết giáp, những chú rô-bốt nhựa, đoàn quân thú,... trước đây con 
thường Dày ra khắp nơi trong nhà, nhưng chiều nay, con đã giúp mẹ, “hăng hái 
tranh vé mẹ dọn dẹp đồ chơi" sau khi nghe mẹ nói: “Ngày mai ải học, con là cậu 
học si ni lớp Một rồi". Cậu con trai lên 7 đã “lớn lên" về mặt tâm hồn qua tiếng nói 
yêu thương và lời khích lệ của mẹ hiền. Đêm nay, tuy con “háo hức" như trước đây 
Êã vào dên trước ngày sắp đi chơi xa", con cũng ý thức được “ngày mai thức dậy cho 
kịp giờ" nhưng rồi con đã nằm ngủ một cách ngon lành “dể dang như uống một li 
sữa, ăn một cái kẹo". Mẹ hiền âu yếm nhìn con thơ nằm ngủ với bao xúc động và 
tràn ng(p thương yêu: “Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trẽn gdi mém, 
đôì môihé mở và thỉnh thoảng chúm lại như dang mút kẹo". Có thê noi dó là những 
giây phú hạnh phúc nhất của người mẹ, hạnh phúc của tình mẫu tử. 

T ong lúc con nằm ngủ ngon lành thì người mẹ lại “không ngủ được". Suốt 
ngíty mc “không tập trung dược vào việc gì cư". Tối đến, sau khi buông mùng ém góc, 
đắp mềr cho con nằm ngủ, rồi người mẹ “hổng không biết làm gì nữa”. Đó là cảm xúc 
nôn nao hổi hộp, xao xuyến. Khi đã lên giường nằm, người mẹ vẫn “trần trọc". Trần 
trọc klưng phải vì mẹ lo lắng. “Mẹ tin là con sẽ không hỡ ngỡ trong ngay đau nảếV- 
lìỌí " vì Da năm về trước, hồi mới lên ba, con đã vào lóp mẫu giáo giò đây tuần lể 
trước nịày khai giảng, “con đã làm quen với hạn hè và cò giáo mới, đa tạp xep hàng, 
tập dì, tìp dứng để chuẩn hi cho buổi lễ khai trường long trọng này". 

“idẹ tin đứa con của mẹ... lớn rồi". Sự chuẩn bị cho con truóc ngày khai 
trường, mẹ đã “chuẩn bị rất chu đáo". Chẳng còn điểu gì lo lãng nữa, nhưng mẹ 
“vần kh)ng ngủ dược". Mẹ xúc động nhớ lại bao ký niệm sâu sắc thời ấu thơ của 
mẹ. Tiẽig đọc bài trầm bổng của mẹ, của các bạn nhỏ ngày xưa, đêm nay lại vafìg 
lên bén tai mẹ: “Hằng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm lấy hàn tay tôi, 
dẫn đi rên con đường làng dài và hẹp"... Mẹ lại muốn “khắc sâu... ghi vào lòng 
con” về cái ngày : “hôm nay tôi đi học”. Với mẹ, ấn tượng vể ngày khai trường đầu 
tiên ấy ‘rất sâu đậm”. Mẹ nhớ mãi “sự nôn nao, hồi hộp” khi cùng bà ngoại đi tới 


7 



gần ngôi trường, “nỗi chơi vơi hốt hoảng" khi cổng trường đóng lại, mà bà ngoai 
đứng ngoài cánh cổng... 

Lý Lan đã rất “sống" với kí niệm tuổi thơ về ngày khai trường đầu tiên khi 
vào lớp Một. Nhớ bà ngoại, tình thương con, nỗi niềm ve thời thơ ấu,... những c;ím 
xúc mãnh liệt ấy, thiết tha ấy cứ “rạo rực", cứ “húng khuâng", cứ “xao xuyến mãi 
trong lòng. Tâm trạng đẹp ấy vể tình mẫu - tử được tác giả diễn tả một cách nhe 
nhàng, tinh tế mà thấm thìa. 

Phần tiếp theo, Lý Lan lại chuyển qua một nét suy tư của người mẹ về ngày 
khai trường ở Nhật “là ngày lễ của toàn xã hội". Người lớn nghỉ việc để đưa con đến 
trường, các quan chức vào buổi sáng đều chia nhau đi dự lễ khai giảng ở khắp các 
trường lớn nhỏ; đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Ở Nhật, giáo 
dục là quan trọng hàng đầu, các quan chức Nhà nước bằng hành động muốn cam kết 
răng “không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai". Chính 
sách về giáo dục được Nhà nước “điêu chỉnh kịp thời", vì ai cũng cảm thấy sâu sắc 
rằng “mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến củ một thế hệ mai sau, và sai lâm 
một li có thê đưa thê hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này", ở đây, sự suy nghĩ miên 
man của người mẹ về ngày khai trường ở Nhật... đcã thể hiện ước mơ của người mẹ 
muốn đứa con yêu của mình được hưởng một nền giáo dục tiến bộ nhất, các trẻ em 
được chăm sóc giáo dục với tất cả tình thương của xã hội và đất nước. 

Phần cuối, Lý Lan nói lên tâm trạng và ý nghĩ về ngày mai của mẹ. Ngày 
mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường. Mẹ cầm tay 
con và dăt qua cánh cổng, rồi buông tay ra... Cử chỉ ấy vừa yêu thương, chàm sóc, 
vừa tin cậy, tin tưởng. 

“Đi đi con, hãy can đảm lên, thể giới này là của con, hước qua cánh cổng trường 
là một thế giới kì diệu sẽ mỏ ra”. Đây là câu văn hay nhất trong bài “cổng trường mỏ 
ra". Mẹ tin tưởng và khích lệ con “can đảm lên” đì lên phía trước cùng bạn bò lứa tuổi. 
Như con chim non ra ràng, ròi tổ chuyền cành sẽ tung cánh bay vào bầu trời bao la. đứa 
con của mẹ cũng vậy, “hước qua cánh cổng trường la một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Từ 
mái ấm gia đình, tuổi thơ được cắp sách đi học, đến với mái trường thân yêu. Lớp học 
mới, trường mới, bạn bè mới, thầy giáo mới, cô giáo mới. Tuổi thơ được học hành, 
được chăm sóc giáo dục sẽ từng ngày “lớn lên”, mở mang trí tuệ, trưởng thành về nhân 
cách, học vấn, bước dần vào đời. Trường học là thế giới kì diệu tuổi thơ. Mọi nhân tài 
xưa nay, hầu hết được vun trổng trong thế giới kì diệu đó. 

Con vào lớp Một, với mẹ, đứa con khác nào một người chiến sĩ can đảm lẻn 
đường ra trận. Tinh thương con gắn liền với niềm hi vọng bao la của mẹ hiền với 
đứa con thơ. Vì thế, chúng ta phải phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi... 

Tóm lại, bài “Cổng trường mở ra” đã chỉ rõ ngày khai trường để vào học lớp Mọt 
là ngày có dấu ấh sâu đậm nhất trong tâm hồn tuổi thơ, trong tâm hồn mỗi con ngươi. 
Qua việc diễn tả biến thái tâm trạng “không ngủ dược”, Lý Lan đã thể hiện một cách 
xúc động tình mẹ thương con, niềm hi vọng về tương lai học hành tốt đẹp của con. 

Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình và Tổ quốc, vì thế 
chúng ta phải ý thức một cách sâu sắc rằng: “Bước qua cánh cổng trường là một thế 
giới kì diệu sẽ mở ra”. Thế giới kì diệu ấy là cả một chân trời văn hóa, khoa học bao 
la... 


8 



III. Bài đọc tham khảo 


Bài thứ nhát 

... “Con hãy tưởng tượng sô học sinh đông như kiến của hùng trăm dân tộc 
khác nhau ấy, hãy tưởng tượng cái phong trào cực kì rộng lớn mù họ tham gia, và 
con hãy tự nhủ rang: Nếu phong trào ấy mù ngừng, thì nhân loại sẽ chìm đắm trỏ 
lại trong cảnh dã man; phong trào ấy kì sự tiến hộ, lù niềm hi vọng, là vinh quang 
của thế giới!”. 

"Hãy can đảm lẻn con, người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy! Sách vỏ 
là vũ khí của con, IỚỊ? học lù dơn vị của con, trận địa là cả hoàn cầu, và chiến 
thắng là nền van minh của nhân loai! Ôi, không bao giờ con là người lính nhát gan, 
En-ri cô của hố ạ. 

Bỡ của con ” 


(Trích "Những tấm lòng cao cả” 
- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) 

Bàịthứ hại 


Đưa con đi học 


Hôm qua trời thu trong 
Ba dưa con đi học 
Con vào lớp vỡ lòng 
Ba mừng không ngủ được 


Hai ha con cùng di 
Cũng con dường quen cũ 
Nhưng ha thấy có gì 
Không còn như trước nữa 


Nhớ hồi còn mẫu giáo 
Con cứ đòi ỏ nhà 
Bắt di học con khóc 
Níu rách cả quần ha 

Bây giờ con đã lo 
Xin háo học vở mới 
Dận ha thức đúng giờ 
Áo quần xếp dưới gối 


Trời mùa thu rất xanh 
Nước mùa thu óng ả 
Trường con mới quét vôi 
Cửa sơn màu xanh lá 

Đến cổng trường e ngại 
Con cứ giục ha về 
Con vào không ngoái lại 
Ba bỡ ngỡ nhìn theo 

Tế Hanh 


Bài thứ ba 

“Cổng trường mở ra” - Tình mẹ dạt dào, sâu nặng... 

Bài làm 

“Cổng trường mỏ ra” là một bài bút kí ghi lại tâm trạng của một người mẹ 
trong đôm chuẩn bị cho con trước ngày khai trường để vào lớp Một. Không có sự 
kiện, khồng có cốt truyện, nhưng văn bản này vẫn hấp dẫn chúng ta, bởi vì từng câu 
vãn, từng dòng chữ dạt dàto biết bao nỗi niềm tâm sự của một người mẹ rất mực 
thương yêu con, không nguôi nghĩ tới trách nhiệm của mình đối với những đứa con 
bé bỏng. Đứa con trong bà i văn là một cậu bé chuẩn bị vào lớp Một. Còn chúng ta, 
những học sinh lớp 7, đã CỊua lớp Một từ lâu rồi. Vậy mà khi đọc bài văn “Cổng 
trường mà ra”, lòng ta vẫn rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến, cứ như 
đang được niột chiếc máy thời gian dẫn về những ngày ấu thơ đẹp đẽ... 


9 



Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con rất khác 
nhau. Hình ánh cậu học sinh lớp Một dược miêu tả ở phần đầu bài vàn thạt ngây 
thơ, đáng yêu quá. Gương mặt cậu thanh thoát, tựa nghiêng trên gối mềm, dôi môi 
hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. Ngày mai khai trường, ngày mai 
được đi học, được vào lóp Một. Vậy mà đêm nay cậu bé vẫn ngủ một cách thanh 
thản, bởi vì cậu đã được mẹ giúp chuẩn bị mọi việc, mọi thứ sẩn sàng. Cũng có 
niêm háo hức như trưóc những chuyến đi xa, nhưng giờ đây trong lòng cậu bé 
không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Như 
vậy, trong cái đêm trước ngày khai trường, tâm hổn đứa con, cậu học sinh lớp Một 
ấy thật là thanh thản, nhẹ nhàng, hồn nhiên, vô tư... Biết đâu, trong đêm nay, cậu bé 
sẽ mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ về gia đình hạnh phúc, về cuộc đời tươi sáng. 

Đứa con, cậu học sinh lóp Một ấy và tất cả chúng ta, những học sinh Tiểu 
học, Trung học sơ sở... có được những giây phút thanh thản, vô tư để mơ những 
giấc mơ đẹp là nhờ đâu? Phải chăng, trước hết là nhờ tình thương yêu, sự chầm sóc 
dạy dô của người mẹ. Nhà văn Lý Lan, chắc cũng là một người mẹ, đã ghi lại biết 
bao suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của một người mẹ như thế trong đêm chuẩn bị 
cho con vào lóp Một. Mọi việc chuẩn bị đã xong, mẹ tự bảo mình cũng nên đi ngủ 
sớm. Nhưng lên giường năm, mẹ cứ “trần trọc" mãi. Nhà văn đã dùng một động từ 
ghép đẳng lập đúng chỗ - trằn trọc. ‘Trằn trọc là trở mình luôn, cô ngủ mà không 
ngủ được vì có nhiều điều phải lo nghĩ”. Người mẹ ấy đã lo nghĩ những điểu gì? 

Trước hết, người mẹ tin ở con, tin ở mình. “Mẹ tin là con sẽ không bỡ ngỡ... Mẹ 
tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con...". Điệp ngữ 
“mẹ tin" được nhắc lại ba lần vang vọng trong tâm hổn người mẹ, chứng tỏ người rnẹ 
đã yên lòng, không phải lo lắng gì về con, về mình. Nhưng, “vẫn không ngủ được", 
vẫn “trằn trọc". Bởi vì trong lòng người mẹ trào lên bao hồi tưởng đẹp đẽ, bao suy 
nghĩ lắng sâu. Do đó, sau những niềm tin, người mẹ nhớ lại những kỉ niệm xa xita, 
ngày còn thơ ấu, ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Bên tai người mẹ bồng vang lên 
tiếng đọc bài trầm bổng: “Hàng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay 
tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp". Trong đoạn vãn này xuất hiện hai từ ghép 
đẳng lập thật đặc sắc. Từ “trầm bổng" tã âm thanh tiếng đọc bài khi thấp, khi cao, nhẹ 
nhàng, vang xa mãi khống dứt. Từ “âu yếm" biểu hiện tình thương yêu, trìu mến, sự 
chăm sóc dịu dàng của người mẹ đối với đứa con. Thế là từ một tiếng đọc bài trầm 
bổng, trong cuốn sách gịáo khoạ xưa, ùa dậy những ấn tượng khắc sâu mãi trong lòng 
người mẹ về cái ngày “hôm nay tôi di học". “Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng 
bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, 
bà ngoại dứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước 
vào". Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi mở đẩu cuộc đời cắp sách mà cô học trò nhỏ 
bé - tuổi thơ của người mẹ ngày nay - trải qua bao nhiêu tâm trạng. Nào là nôn nao, 
hồi hộp, nào là chơi vơi, hốt hoảng... Bên cạnh những từ ghép đẳng lập biểu hiện tâm 
trạng nhân vật, nhà văn đã dùng những từ ghcp chính phụ để miêu tả sự vật và con 
người khá rõ nét như: bà ngoại, ngôi trường, cổng trường, cánh cổng. Ngôn ngữ vtln 
chương và nội dung, ý nghĩa hài hoà với nhau khiến người đọc dề hiểu và thích thú. 
Trở lại với tâm trạng cùa người mẹ trong bài văn, chúng ta hiểu rằng, người mẹ ấy 
nhớ những kỉ niệm xưa, không chỉ để được sống lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình mà còn 
muốn “nhẹ nhàng cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày nào 
đó trong dời khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc buâng khuâng , xao 


10 



xuyến”. Điều đó có nghĩa là người mẹ muốn truyền cho cậu học sinh lớp Một kia 
những cung bậc tâm trạng đẹp đẽ của cuộc đời, những người được cắp sách đến 
trường trong ngày đầu vào lớp Một... 

Sau những hồi tưởng và mong ước, người mẹ ấy mở rộng ý nghĩ, liên tưởng 
tới một nét văn hoá rất đẹp của nước Nhật. “Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường 
là ngày lể của toàn xã hội... không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ 
trẻ cho tương lai... Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến 
cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm 
sau này ...” Nghĩ về chuyện của thế giới, để hiểu rõ và ghi nhớ trách nhiệm vinh 
quang và năng nể của chính bản thân mình đối với việc chăm lo, giáo dục con cái, 
nói riêng và cả thế hệ trẻ của đất nước mình nói chung. Tấm lòng người mẹ ấy đẹp 
đẽ, cao cả biết bao. Ý tưởng này của nhà vãn Lý Lan sâu sắc và nhân văn biết bao! 

Toàn bộ bài văn là tiếng nói nội tâm của nhân vật người mẹ. Người mẹ không 
trực tiếp nói với con hoặc với ai cả. Người mẹ nhìn con ngủ, như tâm sự với con, 
nhưng thực ra là đang nói với chính mình, đang tự ồn lại kỉ niệm của chính mình. 
Cách viết này làm nổi bật được tâm trạng, ý nghĩ, tình cảm của nhân vật, cũng 
chính là của tác giả. Nói khác đi đây là một kiểu văn chương trữ tình, có tác dụng 
truyền cảm mạnh mẽ. Nhân vật người mẹ trong bài văn cứ thủ thỉ tâm tình tự nói 
với mình, theo kiểu “một mình mình biết, một mình mình hay". Nhà văn cũng vậy, 
không có răn bảo ai bằng những lời khô cứng mà hoá thân vào nhân vật để tâm sự 
với bạn đọc, rất nhẹ nhàng, rất tinh tế mà vô cùng thấm thìa, làm lay động ý nghĩ và 
tình cảm người đọc. 

Trỏ lại, với người mẹ trong bài văn, ta hãy lắng nghe lời cuối cùng của mẹ: 
“Bước qua cánh cổng tníờng là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Đã qua thời lớp Một, 
bây giờ là học sinh lớp 7 chúng ta hiểu rằng: “Một thế giới kì diệu" mà nhà trường 
đã mở ra cho chúng ta là bao điều, rộng lớn vể tri thứ văn hoá, tri thức cuộc sống, 
dạy dỗ bồi đắp cho chúng ta bao nhiêu tư tưởng, tình cảm đẹp vé đạo lí làm người, 
tình bạn, tình thầy trò, tấm lòng yêu thương con người, ý chí, nghị lực, tính thật thà, 
lòng dung cảm... để không ngừng vươn lên, để phát triển nghị lực, phẩm chất toàn 
diện của con người, chuẩn bị cho ngày mai. Bước qua cánh cổng trường chính là một 
tuổi thơ bé bỏng nhiều khờ dại để từng bước, từng bước lớn lên, lớn lên, xứng đáng 
con ngoan, trò giỏi và công dân tốt sau này... 

Vậy đấy, đọc bài “Cổng trường mở ra" trí tuệ và tâm hổn của những học sinh 
lớp 7 chúng ta được mở rộng, hiểu biết và rung cảm biết bao điều quý giá. Chúng ta 
hiểu rằng: ‘Trong quãng dời đi học, hầu như ai cũng trải qua ngày khai trường đâu 
tiên". Nhưng ít ai để ý xem trong đêm trước ngày khai trường, mẹ mình đã làm gì và 
nghĩ gì? Đọc bài văn này, ta hiểu và thấm thìa tấm lòng thương yêu, tình cảm sâu 
nặng của mẹ đối với ta và vai trò lớn của nhà trường đối với cuộc sống mỗi con 
người. Cổng trường mở rộng bao nhiêu, tình mẹ dạt dào sâu nặng bấy nhiêu. Mẹ cha, 
gia đình, tháy cô, bạn bè, trường lớp luôn luôn hài hoà gắn bó với nhau, để đưa chúng 
ta vào một thế giới tuổi trẻ kì diệu, vồ cùng đẹp đẽ, cao cả và... không ít những gian 
truân. Hãy can đảm lên, người lính nhỏ của đạo quân... sách vở là vũ khí, lớp học là 
đon vị, trận địa là hoàn cầu và chiến thắng là nền văn minh nhân loại... 

Vũ Dương Quỹ 
(Bình giảng Văn 7) 


11 



Bài sô 2 


MẸ TÔI 

Thứ năm, ngày 10 - 11 

Ét-môn-đô đơ A-mi-xi 

I. Đề luyện tập 

Đề sô 1: Nêu xuất xứ và nội dung bức thư của bố. 

Đề sô'2: Hình ảnh người mẹ hiển được bố của En-ri-cô nhắc đến trong bức 
thư qua bài “Mẹ tôi”. 

QỂJÔ 3: Đọc bài “Mẹ tôi”, chúng ta thấy bố của En-ri-cô rất yéu thương con, 
nhưng cũng rất nghiêm khắc trước những lỗi lầm của con. Hãy phân tích và chứng minh. ’ 

II. Bài văn tự luận 

Đề sỏ 1 

Xuất xứ: 

Ét-môn-đô đơ A-mi-xi (1846-1908) là nhà văn Ý. Tác phẩm "Những tâm 
lòng cao cả” của ông là đặc sắc nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

- “Những tấm lòng cao cả” là cuốn nhật kí của chú bé En-ri-cô 11 tuổi đang 
học .lớp Ba. Trong đó, En-ri-cô đã chép lại 6 bức thư của bố và 3 bức thư của mẹ gửi 
cho con. 

- “Mẹ tôi” là bức thứ 2 bố gửi cho En-ri-cô. 

Nội dung: 

Qua bức thư, bố nghiêm khắc phê phán hành vi vô lễ của En-ri-cô đối với 
mẹ, chỉ cho con thấy công ơn to lớn và tình thương bao la của mẹ hiển, khuyên co n 
phải thành khẩn xin lỗi mẹ. 

Để sỏ 2 

Phần hay nhất, cảm động nhất trong bức thư là người bố nói với con về hình 
ảnh thương yêu, về đức hi sinh Câỡ eẩ và tình thương mênh mông của người mẹ hiển. 

Bô nhắc lại một kỉ niệm không bao giờ có thê quên là cách đây mấy năm, 
En-n-cô bị ốm nặng, mẹ đã “thức suốt đèm" săn sóc con, “cúi mình trên chiếc nôi 
trông chừng hơi thỏ hổn hển của con". Người mẹ lo âu, đau đớn “quân quại vì nồi 
sợ, khóc nức nỏ khi nghĩ rằng cố thể mất con". 

Cổ ngữ có câu: “Mầu tử tình thâm". Tình mẹ thương con là mênh mông bao 
la. Mẹ có thê hi sinh tất cả vì con. “Đứa con là hạt máu cắt dôi của mẹ" (tục ngữ). 
Con mà lại xúc phạm đên mẹ là vô đạo, vì “Người mẹ sẵn sảng bỏ hết một năm 
hạnh phúc để tránh cho con một giờ dau đớn". Một năm so với một giờ đã có đứa 
con nào tính được, nghĩ đến? Người mẹ có quản gì vất vả, chịu khổ sở đói rét "đi ăn 
xin dê nuôi con . To lớn hơn, vĩ đại hơn là người mẹ “có thể hi sinh tính mạng dể cứu 
sống con”. Công cha nghĩa mẹ thật vô cùng sâu nặng: 


12 




“Công cha như núi ngất Trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài hiển Đỏng” 

hay 

“ơn cha nặng lắm ai ơi! 

Nghĩa mẹ hằng Trời chín tháng cưu mang” 

(Ca dao) 

Cảm động nhất là khi bố chỉ cho con thấy nỗi bất hạnh “buồn thảm nhất” của 
một đời người là “ngày mà con mất mẹ”. Mồ côi mẹ là nỗi đau khổ nhất của tuổi 
thơ. Cho dù khi đã lớn khôn, trưởng thành, dũng cảm,... đứa con vẫn không bao giờ 
tìm lại được bóng dáng yêu thương của mẹ hiền. Một tiếng nói dịu hiển của mẹ. 
Một cử chỉ thân thương của mẹ “được mẹ dang tay ra đón vào lòng”. Nỗi cồ đơn 
của đứa con (dù lớn khôn, khỏe mạnh) không thể nào kể xiết, vì thiếu tình thương 
ấp ủ của mẹ hiền, “con sẽ vần tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối 
và không được chỏ che”. Lúc ấy, “con sẽ cay đắng ...” “con sẽ không thể sống thanh 
thản”, “con sẽ không một phút nào yên tĩnh”, vì lương tâm cắn rút, con nhớ lại 
“những lúc dã làm cho mẹ đau lòng”, “dã làm cho mẹ buồn phiền”. Lúc ấy dù có 
“hối hận”, dù con có “cầu xin linh hồn mẹ tha thứ” thì cũng chỉ vô ích mà thôi, vì 
mẹ đã mất từ lâu rồi. Một nổi đau ghê gớm là thời gian năm tháng sẽ không bao giờ 
làm nguôi quên những hình ảnh, những kỉ niệm vui, buồn về người mẹ hiền yêu 
quý, “lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh”. Và lúc ấy, “hình ảnh dịu 
dàng và hiển hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như hi khổ hình”'. 

“Mẹ hiền như chuối ha hương - Như xôi nếp mật, như đường mía lau”. Đó là ca 
dao của nhân dân ta. Ở đây, từ hình ảnh người mẹ hiển trong tâm hồn đứa con, người 
bô đã viết một câu thật hay nói về lòng hiếu thảo, về đạo làm con; lời khuyên con 
càng trở nên sâu xa, thấm thìa: ‘Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm 
thiêng liêng hơn cả”. Bởi lẽ, lòng hiếu thảo là cái gốc của dạo làm người; những kẻ 
bất hiếu “thật đủng xấu hổ và nhục nhã" vì đã “chà đạp lên tình yêu dó”. 

Qua bức thư của người bố gửi En-ri-cô, ta thấy lời giáo huấn không hề khô 
khan mà vồ cùng xúc động, chứa chan tình phụ - tử, tình mẫu - tử. Bố vừa giận vừa 
thương con; bố đã dạy con bài học vể lòng hiếu thảo, biết kính trọng và biết ơn cha 
mẹ. Lòng mẹ bao la và mênh mông. Con không được vô lễ, không được vong ân bội 
nghĩa với mẹ cha. ơiúng ta cảm thấy mình “lớn lên” cùng trang nhật kí của En-ri-cô. 

Tóm lại, bài “Mẹ tôi” là một bài ca tuyệt đẹp của “Những tấm lòng cao cả”. E. 
A-mi-xi đã để lại trong lòng ta hình ảnh cao đẹp thân thương của người mẹ hiền, đã 
giáo dục chúng ta bài học hiếu thảo của đạo làm con. 

Đẻ sỏ 3 

Qua bức thư, ta thấy ông bố rất thương yêu con, cậu con trai bé nhỏ của 
mình. Giọng nói trìu mến, yêu thương: “En-ri-cô của hố ạ!”, “Hãy nghĩ xem En-ri-cô 
à /”, “Hãy nghĩ kĩ điều này, En-ri-cô ạ”, “En-ri-cô này! Con hãy nhớ rằng...”; hoặc 
“Bố rất yêu con, En-ri-cô ạ, con là niêm hi vọng tha thiết nhất của đời hố...". Nhắc 
lại tên con nhiều lần, kèm theo các từ: “ạ!'\ “này”, “rằng", giọng bố trở nên tâm tình, 
thủ thỉ, tha thiết; lời giáo huấn cứ thấm sâu vào tâm hồn con, làm cho En-ri-cô “xúc 
động vô cùng". 


13 



Tuy thượng yêu con hết mực, nhưng bố rất nghiêm khắc, kiên quyết. Bỏ' nói 
cho con biêt nôi đau đớn cay đắng của mình vì ‘/rước mút cô giáo, con dã thiêu lễ 
độ với mẹ , và "sự hỗn láo của con như một nhát dao dám vào rim hố vậy!". Dau 
đớn vì con hư! Tủi nhục vì bô mẹ có đứa con thiếu giáo dục! 

Bố nhắc con “không hao giờ dược tái phạm” về hành vi thiếu lễ độ với mẹ. Bố 
đã chỉ cho con thấy công ơn to lớn và tình thương bao la của mẹ đối với con, “rình 
yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả". Đó là cái gốc của 
đạo làm người, vì thế kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó, “thật đáng xấu hổ và 
nhục nhã”. 

Bô bắt con phải xin lỗi mẹ “không phải vì sợ hố, mà do sự thành khẩn trong 
lòng” nghĩa là do sự ăn năn hối hận, do lương tám cắn rứt? Bố khuyên con “hây cầu 
xin mẹ hôn con”, chiếc hôn tha thứ đứa con tội lỗi, chiếc hôn để “xóa đi cái dấu vết 
vong ân hội nghĩa trên trán con”. 

Cuối bức thư, thái độ của bố càng quyết liệt hơn. Yêu và ghét, còn và mất 
được bố nêu lên một cách kiên quyết. Tuy rất yêu con, coi con là "niềm hi vọng tha 
thiết nhất”, nhưng nếu con “hội hạc với mẹ” thì “thà rằng hô'không có con". Càng 
nghiêm khắc hơn nữa khi người bố viết: ‘Thôi, trong một thời gian con đừng hôn 
hố; hô' sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được”. Đối với con, thời gian 
là thử thách, con có sửa chữa được lỗi lầm đó không... 

Qua bức thư, ta thấy người bố rất nghiêm khắc trong việc giáo dục đạo đức 
cho con. Bố dạy con cách ăn nói phải lễ phép, phải biết kính trọng và ghi nhớ công 
ơn to lớn của bố mẹ và phải biết thành khẩn sửa chữa lỗi lầm. Bức thư viết cách 
chúng ta trên một thế kỉ của một người bố gửi cho con trong một gia đình nước Ý, 
thuộc nền văn hóa phương Tây, nhưng chúng ta (thuộc nền văn hoa phương Đông) 
vẫn cảm thấy gần gũi, thân thiết và xúc động. Bài học về lòng biết ơn và kính trọng 
bố mẹ được đặt ra một cách nghiêm túc. Con cái không nên, không được làm cho 
bố mẹ phải đau lòng, dù là một cử chỉ, một lời nói vô lễ. Vô lễ là bất hiếu. Bất hiếu, 
bất trung là tội lớn, xưa nay đều quan niệm thế. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhát 

Hãy giới thiệu một vài nét về nhà văn Ét-môn-đô đơ A-mi-xi 

Bùi làm 

Et-môn-đô đơ A-mi-xi (Edmondo De Amicis) là nhà hoạt động xã hội, nhà 
văn hóa, nhà văn lỗi lạc cùa nước Ý. Ông sinh, ngày 31-10-1846 ở Ô-nê-gli-a, xứ 
Li-gu-ri-a trên bờ biển tây bắc nước Ý, và mất ngày 12-3-1908, hưởng thọ 61 tuổi. 

Năm 1866, chưa đầy 20 tuổi, Đơ A-mi-xi đã là sĩ quan quân đội chiến dấu 
cho nên độc lập, thống nhất của đất nước. Hai năm sau chiến tranh kết thúc, ông rời 
quân ngũ đi du lịch tới nhiều nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Ma-rốc, Pháp, v.v... 

Năm 1891 Đơ A-mi-xi gia nhập đảng Xã hội Ý chiến đấu cho công bằng xã 
hội, vì hạnh phúc của nhân dân lao động. 


14 



Cuộc đời hoạt động xã hội và con đường văn chương đối với Đơ A-mi-xi chi 
là một. Độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tình thương và hạnh phúc của con người là 
lí tưởng và cảm hứng văn chương của ông, kết tinh thành một chủ nghĩa nhân văn 
lấp lánh. 

Đơ A-mi-xi để lại một sự nghiệp văn chương rất đáng tự hào, trên nhiểu thể loại. 

-* Về truyện có: “Cuộc dời của các chiến /7/A7/7 " (1868), “Những tấm lòng cao 
cả” (1886), ‘Trên đại dương”( 1889), “Cuốn truyện của một người thầy” (\S90), v.v... 

- Về du kí có: ‘Tây Ban Nha” (1873), “Hà Lan” (1874), “Ma Rốc” (1875), 
“Côh-ktan-ti-nô-pô-li” (1881), v.v... 

- Phê bình văn học: “Chán dung vân hào” (1881). 

- Luận văn chính trị - xã hội: ‘V ấn dề xã hội”, “Nội chiến”. 

Tên tuổi của Đơ A-mi-xi trở thành bất tử qua tác phẩm “Những tấm lòng cao 
cả”. Hơn một thế kỉ qua, trẻ em trên hành tinh đều được đọc và học “Những tấm 
lòng cao cả” của ông. 

Bài thứ hai 

Giới thiệu kháỉ quát tác phẩm “Những tấm lòng cao cả” 
của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi 
Bài làm 

Đơ A-mi-xi đặt tên cuốn truyện là ‘Tấm lòng” (tiếng Ý: Cuore), mà thế giới 
quen gọi là “Những tấm lòng cao cả”. Cuốn sách được xuất bản năm 1886, khi ông 
biícte vào tuổi 40. 

“Những tấm lòng cao cả” là cuốn nhật kí của cậu bé En-ri-cô người Ý 11 
tuổi, học Tiểu học. Chú ghi lại những bức thư của bố, mẹ, những truyện đọc hàng 
thánng, những kỷ niệm sâu sắc, cảm động về thầy giáo, cô giáo, bạn bè tuổi thơ, 
những con người bất hạnh đáng thương, v.v... Cuốn nhật kí khởi đầu từ tháng 10 
nám trước đến tháng 7 năm sau. ‘Từ biệt” là trang nhật kí cuối cùng ghi lại cảnh 
thầy' giáo đọc danh sách những học sinh được lên lớp. En-ri-cô và nhiéu bạn được 
lên lớp 4. Cảnh từ biệt thẩy, cô giáo, từ biệt bạn bè và ngồi trường tuổi thơ được nói 
đến thật xúc động. En-ri-cô ôm hôn các bạn. Bô cậu nhìn ngôi trường, giọng run 
run nói: ‘Vậy thì xin từ biệt!”. Mẹ cậu cũng nhắc lại: “Xin từ hiệt!”. Còn En-ri-cô thì 
quá xúc động, không thể nói lên được một lời. Cậu đã 12 tuổi... 

Tác phẩm “Những tấm lòng cao cả” có 6 bức thư của bố và 3 bức thư của mẹ 
gỉíi cho cậu con trai En-ri-cô. En-ri-cô ở với bồ mẹ dưới một mái ấm gia đình, 
nhưĩng tháng nào, bố hoặc mẹ cũng viết cho đứa con yêu quý một bức thư nhằm 
khuyên răn, dạy bảo con một bài học đạo đức. Cách viết thư này rất độc đáo, 
thưòng có trong các gia đình trung lưu, hoặc trí thức. Đó là cách giáo dục tế nhị, 
sAu sắc. Đứa con sẽ được đọc bức thư nhiều lần. Cùng với các truyện đọc hàng 
thámg, những bức thư này đều được En-ri-cô chép vào cuốn nhật kí, kèm theo cảm 
xức., ý nghĩ của mình. 


15 



Trong lời giới thiệu “Những tấm lòng cao cả”, giáo sư Hoàng Thiếu Sơn đã 
viêt: Trong gia dinh En-ri-cô, tháng nào hô hay mẹ cũng viết cho con một lá thư, 
không phai vì di dân gửi IV, mà ở ngay trong nhà viết đưa cho con dọc và say nghĩ; 
thư thì khuyên răn, thư thì cành cáo, có khi là trách máng. Đó lả những trường hơp 
phải nói chuyện vớt con một cách trang nghiêm". 


Bài thứ ba 
Bỏ tôi 

Thứ bảy 17. 

Không, chắc rằng bạn Cô-ret-ti của con, cũng như Ga-rô-nê, không bao giờ 
lại trả lời bố mình như con đã trả lời bố tối hôm qua, En-ri-cô ạ. Sao lại có thể thế 
được nhí? Con phải hứa với mẹ rằng từ nay trở đi sẽ không thê xảy ra việc như vây 
nữa. Mỗi lần mà bố con mắng và con sắp sửa cầu nhầu một lời không tốt, thì con 
hãy nghĩ đến cái ngày, mà ngày ấy chắc chắn sẽ đến không tránh được, cái ngày mà 
nằm trên giường bệnh sắp chết, bố cho gọi con lại mà nói: “En-ri-cô, hô'vĩnh hiệt 
con”. Ôi, con yêu của mẹ, khi con nghe giọng nói của bố lần cuối cùng, và cả rất 
lâu về sau nữa, con sẽ tự hỏi làm sao mà mình có thể thiếu lễ độ với bố được! Lúc 
đó, con sẽ hiểu rằng bố bao giờ cũng là người bạn tốt nhất của con; rằng khi bắt 
buộc phải phạt con thì chính bố lại đau khổ hơn con, và không bao giờ bô' làm cho 
con phải khóc mà không phải để chữa những thói xấu của con. Đến lúc đó, con sẽ 
khóc, con sẽ hối hận! Bố giấu con tất cả, trừ lòng nhân hậu và tình yêu thương. Con 
có biết đâu rằng có những lúc bố mệt mỏi hết sức, tưởng không còn sống được mấy 
ngày nữa, và những lúc đó bố có lo lắng là vì nghĩ rằng sẽ bỏ con lại một mình, 
không ai che chở! Biết bao nhiêu lần bị ý nghĩ buồn thảm ấy ám ảnh, bố vào buồng 
con lúc con đang ngủ! Bố đứng đấy nhìn con, tay cầm ngọn nến, rồi dù một mỏi, lại 
cố gắng bước ra, tiếp tục làm việc. Con lại cũng biết đau rằng, khi trong lòng bố có 
những nỗi cay đắng, nỗi thất vọng như thường xảy đến cho tất cả mọi người, thì chỉ 
nhờ trông thấy con, nhờ sự có mặt của con mà được an ủi. Bô' cán tin ở tình thương 
yêu nồng nhiệt của con, vì tình cảm ấy sẽ đem lại cho mình sự bình yên và lòng Can 
đảm. Con thử nghĩ đối với bố nỗi đau đớn sẽ như thế nào khi đáng lẽ gặp ở con tình 
thương yêu, thì chỉ tìm thấy vẻ lạnh nhạt và sự bất kính! Con đừng bao giờ phạm lại 
cái tội vô ơn bạc nghĩa khủng khiêp ấy nữa. Hãy nhớ rằng, ở đời này chẳng có gì 
bất diệt, và có thể sang nâm, hay tháng sau, hay biết đâu ngày mai... con sẽ mất bố, 
trong khi con còn bé dại.. 

Ôi! En-ri-cô đáng thương của mẹ, bấy giờ con sẽ thấy bao nhiêu biến đổi xảy 
ra chung quanh con! Cái nhà này sẽ trống trải như thế nào với mẹ tội nghiệp cùa 
con mặc toàn màu đen. Đi đi, con ạ, đi gãp ngay bố đang ở trong phòng làm việc; 
con hãy bước vào, nhẹ nhàng trên đầu ngón chân, áp trán con vào đầu gối bó' và xin 
bố tha lỗi cho con. 

Mẹ của con 

(Trích “Những tấm lòng cao cả’) 


16 



Bài thứ tư 

Bình bài thơ "Ngày xuân dạy các con” 
ciía Nguyễn Khuyên qua bản dịch thơ của Vũ Mộng Hùng 

Bài làm 

Nguyễn Khuyên (1835 - 1909) là nhà thơ lớn của dân tộc. Học giỏi, tài cao, 
yêu nước, thương dân, giàu khi tiêt. Người đời kính ái, trọng vọng môi khi nhắc đến 
ông: 'Tam nguyên Yên Đổ”. 

Nguyễn Khuyến để lại nhiều thơ chữ Hán và chữ Nôm. Riêng về mảng thơ 
^ đình đã có hàng chục bài; bài nào cũng ân tình, ân cần va tha thiết. 
Chù™ tl ' lơ “Nsỳy xuân dạy các con” gồm có 2 bài theo thể thơ thất ngôn bát cú 
?. ườn A' Uật ’ s*ọng thơ nhẹ nhàng, ấm áp bao tình thương. Bài thơ dich của Vu 
Mộng Hùng được đánh giá là bài thơ dịch hay nhất. 

Nguyên Khuyên dặn các con giữ lấy nghiệp nhà: nghiệp nho gia, thanh bạch 
và cần kiệm. Đó là nội dung bài thơ “Ngày xuân dạy các con”- 1 này. 

Câu phá đề nói năm mới vừa sang, mùa xuân đã về. Xuân về nên có nhiều 
xuân Cam. Câu thừa đề nói rõ nguồn xuân cảm ấy: 

Tuy rì ghè o ta vẫn mến nhà ta”. 

Nhiều tài liệu cho biết: thân sinh Nguyễn Khuyến là một ông đồ nghèo. Vợ 
Nguyền Khuyến là một phụ nữ đảm đang “hay lam hay làm, thắt lưng bó que, xắn 
váy quai cồng, rất rả chân dăm đá chân chiêu...”. Nhà nghèo, bà từng ban thêm 
chiêc yêm đê chạy đú tiên cho chồng đi thi; khi chồng đã đỗ ông Nghè, vinh quy, thì 
vợ đang cây mướn ở một đồng xa, mới chạy tắt đồng về. Thuơ thiếu thời, Nguyễn 
Khuyên có lúc phải vừa đánh dậm vừa đi học. Sau hơn 10 năm làm quan, Nguyên 
Khuyến trở về làng cũ sống cuộc đòi thanh bạch trong “Năm gian nhà cỏ thap le 
te”, nơi vườn Bùi thuộc vùng đồng chiêm trũng huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 
Nguyên Khuyến dặn các con giữ lấy gia phong nếp nhà: ‘Tuy nghèo ta vẫn mến 
nhà ta . Năm chữ Hán “ngô tự ủi ngô lư” thể hiện một cách kín đáo, thâm trầm niềm 
tự hào về nghiệp nhà nho thanh bạch. 

Hai câu 3, 4 trong phần thực, người cha nói rõ với các con về cái sự nghèo 
của nhà mình. Chẳng có ruộng tứ bề, vàng bạc đầy kho, mà sau khi đi làm quan xa, 
lui về “vườn Bùi chốn CI Tgia sản chỉ có “không đay 9 sào đất”và “một bó sách" cùa 
gia tiên để lại. Thật là thanh bạch đáng kính. Vũ Mộng Hùng đã dịch rất hay hãi 
câu thơ đăng đối hài hòa: 

“Chín sào tư thổ là noi ở, 

Một bó tàn thư ấy nghiệp nhà". 

Mứị đọc qua phần luận tưởng như tả cảnh. Thòi tiết không thuận, Trời u ám 
“khói dày lại ‘mưa ít”. Núi để làm bạn thì núi trở thành xa tắp trong những ngày 
đâu xuân. Cúc là bạn cũ thì cúc cũng chỉ nở lơ thơ cạnh tường. Thoáng một chút cô 
đơn. Hình anh người cha có tâm hồn thanh cao, trong sáng, có phong thái ung dung 
hiện lên sau vần thơ: 


‘Trước cửa khói dày, non khuất bón ọ. 

i TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN I 

« 


Phần luận mang tính hàm nghĩa, nhất là hai thi liệu “sơn săc (sâc núu) va 
“cúc hoa” (hoa cúc). Nó đem đến liên tưởng về Đào Tiềm (365 - 427), một damh SI 
cao khiết ở đời Tấn; người mà nhà thơ Nguyễn Khuyên hay nhăc đến: ‘ Nghĩ ira lạt 
thẹn với ông Đào” (Thu vịnh), 'Thơ Đào ngâm vịnh dưa câu rượu" (Vịnh mùa Ihè),... 
Sắc núi và hoa cúc trong thơ Nguyễn Khuyến gợi nhớ đến những vần thơ củai Dào 
Tiềm: 

“Thái cúc dông li hạ, 

Du nhiên kiến Nam sơn”. 

(Hái cúc dưới giậu dâng, 

Thư thái ngắm núi Nam). 

(Ẩm tửu) 

Nguyễn Khuyến đã noi gương Đào Tiềm để giữ vững khí tiết và nếp) sống 
thanh bần của một nhà nho giữa thòi loạn lạc. Các con cũng nện noi gương c:hu để 
giữ lấy nghiệp nhà. Đó là tính hàm nghĩa của phần luận bài thơ “Ngày xuân chay các 

con”’\. 

Muốn nối chí cha thì các con phải biết chuyên cần, chăm chỉ đèn sách, 
nghiên but, phải biết sống cuộc đời giản dị, cần kiệm. Nhẹ nhàng mà thấnn thìa, 

cảm động: 

“Các con nối chí cha nên biết: 

Nghiên bút đừng quên lúa, đậu, cà” 

“Đừng quên lúa, đậu, cà" là đừng quên nghề nông, phải biết gắn bó Víới quê 
hương ruộng đồng, chan hòa với chốn quê... Trong bài số 2 “Ngày xuân chạy các 
con , Nguyên Khuyến phàn nàn giữa thời loạn lạc cha đã già yếu “thếmàcềc con 
hãy còn say sưa đàn hát mãi": 

*Lẩn thẩn lấy chi đền tấc hóng, 

Sao con đàn hát vần say sưa" 

(Tác giả tự dịch) 

Như ta đã biết , con cả của Nguyễn Khuyến là Nguyễn Hoan biết nô' clhí cha, 
giữ nghiệp nha, thi đỗ Phó bảng (Tiến sĩ loại 2). Con thành đạt sao bố mẹ kl.ômg vui? 
Bài thơ “Ngày xuân dợv các con”- 1 là một bài thơ rất hay; hay vì lời đạm ma tìinh sâu, 
đó là tình cha - con sâu nặng: hết lòng chăm sóc dạy bảo và thương yêu các com. 


Bài số 3 


CUỘC CHIA TAY CỦA NHŨNG CON BÚP BÊ 

Khánh Hoài 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1: Nêu xuất xứ, chủ đề, ngôi kể trong truyện “Cuộc chia tay củai những 
con húp hê”. 

Để số2: Phân tích truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê" dể làm nổi bật 
những mất mát, đau khổ của các con thơ trong bi kịch gia đình khi bố mẹ bỏ r haiu. 


18 




Ế2£jựLL Cảm nghĩ của em về cảnh chia tay đầy nước mắt giữa bé Thủy với 
cỏ giáo Tâm và các bạn lớp 4B được nói đến trong truyện “Cuộc chia tay của những 
con húp há”. 

ẾlLẩj. Truyện Cuộc chia tay của những con húp hê” đã thể hiện môt cách 
cảni động tình anh em thắm thiết của Thành va Thủy. Hãy phân tích và nêu cảm 
nghĩ. 

— (1 ịS —- -1 - Phân tích truyện Cuộc chia tay của những con húp hè" va nói lên 
cảm nghĩ của em. 

Iĩ. lỉài Văn tự luận 

Để sô 1 

Truyện “Cuộc chia tay của những con húp hê” của Khánh Hoài, truyện được 
giai nhì, trích trong Tuyển tập thơ văn được giải thưởng" cuộc thi về Ọuyền trẻ em, 
nám 1992. 

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất. Nhân vật tôi là bé Thành, anh trai của bé 
Thủy. Trong truyện này, ngôi kể thứ nhất đã tạo nên tính chân thực cam động của câu 
chuyện, diên tả sâu sắc những đau khổ, những tình cảm trong sáng của hai anh em 
Thanh va Thuy tiước bi kịch gia đình: cha mẹ bỏ nhau, anh em mỗi người môt ngả. 

Để sỏ 2 

Hạnh phúc biết bao của những trẻ thơ được sống yên vui dưới mái ấm gia 
đình, trong tình thương của bố mẹ. Đau khổ biết bao đối với những đứa con thơ khi 
b(> rnẹ bo nhau phải sống trong cảnh sẩy đàn tan nghé”. Bé Thành đã kể lại một 
cách xúc động những đau khổ của hai anh em trước bi kịch gia đình. 

Suốt đêm, hai anh em đểu khóc. Thủy “nức nỏ, tức tưởi”, em khóc nhiêu nên 
hai bờ mi đã “sung mọng lên", cặp mắt đen trở nên "buồn thâm thẳm”. Thành phải 
"căn chật môi để khỏi bật lên tiếng khóc to", nước mắt “tuôn ra như suối, ướt đẫm 
cả gối và hai cánh tay áo”. 

Buôi sáng sớm, hai anh em đi ra vườn. Thủy “lặng lẽ" âặ t tay lên vai anh trai. 
Thanh đã kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc em”. Cuộc chia tay sắp diễn 
ra; cả hai anh em đều vô cùng đau khổ và cảm thấy cô đơn trước tai họa nặng nề 
đang “giáng xuống” đầu... 

Bố đị đâu mãi không vể. Đã mấy ngày rồi Thủy không được gặp bố. Chỉ còn 
vài t iếng nữa là em phải theo mẹ vể quê ngoại. Em buồn, nước mắt ứa ra “xịu mặt 
xuôrtg nói trong đau đớn: “Sao hô mãi không về nhỉ”. Như vậy là em không được 
chào, bố trước khi đi. Bô' mẹ bỏ nhau, biết bao giờ em “được gặp lại hô'?”. Tuổi thơ 
Thủy mất mát quá nhiểu, quá lớn! 

Cảnh Thủy trở lại lần cuối thăm trường lớp, chào từ biệt cô giáo và bạn học 
lớp 4B là một cảnh buồn tê tái. Thủy cô đơn “đứng nép vào một gốc cây trước lớp". 
Thủy “cắn chặt môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường...". Thủy đau 
khổ bật lên khóc thút thít". Cô giáo “sửng sốt" khi Thủy bước vào lớp. Cô “ôm chặt 
lấỵ em'và nói: “Cô thương em lắm”, cả lớp “sững sờ”, có tiếng khóc “thút thít”, một 
số ban thân bỏ chỗ ngồi chạy lên “nắm chặt lấy tay” Thủy khi nghe cô giáo thông 


19 



báo cảnh ngộ thương tâm của em. Cô giáo “tái mặt ”, cất tiếng than ‘Trờiơi! , rỏi 
“nước mắt giàn giụa". Cả lớp 4B “khóc mồi lúc một to liơn khi nghe Thủy nót: ... Em 
không được đi học nữa. Nhủ hà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em hảo sẽ sâm 
cho em một thúng hoa quà dế ra chợ ngồi hán”, ơia mẹ bó nhau, anh em li tán, con 
cái, đứa thì phải xa bố, đứa thì phải xa mẹ. Đối với Thủy, em còn có nỗi đau buồn 
nào to lớn hơn? Em phải bỏ học giữa trang đời tuổi thơ. Thủy khóc, bạn bè khóc, cô 
giáo khóc. Những dòng nước mắt ấy đã thể hiện một cách sâu săc, chân thực, cam 
động về nỗi đau buồn của em thơ trước cảnh gia đình tan vỡ, bô' mẹ bỏ nhau. 

Giây phút cuối cùng cuộc chia tay của Thành và Thủy diên ra thật xuc động. 
Thủy “hôn gấp gàp” lên mặt con Vệ Sĩ và “thì thào’ với nó. Thủy ‘khóc nức lên , nam 
tay anh trai, dặn dò... Thành cũng “khóc nấc lên”. Người mẹ “vuốt tóc”đứa con trai... 
Thủy trèo lên xe, rồi bỗng “lại tụt xuống” đặt con Em Nhỏ cạnh con Vệ Sĩ, căn dận 
anh trai là “không hao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau”... Hai con búp bẻ đã không 
phải “chia tay" nhau, nhưng hai anh em Thành và Thủy thì mỗi người ở một phương 
trời xa cách. Thành nằm ngủ đã có con Vệ Sĩ gác, nhưng khi đá bóng, áo bị rách, ai 
vá cho? Nhìn “cái hóng nhỏ liêu xiêu” của em gái trèo lên xe, rồi chiêc xe phóng đi 
mất hút, Thành “mếu máo” và “đứng như chôn chớn xuống đất"... Đó là tâm trạng của 
một em bé như mất hồn, cô đơn và bơ vơ không xiết kể. 

Nỗi đau khổ của Thủy và Thành trước bi kịch gia đình được Khánh Hoài thể hiện 
qua nhiều chi tiết, tình tiết rất xúc động, trang văn chứa chan tình cảm nhân đạo. 

Đề số' 3 

“Cuôc chia tay của những con húp hê”có bao nhiêu cảnh buồn đau tê tái. Cảnh 
Thành và Thủy “nức nỏ” nước mắt “tuôn ra như suối ” ướt đẫm cả gối và hai cánh tay 
ao giữa đêm khuya. Cảnh hai anh em chia đồ chơi nhưng không muốn chia rẽ con Vệ 
Sĩ với con Em Nhỏ. Cảnh Thành “mếu máo”, đứng như chôn chân xuống đất, nhìn 
theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em gái trèo lên xe... Và còn có cảnh chia tay đây 
nước mắt giữa Thủy với cô giáo Tam và các bạn lớp 4B. Nỗi đau buồn tê tái ấy cứ 
bám lấy lòng ta, không kìm giữ được, nước mắt cứ ứa ra lăn dài theo gò má. 

Buổi sáng hôm ấy, Thành dẫn em gái đến trưòmg. Hai anh em đi chậm chậm 
trên con đường đất đo quen thuộc của thị xã quê hương, nhưng Thủy đôi lúc dột 
nhiên “dừng lại, mắt cứ nhìn đau đáu" vào một gốc cây, một cái nhà, một canh vật 
quen thuộc thời ấu thơ trên đường đi học. 

Mãi đến gần trưa, hai anh em mới ra đên trường học. Thủy đứng nép vao 
một gốc cây” nghe cô giáo giảng bài. Thủy “cắn chật môi im lặng ■ Đôi măt em 
“đăm đăm" nhìn khắp sân trường. Cột cờ, tấm bảng tin, những vạch ô ăn quan trên 
hè gạch,... tất cả là kỉ niệm tuổi thơ mà em sắp phải giã biệt. Càng nhìn em càng 
đau đớn, rồi em “hột lên khóc thút thít". Thuỷ khóc vì trước bi kịch gia đình, em 
biết không bao giờ được cùng các bạn nhỏ học tập và vui chơi ở ngôi trường thân 
yêu của tuổi thơ này nữa. 

Cô giáo Tâm đã nhìn thấy Thủy và “sửng .vôi'” kêu lên: “ôi em Thủy' Thủy bật 
lên “nức nở", bước vào lớp và nói: ‘Thưa cô em đến chào cô...”. Hình anh cô gtáo 
Tâm “ôm chặt" lấy Thủy và nói: “Cô thương em lắm!” dã cho thấy nỗi đau buồn của 
cô giáo không thể nào kể xiết. 


20 



Cảnh học sinh lớp 4B sau khi nghe cồ giáo nói vể cảnh ngộ đau lòng của 
Thủy là một cảnh vô cùng cảm động. Sự đồng cảm xót xa, nỗi đau như được san sẻ 
qua một tiếng “ồ", qua tiếng khóc “thút thít ”của đám học trò nhò. Nỗi đau buồn như 
được nhân lên nhiều lần. Ta hãy khẽ đọc: 

“Một tiếng “ổ” nổi lên kinh ngục. Củ lớp sững sờ. Đã có tiếng khóc thút thít 
của mấy đứa hạn thân. Vài dứa mạnh dạn bỏ chỗ ngồi, di lên nắm chặt lấy tay em 
tôi như chẳng muốn rời. Toàn những hạn đánh chuyền, đánh chắt, có cái kẹo, quả 
táo cũng dể dành phẩn nhau trong suốt mấy ndm qua...”. 

Chi tiết Thủy “không dám nhận ”quyển sổ cùng với chiếc bút máy nắp vàng - 
món quà của cô giáo Tâm tặng đã làm cho ta đau lòng, vì Thuỷ “không được di học 
nữa”; vì em sẽ về ở với bà ngoại “xa trường học lắm ”, em phải đi bán hàng kiếm 
sống. Tuy còn mẹ, còn bố, còn bà, nhưng Thủy khác nào một em bé mồ côi! Qua 
đó, ta càng thấy sợ khi cha mẹ bỏ nhau, những đứa em thơ sẽ bị thất học, phải lê la 
đầu đường xó chợ để kiếm sống. Chính vì thế mà cồ giáo Tâm “tái mặt" kêu lên 
‘Trời ơi!”, nước mắt “giàn giụa”; các bạn nhỏ “khóc mỗi lúc một to hơn” khi nghe 
lliủy nói về cảnh ngộ thương tâm của mình. Hình ảnh nhiều thầy cô giáo “ngừng 
giảng bài, ái ngại nhìn theo” khi Thành dắt em gái ra khỏi lớp cũng là một chi tiết 
rất cảm động về vòng tay nhân ái được siết chạt lại trước nỗi đau của trẻ thơ, của 
đồng loại. 

Có thể nói đây là một đoạn văn thấm đầy lệ đã để lại trong tâm hồn em nhiều xót 
xa, thương cảm. Khánh Hoài đã viết nên một truyện ngắn đặc sắc cảnh báo một hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội đã làm tổn hại đến tâm hồn tuổi thơ, hạnh phúc tuổi thơ. 

“Quê hương là đường di học - Con về rợp bướm vàng bay”, nhưng với bé 
Thủy thì còn đâu nữa? 

ftề sỏ 4 

Trước bi kịch gia đình, tình cảm của hai anh em Thành và Thủy càng trở nên 
thiết tha, rất mực gđn gũi, thương yêu, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Suốt đêm nghe 
em gái khóc thì Thành cũng đau khổ “nước mắt cứ tuôn ra như suối”. Mờ sáng, 
Thành “rón rén” ă i ra vườn, đau khổ ngồi xuống gốc cây hồng xiêm, thì chỉ một lát 
sau, em gái cũng đi ra vườn ngồi cạnh anh trai. Em gái “lặng lễ”đặt tay lên vai anh 
trai, còn anh trai thì “kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc” em gái. Khi Thủy 
nhớ bố, mong gặp bố, chào bố trước khi theo mẹ về quê ngoại, thì Thành “xót xa 
nhìn em” và nghĩ: “Bao giờ nó cũng chu dáo và hiếu thảo như vậy”. Nghe Thủy nói: 
“Hay anh dần em đến trường một lát” thì Thành lấy chiếc khăn mặt ướt đưa cho 
em... Thành lại dẫn em gái đếtt trường như những ngày còn nhỏ... 

Thủy là một em bé rất nhân hậu, giàu tình thương, rất quan tâm săn sóc đến 
anh trai. Mỗi con búp bê đểu được Thủy đạt cho một cái tên riêng: con Vệ Sĩ, con Em 
Nhỏ, và Thủy luôn luôn đặt chúng cạnh nhau, “quàng tay lên vai nhau” thân thiết. 
Thủy đã mang kim chỉ ra bãi bóng vá áo cho anh trai. Trước khi giã biệt anh còn dặn 
dò: “Anh ơi! hao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho anh nhé...”. Thành 
nằm mê ngủ thấy ma, Thủy đã có “sáng kiến” bắt con Vệ Sĩ khoác dao díp gác cho 
anh trai ngủ. Trưóe lúc theo mẹ về quê ngoại, Thủy ôm hôn con Vệ Sĩ và ân cần dặn 
dò: “Vệ Sĩ thán yêu ở lại nhé! Ở lại gác cho anh trai tao ngủ nhé..”. 



Cảnh chia đồ chơi đã nói lên một cách cảm động tình anh em thắm thiết. 
Thành bảo với Thủy: “Không phái chia nữa. Anh cho em tất”. Nhưng rồi em gái lại 
“buồn bã” lắc đầu: “Không, em không lấy. Em đê hết lại cho anh”. Trước lời mẹ 
“quát", hai anh em bắt buộc phải chia đổ chơi. Con Vệ Sĩ ờ lại với anh trai, còn 
Thủy mang theo con Em Nhỏ. Nhưng trước lúc giã biệt anh, Thủy đã để con Eĩn 
Nhỏ ở lại với lời dặn dò... Cách ứng xử của Thủy rất nhãn hậu và rất quan tâm săn 
sóc anh trai. Em không bao giờ để hai con búp bê phải chia tay nhau. Và em cũng 
chỉ mong muốn anh em mình không bao giờ phải xa nhau. 

Cảnh giã biệt thật đau lòng: Thủy “khóc nức lên” nắm tay anh trai dặn dò; 
Thành “mếu máo ”... đứng như chôn chân xuống đất nhìn theo cái bóng nhỏ liêu 
xiêu của em gái... - đã biểu lộ tất cả nỗi đau và tình thương của hai anh em trước bi 
kịch gia đình. 


Bài sô 4 

CA DAO, DÂN CA 

Những câu hát về tình cảm gia đình 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1: Cảm nhận về bài ca dao “Công cha như núi ngất trời”. 

Đề số2: Phân tích bài ca dao “Chiều chiều ra đứng ngổ sau”. 

Đê số3: Phân tích ngắn bài ca dao “Ngó lén nuộc lạt mái nhà”. 

Đề số4 : Cảm nhận về bài ca dao “Anh em nào phải người xa”. 

Đề số5: Học thuộc lòng cả 4 bài ca dao. 

II. Bài văn tự luận 

Để số 1 

Công cha như núi ngất trời 

Công cha nghĩa mẹ được nói đến nhiều trong ca dao. Bài ca dao “Công cha 
như núi Thái Sơn” hầu như em bé nào cũng đã “uống" qua lời ru ngọt ngào của mẹ, 
của bà ngay từ thuở còn nằm trong nôi. Còn có bài ca dao 4 câu sau đây hầu như ai 
cũng nhớ cũng thuộc: 

“Công cha như núi ngất Trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài hiển Đông. 

Núi cao biển rộng mênh mông, 

Cừ lao chín chữ ghi lòng con ơi!” 

Câu thứ nhất nói về “công cha”. Công cha đã từng được so sánh với núi Thái 
Sơn; ở đây công cha lại được ví với “núi ngất Trời”, núi hùng vĩ, núi cao chót vót, 
cao đến mấy tầng mây xanh, núi chọc Trời. Câu thứ hai nói về “nghĩa mẹ”', nghĩa 
mẹ bao la, mênh mông, không thể nào kể xiết. Nghĩa mẹ được so sánh với tg như 
nước ở ngoài biển Đông”. Nghệ thuật so sánh và đối xứng đã tạo nên hai hình ảnh 
kì vĩ, vừa cụ thể hóa, hình tượng hóa, vừa ca ngợi nghĩa mẹ công cha với tất cả tình 
yêu sâu nặng. Tiếng thơ dân gian khẽ nhắc mỗi chúng ta hãy ngước lên nhìn núi 


22 




cao, Trời cao, hãy nhìn xa ra ngoài biển Đông, lắng tai nghe sóng reo sóng hát, 
thủy triều vỗ mà suy ngẫm về công cha nghĩa mẹ. Thấm thìa và rung động biết bao: 

“Công cha như núi ngất Trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài hiển Đông". 

Hai câu cuối, giọng thơ cất lên thiết tha ngọt ngào. Tiếng cảm thán “con ơi!” là 
lời nhắn nhủ ân tình về đạo làm con phải biết “ghi lòng" tạc dạ công cha nghĩa mẹ: 

“Núi cao hiển rộng mênh mông, 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!” 

Câu trên là một ẩn dụ, nhắc lại, nhấn mạnh công cha nghĩa mẹ như “Núi cao 
hiển rộng mênh mông". Câu cuối bài ca dao, nhà thơ dân gian sử dụng cụm từ Hán 
Việt “cù lao chín chữ” để nói lên công ơn to lớn của cha mẹ như sinh thành nuôi 
dưỡng, cho bú mớm nâng niu, chăm sóc dạy bảo... con cái lớn khôn nên người, trải 
qua nhiều bề vất vả, khó nhọc. Có cha mẹ mới có con cái. Cha lo làm ăn, vất vả khó 
nhọc để nuôi con. Từ bát cơm, tấm áo đến ngọn đèn, quyển sách của con là do 
“công cha" và “nghĩa mẹ”. Mẹ mang nặng đẻ đau, như tục ngữ đã ghi lại: “Đứ I con 
là hạt máu cắt đôi của mẹ”. Con thơ lớn lên bằng dòng sữa, tiếng ru, tiếng hát, bằng 
sự vồ về, âu yếm chở che của mẹ hiền. Mẹ theo dõi, mẹ vui sướng từng ngày, từng 
ngày; “Ba tháng con biết lẫy, háy tháng con biết hò, chín thủng con lò dò biết đi"... 
Mẹ lo lắng, tóc mẹ bạc dần... khi con thơ ốm đau bệnh tật. Bát cháo, chén thuốc 
cho con chứa đựng biết bao tình thương của mẹ hiền. Và cái ngày con căp sách đến 
trường vào học lớp Một, mẹ cha như trẻ lại, dào dạt sống trong niềm vui hạnh phúc 
và hi vọng. Đó là “cù lao chín chữ', đó là công ơn to lớn trời bể của mẹ cha, mà con 
cái phải biết “ghi lòng". Có hiếu thảo thì con cái mới biết “ghi lòng" cò ng cha nghĩa 
mẹ. Hai tiếng “con ơi!” thật thấm thìa, vần thơ như thấm sâu, lắng sâu vào tâm hồn 
ta. 

Cái hay của bài ca dao là cách nói so sánh cụ thể, nên thơ. Cái đẹp của bài ca 
dao là thể hiện sự ca ngợi, nói lên lòng biết ơn công cha nghĩa mẹ vô cùng to lớn. Y 
nghĩa bài ca dao vô cùng sâu sắc; nó dạy chúng ta bài học về lòng hiếu thảo của 
đạo làm con. 

* Đề sỏ 2 

Kho tàng ca dao dân ca Việt Nam vô cùng phong phú và đẹp đẽ. Nó rực rỡ và 
thơm ngát như bông sen trong đầm. Nó thân thuộc với người dân cày Việt Nam như 
lũy tre xanh bao bọc làng quê, như cánh cò “hay lả hay la” trên đồng lúa... Nó găn bó 
với tâm hồn nhân dân ta từ bao đời nay. Trong đó, những bài ca dao nói vê tình cảm 
gia đình sao mà hồn hậu, thắm thiết thế. Tinh cha, nghĩa mẹ, tình yêu thương anh chị 
em, tình yêu nam nữ, tinh nghĩa vợ chồng, v.v... trong nhiều câu ca dao “sống" với ta 
như một kỉ niệm đẹp không bao giờ quên. Bài ca dao nói về tình thương nỗi nhớ của 
người con gái đối với mẹ già là một ví dụ làm cho em cảm động: 

“Chiều chiều ra đứng ngỗ sau, 

Trông vê quê mẹ ruột đau chín chiêu". 

Thơ lục bát vốn nhịp nhàng, êm đềm. Hai câu ca dao này, cũng vậy, nhịp hai 
cân đối hài hòa, với 9 thanh bằng quá bán, với 3 tiếng “chiêu chiêu... chiêu" âứng ở 
đẩu và cuối câu,... đã tạo nên nhạc điệu, giai điệu nhè nhẹ, buồn thương. Điệu tâm 

23 



hồn của câu ca dao là vô cùng đạc sắc, nó quyện lấy tâm hồn người đọc người nghe. 
Sức hấp dẫn trước hết ở giọng điệu tâm tình. 

1. Câu thứ nhất vừa có tính thời gian (chiều chiều) vừa có tính không gian (ngõ 
sau, quê mẹ). Buổi chiều tà, nhất là lúc hoàng hồn, ngày tàn, màn đêm dần buông 
xuống, là thời điểm gọi nhớ, gợi sầu man mác cho những người tha hương. “Song sa 
vò vỗ phương Trời - Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng” c Truyện Kiều), “Không 
khói hoàng hôn cũng nhỡ nhà” { Huy Cận). Bài ca dao cũng nói về buổi chiều, khống 
chỉ một buổi chiều mà là nhiều buổi chiều rồi: “Chiều chiều...”. Sự việc cứ diễn ra, cứ 
lặp đi lặp lại “ra đứng ngố sau”... “Ngõ sau” là nơi vắng vẻ. Câu ca dao gợi lên một 
chút tâm tình cô đơn. Câu ca dao không nói ai “ra đứng ngỗ sau”, ai “trông về (Ịuê 
mẹ...”, nhân vật trữ tình không được giới thiệu cụ thể về dáng hình, diện mạo... nhưng 
người đọc, người nghe xưa nay tinh lắm, vẫn cảm nhận được đó là cô gái xa quê 
hương, xa gia đình... (đi lấy chổng xa?). Nhớ lắm, nỗi nhớ vơi đầy, nên chiều nào 
cũng như chiểu nào, nàng một mình “ra đứng ngổ sau”, lúc hoàng hôn để nhìn về quê 
mẹ phía chân trời xa: 

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau"... 

2. Càng trông về quê mẹ, người con càng thấy lẻ loi nơi quê người, nỗi 
thương nhớ da diết khôn nguôi: 

T vông về quê mẹ, ruột đau chín chiều". 

Quê mẹ khuất sau lũy tre xanh. Có cây đa, bến nước, sân đình. Có con đò nhỏ 
và dòng sông xanh uốn quanh. Có cánh đồng “mênh mông hát ngát... bát ngát mênh 
mông” ngào ngạt bốn mùa hương lúa. Có bà con chất phác, hiền lành và lam lũ sớm 
hôm. Có ngôi nhà gianh bé nhỏ thân yêu, nơi người con gái sinh ra và lớn làn với bao 
kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, của thời con gái. “Năm gian nhà cỏ thấp le te..."'(Nguyễn 
Khuyến). Quê mẹ là noi anh chị em ruột thịt quây quần xung quanh mâm cơm dẻo 
thơm có “canh rau muống... cà dầm tương”. Quê mẹ giờ đây có người mẹ già tóc bạc 
phơ đang tựa cửa thương nhớ đứa con gái đi xa... 

Ca dao nói ít, tả ít mà gợi nhiểu bởi đó là “cây đàn muôn điệu” của dân gian. 
Chỉ là hai chữ °quê mẹ” thỏi mà đã đem đến cho người đọc một trường liên tưởng 
chứa chan tình cố hương. 

Người con “trông về quê mẹ”, càng trông càng nhớ day dứt, tha thiết, nhớ 
khôn nguôi. Bốn tiếng “ruột đau chín chiều” diễn tả cực hay nỗi nhớ dó. Nhà thơ 
dân gian không sử dụng môt bổ ngữ, một trạng ngữ mà lại dùng số từ “chín chiều” 
để biểu lộ tâm trạng, thật là độc đáo. Tục ngữ, thành ngữ có “năm nhớ mười thương” 
thì ở câu ca dao này lại có “ruột đau chín chiều”. Buổi chiều nào cũng thấy nhớ 
thương, đau đớn. Đứng trông về chiều hướng nào, người con tha hương cũng buồn 
đau tê tái, nỗi nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ người thân thương dâng lên, càng thấy cổ đơn 
vô cùng. Và chỉ một âm thanh đồng quê cung gợi lên bao tình thương nổi nhớ, nhớ 
mẹ hiển khôn nguôi: 

“Vẳng nghe chim vịt kêu chiều, 

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau”. 

Tinh mẹ con, tình yêu quê hương được nói đến trong bài ca dao trên đã để lại 
một ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn mỗi chúng ta. Tinh thương nỗi nhớ gắn liền với 

24 



tấm lòng biết <m của người con gái đi xa đối với mẹ già. Giọng điệu tãm tình, sâu lắng 
dan trài khắp vần thơ, một nỗi buồn đẹp khơi dậy trong lòng người đọc bao liên tưởng 
về quê hương yêu dấu, về tuổi thơ. Có thể nói đây là một trong những bài ca dao trữ 
tình hay nhát, một đóa hoa đồng nội tươi thắm mãi với thời gian và con người quê ta. 

Để sỏ 3 

Bài ca dao nói lén một nỗi “nhớ” rất độc đáo: 

“Ngó lên nuộc lạt mái nhà, 

Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông hù bấy nhiêu”. 

“Bao nhiêu” và “bấy nhiêu” là cách nói tăng cấp mà ta thường bắt gặp trong 
ca dao: “cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu”, “Đình bao nhiêu ngói thương mình 
bấy nhiêu!”, v.v... Lạt là sợi mỏng, dẻo chẻ từ tre, giang, mây... để buộc. Nuộc lạt là 
mõi buộc của sợi lạt. Nhà lợp gianh mới có nhiều nuộc lạt. Số nuộc lạt cua nhà 
gianh nhiều lắm đã mấy ai đem được. Chữ “nhớ" trong nhóm từ “nhớ ông bù bấy 
nhiêu” đã thể hiện lòng thương nhớ và biết ơn vô hạn của con cháu đối với ông bà. 
Câu ca dao nói íêr. một tình cam gia đình rất đẹp của con người Việt Nam. Có hiếu 
thảo với cha mẹ thì mới biết “nhớ” õ ng bà tổ tiên. 

Đề số 4 

Bài ca dao 4 câu dưới dây nói về tình nghĩa anh em trong gia đình. Chữ 
“cùng” được điệp lại hai lần để làm nổi bật mối quan hệ rất thân thiết cứa anh chị 
em trong gia đình: cùng chung cha mẹ (bác mẹ), cùng chung máu mủ ruột thịt 
(cùng thân): 

“Anh em nào phải người xa, 

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân” 

Hai câu cuối là lời khuyên bảo anh em, chị em về cách sống, cách đối xử 
trong gia đình sao cho có tình nghĩa: 

“Yêu nhau như thể tay chân, 

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy" 

Tuc ngữ có câu: “Anh em như chân với tay". Chân với tay là hai bộ phận găn 
bó của con người. Con người hoàn chỉnh không thể thiếu tay hoặc chân. Cũng như 
anh em ruột thịt phải biết yêu nhau, thương nhau, gắn bó đỡ đần nhau “như thê tay 
chân”. Anh em phải sống hòa thuận, nghĩa là đoàn kết, đùm bọc, nhường nhịn 
nhau, anh thương em, em kính trọng anh. Anh em ruột thịt có biết yêu nhau , có 
“hòa thuận” thì cha mẹ mới “vui vầy" sống yên vui hạnh phúc. Các động từ: “yêu 
nhau” và “hòa thuận” nói lên cách sống, cách cư xử đầy tình nghĩa tốt đẹp của anh 
em, chị em trong gia đình. 

III. Bài đọc tham khảo 

Ca dao, dân ca 

1. Ca dao là gì? 

Ca dao là những bài thơ dân gian được viết bằng thơ 4 chữ, thơ 5 chữ, thơ lục 
bát, thơ song thất lục bát, hoặc biến thể nhằm phản ánh đời sống tinh thần hay đời 


25 



sống vật chất của nhân dân được lưu truyền sâu rộng trong dân gian qua dòng chảy 
thời gian và lịch sử. 

Ví dụ:' 

- Thể thơ 4 chữ: 

“Lạy trời mưa xuống, 

Lấy nước tôi uống, 

Lấy ruộng tôi cày, 

Lấy bút cơm đầy, 

Lấy khúc cá to” 

- Thể thơ lục bát: 

‘Trâu ơi, tư hảo trâu nảy, 

Trấu ra ngoải ruộng trâu cày với ta. 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia, 

Ta đây trau đấy ai mà quản công. 

Bao giờ cây lúa còn bông, 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đổng trâu ăn”. 

- Thơ 4 chữ phối hợp với thơ lục bát: 

“Khàn thương nhớ ai, 

Khàn rơi xuống đất. 

Khàn thương nhở ai, 

Khán vắt lên vai 
Khan thương nhớ ai, 

Khán chùi nước mắt. 

Đền thương nhớ ai, 

Mù đèn không tắt. 

Mắt thương nhớ ai, 

Mắt ngủ không yên. 

Đêm qua em những lo phiền, 

Lơ vì một nỗi chưa yên mọi bề..." 

- Thơ song thất lục bát, hoặc song thất biến thể: 

- “Hỡi cô gánh nước quang mây, 

Cho anh một gáo tưới cây ngô đổng. 

Cày ngô dồng cành cao cành thấp, 

Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang. 

Quá dưa gang ngoài xanh trong trắng, 

Quá mướp đắng ngoài trắng trong vàng. 

Từ ngày anh gập mặt nàng, 

Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ”. 

2. Dân ca là gì? 

Dân ca là những bài hát dân gian có làn điệu, là sản phẩm tinh thần của một 
miên quê có đã lâu đời. Nhiều bài dân ca có lời ca gần gũi với ca dao hoặc bắt 
nguồn từ ca dao. 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát giặm Nghệ Tĩnh, hát trống quân, các điệu lí 
(lí ngựa ô, lí con sáo, lí cây chanh...), các điệu hò (hò mái nhì, hò mái đẩy, hò giã 
gạo...),v.v... 


26 



Ví dợ 

Dâr ca Quan họ Bắc Ninh: 

Trèo lên quán dốc, 

Ngồi gốc (ới a) cây đa. 

Ràng tôi lí (ới a) cây đa, 

(Rằng tôi lới ới a cây đa...) 

Ai dem (ới a tình tang tình rằng) 

Cho dôi mình gặp, 

Xem hội cái đêm hôm rằm... 

Rằng tôi lí (ới a) tháng giêng, 

(Ráng tôi lí ới a tháng giêng...) 

Chẻ tre đan nón, 

Đan nón (ơi tầm) ha tẩm, 

(Rằng tôi lí ới tẩm ha tầm... 

Rằng tới lí ới tấm ha tầm...) 

Ai dem (ới a tình tang tình rằng) 

Cho cô mình dội, 

Xem hội cái đêm hôm rằm... 

Rằng tôi lí (ới a) cây da, 

(Rằng tôi lí (ới a) cây da...) 

Vải nâu may áo 
May áo với viền nám tà, 

Rằng tôi lí (ới) viền năm tà, 

(Rằng tôi lí (ới) viền năm tà). 

Ai đem (tình tang tình rằng) 

Cho anh chàng mặc, 

Xem hội cái đêm hôm rằm... 

Rằng tôi lí (ới a) tháng giêng, 

(Rằng tôi lới ới a tháng giêng...) 

- hát trống quân: 

“Anh dây quân tử trí cao, 

Lắng nghe anh hoậ hài Sao trên ti ƠI ■ 
Nửa đêm thức dậy trông trời, 

Thấy sao hên Bắc, anh ngồi hên Đông. 

Ai ơi thức dậy mà trông: 

Kìa ông sao Vượt mà trông: 

Kìa ông sao Vượt ăn sông Ngân Hà... 
Sao Rua trên hôn dưới ha; 

Nhị thập hát tú, với là Thất tinh. 

Sao Hôm đứng có một mình 
Sao Mai thủng thỉnh ra tình chờ ai... 
Có Hóm mà chẳng có Mai, 

Kìa ông sao Vượt chờ ai giữa trời?... 


27 



- Lí ngựa ô: 


- Ngựa ồ anh thắng kiện vàng, 
Anh tra khớp hạc, 

Lục lọc dồng đen, 

Búp sen lá rậm, 

Dủy cương đằm thắm 
Cán roi bịt đồng, 

Anh đưa nàng về dinh... 


Bài số 5 

CA DAO, DÂN CA 

Những cảu hát về tình cảm gỉa đình 

I. Đề luyện tập 

Đê sô 1: Phân tích và nói lên cảm nghĩ của em khi học hai bài ca dao sau 
đây: “ơn cha nặng lắm ai ơi” và bài “Cây khô chưa dễ mọc chồi”. 

Đê sô 2: Phân tích và nói nên cảm nghĩ về hai bài ca dao sau: 

Con người có cổ, cỏ ông 
Như cây có cội, như sông có nguồn. 

Anh em như chân với tay, 

Rách lành đùm học, dở hay đỡ dần. 

Đề số3: Học thuộc lòng cả bốn bài ca dao. 

II. Bài văn tự luận 

Để sỏ 1 

Ca dao dân ca có nhiều bài ca ngợi công cha nghĩa mẹ. Núi cao, biển lộng, 
Trời cao là những hình tượng từng được ví với công cha nghĩa mẹ. Những bài ca 
dao ấy đã trở thành lời ru câu hát bay theo cánh võng thấm sâu vào tâm hồn tuổi thơ 
mỗi chúng ta, mỗi thế hệ con người Việt Nam chúng ta đã bao đời nay: 

“Công chư như núi Thài Sơn , 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

hay 

“Công cha như núi ngất Trời, 

Nghĩa mẹ như nước ỏ ngoài hiển Đông” 

1. Bài ca dao sau đây lại nói về ơn cha nghĩa mẹ theo một cách khác: 

“ơn cha nang lắm ai ơi, 

Nghĩa mẹ hằng Trời chín tháng CIÙ4 mang”. 

Vẫn là điệu thơ lục bát thiết tha ngọt ngào. Câu trên là lời cảm thán cất lên 
gieo vào lòng người bao sự đồng cảm: “ơn cha nặng lâm ai ơi!”. Nhờ cha sính mẹ 
dưỡng ta mới nên người. Cha là trụ cột của gia đình cả về tinh thần lẫn vật chất. Cha lao 
động vất vả để nuôi con khôn lớn học hành. Cha dạy bảo con nên người. Tục ngữ có 
câu: Con cố cha như nhà có nóc”. Cảnh “mẹ goá con côi” thì bất hạnh vô cùng! Sống 

28 




trong xã hội nông nghiệp ngày xưa, "hát cơm dôi hát mồ hôi", con cái mới thấm thìa 
ơn cha vô cùng sâu nặng, không thể nào kể xiết. 

Câu dưới bài ca dao nói về nghĩa mẹ; nghĩa mẹ được so sánh với Trời rộng, 
Trời cao. “Nghĩa mẹ hằng Trời” là bằng sự bao la mênh mông. Làm sao có thể đo 
được, tính được? Nghĩa mẹ cũng là công ơn sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo của mẹ. 
Mẹ mang nặng đẻ đau. Đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào của 
mẹ riuỏi nấng con khôn lớn từng ngày. Mẹ bú mớm, nâng niu con thơ, trông mong 
con khôn lớn từng ngày: “ha tháng biết lẫy, hảy tháng hiết hò, chín tháng lò dò hiêt 
đi”. Nghĩa mẹ đau chỉ có “chín tháng cưu mang”, mà là ‘hằng Trời” vô cùng, vỏ tận. 
Vì thế mới có câu ca; 

“Chim trời đâu dễ đếm lóng, 

Nuôi con ai dám kể công tháng ngày”. 

Con tập bò, tập nói, tập đi, con lớn khôn từng ngày trong tình thương của mẹ 
hiền. Khi khôn lớn, con mới thấu hiểu ơn cha nghĩa mẹ và đạo làm con. Bài ca dao 
nói ít mà gợi nhiều, có tác dụng giáo dục mỗi chúng ta về đạo làm con, biết “giữ 
tròn chữ hiếu", biết thương mẹ kính cha, biết đền đáp công ơn của cha mẹ. 

Bài ca dao được viết theo thể thơ lục bát biến thể. Chữ “ơi” cuối câu lục 
không bắt vần với chữ thứ sáu câu bát mà lại bắt vần với chữ thứ tư: chữ Trời . Sự 
kết hợp nghệ thuật cảm thán với biện pháp tu từ so sánh tạo nên giọng điệu vừa 
ngọt ngào vừa gợi lên hình tượng bao la mênh mông, vô cùng thấm thìa. 

2. Bài ca dao dưới đây nói về cha mẹ già yếu. Bác mẹ là cha mẹ: 

“Cây khô chưa dễ mọc chồi, 

Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta. 

Non xanh hao tuổi mà già, 

Bởi vì sương tuyết hóa ra hạc dầu". 

Tìr hiện tượng “cây khô“ mà suy nghĩ đến tuổi già của cha mẹ. Đó là quy luật 
của sự sống, quy luật của tự nhiên. Cây khô là cây đã chết thì không thể mọc chồi" 
nảy mầm xanh. Cha mẹ cũng vậy, tuổi già là về cõi, là quy tiên. “Bác mẹ chưa dê ở 
đời vói ta” vì đó là quy luật của sự sống. 

Câu thứ ba là câu hỏi: “Non xanh hao tuổi mà già?’. Non xanh là núi mùa 
xuân, nghĩa rộng là đời người thời thanh xuân trẻ trung. Câu thứ tư nói rõ sự biến 
đổi của non xanh, của đời người: "Bởi vì sương tuyết hóa ra hạc đầu”. Vê mùa 
đông, núi non phủ đầy sương tuyết, nên “non xanh” ngày nào, nay đã trở thành hạc 
đầu”. “Sương tuyết” là một ẩn dụ gợi lên sự vất vả của cha mẹ trong những tháng 
ngày nuôi con. Cuộc đời vất vả, gieo neo, sức mỗi ngày một yếu, tuổi một ngày một 
cao, nên ông bà, cha mẹ mới “hóa ra hạc đáu". 

Bài ca dao sử dụng điệp ngữ (chưa dễ), ẩn dụ “non xanh” và “sương tuyết" để 
nói về cha me già yếu. Đó là nghĩa thực. Nghía bóng cùa bài ca dao là khuyên con 
cháu trong gia đình phải hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, ông bà khi già 
yếu. 'Trẻ trông cha:già trông con” đó là tình nghĩa. 

Cả hai bài ca dao đều thể hiện một cách cảm động về tình cảm gia đình. 
Ngồn từ giản dị, dễ hiểu. Bài học về đạo hiếu, đạo làm con được nêu lên sâu sắc. 
Tmh cảm gia đinh là một trong những tình cảm đẹp nhất đối với mỗi chúng ta. Cả 
hai bài ca dao đều thấm đượm tình người. 


29 



Đề sỏ 2 


Cả hai bài ca dao đểu nói lên mối quan hệ thân thiết, gắn bó đầy tình nghĩa 
trong đại gia đình. Mối quan hệ đó là mối quan hệ giữa con cháu đối với tổ tiên, 
ông bà, là mối quan hệ anh em ruột thịt. 

Cây thì có cội có gốc; sồng thì có nguồn. Nhờ có gổc bền rể sâu mà cành lá 
mới xanh tươi, đơm hoa kêt trái. Nhờ có nguồn mà sổng mới có nước không bao giờ 
vơi cạn. Con người cũng vậy phải “có cố, có ông”, có tổ tiên ồng bà mới có cha mẹ, 
con cháu. Chữ có được điệp lại bốn lần khẳng định một chân lí, một sự thật hiển 
nhiên về nguồn gốc của mọi sự thật. So sánh “Như cây có cội , như sông có nguồn” 
làm cho ý tưởng được cụ thể, giản dị, dể hiểu. Bài học về sự thuỷ chung “Uống nước 
nhớ nguồn 'được nêu lên một cách giản dị, dễ hiểu. Con cháu phải biết ghi nhớ công 
ơn của tổ tiên, ông bà. Phải thuỷ chung, khồng được vong ơn bội nghĩa: 

“Con người có cố, có ông , 

Như cây có cội như sông có nguồn ”. 

Anh em trong gia đình cùng chung cha mẹ, chung huyết hệ. Khác với người 
dưng. Anh em ruột thịt găn bó với nhau thân thiêt “như chân với íay” trong một cơ 
thể. Con người không thể thiếu chân, thiếu tay. Câu ca dao “Anh em như chân với 
tay” nhắc nhở anh em trong gia đình phải biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, biết 
“rách lành đùm học , dở hay đỡ dần”. Các chữ: “đùm học”, “đỡ dấn ” nhắc nhơ anh 
em phải biết che chở, giúp đỡ, san sẻ vật chất, tình thương cho nhau, nhất là những 
lúc khó khăn hoạn nạn, lúc “rách lành”, lúc “dở hay”. “Máu chảy ruột mềm", “Mot 
giọt máu đào hơn ao nước lã” là vậy. 

Tinh nghĩa anh em, chị em ruột thịt phải được thể hiện một cách cụ thể. Đó 
là đạo lí mà ông bà, cha mẹ vẳn nhắc nhở con cháu: 

“Anh em như chân với tay, 

Rách lành đùm học, dở hay đỡ đần”. 

Không những thế, anh em, chị em còn phải biết thương yêu, đoàn kết. Phải 
biết: “Em kính, anh nhường”, biết: “Chị ngã em nâng”, luôn luôn ghi nhớ: 

“Khôn ngoan đối àáp người ngoải, 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. 

, Cạ hai bài ca dao đều sử dụng biện pháp tu từ so sánh, thể hiện một cách nói 
cụ thê, giàu hình ảnh, giản dị, dễ hiểu. Bài học thuỷ chung vế cội nguồn gia tộc, về 
tình nghĩa anh em được nêu lên thật thấm thìa. 


Bài sỏ 6 

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người 
I. Đề luyện tập 

Đề số 1: Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài ca dao “Ở đâu năm cửa nàng ơi”... 
Đê sô 2: Cảm nhận về bài ca dao “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ". 

Đê sô 3: Phân tích bài ca dao “Đường vô xứ Huế quanh quanh”... 


30 




Đề sô' 4: Phân tích bài ca dao “Đứng hên ni đổng ngó hên rê đồng, mênh 

mông hát ngát”... 

Dể sô 5: Học thuộc lòng cả 4 bài ca dao, dân ca. 

II. Bài vãn tự luận 

Đề sỏ 1 

Ở đâu năm cửa nàng ơi! 

(...) Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên .xây” 

Ca dao dân ca có nhiều bài đối đáp rất hay, rất hóm hỉnh. Hát đối- đáp để 
thừ tài, cao thấp, để mua vui lúc cày bừa cấy hái, lúc trục lúa đêm tiăng, đe giao 
duyên “kết hạn trăm năm”: 

"Cái gì sắc hơn dao can, 

Cái gì tiện chũm chơ nhau ăn cùng? 

Một quan là mấy trăm đồng? 

Một mối tơ hồng là mấy trăm dây?...” 

“Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau; 

Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng. 

Một quan là sáu trăm đồng; 

Một mối tơ hồng là sáu trăm dây”... 

hay: 

“Quả gì khắc chữ chạm rồng? 

Quả gì cùi trắng, nước trong hỡi chàng? 

Quả gì da nó vàng vảng? 

Quả gì lăn lóc giữa đàng cái di? 

Quả gì da nó sù sì? 

Chàng mà dối được, thiếp thì theo không” 

"Quả chuông khắc chữ chạm rồng; 

Quả dừa cùi trắng nước trong đó nàng! 

Quả thị da nó vàng vàng; 

Bùa yêu lăn lóc giữa đàng cái đi. 

Quả mít da nó sù sì; 

Nay anlì đô'được, em thì theo anh!" 

Có thể nói, những bài ca dao, dân ca đối - đáp thể hiện một cách hồn nhiên, 
đậm đà tâm hồn, trí tuệ dân gian đã bao đời nay. 

Ai đã từng đi ngược về xuôi, đã từng lên rừng xuống biển, ra Bắc vào Nam,... 
chắc đã nhiều phen bồi hồi khi nhớ lại, hoặc khi được nghe nhắc lại bài hát đối - 
đáp “Ở đâu năm cửa nàng ơi!” này. Vốn có 18 cặp câu lục bát; ở đây chỉ nhắc lại 6 
cập cAu lục bát. Như ghẹo, như giao duyên, rất tình tứ. 

Sáu câu anh hỏi nàng: “Ở đâu? sông nào? sông nào? núi nào? ả ị n ™° ? à 
đâu lại cố?". Không gian địa lí thì mở ra bao la, tình ý thì như thắt lại. Không đon 
giản, tầm thường mà hóc hiểm thú vị: 


31 



“ơ đáu năm cửa nàng ơi! 

Sông; nào sáu khúc nước cháy xuôi một dòng? 

Sồng nào hên dục hên trong? 

Núi nào thắt cô hồng mờ có thánh sinh? 

Đên nào thiêng nhất xứ Thanh? 

ơ đâu mà lại có thành tiên xây?" 

Những thành quách, sông núi, đền đài... đó đây, gần xa trên mọi miên Tổ 
quốc thân yêu bao la, ai mà biết được? “Ở đâu năm cửa nàng ơi!" là câu hỏi hóc 
hiểm. Cửa của lâu đài? Cửa sông hay cửa thành quách, cửa tử, cửa sinh của trận đồ 
binh phap? Năm cửa, sáu khúc, bén đục bên trong, thắt cổ bồng mà có thánh sinh, 
thiêng nhât xư Thanh, thành tiên xây... là những “mối thắt, nút mỏ" cùa những điều 
anh hoi nàng. Cứ tưởng là cô gái bị dồn vào thế bí. Nêu chàng trai lịch duyệt hiểu 
biết sâu rộng bao nhiêu thì cô gái càng tỏ ra sắc sảo, mẫn tiệp bấy nhiêu. Hai tiếng 
“chàng ơi!” cất lên thật tình tứ, duyên dáng: 

£ Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi! 

Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng. 

Nước sông Thương hên dục hên trong. 

Núi Đức Thánh Tản thắt cổ hồng lại cố thánh sinh. 

Đên Sòng thiêng nhất xứ Thanh , 

Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây”... 

Câu hát trong lời đáp của nàng đã phá thể thành 10, 11 chữ gợi lên một sư 
điệu đà ý vị như muốn “ghẹo” lại chàng trai. Sự đọ trí đua tài của chàng và nang 0 
đây trở thành sự ướm duyên, giao duyên mặn mà đẩm thắm. 

Lơi đôi đap cua chàng trai, cô gái đã làm hiện lên môt giang sơn gấm vóc 
một đất nước có biết bao danh lam thắng cảnh, những huyền tích huyền thoai diệu’ 
kì. Ca dao dân ca đã sử dụng hình thức đối - đáp để nói lên tình yêu quê hương đât 
nước và niêm tự hào dân tộc với bao rung động xao xuyến bồi hổi của những hía 
đôi trên đồng quê và ruộng lúa thân thuộc xa xưa... 

fìé sộ' 2 

^ãng ~ Nội là trái tim đất Việt, là nơi ngàn năm văn vật, nơi đất 
thiêng ‘jông cuộn hổ ngồi". Thơ văn chữ Hán chữ Nôm của tổ tiên ông cha ta đã 
dành cho Thăng Long - Hà Nội một địa vị vô cùng sang trọng. Văn học dân gian dã 
có nhiêu bài ca dao rất hay rất đẹp nói về Kinh kì mến thương. 

, ^ sân hay ơ xa, chưa từng đên Hà Nội, thê mà tường như đang dạo bước 

khăp 36 phô' phường khi được nghe một người nào đó ngâm, người nào đo hắt: 

“Rù nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 

Xem cảu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 

Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 

Hỏi ai gây dưng nên non nước này?” 

,^ ơ kà* ca Ị à hai chữ ‘rủ nhau”. “Rủ nhau” là gọi nhau cùng đi, đông vui 
hồ hởi. Ca dao có nhiều bài sử dụng hai tiếng “rủ nhau”: “Rủ nhau ra tắm hồ sen... , 

32 



“Rủ nhau xuống hể mồ cua...”, “Rủ nhau lên nui đốt than..”, “Rủ nhau chơi khắp 
Long Thành...”. Dù cuộc đời còn nhiều mưa nắng iihuìig dân què vẫn “rủ nhau” lèn 
đường, đi xem hội, đi kiếm sống. Ở trong hài ca dao này là rủ nhau đi tham quan 
Hà Nội. Chữ "xem”được điệp lại ba lần, vừa gợi tả niềm khao khát say mê, vừa mơ 
lòng đón chờ vẫy gọi: 

“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 

Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn”. 

Kiếm Hồ là Hồ Hoàn Kiếm, nơi Lê Lợi trả kiếm báu ' Thuận Thiên” cho Rùa 
Vàng. Một cảnh đẹp, một vùng đất thiêng của đất “Rồng hay lên ”. Cầu Thê Húc là 
cầu đón ánh sáng, biểu tượng rất đẹp nói lên niềm tự hào về mọi tinh hoa của đất 
trời, Tổ quốc, của dân tộc hội tụ về Thăng Long, Hà Nội. Chùa Ngọc Sơn còn gọi là 
đền Ngọc Sơn là một nét đẹp cổ kính của Hồ Gươm. Hai câu đầu 'bài ca mở ra trong 
tâm hồn chúng ta nhiều liên tưởng, cùng nhau khám phá ra bao kì tích, huyền thoại 
của Hồ Hoàn Kiếm mà thời gian không thể làm phai mờ. 

Không gian nghệ thuật được mở rộng, được đón chào. Càng “xem” càng thấy 
lạ và rất thú vị: 

“Đài Nghiên Tháp Bút chưa mòn, 

Hỏi ai gây dựng nên non nước này?". 

Hai chữ “chưa mòn” là linh hồn của bài ca dao này. Đài Nghiên Tháp Bút là 
biểu tượng cho nền văn hiến lâu đời và rực rỡ của Đại Việt. Nó thể hiện rất đẹp đạo 
học và truyền thống hiếu học của nhân dân ta. Hai chữ “chưa mòn” khẳng định sự 
bền vững, sự trường tồn của nền văn hiến nước ta. Qua hàng nghìn năm, qua bao 
thăng trầm của lịch sử, bao bể dâu Tháp Bút Đài Nghiên vẫn “chưa mòn”, vẫn “trơ 
gan cùng tuế nguyệt”. Cũng như đất nước ta, thủ đô ta, nền văn hóa Việt Nam ta 
ngày một trở nên giàu đẹp. Hai chữ “chưa mòn” đã kín đáo gửi gắm niềm tự hào và 
tình yêu sông núi của nhân dân. 

Câu kết là một câu hỏi tu từ. “Hỏi ai” là phiếm chỉ, gợi ra nhiêu bâng khuâng, 
man mác. “Ai” là ông cha, tổ tiên. “Ai” là nhân dân vĩ đại, những con người vô danh, 
như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết: 

“Họ đã sống và chết 
Giản dị và hình tâm 
Không ai nhớ mặt đặt tên 
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”. 

(Đất Nước) 

Lòng biết ơn tổ tiên ông cha, biết ơn nhân dân đã được nói lên một cách xúc 
động qua câu hỏi tu từ. Cảm xúc như nén lại: “Hỏi ai gây dựng nên non nước này?”. 

Có thể coi bài ca dao “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ” là một bài ca yêu nưốc 
và tự hào dân tộc. Bốn câu ca dao 28 chữ mà nêu lên được 5 cảnh đẹp của Hà Nội 
mến yêu: cảnh Kiếm Hồ, cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút. Bút 
pháp liệt kê và điệp ngữ như mở rộng, như tô đậm bao thắng cảnh, càng xem càng 
thích thú. Tinh yêu Hà Nội, nơi ngàn năm văn vật yêu quê hương đất nưóc là cảm 
hứng của bài ca. 


33 



Như kẻ uống nước nhớ nguồn, ta biết được tác giả bài “Rủ nhau Xem cảnh 
Kiếm Hồ” là thi sĩ Á Nam Trần Tuân Khải (1894 - 1983). Bài ca được in trong mục 
“Phong dao” củ a tác phẩm “Duyên nợ phù sinh ”, xuất bản năm 1920. 

Để số 3 

Bài ca dao 3 câu lục bát, dừng lại ở câu lục, một hiện tượng độc đáo, ít thấy 
trong thơ ca dân gian: 

“Đường vô xứ Huế quanh quanh, 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 

Ai vô xứ Huế thì vô...” 

Có nhiểu người cho rằng bài ca dao này nói về cảnh đẹp xứ Huế. Chưa đầy 
đù. Không gian địa lí và không gian nghệ thuật được nói trong bài ca dao rộng lớn 
hơn nhiều. 

Câu thứ nhất nói về “đường vô xứ Huê", đó là con đường rất dài phải quạ chí 
ít 6 tỉnh miền Trung (từ Bắc đi vào): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên. Hai chữ “quanh quanh” gợi tả sự uốn lượn, khúc khuỷu, 
hiểm trở, gập ghềnh xa xôi. Ngày xưa vô Huế phải vượt qua “Hoành Sơn nhất đái” 
(một dải Hoành Sơn), phải vượt qua bao sông suối, núi đèo; sông Mã, sông Lam, 
sông La, sông Gianh, sông Thạch Hãn... đến sồng Hương núi Ngự. Phải qua núi 
Hồng Lĩnh, đèo Ngang, lũy Thầy, truông Nhà Hổ, phá Tam Giang... 

Hồng Sơn cao ngất mấy táng, 

Đò Cài mấy trượng là lòng bấy nhiêu! 

(Nguyễn Du). 

“Yêu em anh củng muốn vô, 

Sợ truồng Nhà Hồ, sợ phú Tam Giang”. 

(Ca dao) 

Câu thứ hai nêu lên một ấn tượng khái quát về cảnh sắc thiên nhiên trên 
“đườìĩg vô xứ Huê". “Non xanh nước biếc” vừa là thành ngữ vừa là hình ảnh rất đẹp, 
có màu “xanh” bất tận của non, có màu “biếc” mê hổn của nước. Đó là cảnh Sông 
núi tráng lệ, hùng vĩ, hữu tình, nên thơ:,. “Non xanh nước biếc" Ẵ y lại được so sánh 
“như tranh họa đổ” gậy lên trong lòng người niềm tự hào về giang sơn gấm vóc, về 
quê hương đất nước ki thú, xinh đẹp, mến yêu. 

Câu cuối là lời chào mời chân tình, như một tiếng lòng vAy gọi: “Ai vô xứ Huế thì 
vô“... Vô xứ Nghệ hay vô xứ Huế là đến với một miền quê rất đẹp, rất đáng yêu có 
“Non xanh nước biếc như tranh họa dồ”. Bởi thế, nhà thơ Huy Cận mới viết: 

... “Ai đi vô nơi dây 
Xin dừng chân xứ Nghệ 
Ai di ra nơi này 
Xin chán dửng Xỉ? Nghệ. 

Nghe câu hò ví giậm 
Càng lắng lại càng sâu 

34 



Như sông La chảy chậm 
Đọng hao thuở vui sầu” 

(Gởi bạn người Nghệ Tĩnh) 

Bài ca dao “ Đường vô xứ Huế quanh quanh”âi ch thực là một viên ngọc trong 
kho tàng ca dao dân ca Việt Nam. Nó là bài ca về tình yêu và niềm tự hào đối với 
quô hương đất nước. Hình tượng mĩ lệ, vần điệu nhạc điệu du dương. Ba chữ “vổ" 
rất mộc mạc đậm đà. Vần chân, vần lưng, điệp thanh phối hợp hài hòa: “quanh 
quanh - xanh - tranh”, “vô - đồ - vô - vô", gợi lên sự ân cần tha thiết. "Ai” là đại từ 
nhAn xưng phiếm chí, nhưng người đọc, dù quê hương ở đâu vẫn cảm thấy mình 
đang được mời gọi. 

Đề sỏ 4 

Ca dao dân ca Việt Nam vồ cùng phong phú và sâu sắc, đằm thắm và mượt 
mà biêt bao! Nó là tiếng hát tâm tình nơi bờ xôi ruộng mật, lưu truyền trong dân 
gian, phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta từ bao đời nay. Có 
những khúc hát ru chứa chan tình yêu thương, ngọt ngào, tha thiết. Có bài ca nói về 
đất nước quê hương, với nương dâu, ruộng lúa, với hình ảnh người dân quê hiền 
hậu, cần cù hay lam hay làm đáng yêu. Cánh cò "hay Id hay la”, đầm sen "lú xanh 
hông trắng lại chen nhỉ vàng". Có tiếng “nghé ọ" và con trâu hiền lành gặm cỏ trên 
đồng xanh, có cô thôn nữ tát nước “múc ánh trâng vảng dổ đi”,... Tất cả như đem 
đến cho lòng người gần xa bao niềm thương nỗi nhớ... 

Đọc ca dao dân ca, sao mà ta thấy thích thú lạ về câu hát nói về cánh đồng lúa 
quẽ hương và hình ảnh cô thôn nữ đứng giữa đồng quê một sớm mai hồng rạng rỡ: 

“Dứng hên nì đồng ngó hên tê đồng , mênh mồng hát ngát , 

Đứng hên tê đồng ngó hên ni đồng, cũng hát ngát mênh mông. 

Thân em như chẽn lúa đòng dòng , 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng han mai”. 

1 . Ca dao thường được diễn đạt bằng thể thơ lục bát. Nhưng ở bài này, nhà 
tho dan gian đă sử dụng thơ lục bát biến thể, mở rộng câu thơ thành 12, 13 từ rất 
độc đáo. 

Cô thôn nữ không vịnh cảnh để thơ, mà chỉ nói lên những ý nghĩ, cảm xúc 
hồn nhiên, tự nhiên của lòng mình khi vác cuốc ra thăm đồng sung sướng ngắm 
nhìn cánh đồng thân thuộc, thẳng cánh cò bay của làng mình: 

“Đứng hên ni đồng ngó hên tê đồng , mênh mông hát ngát, 

Đứng hên tẻ đồng ngó hên ni đồng, cũng hát ngát mênh mông”. 

“Ngó” gần nghĩa với nhìn, trông, ngắm... Từ “ngó” trong văn cảnh này gợi tả 
một tu thế say sưa ngắm nhìn, một cách quan sát kĩ càng, một lối nói dân dã mộc 
mạc, bình dị mà đậm đà. Cô thôn nữ “đứng hên ni đồng ngó hên tẻ dồng" rồi lại "đứng 
hên tê đồng ngó hên ni đồng”, dù quan sát ở vị trí nào, góc độ nào, cồ cũng cảm thấy 
sung sướng tự hào trước sự “mênh mông hát ngát... hát ngát mênh mông” của cánh 
đồng que hương. Hai chữ "hên ni” và “hên tê” vốn là ngôn ngữ miền Trung (tiếng địa 
phương Nghệ Tĩnh) dùng để trỏ vị trí bên này, bên kia, được đưa vào bài ca dao gợi 
lên tính chất mộc mạc, chất phác của một tình quê hồn hậu. Nghệ thuật đảo từ ngữ 
“mênh mông hát ngát" rồi lại "hút ngát mênh mông” thể hiện một bút pháp điêu luyện 


35 



trong việc miêu tả cánh đồng làng quê rộng bao la bát ngát một màu xanh, xa trông 
hút tầm mắt chẳng thấy đâu là bến bờ. Có yêu quê hương tha thiết, mới có cái nhìn 
đẹp, cách nói say mê đậm đà thế! 

Hai câu đầu bài ca dao được cấu trúc đăng đối song hành, làm hiện lên trước 
mắt chúng ta một cảnh đẹp: cánh đổng bao la, trù phú của quê nhà, rất thân thuộc với 
mỗi con người Việt Nam chúng ta như nhà thơ Hoàng Cầm đã viết: 

“Xanh xanh hãi mía hờ dâu 
Ngô khoai hiêng biếc 
(...) Quẻ hương ta lúa nếp thơm nồng”... 

(Bên kia sông Đuống) 

Bằng tấm lòng yêu mến tự hào nơi chôn nhau cắt rốn của mình, mảnh đất 
thương yêu thân thiết mà từ bao đời nay tổ tiên ông bà con cháu, từ thế hệ này qua 
thế hệ khác đã đem mồ hôi, xương máu để bồi đắp và gìn giữ, nên nhà thơ dân gian 
mới có thể viết được những lời ca mộc mạc mà đằm thắm nghĩa tình, làm xao 
xuyến lòng ta như vậy! 

2. Hai câu cuối là hình ảnh cô thôn nữ ra thăm đồng. Niềm vui sướng trào 
dâng. Cô không ví mình với “hạt mưa sa", với “tấm lụa đào" như có người con gái 
đã nói về thân phận mình. Trái lại, cô đã lấy “chẽn lúa đòng đòng" để so sánh với 
cuộc đời đẹp tươi, nhiều mơ ước của mình. “Chẽn lúa" còn gọi là dảnh lúa, một bộ 
phận của khóm lúa. Hình ảnh “chẽn lúa đòng dòng" thể hiện sự phát triển trưởng 
thành sinh sôi nảy nở, hứa hẹn một mùa vàng bội thu sây hạt trĩu bồng. Có lúa thì 
con gái rồi mới có “chẽn lúa đòng dòng". Câu ca dao ‘Thân em như chẽn lúa đòng 
đòng" gợi tả một vẻ đẹp xinh tươi duyên dáng, một sức lực căng tràn. Đây là một 
hình ảnh khỏe khoắn, trẻ trung và hồn nhiên yêu đời của cô thôn nữ được nói đến 
trong tiếng hát lời ca sau bờ dâu ruộng lúa. 

Trên cái nền xanh của cánh đồng, trong hương thơm ngào ngạt cùa lúa đòng 
đòng, dưới ánh hồng bình minh rực rỡ, trong làn gió mát rượi, ta thấy hiện lên bức 
chân dung cô thôn nữ thật đáng yêu vô cùng: 

‘Thân em như chẽn lúa đòng dòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng han mai". 

“Phất phơ” nghĩa là nhẹ nhàng đung đưa, uốn lượn... Chẽn lúa đòng đòng 
“phất phơ" bay nhẹ trước làn gió trên đồng nội vào một buổi sớm mai hồng thơ 
mộng. Thiếu nữ hân hoan sung sướng thấy hồn mình phơi phới hướng về mội ngày 
mai hạnh phúc như “chẽn lúa dòng đồng” đ ang “phất phơ" dưới ánh bình minh. Tại 
sao nhà thơ đồng quê lại dùng hình ảnh “ngọn nắng”! Có thể dùng hình ảnh làn 
nắng, tia nắng thì ý câu cao dao vẫn đúng. Nhưng “ngọn nắng” hay hơn, sát nghĩa 
hơn. Vì đó là tia nắng, làn nắng đầu tiên của một ngày đẹp Trời, ánh hồng ban mai 
đang tụ hội và rập rờn trên ngọn lúa xanh. Trong bài thơ “Mùa xuân chín" thi sĩ Hàn 
Mặc Tử viết: 

‘Trong làn nắng ỉừìg: khói mơ tan, 

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng". 

Và nhà thơ Đoàn Văn Cừ trong bài “ChợTết "cũng đã viết: 


36 



“Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa, 

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa”. 

Qua đó, ta càng thấy rõ tính chính xác, tính hình tượng, tính biểu cảm là 
những đặc trưng cơ bản nhất tạo nên giá trị nghệ thuật của ngôn từ thơ ca. 

Bài ca dao “Đứng hên ni đồng..” là một bài ca dao trữ tinh đặc sắc đã ca ngợi 
vẻ dẹp quê hương đất nước qua hình ảnh cánh đồng lúa bát ngát mênh mông và vẻ 
đẹp duyên dáng, tươi trẻ, cần mãn và yêu đời của nàng thiếu nữ làng quê Việt Nam. 

Bài ca dao được sáng tạo nên bằng bút phấp nghệ thuật độc đáo. Cách dùng từ 
chính xác, gợi cảm. Biện pháp tu từ so sánh, phép song hành đối xứng, cách đảo từ 
ngữ và sử dụng tiếng địa phương đã làm cho ý tưởng, lời ca đậm đà, ý vị. Có thể coi 
nó là một “viên ngọc quỷ” trong kho tàng thơ ca dân gian Việt Nam. 

Học bài ca dao này, ta thấy tâm hồn mình thêm gắn bó, yêu thương quê 
hương đất nước, biết quý trọng và biết ơn những người nông dân vất vả dãi nắng 
dầm mưa để làm nên những bát cơm đầy dẻo thơm. 


Bài sô 7 

Những câu hát về tình yẻu quê hương, đất nước, con người 

(Tiếp theo) 

I. Đề luyện tập 

Đẻ số I: Nêu cảm nghĩ về bài ca dao “Anh đi anh nhớ non Côi”... 

Đề số2: Cảm nhận của em về bài ca dao “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm”... 
Đề số3: Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài ca dao “Nam Kì sáu tỉnh em ơi”... 
Đề sô 4: Học thuộc lòng 3 bài ca dao. 

II. Bài văn tự luận 

Đề sỏ 1 

Ca dao, dân ca có nhiều bài khởi đầu bằng hai tiếng: “Anh đi”, “ai về”, “ai 
lêh\ “mình về”, v.v... Đó là những câu hát giao duyên, hoặc giã biệt, hoặc mời gọi, 
rất tình tứ, rất mặn nồng: 

* Hỡi cô thắt ì ưng hao xanh, 

Có về An Phú với anh thì về... 

Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương... 

Ai về xứ Lạng mù xa, 

Có về Hà Nội với ta thì về... 

Cảnh sắc quê nhà, hương vị đất nước đã trở thành máu thịt, đã hoà nhập tâm 
hồn kẻ đi người về. Tinh quê hương càng ưở nên sâu nặng: 

“Anh đi anh nhớ non Côi, 

Nhớ sông Vị Thủy, nhớ người tình chung?”. 


37 




Non Côi còn gọi là núi Gồi; sồng Vị Thủy tức là sồng Vị Hoàng, đó là hai 
cảnh vật, hai địa danh nổi tiêng của vùng đất Nam Hà, của thành Nam xưa nay. 

Anh di’ nên anh “nhớ”, nhớ núi, “nhớ non Côi”; nhớ sông, “nhớ sông Vị 
Thủy . Cảnh săc ấy, cảnh vật ấy đã in sâu vào tâm hồn, nên không thể nào quên 
được. Anh đi xa, anh nhớ sông, anh nhớ núi, anh thiết tha nhớ... “nhớ người tình 
chung . Người tình chung đâ neo giữ trong lòng bao kỉ niệm đẹp, đã khắc sâu lời 
thê săt son, lời thê đá vàng thuỷ chung. Hai câu ca mười bốn chữ mà có đến ba chữ 
“nhớ . Lời giã biệt cất lên nghe thiết tha, xao xuyến, bồi hồi qua điệp ngữ “nh(T ấy. 
Nhớ cảnh, nhớ người, tât cả chung đúc trong một lời thề. Dù sông có cạn, núi có 
mòn thì anh vẫn ‘nhớ người tình chung”. Có thể coi bài ca dao này là lời “thề non 
nước” sâu nặng nghĩa tình, như thi sĩ Tản Đà đã ngợi ca. 

“Dù cho sông cạn đá mòn. 

Còn non còn nước vần còn thề xưa”. 

“Anh đi” là cảnh ngộ chia li; “anh nhớ” là tâm trạng, là tình cảm. Non Côi, 
sông Vị Thủy, người tình chung là tình anh hướng tới, là lòng anh neo giữ. Bài ca 
dao đã trở thành điệu tâm hồn của lứa đôi xưa nay. Tinh yêu quê hương, đất nước 
đã hoà quyện với tình yêu chung thuý sắt son của lứa đôi được thể hiện bằng niôt 
bài ca dao thật đậm đà, thật chứa chan ý vị. 

Đề sỏ 2 

Quê em xứ Quảng miền Trung đẹp lắm, đáng yêu lắm, ai ơi: 

“Quê em có dải sông Hùn, 

Có hòn Non Nước, có hang Sơn Trà”. 

Quê em có nhiều đặc sản, thật đáng yêu, đáng tự hào: 

“Nem chả Hoà Vang, 

Bủnh tổ Hội An, 

Khoai lang Trà Kiệu, 

Thơm rượu Tam Kỳ”. 

Rượu Tam Kỳ chính là rượu Hồng Đào đó, ai ơi: 

“Đất Quáng Nam chưa mưa đã thấm, 

Rượu Hồng Đào chưa nhấm dã S(ty”, 

Hai câu đăng đối hài hoà. Câu trẽn nói về đất đai Quảng Nam có nhiều vùng 
khô cằn, nhiều cát sỏi. Trên vùng đất ấy thật khó làm ăn, “chưa mưa đã thấm”. Phải 
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, phải đổ nhiều mồ hồi nước mắt mới có bát cơm 
ăn, áo quần mặc. Nói lên cái khó, cái gian khổ của vùng đất quê cha đất tổ nhằm 
kín đáo ca ngợi con người Quảng Nam cần cù, bền bỉ, kiên cường. Sống trên vùng 
đất chưa mưa đã thấm”, người dân xứ Quảng bao đời nay đã đem công sức, tài trí 
xây dựng quê hương mình ngày một trở nên giàu đẹp đáng yêu. 

Tương phản với câu trên nói về “đất”, câu dưới nói về “rượu”, một đặc sản 
đáng tự hào: 

“Rượu Hồng Đào chưa nhấm dã say”. 

Một cách nói quá mà thật đáng yêu. Ngoài nghĩa thực ca ngợi rượu Hồng 
Đào, rượu Tam Kỳ nức tiêng gần xa, câu này còn mang nghĩa bóng nói về chất (ta 


38 



tình, duyên dáng của thiếu nữ đôi bờ sồng Hàn, vùng tơ tằm Đại Lộc,... Khác chi 
rượu Hổng Đào, các cồ gái xứ Quảng có một mê lực ghê gớm, “chưa nhấm đã say”. 
Các chàng trai đa tình gần xa nên biết và nên nhớ. 

“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, 

Rượu Hổng Dào chưa nhấm đã say”. 

Càng đọc, ta càng thấy ý vị, đậm đà. Thổ ngơi ấy mà lại có sản vật đáng quý 
ấy. Thổ ngơi ấy, miền quê ấy nổi tiếng gần xa với con trai kiên cường, dũng cảm, 
tài ba, với con gái xinh giòn, đa tình và thảo hiền nổi tiếng. 

Đề sỏ 3 

Bốn câu ca sau đây như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp nói về giang sơn 
gấm vóc, bao la, hữu tình. 

Phía xa xa là vùng Lục tỉnh, đất Nam Kỳ với những địa danh thương yêu như 
Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên; với dòng sông 
Cửu Long hùng vĩ, bao la sóng nước: 

“Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi, 

Cửu Long chín ngọn cùng khơi một nguồn”. 

Giữa khúc ruột miển Trung là cố đô Huế, có sông Hương đẹp như một bài 
thơ tình, có núi Ngự như hòn ngọc bích giữa trời xanh. Sông Hương núi Ngự tùiầg 
làm mê say lòng người, là thắng cảnh nức tiếng gần xa: 

“Sông Hương nước chảy trong luôn, 

Núi Ngự nức tiếng cả muôn dậm ngoài”. 

Hai tiếng "em ơi” cất lên nghe thậi thiết tha, ngọt ngào. Nhà thơ dân gian đã 
dùng phép liệt kê, vẽ lên hình ảnh quê hương đất nước với tất cả tấm lòng yêu 
thương, ngợi ca và tự hào. 


Bài sô 8 

Những cảu hát than thân 

I. Đề luyện tập 

Đẻ số Ị: Cảm nghĩ vể bài ca dao " Nước non lận đận một mình ”. 

Đê số 2: Phân tích và nói lên cảm nghĩ của em về bài ca dao ' Thương thay 
thâỉiphận con tằm”. 

Đề số ĩ: Cảm nhận về bài ca dao 1 Thân em như trái hân trôi". 

Đề số4: Học thuộc lòng cả ba bài ca dao. 

II. Bài văn tự luận 

Để sỏ I 

“Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống ghềnh hấy nay. 

Ai làm cho hể kia đầy, 

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?”. 


39 




Một tiếng than thân đầy lệ và nhiều ai oán. Thân cò và cò con là ẩn dụ nói vể 
thân phận người phụ nữ nông dân và con cái họ. Hai thế hệ, hai kiếp người đau khổ. 
Người đàn bà nhà quê sống lẻ loi cô đơn “một mình”, làm ăn “lận dận” vất vả giữa 
cuộc dời Có khác nào “thân cò”, lúc thì “ấn đêm”, lúc thì “đi đón cơn mưa tôi tâm 
mù mịt”, lúc thì “lên thác xuống ghềnh”. Thành ngữ “lên thác xuống ghềnh” chỉ sự 
khó khăn vất vả. Cuộc đời “lận dận một mình”, “lên thác xuống ghềnh” của “thân 
cò đâu chỉ ngày một ngày hai mà đã “bấy nay” trải qua bao năm tháng giữa chốn 
“nước nen” mênh mông: 

“Nước non lận đận một mình , 

Thân cò lên thác xuống ghểnh bấy nay”. 

LỜI ai oán của “thân cò”, của người mẹ đau khổ cất lên như thấm đầy lệ: 

“Ai làm cho bể kia đầy, 

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?” 

“Bểđầy”, “ao cạn” là hai biểu tượng nói về cảnh ngang trái, loạn lạc. “Ai" là 
đại từ nhân xưng phiếm chỉ. “Ai làm” là lời ám chỉ, tố cáo bọn thống trị đã gây ra 
cảnh ngang trái, loạn lạc, làm cho nhân dân đau khổ điêu linh, “cho gầy cò con”. 
Đời mẹ đã “lận đận”, đời con càng đói rét, bị bóc lột đau thương. 

Chữ “cho” được điệp lại ba lần: “ai làm cho..., cho ao kia cạn, cho gầy cò 
con” như tiếng nấc, như lời nguyền đay nghiến lên án tội ác bọn vua quan thống trị. 
Các tính từ: “đầy”, “cạn”, “gầy” bổ sung ý nghĩa, nội dung cho nhau, làm cho giọng 
điệu tiếng hát than thân càng trở nên não nùng, ám ảnh. 

Để số 2 

Bài ca dao 'Thương thay thân phận con tằm” gồm có tám câu lục bát. Hai 
chữ “thương thay” được điệp lại bốn lần và đứng ở vị trí đầu câu “lục” đã làm cho 
giọng điệu bài ca dao đầy xót thương. 

“Con tằm” và “lũ kiến” là hai ẩn dụ nói về những thân phận “nhỏ bé” sống âm 
thầm dưới đáy xã hội cũ. Thật đáng “thương thay”, thương xót cho những kiếp 
người phải làm đầu tắt mặc tối mà chẳng được ăn, được hưởng một tí gì! Khác nào 
một kiếp tằm, một kiếp kiến! 

Thương thay thân phận con tâm, 

Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. 

Thương thay lũ kiến li ti, 

Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi”. 

Kiếp tằm “phải nằm nhả tơ”, kiếp kiến “phai đi tìm mồi”, nhưng “kiếm ăn 
được mấy”. Điệp ngữ “kiếm ăn được mấy” cất lên hai lần đã tố cáo và phản kháng xã 
hội cũ bất công, kẻ thì “ngồi mát hưởng bát vàng”, “kẻ ăn không hết, người lần 
không ra”. 

Hạc, chim, con cuốc là ba ẩn dụ nói về những thân phận, số phận nếm trải nhiều 
bi kịch cuộc đời. “Hạc” muốn tìm đến mọi chân tròn, muốn “ lánh đường mây” để thỏa 
chí tự do, phiêu bạt. “Chim" muốn bay cao, bay xa, tung hoành giữa bầu trời, nhưng chỉ 



“mỏi canh” mà thỏi. Đó là những cuộc đời phiêu bạt, những cô gắng vô vọng của người 
lao động trong xã hội cũ, thật “thương thay" thật đáng thương! 

‘Thương thay hạc lánh đường mây, 

Chim hay mỏi cánh biết ngày nào thỏi”. 

Thân phận con cuốc càng đáng “thương ỉhay"\ Nó đã “kêu ra máu" giữa Trời 
mà “có người nào nghe", nào có được cảm thông, san sẻ. “Con cuốc" trong văn cảnh 
này biếu hiện cho nỗi oan trái, nỗi đau khổ của nhân dân lao động không được công 
lí nào soi tỏ. Càng kêu máu càng chảy, càng đau khổ tuyệt vọng: 

‘Thương thay con cuốc giữa trời, 

Dầu kêu ra máu có người nào nghe”. 

Ngoài cách sử dụng điệp ngữ và ẩn dụ, những câu hát than thân này còn được 
diổn tả dưới hình thức câu hỏi tu từ: “kiếm ân được mấy", “biết ngày nào thôi", “có người 
nào nghe". Giá trị phản kháng và tố cáo càng trở nên sâu sắc, mạnh mẽ. 

Đề số 3 

Có nhiều bài ca dao mở đầu bằng hai tiếng thân em: ‘Thân em như tấm lụa 
đào", ‘Thán em như hạt mưa sa”, ‘Thân em như giếng giữa đăng", ‘Thán em như 
chẽn lúa đòng đòng", ‘Thân em như củ ấu gai”,v.v... 

Đó là những tiếng thương, tiếng lòng, là lời than. 

Củ ấu gai đen đủi xấu xí, nhưng lại có “ruột trong thì trắng”, lại có vị “ngọt 
bùi”. Còn trái bần trôi vừa tròn vừa dẹp, ăn vào vừa chát vừa chua, chẳng có ý vị gì. 
“Thân em” thật tội nghiệp: 

‘Thân em như trái bần trôi, 

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đáu”. 

Trái bần trôi trên dòng nước lợ tượng trưng cho một cuộc đời lưu lạc, không 
chốn nương thân, không một mái ấm chở che. 

Gió dập sóng dồi tượng trưng cho bão tố cuộc đời, cho những bất hạnh mà 
“thân em” phải nếm trải. ‘Trái bần trôi” biết tấp vào đâu giữa con nước gió dập sóng 
dổi? Cũng như “thân em” phải “bảy nổi, ha chìm, chín lênh đênh” trước cuộc đời 
đẩy bão tố. Bốn tiếng “biết tấp vào đâu” như một lời kêu cứu, một lời kêu thương 
của một người con gái bạc mệnh. 

Nhà thơ dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh và ẩn dụ thể hiện sự xót 
xa, thương cảm, đồng cảm đối với thân phận, số phận đắng cay, tủí buồn của người 
phụ nữ trong cuộc đời, trong xã hội. 

III. Bài dọc tham khảo 

Bài thứ nhát 

Bình giảng bài ca dao "Co/I cò mà đi ăn đêm" 

Bài làm 

Cánh cò trong ca dao sao đẹp thế! Màu xanh của đồng lúa điểm trắng cánh 
cò sớm sớm chiều chiều. "Con cò bay lả hay la. Bay từ cửa phù bay ra cánh 
đổng.. ". Con cò là người bạn thản thiết, hiền lành của nhà nông. Con cò trong ca 

41 



(lao là hiện thán của con người dân cày quẽ ta: chất phác, siêng nâng cần mẫn, trải 
qua nhiều vất vả, gieo neo. 

Canh co tư hang ngàn nam qua đã nhập vào tâm hổn tuổi thơ qua lời ru êm 
ái, ngọt ngào.của mẹ: 

"Con cò mà đi ân đêm, 

Đậu phái cành mềm lộn cổ xuống ao. 

Ong ơi ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào Ông hây xáo măng. 

Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước dục đau lòng cò con\ 

Bài ca dao mượn tiếng kêu thương cùa con cò lâm nạn để nói lên thân phận 
vất vả hất hạnh của nhà nông, ca ngợi một tủm thế đẹp, thù chết trong còn hơn 
Sống đục. 

1. Câu đầu nói về một cuộc đời, về một thân phận. Câu ca đọc lên nghe nhiều 
thương cảm, ai oán: 

"Con cò mà di ủn đèm, 

Vạc mới đi ăn đêm, chứ cò thì kiếm ăn ban ngày. Cò phải đi ăn đêm, đó là 
. nghịch lí trong cuộc đời. Cuộc sống của cò nhiều lận đận, vất vả. Chữ "mà" trong câu 
ca lam nôi bật cấu trúc tương phản, gợi lên nhiều xót xa cảm thương cho một đời CÒỊ 
Tục ngữ, ca dao của Vũ Ngọc Phan ghi là: "Con cò mày đi ăn đem". 

Cần cù, chịu khó kiếm ăn tưởng sẽ được ấm no hạnh phúc? Bầy cò con chắc 
sẽ được mẹ cò tha mồi về tổ cho nhiều hơn? Cuộc đời vất vả, gian truân the, cò còn 
trải qua nhiều bất hạnh đắng cay, nhiều hoạn nạn đau đớn không the nào ke xiết! 
Cò đã "đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao". Cò có cánh, cò bay giỏi, cò có rơi 
xuống ao thì vẫn bay lên được. Hai từ "lộn cổ" nói lên tai hoạ cò gập phai. Cò 
không thể nào thoát hiểm được khi bị "lộn cổ xuống ao". Tiếng cò kêu van cất lên 
trong đêm khuya thanh vắng sao mà thảm thương thế! Câu cảm thán diễn tả tiếng 
kêu cứu và lời phân trần của cò: 

"Ông ơi ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng". 

Ba từ "ông", hai từ "tối" dược điệp lại như một nốt nhấn bi thảm cùa bài ca. 
Cò mong "ông" cứu vớt, đoái thương. "Tôi có lòng nào ..." là lời phân trần: Cò đi ăn 
đêm... nhưng cò không phải là kẻ hất lương, cỏ hiền lành lương thiện. 

Con cò trong bài ca dao là hình ảnh ẩn dụ, là biểu tượng của người nông dân 
"hai sương một nắng". Đó là những con người hiền lành, chất phác, cần cù, lam lũ, 
chiu thương chịu khó trong cuộc đời. Bất hạnh của con cò "lộn cổ xuống ao" cũng 
là những bất hạnh, hoạn nạn cùa nhà nông đứng trước mọi thế lực, áp bức trong xi 
hội. Sưu cao thuế năng. Ách thống trị năng nề của bọn vua quan. Nạn áp bức, bòn 
rút của bọn địa chủ, cường hào, "Phần thuế quan Tây, phần trả nợ. Nửa công đứa 
ở, nửa thuê hò" (Nguyễn Khuyến). Trải qua hàng ngàn năm, ngươi nông dân việt 
Nam đã đổ mồ hôi vất vả làm ra củ khoai, hạt gạo nuôi sống nhân dân, nhưng cuộc 
đòi cua họ có khác gì thân phận con cò trong bài ca dao này! Tiếng kêu thương của 
cò đã vọng vào cuộc đời theo thời gian năm tháng. Bài ca dao đã gieo vào lòng 


42 



chúng ta sự xót thương, đổng cảm với bao nạn nhân trong xã hội, nhất là đối với số 
phận người nông dân Việt Nam đêm trước Cách mạng tháng Tám. 

2. Bài ca dao càng trờ nên sâu sắc và thấm thìa khi chúng ta đọc đến hai 
câu cuối: 

"Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước dục đau lòng cò con". 

Gặp tai họa chưa chắc đã thoát hiểm; tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Trước 
cái chết cầm chắc trong tay, thế mà cò chí nghĩ đến bầy con thơ, thương bầy con 
nhỏ tội nghiệp. Cò giàu tình thương yêu, giàu đức hi sinh và vị tha. Cò cam chịu số 
phận. Nhưng phẩm chất ấy của cò cũng là những đức tính của nhủ nông quê ta. 

Cái đặc sắc của bài ca dao ngoài tình cảm nhân đạo còn hàm chứa một tư 
tưởng rất đẹp. Đã có câu tục ngữ nêu lên một cách ứng xử "đói cho sạch, rách cho 
thơm". Đó là bài ca dao ca ngợi một tâm thế thanh cao "gần hùn mà chẳng hôi tanh 
mùi hùn". Đã có một thế đứng cao đẹp như dáng trúc trước hoạn nạn: "Trúc dẫu 
chây, dốt ngay vẫn thẳng". 0 đây cũng vậy, qua thân phận con cò, nhà thơ dân gian 
đã nêu lên một triết lí nhân sinh tuyệt đẹp, ca ngợi tâm hồn trong sáng hồn hậu: thà 
chết trong còn hơn sống đục! Hai chữ "trong" và "dục" tương phản nhau, lời 
nguyền của kẻ tử nạn trở nên thống thiết, khẳng định một lẽ sống đẹp. Chữ "xáo" 
được điệp lại 4 lần, ý thơ được nhấn mạnh diễn tả sự đinh ninh của người bất hạnh 
trong cảnh ngộ đáng thương. 

Cuộc đời của anh Pha, chị Dậu, lão Hạc... có khác gì cuộc đời, thân phận con 
cò "lộn cổ xuống ao" trong bài ca dao này? Lão Hạc "thà chết trong còn hơn sống 
đục"; trước lúc kết thúc cuộc đời bằng cái bả chó, lão đã gửi lại ồng giáo mảnh 
vườn cho đứa con trai tha hương chưa về, gửi lại tiền cho ông giáo để lo việc tang 
ma... Người nhà quê tuy nghèo khổ nhưng tâm thế của họ đẹp lắm, đáng tự hào lắm! 

Bài ca dao này cũng như phần lớn các bài ca dcio dân ca đều được viết bằng 
thể thơ lục bát. Bốn câu đầu, cách gieo vần rất sáng tạo, độc đáo. Chữ cuối câu lục 
khỏng vần với chữ thứ 6 câu 8 như thường lộ mà lại vần với chữ thứ 4 câu bát. 
Người ta gọi đó là lục bát biến thể: 

. "Con cò mà di ân đêm, 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 

Ồng ơi ống vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo mủng. 

Am điệu câu thơ như tiếng nấc, đọc lên nghe thật là ai oán, cay đắng nghẹn 
ngào. Các biện pháp nghệ thuật như ẩn dụ, diệp từ và cảm thán đã góp phần làm 
tăng tính thẩm mĩ và biểu cảm của bài thơ dân gian này. 

Thương con cò lâm nạn "lộn cổ xuống ao...", thương "con cò di đón cơn 
mưa...", thương "con cò chết rũ trẽn cây...", chúng ta nghìn lần thương yêu, kính 
phục người dân cày Việt Nam. Hơn 80% dân số nước ta làm nghề nông. Nghề nông 
là nghề căn bản của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nưóc, 
người dân cày Việt Nam đã từng dùng gốc tre đánh giậc, siêng năng cày bừa cấy 
hái để làm nên những bát cơm đầy dẻo thơm. Trong hai cuộc kháng chiến thần 
thánh vừa qua, anh bộ độ Cụ Hồ số đông là người nông dân mặc áo lính. Cần cù, 


43 



dũng cảm, yêu nước, chất phác... là phẩm chất cao quý của nhà nòng quê ta... Học 
bài ca dao "Con cò mà đi ăn đém " ta thêm thương yêu kính phục họ. Bài học thà chết 
trong còn hơn sống dục vẫn có nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ chúng ta ngày nay. 

Bàỉ thứ hai 

Hình ảnh cô thôn nữ làng quê ngày xưa qua một số bài ca dao có 
hai chữ di thân em”. Hày phàn tích và chứng minh 

Bài làm 

Có khá nhiều bài ca dao nói về cô gái làng quê ngày xưa. Có bài bắt dẫu 
bằng hai chữ “Em là...”: Ẫt Em là con gái Kẻ Mơ...”, “Em là con gái Phủ Từ..”, “Em là 
cô gái đồng trinh - Em đi hún rượu qua dinh ông Nghè...". Còn có những bài bắt 
đầu bằng hai tiếng rất dễ thương “ thân em”. Chữ “thân” được nói đến có nghĩa là 
thân phận, số phận, duyên số... Có bài là lời tâm sự tỏ bày nỗi niềm. Có bài la lời tự 
hát với bao mơ ước chứa chan. Tất cả đều làm hiện lên hình ảnh cô thôn nữ đáng 
yêu và đáng nhớ. 

“Hạt mưa sa”, “hạt mưa rào”, “tấm lụa đào”,... là những ẩn dụ về “thân em”. 
“Đài các” tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Vườn rong”, “ruộng cày” chỉ một 
cảnh đời chân quê, vất vả, tay lấ!!TT>hân bùn. Sống trong xã hội phong kiến, việc 
hôn nhân của thiếu nữ là do cha mẹ định đoạt, “cha mẹ đặt dâu con ngồi đấy”. Tình 
duyên hạnh phúc mai sau, chỉ biết tin vào số phận như một sự may rủi: 

‘Thân em như hạt mưa sa, 

Hat rơi dài các, hạt ra ruộng cày". 

hay: 

Thân em như hạt mưa rào, 

Hat rơi đài các, hạt vào vườn rong". 

Chỉ là hạt mưa nhỏ bé, hạt mưa sa, hay hạt mưa rào cũng thế thôi. “Đài các" 
với “ruộng cày", với “vườn rong" tương phản 2 cảnh đời. Có yên ấm hạnh phúc hay 
lận đận vất vả chỉ còn biết trông chờ vào số phận, vào sự may rủi. Như một tiếng 
than khẽ thốt lên chứa bao nỗi niềm. 

Trong xã hội cũ, việc người con gái đi lấy chổng được coi là một sự “gả hán". Cô 
thôn nữ cảm thấy nhan sẵc mình, vẻ đẹp duyên dáng của mình, mịn màng óng mượt 
“như tấm lụa đào”. Nhưng tình duyên, hạnh phúc sẽ “biết vào tay ai": 

Thân em như tấm lụa đào, 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai” 

Đạo tam tòng cùa lễ giáo phong kiến vô cùng nghiệt ngã. “Biết vào tay ai” 
cũng là một nôi niềm phấp phỏng lo âu. Nhà thơ dân gian đã cảm thống, đã san sẻ 
với những nỗi niềm ấy của bao cô thôn nữ ngày xưa. 

Vẻ đẹp của thiếu nữ thật trám màu trăm dáng. Có vẻ đẹp rực rỡ “mặt hoa (la 
phấn". Có nét đẹp “cổ kiêu ba ngấn, da phấn, má lúm đồng tiền”. Lại có cô duyên thầm 
đen giòn,... Củ ấu gai trong bùn ao khác nào “thân em", bình dị, quê kiểng: 

Thân em như củ đu gai, 

Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì den. 


44 



Anh ơi nếm thử mà xem, 

Nếm ra mới biết là em ngọt bùi”. 

“Vỏ ngoài thì đen ”, đó là đen giòn. Bởi lẽ tâm hồn em trong trắng, trinh trắng. 
Phâm chất em trung hậu, đoan chính ‘ngọt bùi". Lòng dạ em chung thủy sắt son. 
Một chút tâm sự giãi bày, nhưng rất tự tin, tự trọng về cái duyên thẩm của “thân 

n 

em . 

Trên cái nền “bát ngát mênh mông”... “mênh mỏng hát ngát” của cánh đồng 
làng, cồ thôn nữ rạo rực trước tâm hồn mình, nhan sắc của mình: 

‘Thân em như chẽn lúa dòng dòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai ” 

Chẽn lúa đòng đòng hứa hẹn một ngày mai hạnh phúc trĩu hạt sây bông. So 
sánh “như chẽn lúa dòng đòng” gợi tả một sức sống căng tràn, một cuộc đời phơi 
phới như đang tung bay trong màu hồng và hơi ấm của ánh bình minh. Thân em vừa 
trẻ trung xinh đẹp, vừa dạt dào sức sống, hứa hẹn nhiều hạnh phúc tương lai. 

Tóm lại, những bài ca dao nói về “thán em” diễn tả sâu sắc bao nỗi niềm, bao 
tâm lí, bao ước mơ về tình duyên, hạnh phúc của cô thôn nữ sau bờ tre ruộng lúa. 
Những ẩn dụ nói về “thân em” thật gợi cảm và hình tượng. Giá trị nhân bản thấm 
sâu những bài ca dao “thân em..."á y. 

Dưới ánh sáng cách mạng, vị thế vai trò của người phụ nữ được đề cao, được 
trọng vọng. Họ đã và đang vươn lên thành những mẹ hiền, vợ đảm đang, cô gái tài 
sắc đáng kính đáng yêu. Nhưng có điều rất lạ, những bài ca dao nói về “thân em" 
vẫn rất sống... 


Bài sô 9 

Những câu hát châm biếm 

I. Để luyện tập 

Đề số1: Hình ảnh “chú tôi” trong bài ca dao châm biếm: 

“Cái cò lặn lội hờ ao, 

Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chủng?” 

Đê sô 2: Bình bài ca dao “Sốcô chẳng giàu thì nghèo”. 

Đề số3: Cảm nhận về bài ca dao “Con cò chết rũ trên cây". 

Đê sô 4: Hình ảnh “cậu cai” trong bài ca dao châm biếm “Cậu cai nón dấu 
lông gà”. 

Đê sô 5: Học thuộc lòng cả 4 bài ca dao. 

II Bài vàn tự luận 

Đề sỏ 1 

Bài ca dao sáu câu lục bát “Cái cò lan lội hờ ao” đã đậc tả chân dung “chú 
tô ” của cái cò. Như một lời mối lái. “Cô yếm dào” là ẩn dụ về cô thôn nữ xinh đẹp, 
xinh tươi. “Chú tôi" đang sống độc thân, chưa có người nâng khăn sửa túi: 


45 




“Hỡi cô yếm dào lứỳ chú tôi chăng?” 

“Chú tôi” là một người đàn ông rất đặc biệt. Bốn chữ "hay" giời thiệu cái nết 
chú tôi là say sưa rượu chè. ‘Hay tửu hay tủm” nghĩa là nghiện rượu thích uống 
rượu ngon. 4 Hay nước chè đặc” là nghiện chè, nghiện trà ngon. Người nông dân 
vồn cân cù hai sương một nắng”, chân lấm tay bùn quanh năm, nhưng chú cái cò 
lại “hay nằm ngủ trưa”, nghĩa là rất lười biếng: 

“Chú tỏi hay tửu hay tăm, 

Hay nước chè đọc, hay nằm ngủ trưa” 

Những điều “ước” của chú cái cò cũng rất lạ, ta ít thấy trong tâm lí, trong suy 
nghĩ của người nông dân ta xưa nay. “Ước những ngày mưa” để khỏi phải ra đóng làm 
lụng. "Ước những đêm thừa trống canh” Ai ngủ được đẫy giấc. Điều “ước” của “chú 
tôi” vừa kì quặc, vừa phi lí. Đêm chí có năm canh, làm sao có thể “đêm thừa trống 
canh . Chỉ thích ăn no ngủ kĩ mà lại rất lười biếng không muốn động chân, mó tay 
vào bất cứ cồng việc gì, nên mới “ước” như vậy: 

“Ngày thì ước những ngày mưa, 

Đêm thì ước những đêm thừa trống canh”. 

Giọng bài ca nhẹ nhàng mà bỡn cợt. Chú cái cò là hình ảnh người nông cỉân 
nghiên rượu chè, thích ăn no ngủ kĩ mà lại rất lười biếng. Đó là đối tượng châm 
biếm của dân gian được thể hiện một cách hóm hỉnh qua bai ca dao này. 

Để sỏ 2 

Đối tượng bị châm biếm trong bài ca dao sau đây là ai? Là “cô“ hay lão thầy bói? 

“So cô chẳng giàu thì nghèo, 

Ngày ha mươi Tết thịt treo trong nhà. 

Số cô cỏ mẹ có cha, 

Mẹ cô đàn hà, cha cô đàn ông. 

Số cô có vợ có chồng, 

Sinh con dầu lòng, chẳng gái thì trai”. 

Trong xã hội xưa nay vốn có loại đàn bà vô duyên “lổ mũi mười tám gánh 
lông”, ăn ở bẩn thỉu, ăn quầ như mỏ khoét; lại có loại đàn bà ngồi lê đôi mách; còn có 
loại đê đóm, cờ bạc, đỏ đen Lại có loại đàn bà mê tín dị đoan, đồng bóng, bói toán. 

“Cô“ mà bài ca dao này nói đến có thể là một trong số những loại đàn bà (iy. 
Lười biêng làm ăn, vô duyên xấu gái nhưng lúc nào cũng mơ đến chuyện giàu sang, 
chuyện chồng con, gia đình hạnh phúc. Nhà thơ dân gian châm biếm Vổ", hay lão 
thầy bói giễu Vớ", làm tiền Vd"? 

Nhưng đối tượng chính bị châm biếm là lão thầy bói (hay mụ thầy bói). Hình 
ảnh một kẻ mù loà, mắt đeo kính râm, ngồi ở mé chợ phiên, trông có vẻ ngù ngờ, 
nhưng rât tinh tướng, mồm phán thì con kiến trong lồ cũng phải chui ra mà nghe, 
chính là con người ấy ai cũng thể dễ nhận ra. 

Cây nhang toả khói mơ màng, đê trước mặt hai đồng tiền gieo quẻ, con người 
ấy lúc thì dùng cách nói nước đôi để phán “Sô cô chẳng giàu thì nghèo”, “Sinh con 
đầu lòng chẳng gái thì trai”. Lúc thì biến hoá dùng lối nói khẳng định: “Sốcô có mẹ 
có cha - Mẹ cô đàn hà, cha cô đàn ông - Số cô có vợ có chồng”... Lời thầy nói ra 


46 



nào sai, trúng như đinh đóng cột. Nếu hiện tại cồ chưa có chồng thì mai mốt cô sẽ 
có chông, cỏ sẽ làm vợ, làm mẹ sẽ sinh con đẻ cái như ai! Nếu là thị Nở hổi sinh 
được nghe những lời dự báo ấy của "thây” phán ra chắc cũng nở từng khúc ruột! 

rác giả bài ca dao đã kêt họp ba lối nói: nói nước dôi, nói khẳng định, nói dự háo, 
sử dụng điệp ngữ "sốcô" tạo nên giọng nhại, để châm biếm, để giễu cợt, để gây cười. 
Thói tệ mê tín dị đoan, bói toán xằng xiên lừa bịp đã bị châm biếm. Xây dựng nếp sống 
mới, nền văn hoá mới, tường cũng cần có nhiêu bai ca dao châm biếm như loại này. 

Để sỏ 3 

Ca dao có nhiều bài nói về cái cò, con cò. Có con cò lâm nạn "Đậu phải cành 
mênì lộn cổ xuống ao”. Cố con cò bị vu oan: "Sao mày dầm lúa nhà ông hỡi cò?” Có 
con cò "di đốn cơn mưa”, hoặc “lặn lội bờ sông”,v.v... Con cò là biểu tượng về người 
nông dân nghèo khổ, vất vả, trải qua nhiều oan trái đau thương. Con cò còn là sự 
thể hiện một tâm thế rất đẹp: "thà chết trong còn hơn sôhg dục”. 

Lại có bài ca dao châm biếm nói vê con cò kì, con cò quăm. Còn có bài ca 
dao nói về đám ma con cò: 

“Con cồ chết rũ trên cây, 

Cò con mỏ lịch xem ngày làm ma. 

Cà cuống uống rượu la dà, 

Chim ri ríu rít hò ra lấy phần. 

Chào mào thì đánh trông quân, 

Chim chích cởi trần vác mõ di rao”. 

Không một tiêng khóc thương. Đám ma con cò khác nào một đám hội. Các 
quan viên chức sắc như cà cuống thì say sưa "uổng rượu la dà”. Đám bạch đinh như 
bầy chim ri vô cùng vui mừng "ríu rít” được ăn cồ, "hò ra lấy phần”. Bọn trai làng 
như các chú chào mào tha hồ hò hát "đánh trông quân”. Chim chích thấp cổ bé 
họng, làm anh mõ làng "cởi trần vác mõ di rao”. 

Cà cuống, chim ri, chào mào, chim chích được nói đến trong bài ca dao là 
hình ảnh của cái làng xôi thịt ngày xưa. Hủ tục ăn uống linh đình trong các cuộc 
ma chay được nêu lên bằng nhiều biểu tượng để châm biếm. 

Cái chết của cò mẹ hay cò cha, " 'hết rũ trên cây”, nhưng tang chủ - cò con - 
chưa được lằng cho phép chôn cất. Phải "mở lịch xem ngày”, chọn ngày. Mọi hủ tục 
của lệ làng hành hạ người ta đủ mọi điều, hành hạ cả người chết lẫn người sống. Có 
rượu lợn cô bàn ăn uống linh đình mới thành đám ma. Ai đã được dự một đám ma 
theo tục cũ, ai đã được đọc phóng sự ‘Việc làng” của Ngô Tất Tố mới cảm thấy giá trị 
và ý nghĩa châm biếm đặc sắc của bài ca dao “Con cò chết rũ trên cây” này. 

Đề sỏ 4 

Có bài ca dao là bức chân dung biếm họa về "cậu cai”. Không phải là ông 
cai, mà là "cậu cai” vì vị chức sắc này còn rất trẻ, hay là cách nói ngọt mơn trớn để 
châm biếm? 

“Nón dấu lông gà” là sắc phục tượng trưng cho uy quyền. "Ngón tay deo 
nhân” là biếu hiện cho sự sang trọng. Nhẫn vàng mười hay vàng Mĩ-Kí (vàng giả)? 


47 



Chỉ bằng hai chi tiêt về ngoại hình, về sắc phục, trang phục, nhà thơ dân gian đã 
điêm nhãn ’ vê sự oai vệ và sang trọng của tên cai lệ nơi cửa quan ngày trước. 
Không phải là khen, là trầm trồ. Đã “cậu cai” rồi lại nói tiếp Èt gọi là cậu cai”, ngữ 
điệu, giọng điệu trở nên mơn trớn, châm biếm, giễu cợt: 

“Cậu cai nón dấu lông gà, 

Ngón tay đeo nhẩn gọi là cậu cai". 

Vị thế của cậu, thân phận của cậu chỉ là tôi tớ của quan, hầu hạ vợ con Con 
quan phụ mẫu. Ản chực nằm chờ mãi mới được quan sai phái. Chữ “ha năm” trong 
câu ca “Ba năm dược một chuyến sai" là cách nói thậm xưng. 

Bề ngoài cậu cai có vẻ oai vệ, sang trọng, mỗi lần được quan sai phái đi ra 
ngoài cũng có áo quần Xênh xang, tỏ vẻ ta đây, nhưng thực chất là chỉ “di mượn", 
“đi thuê". Câu cuối bài ca là một tiếng cười bật lên, con người thật của cậu cai đẩ bị 
lột trần, bị hạ bệ: 

“Ba năm được một chuyến sai, 

Áo ngắn di mượn, quần dài di thuê”. 

Và còn có cậu cai được Ngô Tất Tố nói đến trong truyện ‘ Tắt đèn ” mà nhiều 
người trong chúng ta đã biết hắn. Đó là một “ kẻ quyền uy", lúc nào cũng lăm lăm lay 
thước, dây thừng, hay trợn mắt và thét bằng giọng khàn khàn của kẻ “hút nhiều xái cữ'! 


Bài số 10 

ÔN TẬP VỀ CA DAO, DÂN CA 

1. Phân tích bài ca dao ét Thằng Bờm có cái quạt mo” 

Tiếng cười trong văn học dân gian vô cùng phong phú và đa dạng. Có nụ circri 
mỉm, có tiếng cười hả hê. Có tiếng cười giễu cợt, châm biếm sâu cay. Có tiếng cirời 
đả kích sắc nhọn,... Thật là đủ cung bậc, biểu lộ mọi thái độ ứng xử của nhân dân 
lao động trong cuộc đời. Tiếng cười là vũ khí chiến đấu tinh thần của những Con 
người bị áp bức, nó tựa như làn roi quất vào mặt bọn thống trị xấu xa, đồi bại nhưng 
lúc nào chúng nó cũng lên mạt đạo đức giả. Tiếng cười không chỉ để mua vui, Xua 
tan mọi ngột ngạt cuộc sống mà còn biểu thị một thái độ, một tâm thế của người lao 
động. Cho nên nó giàu chất trí tuệ, có giá trị vạch trần và tố cáo hiện thực xấu Xa, 
thối nát của xã hội cũ. 

Ngoài truyện tiếu lâm, truyện cười, văn học dân gian còn có nhiều bài ca dao 
trào phúng, hóm hỉnh, sâu sắc, thú vị. Bài ‘Thằng Bờm" là một ví dụ tiêu biểu. Nhà 
nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan đã xếp bài ca dao ‘Thằng Bờm"vầo loại ca dao 
trào phúng chống phong kiến mang ý nghĩa như một truyện ngụ ngôn độc đáo: 

‘Thằng Bờm có cái quạt mo, 

Phú ông xin đổi ha hò, chín trâu. 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu, 

Phú ông xin đổi ao sâu cú mè. 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè, 

Phú ông xin dổi một hè gỗ lim. 


48 




Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim, 

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi . 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi, 

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười”. 

,S' ắUl J ÚC củabài , ca dao " hư một truyện vui, dựng lại cuộc đối thoại, đổi chác 
đầy inh giễu cợt. Một bên là Phú ông, một bên la thằng Bờm. Phu ông la bon nha 
đô đô vdch trong nông thôn ngày xưa. Thằng Bờm thuộc tầng ĩớp khố rách 
áo ôm trong xã hộị cũ. Trong ý niệm của người đờĩthì thằng Bờm không phai la 

1 »°fi n SÍ th . Ông r r inh ’ sac sảo > mà có chút gì đó hơi “ngớ ngẩn". Vì thế câu chuyện 
được kế lại trong bài ca dao mang tính kịch một cách hom hỉnh, hấp dẫn. 

.. C ^ đ ^ giới ‘ h í! u Thằng Bờm có cái quạt mo”. Tám câu tiếp theo kể lại 
chuyện đối chác giữa Phú ông và thằng Bờm. Câu cuối: cuộc đổi chác đã ngã gia 
bằng 'nắm xôi" và "Bờm cười". Ẽ h 

cái quạt mo thật không đáng giá một kẽm, một xu, nó chỉ là chiếc quạt làm 
băng mo cau của người nghèo. Thế nhưng tại sao Phú ông lại tha thiết đến the? 
Tuố ‘: iu tbơ ’ lần đẩu tiếp cận với bài ca dao này, nhiều em bé cứ ngỡ la chiếc quạt 
mo cua thăng Bờm là inột báu vật, có nhieu phép lạ tựa như chiếc chìa khóa vàng 
trong truyện cổ. Thê nhưng đâu phả), chiếr quạt mo vẫn chỉ là quạt mo ma thôi. 
Càng đọc, đi sâu tìm hiểu ta càng thấy thu vị. 

Cuộc đổi chác kéo dài. Phú ông năm lần đem những tài sản quý giá nhất của 
tên nhà giàu để gạ đổi. Có điểu vật đổi cư bị giảm giá dần dần. Bọn nhà giau nông 
thôn ngày xưa vốn keo bẩn và hách dịch. Phú ông cung vậy thôi. Thế nhưng thai đô 
củahắn lại tỏ ra rất nhún nhường, trước sau vẫn cứ nài ni “xin đổi... XI n đổi ”. Nghê 

ú ị m thoái được sử dụng tạo tình huống và kịch tính cùa cuộc đổi chác, 
đồng thời kín đáo hé mở dần tâm địa cua Phú ông: 

"... Phú ông xin đổi ha hò, chín trâu”. 

... Phú ông xin đổi ao sâu, cá mè. 

... Phú ông xin đổi một hè gỗ lim, 

... Phú ông xin đổi con chim đồi mồi. 

■ ■ Phú ông xin đổi nắm xôi...” 

™ng thường trong mua bán đổi chác bao giờ cũng “thuận mua vừa hán”. 
Nếu bên bán chưa đồng ý vói giá mua, thì người mua cứ trả giá tăng dần lên cho 
đên lúc ngã giá. Nhưng ở đây, Phú ông cứ giảm giá dần, giọng nói thì vẫn tha thiết, 
ngọt ngào "xin đổi”, ngược lại giá trị vật đổi từ “ha hò chín trau "sau 5 lần “xin đổi" 
chỉ còn lại “nắm xôi” bé nhỏ! Thái độ của Bờm cũng rất lạ! “ha hò chín trâu”, Bờm 
chẳnglấy! “Ao sâu cá mè, một hè gỗ lim, con chim đồi mồi" - Bờm cũng chẳng lấy! 

Thế rồi “Bờm cười” khi được Phú ông xin đổi nắm xôi... Phải chàng Bờm ngớ ngẩn! 
dại khờ trong cuộc đổi chác? 

Bài ca dao ‘Thẳng Bờm” ẩn chứa một nụ cười hóm hỉnh, một thái độ ứng xử 
sắc sảo của người dân cày Việt Nam. Trong cuộc đổi chác này, Phú ông hiên 
nguyên hình là một kẻ xấu xa, đê tiện. Rất tham lam, thấy người nghèo có thứ gì 
cung tim đu mọi mánh lới mua chuộc, dụ dỗ, bòn rút. Cái quạt mo của thằng Bờm 
có giá trị gì mấy thế mà hắn cứ khẩn khoản “xin đổi”! Không chỉ có thế, Phú ông cứ 
ngỡ thằng Bờm ngớ ngẩn nên đem của ra “dứ”. Thái độ hợm hĩnh, khoe giàu, khoe 


49 



của, nhạo báng người nghèo của Phú ông đã bị thằng Bờm chơi cho một vố. Bờm 
cười" đâu phải Bờm đã đồng ý, cuộc mua bán ngã giá? “Bờm cười” đâu phải là 
người nghèo tham ăn, lấy miếng ăn làm đầu, coi miếng ăn bằng Trời “dĩ thực vi 
thiên’? Bờm “ngố” nên đã coi nắm xôi to tát hơn, giá trị hơn “ha hò chín trâu”..., “ao 
sâu cá mè...”? Bờm cứ nhẩn nha, đủng đỉnh ‘Bờm rằng... chẳng lấy”. Bờm đã “giăng 
hầy”, Bờm chỉ lắc đầu “ chẳng lấy” bởi vì Bờm đã hiểu rõ tâm địa của Phú ồng - tên 
nhà giàu tham lam định giở trò lòe Bờm, nhạo Bờm! Lúc đầu, người đọc, cứ tưởng 
Phú ông đã lừa được Bờm, nhưng ai ngờ hắn đã bị giễu cợt lại. Thật khác nào “kẻ 
cắp hà già gặp nhau”, hoặc 'Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn” như dân gian đã 
nói. 

Bài ca dao ‘Thằng Bờm” còn đề cao triết lí sống của người nông dân: sống 
thiết thực, có đầu óc thực tế. Họ cũng như thằng Bờm không bị lóa mắt trước núi 
của, trái lại họ tỉnh táo biết cái quạt mo không thể nào đổi được “ha hò chín trâu... 
con chim đồi mồi”. Nó chỉ đáng giá nắm xôi mà thôi! Bờm cười là vì thế! Trong 
mua bán, đổi chác phải ngang giá. 

Cái hay, cái độc đáo của bài ‘Thằng Bờm”, là ở tình huống bất ngờ. Người 
chiến thắng trong cuộc đọ trí không phải là người giàu, kẻ hợm của. Trái lại, người 
chiến thắng là cu Bờm vừa nghèo, vừa “ngố”. Phú ông đã bị Bờm giáng cho một đòn 
sâu cay. Tâm địa đen tối, ban chất xấu xa của Phú ông đã bị lật tẩy. Thằng Bờm 
tiêu biểu cho đầu óc thực tế, lối sống thiết thực, khôn ngoan, cách ứng xử kín đáo, 
thông minh, sắc sảo của nhân dân lao động. 

Tóm lại, bài ca dao ‘Thằng Bờm” có giá trị nhân bản vì trưóc hết nó là tiếng 
cười dân gian, ca ngợi sự khôn ngoan, tỉnh táo của ngưòi lao động, đổng thời đã 
vạch trần bộ mặt xấu xa, hợm hĩnh của bọn nhà giàu trong nông thôn ngày xưa. 
‘Thằng Bờm” là tiếng cười dân gian chống phong kiến sáng giá nhất. 

Bài ca dao gồm có 10 câu lục bát được viết dưới hình thức đối thoại. Có hai 
nhân vật tiêu biểu cho hai tầng lớp giàu, nghèo trong xã hội phong kiến. Nhà thơ 
dân gian đã sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ, phép liên hoàn và phép liệt kê tiệm 
thoái để làm nổi bật nghịch lí trong cuộc đời và tình huống hấp dẫn trong câu 
chuyện. Ngôn ngữ thơ binh dị nhưng nội dung tư tưởng hàm chứa trong bài cu dao 
khá sâu sắc. Một cách ứng xử đẹp. Một triệt lí sống lành mạnh, hồn nhiên. 

Tiếng cười trong bài ca dao: Thằng Bờm” là tiếng cười hài hước, vui vẻ. Nó 
vẫn rất cần cho cuộc sống, tựa như cơn gió mát thổi vào tâm hồn mỗi chứng ta. 
Nhân dân lao động đã kí thác bao tình ý, ước mơ vào bài ca dao này. Tiếng ru của 
mẹ, của bà không thể thiếu vắng tiếng võng kẽo kẹt, không thể vắng bóng bài ca 
dao Thằng Bờm”. Kì diệu thay ca dao, dân ca Việt Nam. 

2. Phàn tích bài ca dao “Cày đồng đang buôi ban trưa” 

Ca dao là khúc hát tâm tình của người dân quê Việt Nam lưu truyền qua năm 
tháng, lan tỏa theo hương lúa đồng nội quê hương. Ngọt ngào biết bao những vần 
thơ dân dã ấy đã thấm sâu vào tâm hồn thơ bé mỗi chúng ta qua điệu ru của mẹ, của 
bà. Em yêu vô cùng những bài ca dao nói về công việc nhà nông “hai sương một 
nắng”, ca ngợi đức tính cần cù, kiên nhẫn của người dân cày quê ta. Hình ảnh người 
trai cày sao mà đáng yêu thế: 


50 



“Cày đồng đang buổi ban trưa, 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

Ai ơi, bưng bát cơm đầy, 

Dẻo thơm một hạt, dắng cay muôn phần”. 

Hai cầu đầu miêu tả cảnh cày đổng. Câu ca dao gợi lên trước mắt chúng ta 
người nông dân đang lội bùn, tay cầm cày, theo sau con trâu, dưới ánh nắng “ban 
trưa” chang chang mùa hạ. Người và con trâu phải làm việc vô cùng vất vả. Mồ hôi 
tuôn ra như mưa. Từ tượng thanh “thánh thót" gợi tả mồ hôi rơi xuống từng giọt... 
từng giọt liên tiếp, gieo vào không gian âm thanh “thánh thót”. “Mổ hôi thánh thót 
như mưa ruộng cày” là hình ảnh so sánh thậm xưng gợi tả công việc cày đồng vất 
vả, cực nhọc không thể nói hết. “Mưa” làm cho lúa xanh tươi, cũng như “mồ hôi” đổ 
xuống luống cày làm cho đất đai thêm màu mỡ. Nghệ thuật ví von “mồ hôi" với 
mưa thật là sáng tạo, làm cho người đọc, người nghe thấm thìa, cảm thông với bao 
cực nhọc của nhà nông. Thật vậy, họ đã đổ biết bao mồ hôi, công sức vào luống 
cày, sá bừa, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, để làm ra bông 
lúa, củ khoai nuôi sống xã hội. Vần ca dao đã vẽ lên một hình ảnh tuyêt đẹp về 
người nông dân trên cánh đồng quê hương. Đó là những con người khỏe mạnh dẻo 
dai, cần mẫn và chịu khó: 

“Cày đồng đang buổi ban trưa, 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày". 

Hai tiếng cảm thán “ai ơi!" vang lên một cách tha thiết, đã tạo nên âm điệu 
êm ái, ngọt ngào. Nhà thơ dân gian nhắn gửi mọi người gần xa một tình cảm đẹp. 
Mỗi khi bưng bát cơm đầy”, chúng ta cần ghi nhớ công ơn khó nhọc của người 
nông dân đã cuốc bẫm cày sâu, sản xuất lúa gạo cho nhân dân no ấm. Câu thơ sâu 
lắng, thíím thìa: 

“Ai ơi, bưng bát cơm đầy, 

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần ”. 

Câu cuối bài ca dao được tạo nên bằng nghệ thuật tương phản đặc sắc. Câu bát 
chia thành hai vế tiểu đối cân xứng. Tính từ “dẻo thơm" đối chọi với tính từ “đắng 
cay , ‘một hạt đối lập với “muôn phần", làm nổi bật sức lao động sáng tạo của nhà 
nông. Chu ca dao đã nâng nhân thức và cảm xúc cho mọi người về giá trị của bông 
lúa, hi.it gạo, bát cơm dẻo thơm mà ta được hưởng thụ hằng ngày thật là đáng quý vô 
ngần. Cho nên, nhân dân ta mới gọi hạt gạo là “hạt vang", “hạt ngọc” là thế! 

Cđng như phần lớn ca dao, dân ca, bài “Cày đồng đang buổi ban trưa...”âxtợc 
viết bầng thể thơ lục bát quen thuộc. Giọng thơ nhẹ nhàng thấm thìa. Ngôn từ chọn 
lọc tinh tế, vừa giàu sức biểu hiện vừa đậm đà sẳc thái biểu cảm: thánh thót, dẻo 
thơm, đùng cay, bát cơm đầy,... Các biện pháp tu từ: ví von so sánh, tương phản đối 
lập được vận dung sáng tạo, viết nên những vần thơ giàu hình ảnh, nhạc điệu. 

Nước ta là một nước nông nghiệp, trên 80% dân số sống bằng nghề nông. 
Người nông dâu Việt Nam cần cù, chất phác, hiền lành, dũng cảm và giàu lòng yêu 
nước. Người nóng dân Việt Nam tượng trưng cho sức sống bền vững của dân tộc qua 
bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Chính họ là những con người: “Biết trổng tre 
đợi ngày thành gậy - Đi trả thù mà không sợ dài lảu” (Nguyễn Khoa Điềm). 


51 



Đức tính cần mẫn, dẻo dai của nhà nồng đă làm nên những mùa vàng quê ta, 
đem đến sự ấm no cho xã hội. Mọi gia đình có bát cơm dẻo thơm, đât nước có 
nhiều lương thực xuất khẩu là nhờ vào công sức nhà nông. Yêu kính và biết ơn nhà 
nông, em nguyện khắc sâu vào tâm hồn lời nhắn gọi tha thiết: 

“Ai ơi, bưng bát cơm đầy, 

Nhớ công hôm sớm , cấy cày cho chăng!” 

3. Phân tích bài ca dao “Núi Truổi ai đắp mà cao " 

Trong bài thơ “Bài ca quê hương”, thi sĩ Tố Hữu thiết tha ân cần: 

“Ai đi qua đó miền Trung, 

Xỉn mời ghé lại, vui cùng Huế tôi”. 

(Tháng 5-1975) 

Huế là cố đô vương triều Nguyễn. Huế đẹp và thơ. Núi sông diễm lệ. Câu hò 
Giã gạo, giọng hò Mái đẩy, Mái nhì, khúc Nam ai, Nam bình dịu ngọt từng làm say 
lòng người gần xa gần 400 năm nay. Ai đã một lần ghé thăm Huế? Ai đã một lần 
được nghe cô gái Huế hát bài ca: 

“Núi Truồi ai đắp mà cao, 

Sông Hương ai bới, ai đào mà sâu? 

Nong tằm, ao cá, nương dâu, 

Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò”. 

Núi Truồi và sông Hương là vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên xứ Huế. Núi Truồi 
hùng vĩ và thiêng liêng đã để lại trong lòng người bao huyền tích, huyén thoại. Núi 
ở về phía tây Kinh thành. Từ cửa biển Thuận An nhìn lên, núi Truồi xanh thẫm 
trong ánh tà dương. Núi trầm mặc uy nghiêm tưởng như đang lắng nghe tiếng 
chuông diệu huyền của chùa Thiên Mụ. Sông Hương (có văn bản khác ghi là sông 
Dinh, tên cũ của Hương Giang) là bài thơ tình của cố đô mộng mơ. Dòng sông nhẹ 
trôi uốn lượn như dải thắt lưng xanh của nàng tiên bỏ quên từ ngàn năm vãt ngang 
Kinh thành xưa. Có một nhà thơ đã viết: 

“Nếu không có điệu Nam Ai 
Sông Hương thức suất đêm dài làm chi...” 

(Hà Thúc Quả) 

Hai câu hỏi tu từ nối tiếp xuất hiện. Hỏi núi “ai đắp mà cao?”. Hỏi sông “ai 
bới, ai đào mà sâu?”. Câu hỏi của du khách hay của cô gái Huế? Hỏi để bày tỏ sự 
ngạc nhiên, trầm trổ, niềm tự hào xúc động khi ngắm nhìn cảnh sắc thịên nhiên 
tráng lệ: 

“Núi Truồi ai đắp mà cao, 

Sông Hương ai bới, ai đào mà sâu?” 

Ba chữ “ai” gợi lên bao nỗi niềm man mác bâng khuâng như dẫn hổn người 
ngược thời gian năm tháng khi ngắm nhìn sông núi thân thương. Con sông Hương 
với Hàn Mặc Tử đã trở thành con sông trăng có bến mơ bến đợi: 

‘Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, 

Có chở trâng về kịp tối nay?” 

(Đây thôn Vỉ Dạ) 


52 



Với Tố Hữu, quên sao được màu xanh của dòng sông quê mẹ? Nó đã gợi 
thương gợi nhớ trong lòng đứa con li hương suốt đêm ngày trong những năm dài 
máu lửa, đất nước bị cắt chia: 

“Hương Giang ơi, dòng sông êm, 

Qua tim ta, vẫn ngày đêm tự tình” 

(Bài ca quê hương) 

Hai câu đầu bài ca đã gieo vào lòng ta bao bồi hồi xao xuyến, bao liên tưởng 
đẹp về sông núi xứ Huế yêu thương. Ai đó đã có lần hát: “Đã đôi lần đến với Huế 
mộng mơ - Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt..”. Phải chăng “tình yêu dịu ngọt” ấy 
trước hết hướng về núi Truồi, sông Hương va nhiểu thắng cảnh khác: 

“Đông Ba, Gia Hội hai cầu, 

Ngó lên Diệu Đế bốn 'lầu hai chuông” 

Và tiếng hò Mái nhì, Mái đẩy trên sông Hương những đêm trăng như đưa 
hồn du khách vào giấc mộng Thiên TTiai: 

“Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá, 

Đò từ Vĩ Dạ thẳng ngã ba Sình. 

Lờ đờ bóng ngả trăng chênh, 

Tiếng hò xa vọng, nặng tình nước non ”. 

Trở lại hai câu cuối bài ca dao, ta thoáng gặp hình bóng cô gái Huế: 

“Nong tằm, ao cá, nương dâu, 

Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò”. 

“Nong tằm, ao cá, nương dâu” là những nét đẹp của một miền quê có đất đai 
màu mõ, có ngành nghề thủ công lâu đời trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa. “Ngàn dâu 
xanh ngắt một màu” trải dài, trải rộng vườn tược, bờ bãi, xóm thôn. V ườn ai mướt 
quá xanh như ngọc” (“Đây thôn Vĩ Dạ). Sau màu xanh của lúa dâu là sân nhà, ngõ 
xóm vàng óng tằm tơ trong nắng mới. Thấp thoáng bên những “nong tằm, ao cá, 
nương dâu” là hình bóng cô gái Huế dịu hiổn, khéo tay, hay lam hay làm và rất đa 
tình từng làm si mê nhiều sĩ tư một thời: 

“Học trò trong Quảng ra thi, 

Thấy cô gái Huế mà đi không đành” 

“Dò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò” là câu hay nhất, đậm đà nhất, trong bài ca 
dao này. “Đò xưa bến cũ”lầ sắc màu thời gian, là hình bóng quê hương yêu dấu. Là 
hoài niệm chất chứa trong lòng mang nặng tình người đi xa, kẻ ở lại. 

“Nhớcâu hẹn hò” là nhớ lời thể nguyển giữ trọn một tình yêu son sắt thủy chung. 
Một chữ “nh(¥’ thiết tha đinh ninh lời thé. Dù xa cách, em vẫn nhớ mong đợi chờ: 

‘Thuyền ơi có nhớ bến chăng? 

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”. 

Cau tâm giao, câu hẹn hò thuở ấy của đôi lứa, của kẻ ở lại, người đi xa có 
bao giờ phai nhạt trong lòng: 

Trăm năm dù lỗi hẹn hò, 

Cây đa, bến cũ, con đò vẫn đưa”... 


53 



Bi kịch tình yêu không phải là chuyện hiếm thấy xua nay? Với co gái Huế 
vẫn đinh ninh “Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò". Cây đa, giêng nưóe, sân đình, cũng 
như “đò xưa bến cũ” khỏng chỉ là “hổn XƯU đất nước" mà còn là những chứng nhân 
cho bao mối tình đẹp thủy chung xưa nay. 

Bài ca dao từ âm điệu đến ngồn từ, hình tượng đều đẹp mượt mà như một bức 
tranh lụa tuyệt tác. Gam màu sáng thanh tao. Có màu xanh xanh của núi. Màu xanh 
trong của sông. Màu vàng óng của tơ tằm. Màu xanh non của nương dâu. Màu thời 
gián bâng khuâng của “đò xưa bến cũ". Và màu tím son sắt thủy chung của lời thề 
“nhớcâu hẹn hò". 

“Núi Truồi ai đắp mà cao" là bài ca dao trữ tình đặc sắc nói lên tình yêu quê 
hương và vẻ đẹp tâm hồn của cô gái Huế. Bài ca dao đã để lại trong tâm hồn mỗi 
chúng ta một ấn tượng sâu sắc về thiên nhiên và con người xứ Huế. 

Thi sĩ Thu Bồn từ đất Quảng ra thăm Huế, trong bài thơ ' Tạm biệt”có viết: 

“Xin chào Huế một lần anh đến, 

Để ngàn lẩn anh nhớ trong mơ. 

Em rất thực mà nắng thì mờ ảo, 

Xin đừng lẩm em với cô đô“. 

Cùng với bài ca dao, mấy vần thơ trên đây, gọi là một chút quà lưu niệm gửi 
tới những ai gần xa chưa một lẩn đến thăm Huế quê em. 

4. Cảm nghĩ của em về Rẻo đường tuổi thơ qua ca dao 

Thơ văn dân tộc in đậm trong lòng em hình ảnh đất nước quê hương. Yêu lắm, 
yêu nhiều những nẻo đường tuổi thơ, con đường đi học rợp cánh bướm vàng biiy và 
ríu rít tiếng chim. Yêu con đường trăng trong ca dao có cô thôn nữ tát nước: múc... 
ánh trăng vàng đổ đi. Yêu con đường quanh quanh dẫn hồn em đến những chân Trời 
xa xôi có “non xanh nước biếc như tranh họa đồ". Có con đường năm nhớ mười 
thương dẫn ta tới Đổng Đăng, Kỳ Lừa thăm nàng Tô Thị... Có con đường dản ta trở 
về cội nguồn mà lòng bổi hổi với nghi ngút khói hương trầm trong ngày giỗ Tổ: 

“Dù ai di ngược về xuôi, 

Nhớ ngày giô Tổ mồng mười tháng ba". 

Có những con dường xuồi ngược, lấm thác nhiều ghềnh như thử thách chí 
can trường tuổi trẻ. Ta được mở rộng tầm nhìn trước quê hương đất nước: 

“Đường lên Mường Lễ bao xa 
• Trăm bảy mươi thác, trâm ba mươi ghênh”. 

Lên rừng hay xuống biển, non nước quê ta đâu đâu cũng đẹp như tranh: 

“Hải Vân bát ngát ngàn trùng 
Hòn Hồng ở dấy là trong Vịnh Hàn”. 

Tình yêu cao cả dạt dào như vậy, nên trong tư duy hình tượng của mình, 
nhân dân ta đã muốn cùng hóa công xây đắp cho cảnh vật của đất nưót ngày thêm tráng lệ: 

‘Ta vê ta dựng mây lên, 

Trời xe mây lại một bên hòn lèn"... 

Thật vậy, con đường quê hương đất nước cũng là con đường tuổi thơ. Nẻo 
đường ca dao như dản tâm hồn tuổi thơ chúng ta đi đến mọi chân trời ước vọng. 

54 



5. Cảm nhận của em về hình ảnh quê hương đất nước qua ca dao, dân ca 

Hình ảnh quê hương đất nước in dấu đậm đà trong ca dao, dân ca. Đọc ca 
dao dân ca, ta cảm thấy tâm hồn nhân dân ôm trọn bóng hình quê hương đất nước. 
Mỗi vùng quê có một cách nói riêng, cảm nhận riêng vé sự giàu đẹp nơi chôn nhau 
căt rổn của mình. Đọc những bài ca ấy, ta vô cùng sung sướng như vừa được đi 
tham quan một số danh lam thắng cảnh từ Bắc vào Nam. 

Với nhân dân ta, quê hương là quê cha đất mẹ, là cái nôi tha thiết yêu 
thương. Quê hương là mái nhà, luỹ tre, cái ao tắm mát, là sân đình, cây đa, giếng 
nước, con đò, là cánh đồng xanh, con cò trắng, cánh diều biếc tuổi thơ. Đất nước 
với quê hương chỉ là một - một cơ đồ ông cha để lại, với núi sông hùng vĩ thiêng 
liêng. Quê hương đất nước được nói đến trong ca dao dân ca đã thể hiện biết bao 
tình cảm yêu thương, tự hào của nhân dân từ bao đời nay. 

Đất nước ta nơi nào cũng đẹp. Cảnh trí non sông như gấm như hoa; sản vật 
phong phú, con người cần cù, thông minh sáng tạo đã xây dựng quê hương đất nước 
ta ngày càng thêm giàu đẹp. 

Lên Ải Bắc đến Chi Lăng, núi trập trùng cao vút tầng mây, nơi Liễu Thăng 
bỏ mạng. Ta đến thăm thành Lạng soi mình xuống dòng sông xanh Tam Cờ, thăm 
chùa Tam Thanh, rồi nàng Tô Thị trong huyền thoại: 

- “Ai ơi, đứng lại mà trông, 

Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ”. 

- “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, 

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”. 

Hai tiếng “ai” mời gọi vang lên. Chữ “kìa”, chữ “có” được nhấn đi nhấn lại 
biểu thị niềm tự hào của người dân xứ Lạng đang say sưa ngắm nhìn và đưa tay chỉ 
về từng ngọn niìi, con sồng, ngôi chùa, dấu tích của bức thành cổ xưa... 

Qua các tên núi, tên sông được nói đến sau đây, nhân dân ta lại biểu lộ niéin 
tự hào về một sự nghiệp, về một địa danh gắn liền với tên tuổi và chiến công của 
anh hùng dân tộc, với một huyền tích diệu kì: 

- “Nhất cao là núi Ba Vì, 

Thứ ha Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn”. 

- “Sâu nhất là sông Bạch Đằng, 

Ba lần giặc đến, ha lẩn giặc tan. 

Cao nhất là núi Lam Sơn, 

Có ông Lê Lợi trong ngàn hước ra”. 

Với ai đã từng đến thăm Bắc Cạn, ngồi thuyên độc mộc du ngoạn trên hồ Ba 
Bể, ngắm thác nưóc trắng xóa vắt ngang sườn núi, nghe vượn hót trong ánh tà 
dưcttg, sẽ gặp cô nàng áo xanh đi hái mãng trở về? Câu ca như mời gọi với bao tình 
cảm thân thương: 

“Bắc Cạn có suối đãi vàng, 

Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh”. 

Tại Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, trái tim của đất nước, nơi hội tụ ngàn năm 
văn vật, Kinh thành xưa nổi tiếng phồn hoa lại hiện ra lung linh qua các câu ca dao: 


55 



“Phồn hoa thứ nhất Long thành, 

Phô giáng mắc cửi, đường quanh hàn cờ”. 

Cầu Thê Húc,.chùa Ngọc Sơn, Tháp Bút, Đài Nghiên, hồ Hoàn Kiếm... mỗi 
thắng cảnh là một di tích gợi nhớ về cội nguồn hoặc nói lên một nét đẹp của nền 
văn hiến Đại Việt, để ta thêm yêu quý, tự hao về đất Kinh thành: 

“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 

Xem cấu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 

Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 

Hỏi ai xây dựng nên non nước này?”. 

Vào xứ Nghệ miền Trung, ta vô cùng tự hào về đất nước ta đẹp tươi hùng vĩ. 
hỉon xanh nước biếc một màu trải dài, mở rộng bát ngát như đang vẫy gọi: 

“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. 

Rồi đến vối Huế đẹp và thơ, ngắm sông Hương, núi Ngự Bình, nghe giọng hò 
dịu ngọt, chơi hồ Tĩnh Tâm, tham quan lăng tẩm đế vương và chùa chiền cổ kính, 
uy nghiêm, tráng lệ: 

“Đông Ba, Gia Hội hai cầu 
Ngó lên Diệu Đế bốn lầu hai chuông”. 

Vượt qua đèo Hải Vân đến thăm khu Năm “dằng dặc khúc ruột miên Trung \ 
đến với Đồng Nai, Nam Bộ mến yêu. Đất nưóe ta bao la một dải: 

- “Hải Vân bát ngát nghìn trùng 
Hòn Hồng ở đấy là trong vịnh Hàn ”. 

- “Nhà Bè nước chảy phân hai, 

Ai vê Gia Định, Đồng Nai thì vê”. 

-”Đổng Tháp Mười cò bay thẳng cánh, 

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm”. 

Ca dao dân ca còn nói lên bao nỗi nhớ quê hương đất nước. Càng yêu quê 
hương thì mổi khi đi xa, ta lại càng nhớ về quê nhiểu lắm. Nhớ đất tổ Phong Châu 
là “nhớ ngày giô TỔ mồng mười tháng ba”. Nhớ Đồ Sơn phong tục thì “Mồng mười 
tháng tám chọi trâu thỉ về”. Vầ quô hương ta §âu nặng nghĩa tình: 

“Ai về Bình Đinh thăm cha , 

Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em”. 

Nhớ quê là nhớ hương vị đậm đà đã nuôi ta lón khôn. Nhớ kỉ niộm xưa... Nhớ 
đến người hay lam hay làm, xinh đẹp duyên dáng đã cùng người đi hẹn ước: 

“Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương, 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”. 

Bài ca dao bốn câu 28 chữ mà có đến năm chữ “nhớ”, cảm xúc thương nhớ 
quê nhà như bị nén xuống mà vẫn trào lên tha thiết, bồi hồi. 

Ca dao nói về tình yêu quê hương đất nước vô cùng phong phú và gợi cảm. 
Mỗi chốn quê là một bức tranh đẹp nên thơ. Mến thương, tự hào, thương nhớ là 

4 56 



những tình cảm sâu nặng của nhân dân ta gửi gắm qua những vần ca dao ngọt ngào 
sâ u lắng về đất nước quê hương. 

Quê hương đã sâu đậm trong tâm hổn ta và luôn luồn lay động lòng ta: 

“Quê hương là gì hở mẹ 
Mà cô giáo dạy hãy yêu 
Quẻ hương lả gì hở mẹ 
Ai đi xa cũng nhớ nhiều ” 

("Què hương ” - Đỗ Trung Quân) 

Ca dao dân ca như dòng sữa ngọt nuôi dưỡng tâm hồn ta. Hình ảnh quê 
hưọng đất nước trong ca dao dân ca giúp ta hiểu sâu hơn nữa ý thơ. Từ đó ta cảm 
thấy tâm hồn ta đang lớn lên cùng quê hương đất nước. 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh 
Trường THCS Lương Khánh Thiện 
Kiến An - Hải Phòng 


Bài số 11 

NAM QUỐC SƠN HÀ 
(Sông núi nước Nam) 

Lý Thưòng Kiệt 

I. Đề luyện tập 

DẨ sô 1: Giới thiệu Lý Thường Kiệt và chủ để bài thơ “Nam quốc sơn hà". 

Dề sô'2: Cảm nhận về bài thơ “Nam quốc sơn hà”. 

Dê sô'3: Phân tích bài thơ "Nam quốc sơn hà". 

Dề sô 4: Hãy phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà” và nói lên cảm nghĩ của em. 

Dề sô 5: Tại sao có thể nói bài thơ “Nam quốc sơn hà" mang ý nghĩa lịch sử 
như Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của Đại Việt? 

n. Bài văn tự luận 

Đề sỏ 1 

Lý Thường Kiệt (1019-1105) người Thăng Long, là danh tướng thời Lý, văn 
võ toàn tài - tên tuổi ông gắn liền với chiến công Sông Cầu - Như Nguyệt (1076) 
đại phá giặc Tống cùng với bài ‘Văn lộ hố" và áng thơ “Nam quốc sơn hà". 

Bài thơ “Núi sông nước Nam" nêu cao niềm tự hào về chủ quyền thiêng liêng 
của tổ quốc và của dân tộc, ca ngợi ý chí tự lập tự cường của nhân dân ta, nhằm 
khích lệ động viên tướng sĩ quyết chiên thắng quân xâm lược. 

Đé sỏ 2 

Hai câu đẩu là một tuyên ngôn vê đất nước. Đại Việt là nơi ỏ Nam đế chứ 
không phải là Nam Vương, một chư hầu của Bắc đế. Câu thơ thứ nhất khẳng định 
tầm vóc lớn lao của Nam đế, của dân tộc ta: Núi sông của Nam Việt là chủ quyền 
của Nam để, của dân tộc Đại Việt. Lời tuyên ngôn càng trở nên thiêng liêng cao cả 


57 




khi tác giả khẳng định cương giới, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta đã đượcghii rõ 
ở sách trời - Niềm tin thiêng liêng ấy đem đến cho tướng sĩ thời Lý nhiều sứcirnạnh 
để quyết chiến quyết thắng giặc Tống xâm lược: 

Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Vằng vặc sách trời chia xứ sở. 

Câu thứ ba lên án hành đông xâm lược đầy tội ác của lũ giặc phươrg Bắc. 
Giặc dữ vô cớ xâm lược đến chủ quyền, đến núi sóng ta, giết người cướp cia, âm 
mưu biến núi sông Nam Việt thành quận, huyện của Trung Quốc. Giọng tlơ dồn 
nén bao căm giận quân xâm lược. Câu thứ tư biểu lộ quyết tâm chiến đấuchíống 
xâm lăng của nhân dân ta, của tướng sĩ thời Lý. Lũ giặc tham tàn nhất định ;ẽ thất 
bại nhục nhã: 

“Giặc dữ cơ sao phạm đến đây, 

Chúng mày nhất định phải tan vỡ”. 

Lịch sử chống xâm lăng của dân tộc ta đã chứng minh hùng hồn ý thơ t£n đây 
của Lý Thường Kiệt. Năm 981, Lê Hoàn đánh bại giặc Tống tại Lạng Sơn /à cửa 
sông Bạch Đằng. Cuối năm 1076, đầu năm 1077, Lý Thường Kiệt lại tiêu diệt 'à (quét 
sạch mấy chục vạn gi ặc do tướng Quách Quỳ cầm đẩu ra khỏi bờ cõi nưóe ta. 

Bài thơ "Nam quốc sơn hà” cùa Lý Thường Kiệt là bài ca yêu nướcchỉống 
xâm lăng, thể hiện truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc. Giọng thỹ đỉanh 
thép, trang nghiêm, hào hùng. 

Bài thơ mang ý nghĩa lịch sử trọng đại như hân tuyên ngôn lẩn thứ nhít của 
Nam đế và của dân tộc Đại Việt. 


Để số 3 

Năm 1077, vua nhà Tống sai tướng Quách Quỳ đem đại binh sang xân liưựe 
nước ta. Lý Thường Kiệt lập chiến tuyến Sông Cầu - Như Nguyệt để chốĩìị giặc. 
Trong cuộc chiến đấu dữ dội và ác liệt ấy, Lý Thường Kiệt đã viết bài thơ “Nìam 
quốc sơn hà” để khích lệ và động viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặ( Trông 
xâm. lược. 

Bài thơ được viết bằng chữ Hán, theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đườn* lỉuật. 
Giọng thơ đanh thép hùng hồn. Đây là bài thơ dịch: 

"Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Vằng vặc sách Trời chia xứ sở. 

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây? 

Chúng mày nhất đinh phải tan vỡ!”. 

Bài thơ đã khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Việt, căm thù [êm án 
hành động xâm lược cùa giặc Tống, thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắig cùa 
quân và dân ta. 

Hai câu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền của Đại Việt: 

“Nam quốc sơn hù Nam đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư”. 

Tác giả khẳng định núi sông nước Nam là đất nước ta, bờ cõi của ti, imột 
nước có chủ quyền do Nam đế trị vì. Phương Bắc có Bắc đế thì phương Nan Cĩũng 


58 



có Nam đế. Hai chữ Nam đế biểu hiện niềm tự hào, tự tồn dân tộc. Nam đế tượng 
trưng cho quyền lực và quyền lợi của nhân dân ta, một dân tộc có nền văn hiến rực 
rỡ lâu đời, một quốc gia có nền độc lập bển vững. Đó là sự thật lịch sử hiển nhiên. 
Không những thế, cương giới của Đại Việt, lãnh thổ, biên cương của Đại Việt đã 
dược ghi rành rành trên sách Trời. Hai chữ “thiên thư” (sách Trời) biểu thị một niềm 
tin thiêng liêng về níu sông nước Nam, về chủ quyển bất khả xâm phạm của Đại 
Việt: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ở } 

Vẳng vặc sách Trời chia xứ sở”. 

Câu thơ thứ ba căm thù lên án giặc Tống xâm lược: 

“Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?” 

(Giặc dữ cớ sao phạm đến đây?) 

Hai chữ “cớ Sí/O^như hà) là tiếng để hỏi, cũng là kết tội Quách Quỳ đem quân 
sang xâm lược nước ta, giết người, cướp của, âm mưu biến Đại Việt thành quận 
huyện của Thiên triều. Hành động ãn cướp của lũ giặc dữ man rợ là phi nghĩa, là 
làm trái “sách Trời”. Giọng thơ vừa căm thù vừa khinh bỉ. Một lối nói hàm súc đanh 
thép. 

Câu cuối bài thơ sáng ngời một niềm tin. Quân giặc phi nghĩa nhất định thất 
bại nhục nhã. Quân và dân ta có sức mạnh chính nghĩa, có tinh thần quyết chiến 
bảo vệ sông núi nước Nam nhất định chiến thắng: 

“Nhữ đẳng hành khan thủ hại hư”. 

(Chúng mày nhất đinh phải tan vỡ) 

Ba chữ “thủ hại hư” (chuốc lấy thất bại) đặt cuối bài thơ đã làm cho giọng thơ 
vang lên mạnh mẽ, đanh thép và hùng hồn. Chiến thắng sông Cầu - Như Nguyệt 
năm 1076 là sự minh chứng hùng hồn câu kết bài thơ “Nam quốc sơn hà". Quách 
Quỳ và lũ tướng tá Thiên triều phải tháo chạy, hàng vạn giặc phơi xác trên chiến 
trường. Sông Cầu - Như Nguyệt đã đi vào lịch sử dân tộc bằng chiến công chói lọi. 

“Nam quốc sơn hà” là khúc tráng ca anh hùng. Nó cho thấy tài thao lược của 
Lý Thường Kiệt đã dùng thơ ‘Thẩn” để đánh giặc. “Nam quốc sơn hà” mang ý 
nghĩa lịch sử như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên cùa Đại Việt. Tinh cảm yêu 
nưức và niêm tự hào dân tộc từ bài thơ đã thấm sâu vào tâm hổn bao thế hệ con 
người Việt Nam chúng ta. 

Để số 4 

Bia đá chùa Linh Xứng ở huyện Hà Trung thuộc tỉnh Thanh Hóa sau ngót ngàn 
năm, nét chữ khắc trên đá “vẩn trơ gan cùng cùng tuế nguyệt” gửi gắm tấm lòng nhân 
dân ta đội ơn sâu người anh hùng “hạt Tống” để cứu nước cứu dân tộc: 

“Lý Công nước Việt 
Noi dấu tiền nhân 
Cẩm quân tất thắng 
Trị nước yên dân 
Danh lừng trung hạ 
Tiếng nức gần xa...”. 


59 



Lý Công là Lý Thường Kiệt, người con vĩ đại của Thăng Long nghìn năm văn 
vật, tác giả bài thơ “Nam quốc sơn ha bất hủ. Lý Thường Kiệt là danh tướng thời nhà 
Lý, tên tuổi gắn liền với chiến thắng Sông Cầu - Như Nguyệt trong thế kỷ XI. Nám 
1076, vua nhà Tống sai tướng Quách Quỳ mang đại binh sang xâm chiếm Đại Việt, 
Lý Thường Kiệt lập chiến tuyến Sông Cầu - Như Nguyệt để chống giặc. Trong những 
giờ phút giao tranh ác liệt, ông viết bai thơ “Sông nui nước Nam” để khích lệ và động 
viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc Tống. Bài thơ nói lên niềm tự hào về chu 
quyển của dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường của nhân dân ta: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ỏ, 

Vằng vặc sách Trời chia xứ sỏ. 

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây, 

Chúng mày nhất đinh phải tan vỡ!” 

Hai câu thơ đầu, ngôn ngữ trang trọng, ý thơ mạnh mẽ đanh thép khẳng định 
một chân lí lịch sử bất di bất dịch: “Sông núi nước Nam" - nước Đại việt thân yêu 
của nhân dân ta là “nơi vua Nam ỏ”. Theo quan niệm phù hợp với lịch sử thời bấy 
giờ, thì vua là tượng trưng cho quyền lực tối thượng và đại diện cho quyền lợi tối 
cao của cộng đồng dân tộc. Nước ta đã có vua, nghĩa là có người làm chủ. Nam đê 
có thua kém gì Bắc đế. Nước có vua là có chủ quyền, có nền độc lập. Không những 
thế, “Sông núi Nam Việt được ghi rõ ở sách Trời”. Đó là một chân lí lịch sử khách 
quan không ai có thể chối cãi được. Bài thơ nói đến “Nam đế” nói đến ‘Thiên thư' 
và “dinh phận” để khẳng định một niềm tin, một ý chí về chủ quyền quốc gia, vể 
tinh thần tự lập, tự cưòng dân tộc: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ỏ, 

Vẳng vặc sách Trời chia xứ sở” 

Có thể nói, đó là một lời tuyên ngôn về chủ quyền và nền độc lập của Đại 
Việt. Mọi niềm tin đều cho ta sức mạnh. Trước họa xâm lăng của ngòại bang, niểm 
tin vê độc lập và chủ quyền sẽ làm bùng lên ngọn lửa yêu nưóe và căm thù giặc 
trong nhân dân ta. Hai câu tiếp theo, giọng thơ vang lên sang sảng, cám giận. Lý 
Thường Kiệt nghiêm khắc lên án hành động ăn cướp trắng trợn của giặc Tông. 
Chúng đã mang quân sang xâm chiếm nưóe ta. Câu hỏi tu từ làm cho lời thơ thêm 
đanh thép: 

“Giặc dữ cớ sao phạm đến đây?”. 

Hành đông xâm lược của giặc Tống là tàn ác và phi nghĩa. Giết người, đốt phá, 
ãn cướp, gây ra cảnh chiến tranh điêu tàn. Chúng âm mưu biến nước ta thành quận 
huyện của Trung Quốc, xâm phạm tới “Nam quốc sơn hà", làm trái với “sách Trời”. 
Giặc Tống nhất định sẽ bị nhân dân ta giáng những đòn trừng phạt đích đáng: 

“Chúng mày nhất định phải tan vỡ!". 

Câu thơ khẳng định niềm tin chiến thắng. Chiến thắng vì ta có sức mạnh 
chính nghĩa đánh giặc để bảo vệ sông núi nước Nam. Chiến thắng vì nhân dân ta có 
truyền thống yêu nước, có tinh thần đoàn kết bất khuất anh hùng chống ngoại xâm. 
Chiến thăng vì tướng sĩ của ta mưu lược, dũng cảm đánh giặc để giữ gìn quê hương 
đất nước. 

“Nhất đinh phải tan vỡ” là bị đánh cho tan tác, không còn một mảnh giáp. 
“Nhất định phải tan vỡ” là bị thất bại nhục nhã. Thực tê lịch sử đã minh chứng hùng 

60 



hồn cho câu thơ của Lý Thường Kiệt. Sông Cầu và bến đò Như Nguyệt là mồ chồn 
hàng vạn lũ giặc phương Bắc. Trước sự giáng trả sấm sét của quân ta, Quách Quỳ 
phải tháo chạy, thất bại nhục nhã. Chiến thắng Sông Cầu - Như Nguyệt là một trong 
những trang sử vàng chói lọi của Đại Việt. 

Bài thơ “Sông núi nước Nam” vẫn được mệnh danh là bài thơ 'Thẩn”. Lý 
Thường Kiệt với tài mưu lược của một nhà quân sự văn võ song toàn đã phủ cho bài 
thơ một màu sắc thần linh, có tác dụng động viên tướng sĩ đánh giặc với niềm tin 
thiêng liêng “Sông núi nước Nam” đã dược “Vằng vặc sách Trời chia xứ sỏ”. 

Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Giọng thơ đanh thép, căm giận, 
hùng hồn. Nó vừa mang sứ mệnh lịch sử như một bài hịch cứu nước, vừa mang ý 
nghĩa như một Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước Đại Việt. Bài thơ là 
tiếng nói yêu nước và tự hào dân tộc của nhân dân ta. Nó biểu thị ý chí và sức mạnh 
Việt Nam. “Nam quốc sơn hà” là khúc tráng ca chống xâm lăng biểu lộ khí phách 
và ý chí tự lập tự cường của đất nước và con người Việt Nam. Nó là bài ca của 
“Sông núi ngàn năm”... 


Đề sỏ 5 

Bài thơ “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt gắn liền với chiến thắng 
Sông Cầu năm 1076 của quân dân Đại Việt đánh bại giặc Tống xâm lược. 

Hai câu thơ đầu khẳng định núi sông nước Nam là chủ quyền thiêng liêng 
của Đại Việt, là nơi “vua Nam ở”, đã được ghi rõ ở sách Trời: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ở 
Vằng vặc sách Trời chia xứ sỏ”. 

Hai câu thơ 3, 4 thể hiện lòng căm thù hành động xâm lược phi nghĩa đầy tội 
ác của giặc Tống, cảnh cáo quân giặc nhất định sẽ bị nhân dân ta đánh bại. Nhà thơ 
đã nêu cao lòng yêu nước và sức mạnh Đại Việt quyết tâm chiến đấu bảo vệ sông 
núi nước Nam của dân tộc ta: 

“Giặc dữ cớ sao phạm đến đây, 

Chúng mày nhất đinh phải tan vố’. 

Tóm lại, bài thơ của Lý Thường Kiệt đã khẳng định chủ quyển của đất nước 
ta, nêu cao quyết tâm của nhân dân ta đánh thắng quân xâm lược để bảo vệ Tổ quốc 
thân yêu. Dó đó bài thơ “Sồng núi nước Nam” mang ý nghĩa lịch sử trọng đại như 
Bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của Đại Việt. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bình giảng bài thơ “Nam quốc sơn hà” 

Bài làm 

“Nam quốc sơn hà”, bài thơ chữ Hán viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 
Đường luật sáng ngời cảm hứng yêu nước. Nó vẫn được mệnh danh là bài thơ 
‘Thần” mà tướng sĩ nhà Lý đã nghe được trong những giờ phút giao tranh ác liệt với 
giặc Tống xâm lược trên chiến tuyến sông Cầu vào năm 1076. Đây là bản dịch bài 
thơ: 


61 



Núi sông nước Nam 

£t Núi sổng Nam Việt vua Nam ở, 

Vằng vặc sách Trời chia xứ sở. 

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây, 

Chúng mày nhất dinh phải tan vỡ" 

(Lê Thước - Nam Trân dịch) 

Hai câu thơ đầu nói về núi sông nước Nam, đất nước Việt Nam là nơi “Nam 
đê cư” (vua Nam ở). Hai chữ Nam đế đối sánh với Bắc đế; Nam đế hùng cữ một 
phương chứ không phải chư hầu của Thiên triều. Vua Nam là đại diện cho uy quyển 
và quyền lợi tối cao của Đại Việt, cho nhân dân ta. Núi sông nước Nam thuộc chủ 
quyền của Nam đế, có kinh thành Thăng Long, có nền độc lập vững bền... Không 
những thế, núi sông nước Nam đã được “đinh phận ”, đã được ghi rõ ở sách Trời, đã 
được “sách Trời c hiaxứsở ”, nghĩa là có lãnh thổ riêng, biên giới, bờ cõi riêng. 

Hai chữ “sách Trời" (thiên thư) trong câu thơ thứ hai gợi ra màu sắc thiêng 
liêng với bao niềm tin mãnh liệt trong lòng người. Vần thơ vang lên như một lời 
Tuyên ngôn về chủ quyển thiêng liêng của Đại Việt: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Vằng vặc sách Trời chia xứ sở” 

(Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư) 

Từ nhận thức và niềm tin ấy về sông núi nước Nam, Lý Thường Kiệt căm thù 
lên án hành động xâm lược đầy tội ác, tham vọng bành trướng phi nghĩa của giặc 
Tống. Chúng âm mưu biến sông núi nước Nam thành quận, huyện của Trung Quốc. 
Hành động xâm lược của chúng đã làm trái ý Trời, đã xúc phạm đến dân tộc ta, 
Câu hỏi kết tội lũ giặc đã vang lên đanh thép, đầy phẫn nộ: 

“Giặc dữ cớ sao phạm đến đây? ” 

(Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm) 

Vị anh hùng dân tộc đã nghiêm khắc cảnh cáo lũ giặc phương Bắc và chỉ rõ, 
chúng sẽ bị nhân dân ta đánh cho tơi bời, chúng sẽ chuốc lấy thất bại nhục nhẵ: 

"Chổng mày nhất định phải tan vỡ” 

(Nhữ dẳng hành khan thủ hại hư) 

Hai câu 3, 4 có giọng thơ đanh thép hùng hổn thể hiện tinh thần đoàn kết 
chiến đấu cùa nhân dân ta quyết tâm giáng trả quân Tống xâm lược những đòn chí 
mạng để bảo vệ sông núi nước Nam. Chiến thắng Sông Cầu - Như Nguyệt nám 
1076 là minh chứng hùng hồn cho ý thơ trên. Triệu Tiết, Quách Quỳ cùng hơn 20 
vạn quân Tống đã bị quân dân Đại Việt đánh bại, quét sạch khỏi bờ cõi. 

“Nam quốc sơn hù" là bài ca yêu nước chống xâm lăng. Bài thơ đã khẳng 
định chủ quyền dân tộc, ca ngợi sức mạnh chiến đấu để bảo vệ đất nước Đại Việt. 
Với nội dung ấy, bài thơ “Nam quốc sơn hà" mang ý nghĩa lịch sử là Bản Tuyên 
ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc Việt Nam. 

Tên tuổi người anh hùng Lý Thường Kiệt cùng với bài thơ “Nam quốc sơn 
hà”vằ chiến thắng Sông Cầu - Như Nguyệt (1076) mãi mãi chói sáng trong sử sách 
và tâm hồn dân tộc. 


62 



Bài sô 12 

TỤNG GIÁ HOÀN KINH sư 
(Phò giá vẻ kinh) 

Trần Quang Khải 

I. Đé luyện tập 

Đề sốl / Giới thiệu một vài nét về tác giả bài thơ ' Tụng giá hoàn kinh sư”. 

Đề số2: Giới thiệu xuất xứ, thể thơ và chủ đề của bài ‘Tụng giá hoàn kinh sư”. 

Để số3; Lập dàn ý chi tiết cho đề văn sau: 

Cảm nhận về bài thơ ‘Tụng giá hoàn kinh sư” của Trần Quang Khải 

Đề số4 : Phân tích bài thơ ‘Tung giá hoàn kinh sư” và nói lên cảm nghĩ của em 

Đề số5: Bình giảng bài thơ ‘Tụng giá hoàn kinh sư” của Trần Quang Khải 

Đề sô ổ: Học thuộc lòng bài thơ dịch 

II. Bàỉ văn tự luận 

Đé sỏ 1 

Trần Quang Khải sinh năm 1241, mất năm 1294, là nhà chính trị, nhà quân 
sự lồi lạc, nhà thơ kiệt xuất thời Trần. 

Ong là con thứ ba vua Trần Thái Tông, em ruột vua Trần Thánh Tồng nổi 
tiếng học rộng, biết nhiều, có tài thao lược. 

Ong thông hiểu nhiều ngoại ngữ, thường được cử thay mặt nhà vua tiếp sứ 
thần các nước Trung Quốc, Chiêm Thành, Chà Và,... 

Dưới triều Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải được phong chức Tướng 
quốc. Dưới triều Trần Nhân Tông được phong chức Thượng tướng cầm quân đánh 
giặc Nguyên lập nên chiến công đại phá giặc Mông Nguyên ở bến Chương Dương. 
Dưới triều Trần Anh Tông, ông được phong Thái sư. 

Trần Quang Khải có tập thơ "Lạc đạo ”, trong đó ‘Tụng giá hoàn kinh sứ’ là 
bài thơ kiệt tác được truyền tụng sâu rộng. Thơ của Trần Quang Khải được sử gia 
Phan Huy Chú ngợi ca là “lời thơ sâu xa lí thú”. 

Đề sỏ 2 

Năm 1285, Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Thế giặc rất 
mạnh; kinh thành Thăng Long thất thủ. Vị Tiết chế thống lĩnh Trần Quốc Tuấn đã tổ 
chức một cuộc rút lui chiến lược tài tình, để bảo toàn binh lực, chờ thời cơ phản công. 

Xuân - hè nãm Ất Dậu, quân ta phản công như vũ bão. Trận Hàm Tử quan do 
tướng Trần Nhật Duật chỉ huy, quân ta thắng lớn, tướng Mồng cổ là Toa Đô bị 
chém cụt đầu. Đầu tháng 6, tại Chương Dương độ, Trần Quang Khải đại thắng. 
Hàng vạn giặc bị tiêu diệt, bị bắt sống. Quân ta thu được nhiều chiến thuyền, vũ 
khí, lương thảo của giặc Mông cổ. Thừa thắng, quân ta tiến lên giải phóng thành 
Thăng Long, rồi quét sạch quân giặc ra khỏi bờ cõi. Trần Quang Khải cùng đoàn 
quân thắng trận rước xa giá Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân 
Tông trở vê kinh thành Thăng Long. 


63 




Trong hoàn cảnh lịch sử hào hùng ấy, Thượng tướng Trần Quang Khải đã 
viết bài thơ ‘Tụng giá hoàn kinh sư” bằng chữ Hán, theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt 
Đường luật; luật trắc, vần bằng, có 2 vần: “quan - san”; hai câu 1, 2 đối nhau; 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Tử quan. 

Thái hình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san". 

Đây là bản dịch thơ của học giả Trần Trọng Kim: 

“Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử hắt quân thù. 

Thái hình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu". 

Chủ đề: 

Bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư" thể hiện lòng tự hào về niềm vui thắng trận, 
đồng thời nói lên nghĩa vụ công dân hãy đem tài trí xây dựng đất nước thái bình 
bền vững muôn đòi. 

Để sỏ 3 

1. Mỏ hài 

Trần Quang Khải (1241 - 1294) là Thượng tướng, một trong những người có 
công lớn nhất trong cuộc kháng chiến (lần thứ 2 và thứ 3) đánh thắng giặc Nguyên - 
Mông. Học rộng, giỏi thơ văn, có tài thao lược và ngoại giao. Ông có tập thơ “Lạc 
đạo ", nổi tiếng nhất là bài thơ T ung giá hoàn kinh sư". 

Tháng 4-1285 Trần Nhật Duật chém đầu Toa Đô tại Hàm Tử quan. Tháng 6- 
1285 Trần Quang Khải đại phá giặc Nguyên Mông tại Chương Dương độ, thừa 
thắng quân ta tiến lên giải phóng Kinh thành Thăng Long. Bài thơ Tụng giá hoàn 
kinh sư” được viết sau chiến thắng Chương Dương độ. 

Bài thơ biểu lộ niềm tự hào, niềm vui thắng trận và nói lên khát vọng đem tài 
trí xây dựng đất nước thanh bình bền vững muôn đời. 

2. Thân hài 

Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. Hai câu đầu bình đối như 
hai trang kí sự chiến trường. Vị ngữ “đoạt sáo" (cướp giáo) và “cầm Hổ” (bắt giặc 
Mông Cổ) được đặt ở đầu câu, thể hiện hai thế đánh, hai cú đánh liên tiếp giáng 
xuống đầu giặc với sức mạnh “Sát Thát” của tướng sĩ đời Trần. Chương Dương độ 
và Hàm Tử quan, hai địa danh, hai chiến công đã được ghi vào sử sách và thơ ca 
dân tộc trở nên trường tổn, chói lọi: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Tử quan ". 

Câu thơ như một bản tin chiến sự, có một sức nén và vang xa, dào dạt tự hào. 
Phải là người tham dự, chỉ huy trận đánh mới viết hàm súc và đĩnh đạc, hào hùng 
như vậy. 


64 



Hai câu cuối, xuất hiện một ý thơ mới. Trong khói lửa chiến trường, trong 
niềm vui chiên thăng giải phóng Kinh thành Thăng Long, trên đống tro tàn do lũ 
giặc gây ra, nhà thơ đã nghi đến nhiệm vụ mới: 

'Thủi hình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san”. 

Trước mắt mọi người, từ vua tôi tướng sĩ đến trăm họ, toàn dân, ai ai cũng phải 
đern tài trí, sức lực của cải (trí lực) để xây dựng giang san đất nước bển vững trong 
thanh bình đến muỏn đời. Nhãn quan chính trị của Trần Quang Khải vô cùng sáng 
suốt. Câu thơ trên có ý nghĩa thời sự mới mẻ đối với chúng ta hiện nay. 

3 Kết hài 

Tóm lại, Tụng giá hoàn kinh sư” là bài thơ kiệt tác. Bản dịch của học giả 
Trần Trọng Kim rất đặc sắc. Qua bài thơ của Trần Quang Khải, chúng ta được bồi 
đăp lòng yêu nước tự hào dân tộc, càng thấm thìa về nghĩa vụ cong dân quyết đem 
sức lực, tài trí góp phần xây dựng đất nước ngày một thêm giàu mạnh, hiện đại. 

Đề sỏ 4 

Thượng tướng Trần Quang Khải là anh hùng - thi sĩ lỗi lạc của đời Trần. Ông 
lập được nhiều chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến lần thứ 2 (1285) va 
lần thứ 3 (1288) đánh thắng giặc Nguyên Mông. Ông là tác giả tập thơ “Lạc đạo" 
bằng chữ Hán, hiện chỉ còn lại 11 bài. 

Mùa hè năm 1285, quân ta đánh thắng giòn giã trên phòng tuyến sông Hồng, 
Thoát Hoan đại bại, thành Thăng Long được giải phóng. Trên đường cùng đại quân 
rước xa giá vua trở lại Kinh thành, Trần Quang Khải viết bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt 
T ung giá hoàn kinh sư” này. Đây là bài thơ dịch: 

“Chương Dương cướp giao giặc, 

Hàm Tử hắt quán thù. 

Thái hình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu”. 

L Hai câu thơ đầu cấu trúc bình đối, nhắc lại hai chiến công liên tiếp vang dội 
của quân ta: trận Hàm Tử quan và trận Chương Dương độ. Hàng vạn giặc bị bắt sống 
và bị giêt. o Mã Nhi thoát chết, chạy trốn ra biển. Toa Đô bị chém cụt đầu. Quân ta 
chiếm được nhiều chiến thuyền, khí giới và lương thảo của giặc. Hai chữ " đoạt sáo” 
và cầm Hổ” đứng đầu câu thơ gợi tả hai cú đánh sấm sét vô cùng mạnh mẽ và liên 
tiếp giáng xuống đầu quân xâm lược. Lần đầu tiên trong thơ ca dân tộc, Trần Quang 
Khải cíã đưa địa danh lịch sử vào thơ để ca ngợi “hào khí Đông - A", ca ngợi chí khí 
anh hùng của Đại Việt. Thượng tướng Trần Quang Khải, tướng quân Trần Nhật Duật 
đã chỉ huy hai trận đánh lớn này. Câu thơ hàm súc, cảm xúc dồn nén, khí văn hùng 
tráng mạnh mẽ biểu thị tinh thần “Sút Thát” cùâ tướng sĩ và niềm tự hào vô cùng to 
lớn của nhan dân ta thời Trần: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Tử quan”, 
ị Chương Dương cướp giáo giục, 

Hàm Tử hắt quân thù). 


65 



Trên đà chiến thắng, quân ta quét sạch giặc Nguyên - Mông ra khỏi Kinh 
thành Thăng Long. Ngày 6 tháng 6 năm Ât Dậu, tức là ngày 9 tháng 7 năm 1285, 
Thượng tướng Trần Quang Khải cùng đoàn quân thắng trận rước xa giá' vuai Trần 
trở lại Kinh thành trong cảnh hoang tàn đổ nát. 

2. Từ âm điệu anh hùng ca, giọng thơ trở nên tâm tình ở hai câu cuối. Trước 
đống tro tàn của quê hương đất nước, một nhiệm vụ mới rất nặng nề được dát ra cho 
mọi người: 

T hái bình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san”. 

(Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu). 

Từ vua đến vương hầu, từ tướng sĩ đến toàn dân, ai cũng phái “tu trí lực ”, 
đồng lòng gắng sức đem tài năng, công sức, của cải để tái thiết đất nước, hẳn gắn 
vết thương chiến tranh, làm cho giang san ta, đất nước ta được đởc lập, thấu bình 
bền vững đến muôn đời, mãi mãi. Nghĩa vụ công dân được đạt ra một cách ntghiêm 
trang, nhẹ nhàng và thấm thìa. Cầu thơ không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn), nhiưng ai 
cũng cảm thấy mình đang được nhà thơ nhắc đến. Ngòi bút của tác giả rấtt thâm 
hậu. Tư tưởng “tu trí lực” mà Trần Quang Khải nêu lên từ thế kỉ 13 thế mà h(ơn 700 
năm sau, mỗi công dân Việt Nam vẫn thấy mới mẻ, lay động. 

3. ‘Tụng giá hoàn kinh sứ' mang ý nghĩa và giá trị lịch sử như mộtí kí sự 
chiến trường của thời đại anh hùng ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông., đồng 
thời nêu lên sự nghiệp tái thiết, phục hưng đất nước. Câu thơ " Vạn cổ thử g<amg san” 
biểu thị cao độ niềm tin tưởng mãnh liệt vào tiền đồ tươi sáng của đất nước 'Và dân 
tộc. Hàm súc, anh hùng ca, trữ tình là vẻ đẹp ‘Tụng giá hoàn kinh sư ”, nlìữing vần 
thơ “sâu xa lỷ thú” làm rung động hồn người. 

Đề số 5 

‘Tụng giá hoàn kinh sư” như một trang kí sự bằng thơ nóng hổi tính tthcyị sự 
và đầy ắp sự kiện lịch sử của thời đại nhà Trần. Bài thơ tứ tuyệt này ghi lại một cách 
hào hùng hai chiến công vang dội của quân và dân Đại Việt vào x uân - hè Iíiăỉn Ât 
Dậu (1285): trận Hàm Tử và Chương Dương. Thừa thắng, quân ta tiến lồn giải 
phóng Thăng Long. Trần Quang Khải cùng đoàn quân chiến thắng rước Xì gừá nhà 
vua trở lại Kinh thành thân yêu. 

Bốn câu thơ dồn nén một lượng thông tin rộng lớn, đem đến cho ngưtời đọc 
hơn 700 năm qua nhiều ấn tượng vô cùng kì lạ. Nguyên tác bằng chữ.Hán, đí\y là 
bản dịch thơ của Trần Trong Kim: 

Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử bắt quán thù. 

Thái hình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu. 

Thượng tướng Trần Quang Khải vần võ toàn tài, một trong những aih hùng - 
thi sĩ tài ba lồi lạc thời nhà Trần. Ông là một trong những anh hùng đen tíài thao 
lược làm nên những chiến công oanh liệt: Chương Dương, Hàm Tử. 


66 



Hai câu đầu ghi lại những trận thủy chiến dữ dội nổ ra trên chiến tuyến sông 
Hồng. Trận Hàm Tử diễn ra vào tháng 4-1285, tướng Trần Nhật Duật chém đầu Toa 
Đờ. Hai tháng sau, Trần Quang Khải đại phá giặc Nguyên Mông tại Chương Dương 
độ Hàng vạn giặc bị tiêu diệt, bị bắt làm tù binh. Quân ta chiếm được nhiều chiến 
thuyên, vũ khí và lương thảo của quân giặc phương Bắc. 

Nhà thơ đã sử dụng thủ pháp liệt kê và phép đối, làm nổi bật hai sự kiện lịch 
sử mang tầm chiên lược đã diễn ra tại bến đò và quan ải trọng yếu trên phòng tuyến 
sồng Hổng. Việc sau (Chương Dương) nói trước, việc trước (Hàm Tử) kể sau, noi ít 
mà gợi nhiều, sức rung cảm cua vần thơ rất kì diệu: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cấm Hồ Hùm Tử quan ”. 

Hai cụm từ đoạt sáo" (cướp giáo) và “cầm Hồ" (bắt giặc) được đặt ở vị trí 
đầu câu thơ, như một trọng âm, một nốt nhấn trong khuc ca khai hoàn, đồng thời 
gợi tá một cú đánh Trời giáng xuống đầu quân xâm lược. Chiến công nối tiếp chiến 
công, quân ta đánh thắng giòn giã. Niểm vui thắng trận tràn ngập lòng người và 
sông núi Đại Việt. Từ nhà vua đến tướng sĩ, từ vương hầu đến người dân, ai ai cũng 
hả hê, sung sướng. 

Cuốn “Kinh thê đại điển tự lực” đời Nguyên đã ghi nhận: Thủy lục đến đánh vào 
đại doanh, vây thành mấy vòng, tuy chết nhiều, nhưng quân tăng thêm càng trở nên 
đông. Quan quân (nhà Nguyên) sớm tối đánh rất khốn đốn, thiếu thốn, khí giới đều 
kiệt. (Trích “Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông). 

Hai chiến cồng Chương Dương độ và Hàm Tử quan đã làm thay đổi cục diện 
chiên trường, quân ta từ rút lui chiến lược đã tiến lên phản công như vũ bão. Mới 
ngày nào, 50 vạn quân do Thoát Hoan cầm đẩu tràn sang như sóng dữ ngập tràn bờ 
cõi Đại Việt. Khói lửa ngút trời kinh thành Thăng Long. Giặc từ hai phía kẹp lại 
như gọng kìm sắt, từ Nam Quan đánh xuống, từ Chiêm Thành đánh ra. Vận nước 
như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng với tài thao lược của Trần Quốc Tuấn và tướng sĩ, 
quAn ta đa lấy đoản binh chế trường trận của quân xâm lược T hiên triều". Trận 
Chương Dương, Hàm Tử đại thắng làm thế cờ đảo ngược. Quân ta đánh thắng giổn 
giã, giáng sấm sét xuống đầu quân giặc phương Bắc. Kinh thành Thăng Long được 
hoàn toàn giải phóng. Quân xâm lược bị quét sạch ra khỏi đất nước ta. Đó là những 
ngày tháng vinh quang của dân tộc. Mùa hè năm Ất Dậu (1285) là mùa hè mà niềm 
vui chiên thắng trào dâng sỏng núi. Câu thơ của Trần Quang Khải như một trang kí 
sự chan thực, hào hùng, biểu lộ niềm tự hào của một dân tộc thắng trân. Cảm hứng 
yêu nưóe dào dạt trong những vần thơ hùng tráng mang phong vị anh hùng ca, tạo 
nên một nét rất đẹp của bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư”. 

Máu xương của ba quân, lòng quả cảm của người chiến binh, tài thao lược của 
tướng soái... đã góp phần làm nên chiến công Chương Dương, Hàm Tử oanh liệt. Phải 
là người trong cuộc, phải là nhà thơ tài hoa, Trần Quang Khải mới viết được những 
câu thơ hùng tráng như vậy! Tác giả ‘Tụng giá hoàn kinh sư” là một trong những thi 
sĩ đâu tiên của Đại Việt đem địa danh sông núi thân yêu in đậm vào lịch sử và nền 
thơ ca d;ln tộc như một dấu son chói lọi: Chương Dương và Hàm Tử. Ta dã biết tính 
hàni súc là một trong những tính chất làm nên vẻ đẹp văn chương của thơ ca đích 
thực. Ch 1 hai câu thơ, thi sĩ đã gợi ra bao ý nghĩ, bao liên tưởng, bao cảm xúc, ý vị sâu 
xa về lịch sử và truyền thống anh hùng chống xâm lăng của dân tộc ta. 


67 



Từ trong khói lửa chiến tranh, từ trong đống tro tàn của đất nước, nhà thơ 
nghĩ về đất nước trong ngày mai thanh bình. Phần hai của bài thơ nói lên những suy 
nghĩ của Trần Quang Khải về giang sơn Tổ quốc, vể tiền đồ của dân tộc. Giọng thơ 
trở nên sâu lắng, thâm trầm. Như một lời tâm tình, nhắn gửi: 

Thái bình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san ”. 

Nhà thơ tự nói với mình, tự nhắc nhở mình vể nhiệm vụ trước mắt cũng là 
nhiệm vụ lâu dài: 'Thái hình tu trí lực”. Giặc ngoại xâm đã bị quét sạch, đất nước 
được thái bình, các quý tộc, các vương hầu phải “tu trí lực”, nghĩa là nên gắng sức, 
đem tài trí, đem sức người, sức của ra xây dựng lại đất nước. Đó cũng là điểu tâm 
huyết mà nhà thơ muốn nhắc nhở mọi người. Lời thơ cho thấy nhãn quan sáng suốt, 
tầm chiến lược sâu xa của Trần Quang Khải, cho thấy tầng lớp quý tộc nhà Trần là 
lực lượng tiến bộ nhất trong xu thế đi lên của lịch sử dân tộc, đang nắm quyền lãnh 
đạo đất nước Đại Việt. 

Vì sự vững bển của giang sơn đến muôn đời mà “tu trí lực”. Lời thơ bình dị, 
nhưng ý tưởng chứa đựng bên trong, cái ý nhắc nhở của nhà thơ thì không chút tầm 
thường và đơn giản. Câu thơ hàm chứa một tư tưởng vĩ đại. Khi Tổ quốc Đại Việt 
đứng trước họa xâm lăng của Hốt Tất Liệt thì “vua tôi đồng lòng, anh em hòa 
thuận, cả nước góp sức” (Trần Quốc Tuấn). Trong hòa bình, từ vua tôi đến tướng sĩ, 
từ vương hầu đến người dân bình thường, ai ai cũng biết “tu trí lực”, sống hết mình 
vì sự bền vững muồn thuở của đất nước thân yêu. Tự hào về quá khứ oanh liệt của 
ông cha, mọi người phải nghĩ về tương lai của đất nước, về tiền đồ của dân tộc, để 
sống và lao động sáng tạo sao cho thật có ích, có nhiểu ý nghĩa: 

‘Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu” 

Tóm lại, bài thơ Tụng giá hoàn kinh Sỉ / 1 là một kiệt tác trong nền thơ văn cổ 
Việt Nam. Ý thơ hàm súc, ngôn ngữ thơ bình dị mà sâu sắc. Bài thơ có giá trị lịch 
sử như một tượng đài chiến công tráng lệ, I1Ó làm ta sống lại những năm tháng 
kháng chiến hào hùng đánh thắng giặc Nguyên Mông. Nó nhắc nhở mỗi con người 
Việt Nam phải biết nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ và xây dựng 
đất nước thanh bình, đẹp tươi, bền vững muôn đời. Trên hành trình đi tới thế kỉ XXI 
của nhân dân ta, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,... bài thơ Tụng giả hoàn kinh sư” 
của Trần Quang Khải vẫn mang tính thời sự thiết thực đối với mỗi chúng ta. Tâm 
thức của thi sĩ - anh hùng vẫn như ánh sao chiếu sáng bầu trời quê hương. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bình giảng bài thơ 'Tụng giá hoàn kinh sư” 

Bài làm 

Trong công cuộc kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên xâm lược đời Trần, 
Thượng tướng Trần Quang Khải đã lập được nhiều chiến công to lớn. Sau chiến thắng 
Hàm Tư, rồi chiến thang Qiương Dương nầm 1285, trong ngày vui đất nước được giải 
phóng, Trần Quang Khải vinh dự đón nhà vua về Kinh đô. Trên đường đi, ông đã hứng 
khởi sáng tác bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư”. Bài thơ nguyên văn bằng chữ Hán, theo 
thể thơ Đường ngũ ngôn tứ tuyệt, toàn bài bốn câu, mỗi câu năm tiếng tuyệt hay. Tác 

68 



phẩm thuộc loại biểu ý là chính, nhưng đằng sau những ý tưởng lốm lao vẫn dạt dào biết 
bao cảm xúc sâu lắng. Đây là khúc khải hoàn đầu tiên của dân tộc trong công cuộc 
kháng chiến chống ngoại xãm. 

Trước thời đại nhà Trần, dân tộc ta từng đã nhiều lần đánh tan bọn giặc ngoại 
xâm. Nhưng sau những chiến cồng ấy, chúng ta chưa được đọc, được nghe một tác 
phấm văn chương nào viết về chiến thắng, hoan ca khúc khải hoàn. Do đó, bài thơ 
“Phò giá về kinh” của vị Thượng tướng - thi sĩ không những có tính lịch sử mà còn 
có giá trị văn chương. Chúng ta hãy đọc nguyên tác bài thơ phiên âm chữ Hán: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Tử quan. 

Thái hình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san ” 

Và đọc bản dịch thơ của Trần Trọng Kim: 

“Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử hắt quân thù. 

Thái hình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu”. 

Bố cục tác phẩm gồm hai phần khá mạch lạc. Hào khí chiến thắng được thể 
hiện ở hai câu đầu: 

“Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử hắt quân thù”. 

Tim hiểu lịch sử, ta biết rằng trong công cuộc kháng chiến chống giặc Mông - 
Nguyên đời Trần, quân dân ta đã giành nhiều chiến thắng trong nhiều chiến dịch, nổi 
tiếng nhất là chiến thắng trên sông Bạch Đằng. Nhưng Trần Quang Khải chỉ nói tới 
hai chiến thắng ở Chương Dương và Hàm Tử. Tại sao? Phải chăng đây là hai chiến 
dịch tiêu biểu, có tính quyết định để giành thắng lợi cuối cùng? Phải chăng nhờ hai 
chiên thăng này, xa giá nhà vua và cả triều đình sau thời gian sơ tán, tạm lánh vể 
nông thôn, được trở về kinh đô, vui lắm, phấn khởi lắm, đáng làm thơ, đáng ca hát 
lắm? Trong thực tế, chiến thắng Hàm Tử diễn ra trước (tháng 4 năm 1285), chiến 
thắng Giương Dương sau (tháng 6 năm 1285). Tại sao tác giả nêu Giương Dương 
trước, sau đó là Hàm Tử? Đây cũng là câu hỏi thú vị. Tìm hiểu lịch sử, ta biết rằng, ở 
chiến thắng trước - Hàm Tử - người chỉ huy là tướng Trần Nhật Duật, còn Trần 
Quang Khải chỉ tham gia hổ trợ. Còn tại Chương Dương, Thượng tướng Trần Quang 
Khải thống lĩnh ba quân, trực tiếp chỉ huy và giành thắng lợi giòn giã, để rồi ngay sau 
đó đón nhà vua vể kinh. Niềm vui chiến thắng, đi liền niểm vui được “phò giá” dồn 
đập nối tiếp nhau lay động trí tuệ và tâm hồn. Có lẽ vì thế trong phút ngẫu hứng, vị 
Thượng tướng đã nhăc ngay tới Chương Dương, rồi mới hồi tưởng Hàm Tử. Trong cả 
hai chiên dịch Chương Dương và Hàm Tử, chắc quân dân ta đã chiến đấu vô cùng 
dũng cảm, khí thế trận mạc vô cùng sôi động, thành tích chiến đấu vô cùng phong 
phú... Song, tác giả chỉ đúc lại trong hai câu thơ ngắn gọn, mười âm tiết, ở mỗi chiến 
thắng, cũng đúc lại bằng hai từ: “Đoạt sáo” (cướp giáo), “cẩm Hồ” (bắt quân Hồ). Cần 
chú ý câu thơ nguyên tác “đoạt sáo”. “Đoạt” nghĩa gốc là “lấy hẳn được về cho mình 
qua đấu tranh với người khác”. Như vậy, dùng từ “đoạt sáo”, nhà thơ vừa ghi chiến 
công, vừa ngợi ca hành động chính nghĩa và dũng cảm của quân dân ta. Bản dịch 


69 



dùng từ "cướp giáo” làm giảm phần nào vẻ đẹp của chiến thắng. Ở Chương Dương, ta 
giành được gươm giáo, vũ khí quân giặc. Còn ở Hàm Tử, ta bắt được quân tướng của 
chúng. Mỗi chiến dịch một thành tích khác nhau bổ sung cho nhau, thật hài hòa, toàn 
diện. Trong chiến trận, chắc có thương vong, quân giặc chắc bị ta tiêu diệt, giết chết, 
đuổi chạy khá nhiều. Nhưng lời thơ không nói tới cảnh máu chảy, đầu rơi, mà chỉ 
nhắc hai hành động “đoạt sáo ", “cẩm Hồ”. Cách nói ấy nhẹ mà sâu, biểu hiện rõ mục 
đích chiến đấu của dân tộc ta không phải là chém giết mà là giành lại nền độc lập, bắt 
kẻ thù phải quy thuận, trả lại non sông, đất nước cho ta. Câu thơ dồn nén, biểu ý rắn 
khỏe. Nhưng nhịp thơ, âm điệu vẫn toát ra niềm vui, niềm tự hào phơi phới. Đọc thơ, 
ta có cảm giác vị Thượng tướng ấy đang ngẩng cao đầu, vừa đi giữa đoàn quân chiến 
thắng vừa sang sảng cất tiếng ngâm thơ. Tiếng ngâm lan truyền và được ba quân nối 
tiếp, trở thành khúc ca hào hùng vang động núi sông. Đúng là khúc khải hoàn ca. 

Xuống hai câu dưới, âm điệu thơ như lắng lại. Nhà thơ suy nghĩ về tương lai 
đất nước: 

Thái hình nên gắng sức, 

Non nước ây ngàn thu. 

Đây là lời tự nhủ của vị Thượng tướng về ngày mai của đất nước, cũng là lời 
nhắn nhủ toàn thể quân dân ta bấy giờ. Tiếng nói, khát vọng, của một người đã trở 
thành ý nghĩ, quyết tâm của toàn dân tộc. Trần Quang Khải tự nhắc mình nêu Cao 
trách nhiệm, cố gắng “tu trí lực”, tức là rèn luyện, tu dưỡng tài năng, sức lực. Đồng 
thời động viên quân dân “gắng sức, đồng lòng” phát huy thành quả chiến thắng để 
xây dựng đất nước thanh bình bền vững dài lâu. Câu thơ kết ‘Vạn cổ thử giang san” 
vừa chỉ ra cái đích đi tới của đất nước vừa bày tỏ lòng mong muốn, niềm khát khao 
mãnh liệt về một tương lai tươi sáng muôn đời của dân tộc. Nghĩa của thơ biểu ý, 
nhưng nhạc của thơ biểu cảm. Lời răn dạy hài hòa niềm tin, niềm hi vọng. 

Ba năm sau khi bài thơ ‘Tụng giá hoàn kinh sư” ra đời, vào tháng 4 năm 
1288, trong buổi tế thần tại Chiêu Lăng (lăng vua Trần Thái Tông), đức vua Trần 
Nhân Tông đã ngẫu hứng đọc hai câu thơ: 

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mă, 

Sơn hù thiên cổ điện kim âu”. 

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng). 

Phải chăng hai câu thơ trên của nhà vua đã đồng vọng với bài thơ ‘Tụng giá 
hoàn kinh sư” của Thượng tướng Trần Quang Khải? Và phải chăng đấy cũng chính 
là hào khí của cả dân tộc ta thời đại nhà Trần, mà sau này người đời gọi là Hào khí 
Đông - A? Hào khí Đông - A nghĩa là thế nào? Đông A là chiết tự tên họ Trần, gổm 
hai chữ: Chữ Đồng ghép với chữ A trong Hán tự. Hào khí Đông A là lòng yêu nước, 
niềm tự hào dân tộc, là khí thế, quyết tâm lớn lao của quân dân đời Trân trong sự 
nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước thanh bình, bền vững. Hào khí Đông 
A không chỉ là tư tưởng, tâm hồn của con người mà còn là nội dung tư tưởng, là âm 
hưởng bao trùm trong rất nhiều tác phẩm thơ văn Việt Nam thời nhà Trần, thế kỉ 
XII, XIU. 

Trở lại với bài thơ “Phò giá về kinh” của Trần Quang Khải, ta thấy bài thơ 
thật ngắn gọn, hàm súc, biểu ý sâu sắc, biểu cảm dat dào. Trong bài thơ có nhiểu từ 

70 



Hán Việt, nhưng khá quen thuộc với chúng ta ngày nay, như: "Chương Dương dộ, 
Hàm Tử quan, thái hình, tri lực, vạn cổ, giang sơn". Do đó, đọc thơ, chịu khó tìm 
tòi, suy ngẫm, chúng ta vẫn hiểu được và rung cảm được với ý thơ, hồn thơ của tác 
giả - người sống cách chúng ta gần một ngàn năm. 

Nêu ta gọi bài thơ “Sông núi nước Nam" là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên, 
thì cũng có thể coi “Phờ giá về kinh" là khúc khải hoàn ca đầu tiên trong lịch sử 
chống ngoại xâm và trong lịch sử văn học Việt Nam. Bằng hình thức diên đạt cô 
đúc, dồn nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng, bài thơ “Phò giá về kinh” đã thể hiện 
hào khí chiến thắng và khát vọng lớn lao của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần. 

Vũ Dương Quỹ 
(Bình giảng Văn 7) 


Bài số 13 


THIÊN TRUỜNG VÃN VỌNG 
(Buổi chiều đứng ỏ phù Thiên Trường trông ra) 

Trần Nhân Tông 

I. Đề luyện tập 

Đề_sỏ' 1: Giới thiệu một vài nét về tác giả bài thơ 'Thiên Trường vãn vọng”. 
Đề số2: Nêu xuất xứ, chủ đề và thể thơ bài Thiên Trường vãn vọng” 

Để sô 3: Phân tích bài thơ Thiên Trường vãn vọng”vầ nói nên cảm nghĩ của em 
Đề_sô 4: Cảm nhận của em về hai câu thơ tức cảnh của vua Trần Nhân Tông: 

“Xã tác lưỡng hồi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu”. 

Dê sô 5: Học thuộc lòng bài thơ dịch 

II. Bài văn tự luận 

Đề sỏ' 1 

Trần Nhân Tông sinh năm 1258, mất nãm 1308, là vua thứ ba triều Trần. 
Thuở nhỏ có tên là Trần Khâm. 

Ông là nhà vua anh hùng, tên tuổi và sự nghiệp gắn liển với cuộc kháng 
chiến lần thứ hai (1285) và cuộc kháng chiến lần thứ ba (1288) đánh thắng giặc 
Mông Nguyôn xAm lược. 

Năm 1299, ông truyền ngôi vua cho Trần Anh Tông, rồi lén núi Yên Tử (Quảng 
Ninh) để tu Phật, sáng lập ra dòng thiển Trúc Lâm Yên Tử mà ông là tổ thứ nhất. 

Trần Nhân Tông còn là một trong những thi sĩ nổi tiếng thời Trần để lại 
nhiểu thơ văn chữ Hán, chữ Nôm. Những bài thơ như: “ Thiên Trường vãn vọng ”, 
“Hạnh Thiện Trường hành cung"; đặc biệt hai câu thơ sau đây từng được khắc sâu 
vào sử sách và hồn người: 


71 




“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu". 

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng). 

Sử sách đã dành những lời tốt đẹp nhất ca ngợi Trần Nhân Tông là “vua hiền 
của nhà Trấn". 

Để sỏ 2 

Trần Nhân Tông (1258-1308) là ông vua anh hùng đã cùng Trần Quốc Tuấh 
lãnh đạo quân dân Đại Việt 2 lần đánh thắng giặc Mông cổ (lần thứ hai 1285, lần thứ 
ba 1288). Trần Nhân Tồng còn là một thi sĩ để lại một số bài thơ chữ Hán viết về 
mùa xuân, về trăng, vể cảnh sắc quê hương đất nước như: Xuân hiểu (Buổi sớm mùa 
xuân), Nguyệt (trăng), Đăng Bảo Đài sơn (Lên núi Bảo Đài), Hạnh Thiên Trường 
hành cung (Ngự chơi hành cung Thiên Trường),... và ‘Thiên Trường vãn vọng” 
(Buôi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra). Nhà vua còn có 2 câu thơ tức cảnh 
đọc tại buổi lễ ở Chiêu lãng sau ngày toàn thắng (1288): 

“Xã tắc lưỡng hổi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu ”. 

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng). 

Bài thơ ‘Thiên Trường vãn vọng” được Trần Nhân Tông viết vào thời gian Sau 
cuộc kháng chiến lần 3 chống quân Mông cổ đại thắng, đất nước Đại Việt được 
sống trong yên vui thanh bình. 

Chủ đề: 

Bài thơ tả cảnh đẹp êm đểm nên thơ của vùng Thiên Trường thân yêu, thể 
hiện tình yêu quê hương đất nước và biểu lộ niềm yêu đời, lạc quan. 

‘Thiên Trường vãn vọng” được viết bằng chữ Hán, theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt Đường luật, luật trắc, vần bằng: “yên - hiên - điền”: 

‘Thôn hậu, thôn tiền, đạm tự yên, 

Bán vô, hán hữu, tịch dương hiên. 

Mục đồng địch lí ngưu quy tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điền ” 

Đây là bản dịch thơ của Ngô Tất Tố: 

‘Trước xóm, sau thôn tựa khói lồng, 

Bóng chiều man múc có dường không. 

Theo tời kèn mục trâu về hết 
Cò trắng từng đôi liệng xuống đổng” 

Chú ý: Câu thơ thứ 3, sách Ngữ Văn 7, NXB Giáo dục đã đổi thành: 

“Mục đổng sáo vầng trâu về hết” 


72 



Đề sỏ 3 


Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là ông vua anh hùng - thi sĩ của Đại Việt 
trong thế kí XIII. Thông minh, học rộng, có tài thao lược và rất tài hoa. Tên tuổi 
nha vua gắn liền với những chiến công hiển hách của nhân dân trong hai cuộc 
kháng chiến iần thứ hai và lần thứ ba đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược. 

Trong một số bài thơ chữ Hán của Trần Nhân Tông để lại có 2 bài viết về 
Thiên Trường, mảnh đất “phái nghiệp dế vương” của nhà Trần: “Hạnh Thiên Trường 
hành cung” và ‘Thiên Trường vãn vọng”. 

Thiên Trường là một trong 12 lộ thời Trần, thuộc Sơn Nam; nay thuộc ngoại 
thành Nam Định. Thiên Trường vốn là Thái ấp của vua chúa nhà Trần, ở đây xưa 
kia có nhiều cung điện nguy nga tráng lệ. 

‘Thiên Trường vãn vọng” được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật 
(luật trắc, vần bằng). Bài thơ gợi tả cảnh xóm thôn, đồng quê vùng Thiên Trường 
qua cái nhìn và cảm xúc của Trần Nhân Tông. Cảm xúc lắng đọng, cái nhìn man 
mác bâng khuâng ôm trùm cảnh vật: 

‘Thôn hậu, thôn tiền, đạm tự yên, 

Bán vô, hán hữu, tịch dương hiên. 

Mục đồng địch lí ngưu quy tận, 

Bạch lộ song song phi hạ diên” 

Hơn 60 năm về trước, cụ Ngô Tất Tố đã dịch rất hay bài thơ này. 

1. Hai câu thơ đầu gợi tả cảnh làng quê vùng Thiên Trường trong ánh chiều 
tàn. Bốn chữ “thôn hậu thôn tiền” và “hán vô hán hữu” liên kết đôi, tạo nên sự cân 
xứng hài hòa về ngôn ngữ đã gợi lên cảnh xóm thôn nối tiếp gần xa, đỏng đúc, trù 
phú. Trong bóng chiều nhạt nhòa, xóm thôn “trước xóm sau thôn” phủ mờ khói nhạt, 
càng trớ nên mơ màng, mênh mang. Khói của sương chiều. Khói lam chiều vấn 
vương, nhẹ bay trên những mái nhà gianh sau lũy tre làng. Chỉ bằng 3 nét vẽ rất chọn 
lọc, lối tả ít mà gợi nhiều của thi pháp cổ, thi sĩ đã làm hiện lên một không gian nghệ 
thuật về cảnh sắc làng quê một buổi chiều tàn phủ mờ sương khói và ánh tà dương rất 
yên bình, êm đềm, nên thơ. Nét vẽ thanh nhẹ. Cảnh vật bao la, tĩnh lặng. Ngoại cảnh 
và tâm cảnh đồng hiện. Tưởng như thi sĩ đang thả hồn mình vào cảnh vật, lặng ngắm 
thôn xóm quê hương gần xa không chán. So sánh “đạm tự yên” (mờ nhạt như khói) là 
một hình tượng đầy thi vị. Cả một hồn quê man mác gợi cảm: 

‘Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, 

Bán vô, hán hữu tịch dương hiên”. 

(Trước xóm sau thôn tựa khói lồng, 

Bóng chiều man múc có dường không). 

2. Hai câu cuối là cảnh sắc đồng quê rất dân dã, bình dị, thân thuộc mà đáng 
yêu. Trên những nẻo đường quê, đàn trâu nối đuôi nhau về thỏn. Có âm thanh tiếng 
sáo mục đồng cất lên, âm thanh réo rắt, hồn nhiên, thanh bình của làng quê ta xưa 
naỵ. Có tìmg đôi, từng đôi cò trắng bay liệng, nối tiếp nhau hạ xuống đồng. Nhà thơ 
khỏng nói đến màu xanh và hương lúa mà người đọc vẫn cảm nhận được. Ngôn ngữ 
tho, hình tượng thơ đầy âm thanh và màu sắc, thanh tao và dào dạt sức sống. Bút 
pháp điểm nhãn,lấy động để tả tĩnh của tác giả được thể hiện một cách nhiều ấn 
tưọng về bức tranh đồng quê này: 


73 



“Mục đổng địch Ị í ngitu quy tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điền”. 

(Mục đồng sáo vẳng trâu về hết 
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng). 

Tình quê và hồn quê chan hòa, dào dạt. Thiên Trường thuở ấy, đường sá rầm 
rập ngựa xe, có biết bao cung điện của vua chúa, tôn thất nha Trần, nhưng Trần Nhân 
Tông không nói đến lầu son gác tía, bệ ngọc ngai vàng tráng lệ nguy nga, mà chỉ nói 
đến cảnh sắc thiên nhiên, cảnh vật đồng quê. Điều đó cho thấy tâm hồn thi sĩ giàu 
tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước. Tính bình dị, dân dã, hồn nhiên là cốt 
cách, là hồn thơ của ông vua anh hùng - thi sĩ này. Cảm nhận ấy càng rõ khi ta đọc 
bài thơ “ Hạnh Thiên Trường hành cung” (Ngự choi hành cung Thiên Trường): 

"Cánh thanh u, vật cũng thanh u, 

Mười mấy châu tiên ấy một châu. 

Trâm tiếng đàn chim, đàn nhạc hát, 

Nghìn hàng đám quýt, đám quân hầu. 

Trăng vô sự chiếu người vô sự, 

Nước có thu lồng Trời có thu. 

Vừa bốn bể trong, vừa bụi lặng, 

Độ xưa so với độ này thua” 

(Bản dịch của “Hoàng Việt thi tuyền”) 

Cảnh buổi chiều được nói đến trong bài “Hạnh Thiên Trường hủnh cung” là 
cảnh chiêu thu, đó là điều ai cũng rõ. Trong bài ‘Thiên Trường vãn vọng” là cảnh 
chiều xuân hay chiều thu? Rất khó xác định. Ta chỉ cảm nhận được đó là một buổi 
chiều êm đềm, xóm thôn phủ mờ sương khói tà dương. Không gian nghệ thuật và 
tâm trạng nghệ thuật đồng hiện cho ta khẳng định: Trần Nhân Tông viết ‘Thiên 
Trường vãn vọng” sau năm 1288, khi giặc Nguyên - Mông đã bị nhân dân ta đánh 
bại, nước Đại Việt thanh bình, yên vui. 

Bài tứ tuyệt ‘Thiên Trường vãn vọng” là một bức tranh quê đậm nhạt, mòr 
sáng, rất đẹp và tràn đầy sức sống. Một bút pháp nghệ thuật cổ điển tài hoa. Một 
tâm hồn thanh cao, yêu đời. Tinh yêu thiên nhiên, yêu đổng quê xứ sở đã được thể 
hiện bằng một số hình tượng đậm đà, ấm áp qua những nét vẽ tinh tế, gợi hình, gợi 
cảm, giàu liên tưởng. Kì diệu thay, bài thơ đã vượt qua một hành trình trèn bảy trăm 
năm, đọc lên, nó vẫn cho ta nhiều thú vị. Ta vẫn cảm thây cánh cò trắiìg được nói 
đến trong bài thơ vẫn còn bay trong ráng chiều đồng quê, và còn chấp chới trong 
hồn ta. Thơ đích thực là thế! 

III. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhát 

Bình giảng bài thơ “Thiên Trường văn vọng” của Trần Nhán Tông 

Bài làm 

Trong thời kì văn học trung đại Việt Nam (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX), cùng 
với những bài thơ biểu ý như Nam quốc sơn hà, Tụng giá hoàn kinh sư, cha ông ta 
đã sáng tác khá nhiều tác phẩm biểu cảm. “Để biểu cảm, người viết hiến dồ vật, 
cảnh vật, sự việc, con người... thành hình ảnh bộc lộ tình cảm của mình”. Hai bài 


74 



thơ Thiên Trường vãn vọng của vua Trần Nhân Tông, Cồn Sơn ca của danh nhãn 
văn hóa Nguyễn Trãi chính là hai văn bản như thế. Qua bức tranh cảnh vật và con 
người, hai tác giả đã bộc lộ những tình cảm thật chân thành của mình. Hai bức 
tranh thiên nhiên hai hồn thơ thắm thiết tình yêu quê hương, đất nước, niềm lạc 
quan, yêu đời, rất đáng trân trọng. 

'Thiên Trường vãn vợ/?#” (Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trồng ra): 

‘Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, 

Bán vô hán hữu tịch dương hiên. 

Mục đồng địch lí ngiũi quy tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điền ”. 

Nhà văn Ngô Tất Tố dịch là: 

‘Trước xóm sau thôn tựa khói lồng, 

Bỏng chiều man mác có dường không. 

Mục đồng sáo vẳng trâu về hết, 

Cò trắng từng dôi liệng xuống đổng’. 

Tương truyền: Sau khi lãnh đạo quân dân ta chiến đấu chống giặc Mông - 
Nguyên thắng lợi, đất nước trở lại thanh bình, nhân dịp vể thăm quê hương ở Thiên 
Trường (thuộc tỉnh Nam Định ngày nay), vua Trần Nhân Tông đã ngẫu hứng sáng 
tác bài thơ này. Bài thơ được viết theo thể thơ Đường, thất ngồn tứ tuyệt, âm điệu 
hài hòa, nhẹ nhàng, thanh thoát. 

Đây là bức tranh thôn dã vào lúc chiều tà, đang ngả dần về tối. Hai câu đầu tả 
cảnh làng xóm mơ màng, yên ả: 

‘Trước xóm sau thôn tựa khói lồng, 

Bóng chiều man mác có dường không”. 

Thôn xóm, nhà tranh mái rạ nối nhau, sum vầy phía trước, phía sau, bốn bẻ 
san sát, khói phủ nhạt nhòa, mờ tỏ, “hán vô hán hữu” nửa như có, nửa như không. 
Khói tỏa từ đâu ra thế? Phải chăng, đó* là những làn sương chiều lãng đãng hòa 
quyện với những vầng khói thổi cơm ngay từ những mái nhà lan tỏa thành một màn 
sương - khói trắng mờ, êm dịu bay nhẹ nhàng thanh thản khiến người ngắm cảnh 
cảm thấy chỗ tỏ, chỗ mờ, lúc có, lúc không. Cảnh thoáng, nhẹ, khiến tâm hồn con 
người như cũng lâng lãng. Hay chính lòng người đang lâng lâng, mơ mộng nên 
nhìn thấy làng xóm, khói sương êm ả, thanh binh như thế? Ngoại cảnh và tâm cảnh 
hòa hợp rất tự nhiên. Xuống hai câu sau, trong cảnh có chút xao động: 

“Mục đồng sáo vẳng trâu về hết, 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng”. 

Bức tranh thôn dã có thêm âm thanh, màu sắc và vài ba cử động. Nơi gần, có 
mấy “mục đồng” lùa trâu về xóm, vừa đi vừa thổi sáo, tiếng sáo vi vu, văng vẳng cất 
lên. Nơi xa, mấy cánh cò trắng, từng đôi, từng đôi sà xuống đồng như muốn tìm 
mồi, hay định nghỉ ngơi! Người, vật, thiên nhiên, đồng ruộng, âm thanh và màu 
sắc.... tất cả đã hòa nhập với nhau vẽ nên bức tranh quê hương thanh bình, êm vắng 
mà thật có hồn. Nhà thơ chỉ chọn vài chi tiết tiêu biểu, rồi chấm phá vài nét như 
muốn thổi cả tâm hồn mình vào cảnh vật. Cảnh vốn đẹp, qua hồn người càng đẹp 
thêm. Cả một miền quê rộng lớn được thu lại trong bốn dòng thơ hàm súc và biểu 
cảrr. Rõ ràng cảnh tượng buổi chiểu ở phủ Thiên Trường là cảnh tượng vùng quê 


75 



trầm lặng mà không đìu hiu vì ở đây vẫn có sự sống con người trong mối giao hòa 
với cảnh vật thiên nhiên rất đỗi nên thơ. Một ông vua mà sáng tác những vần thơ 
gợi hình gợi cảm như thê chứng tỏ đây là con người tuy địa vị tối cao, nhưng tâm 
hồn vẫn gắn bó máu thịt với quê hương thôn dã. Nói khác di, qua bài thơ Thiên 
Trường vãn vọng, vua Trần Nhân Tông bộc lộ một tình yêu quê hương, tình yêu 
nhân dân, yêu đời trong sáng. Điều đó cũng chứng tỏ, ở thời đại nhà Trần, dân tộc 
ta, nhân dân ta sống rất cao đẹp. Bài thơ của Trần Nhân Tông góp thêm một vầng 
sáng nữa vào “Hào khí Đông A ”của thơ văn đời Trần. 

Vũ Dương Quỹ 
(Bình giảng Văn 7) 


Bài thứ hai 


iă Cảnh mùa xuân ” là một bài thơ xuân cổ tuyệt hay 
của vua Trần Nhản Tỏng. Em hãy phân tích bài thơ ấy 


Bài làm 

Trần Nhân Tông (1258-1308) là ông vua anh hùng đã cùng Trần Quốc Tuấn 
lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên - Mồng. Ông còn là một anh 
hùng- thi sĩ. Có những câu thơ như tiếng vọng thần kỳ của sông núi thiêng liêng: 

“Xa tắc hay phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng”. 

Thơ của ồng viết đều bằng chũ Hán. Những bài thơ của ồng như: “Buổi sớm 
mùa xuân”, “Cảnh mùa xuân, trang”,... là những bài thơ hay nhất biểu lộ một hồn 
thơ đẹp. 

Cảnh mùa xuân 

Chim hót véo von liễu nở đầy, 

Thêm hoa chiều ảnh hóng mây hay. 

Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự, 

Chỉ tựa hao lơn đứng ngấm trời. 

Bài thơ miêu tả cảnh mùa xuân đẹp, ca ngợi đất nứơc yên vui thanh bình. Hai 
câu đầu tả cảnh mùa xuân đẹp: 

“Chim hói véo von liễu nở đầy, 

Thềm hoa chiều ảnh hóng mây hay”. 

Bốn nét chấm phá, bốn thi liệu chọn lọc: chim hót, liễu nở, bóng nắng chiếu 
vào thềm hoa (ngọc) cung điện mây Trời. Tả ít mà gợi nhiều. Nhà thơ đang đứng ở 
lan can (bao lơn) cung điện say mê ngắm cảnh đẹp. Tiếng chim hót véo von. Một 
chiều xuân tưng bừng. Những cây liễu xpiiíi biếc thướt tha, búp liều trắng nõn đẹp 
lắm. Sau này trong Truyện Kiều Nguyễn Du cũng viết: “Lơ thơ tơ liễu buông mành”. 
Trần Nhân Tông tả cây liễu mang vẻ đẹp và sức sống mùa xuân qua hình ảnh hàm 
súc, gợi cảm: “liễu nở đầy ”. 

Bóng chiều vàng nhạt chiếu xuống thềm ngọc điện của nhà vua, thềm ngọc, 
trở thành “thềm hoa” óng ánh sắc màu lộng lẫy; ánh chiều êm dịu làm đẹp thêm 
thềm ngọc. Câu thơ vừa thực vừa mộng. 

Cảnh buổi chiều thêm đẹp, những áng mây nhởn nhơ bay qua Dầu trời. Chắc 
là bầu trời xanh cao, mây trắng, vàng... lơ lửng bay theo chiều gió nhẹ. 


76 



Cảnh đẹp nên thơ. Tâm hồn thanh cao của thi sĩ đang giao cảm với mùa xuân, với 
đấí Trời. Đó là một buổi chiểu xuân đất nước đang sống yên vui thanh bình. 

Hai câu cuối, tác giả mượn “khách" để nói đến cảnh: 

“Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự 
Chí tựa hao lơn dứng ngắm trời". 

“Khách" ở đây có thể là một vị quan to trong triểu đến yết kiến vua để bàn 
quốc sự. Cũng có thể là một tao nhân mặc khách đến để bàn luận văn chương thơ 
phú? “Khách” cũng có thể là nhân vật trữ tình - nhà vua - thi sĩ? Trần Nhân Tông đã 
sử dụng biện pháp nghệ thuật thậm xưng trong miêu tả. Người ta thường nói “đẹp 
mê hổn”, “dẹp say đắm lòng người"... Khách đến với vua đã quên hết “chuyện nhàn 
sự” chẳng hỏi chuyện nhân sự mà “chỉ tựa hao lơn dứng ngắm Trời”. Nhà thơ đã lấy 
khách để nói lên cảm xúc của mình trước cảnh đẹp. 

Trần Nhân Tông yêu quê hương đất nước sâu nạng lắm. Tinh yêu ấy đã biến 
thành quyết tâm, hành động “Sát Thút ”, làm rạng rỡ Tổ quốc Đại Việt. Tinh yêu ấy 
được diễn tả và gửi gắm trong nhiểu vần thơ nói về thiên nhiên, về mùa xuân: 

- ... "Song song dôi hướm trắng, 

Phấp phới sấn hoa hay”. 

(Buổi sớm mùa xuân) 

- ‘Thức dậy tiếng chày dà lặng ngắt, 

Trên chùm hoa mộc, nguyệt lổng gương”. 

• (Trảng) 

- ‘Theo lời kèn mục trâu về hết 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng”. 

(Thiên Trường vãn vọng). 

“Cảnh mùa xuân” là một bài thơ xuân cổ kính, hoa lệ. Bài thơ được viết theo 
thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, bút pháp miẽu tả thoáng mà đầy ấn tượng, chỉ phác hoạ 
một vài nét mà vẫn làm nổi bật cái hổn cảnh vật. Thi pháp cổ được vận dụng thần 
tình sáng tạo. 

Tinh yêu thiên nhiên, yêu mùa xuân gắn liền với tình yêu quê hương đất 
nước. Đó là hồn thơ của Trần Nhân Tông. Thơ xuân của Trần Nhân Tông gợi nhiều 
bâng khuâng và man mác, đậm và ý vị. Tâm hồn nhà thơ trẻ đẹp mãi với mùa xuân 
của non nước muôn đời. 


Bùi thứ ba 

Bình giảng bàỉ thơ “Nguyệt” của Trần Nhân Tông 

Nguyệt 

Trần Nhân Tông (1258 - 1308) 
Bán song đủng ảnh mãn sàng thư, 

Lộ trích thu dinh dạ khí hư. 

Thụy khởi châm thanh vô mịch xứ, 

Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ. 


77 



Dịch nghĩa: 


Trăng 

Bóng đèn soi nửa cửa sổ, sách đẩy giường, 

Sương thu roi ngoài sán, han đêm khí trời trống không, lặng lễ. 
Thức dậy, tiếng chày đập vài dã vắng ngắt, 

Bóng trăng vừa hẻ rọi trên chùm hoa mộc. 

Dịch thơ: 

Bên song, đèn rạng, sách đầy giường, 

Khí lạnh, đêm thu, đượm giọt sương. 

Thức dậy, tiếng chày đà lặng ngắt, 

Trên chùm hoa mộc, nguyệt lồng hương. 

(Bản dịch “Hoàng Việt thi tuyển’) 

Bài làm 

“Nguyệt” là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Trần Nhân Tông (1258-1308), nhà 
vua anh hùng - thi sĩ của Đại Việt trong thế kỉ XIII. Ta dự đoán, bài thơ có thể đirợe 
viết khi đất nước ta đã “rửa sạch mấy lần giáp hĩnh” bước vào một kỉ nguyên mói: 
“Giặc tan muôn thuở thanh hình" {“Bạch Đẳng Giang phú” - Trương Hán Siêu). 

Bao trùm bài thơ là một không khí, một không gian nghệ thuật êm đểm, 
trong sáng và thơ mộng. 

Bài thơ tả cảnh một đêm thu nơi cung cấm. Nhà vua không đắm chìm trong 
tửu săc, không chuếnh choáng trong nhã nhạc, mà thức khuya đọc sách. Một không 
gian thoáng đãng: cửa sổ rộng mở, đầy ánh sáng, ánh sáng của ngọn đèn, ánh sáng 
của tri thức của trí tuệ. Hình ảnh “mãn sàng thư" (sách đầy giường) đã thể hiện một 
tâm hồn, một cốt cách cần mẫn, cao nhã và hiếu học. Sử sách cho biết Trần Nhân 
Tông là một con người siêng năng, giản dị và thồng tuệ. Một câu thơ, một Con 
người rất đẹp: 

“Bán song đăng ảnh mãn sàng thư”. 

(Bên song đèn rạng, sách đầy giường). 

Sau này Lê Thánh Tồng cũng sống đẹp như thế: 

‘Trống dời canh cọn đọc sách. 

Chiêng xế hóng chửa thôi chầu”. 

(Tự thuật) 

Câu thơ thứ hai tả cảnh đêm thu. Sương rơi. Trời đêm trong sáng mônh mông, 
êm đềm lặng lẽ. Câu thơ lấy ngoại cảnh để biểu hiện nội tâm phong phú, vô cùng 
thư thái. Nhà vua vừa đọc sách vừa nghe tiếng sương thu nhẹ rơi ngoài sân. Câu thơ thứ 
hai đượm màu sắc cảm giác, xúc giác; cách diễn tả tinh tế nhẹ nhàng: 

Tộ trích thu đình dạ khí hư" 

(Khí lcinh đêm thu đượm giọt sương) 

Hai câu 3, 4 tả cảnh nhà vua từng đọc sách suốt đêm khuya nhưng dậy rất 
sớm. Chưa nghe tiếng gà gáy. Chưa nghe tiếng chày đập vải. Bốn bề vắng lặng, gợi 
lên không khí thanh bình của đất nước. Nhà thơ ngắm nhìn hoa, nhìn tráng. Hình 
tượng “trăng lồng hoa" rất thơ mộng hữu tình: 


78 


‘Thụy khởi châm thanh vô mich xứ, 

Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ”. 

(Thức dậy, tiếng chày đủ lặng ngắt, 

Trên chùm hoa mộc, nguyệt lồng hương). 

‘Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động” là một trong những thủ pháp nghệ 
thuật của Đường thi. Trong bài thơ ‘Trăng” này, Trần Nhân Tống đã lấy tĩnh để tả 
động, làm nổi bật “trong tĩnh có động”, đó là ngoại cảnh thì bốn bề lặng ngắt (châm 
thanh vô mịch xứ), bóng trăng thì hé rọi trên chùm hoa mộc, nhưng trong lòng nhà 
thơ thì xao động, dào dạt sức sống và tinh thần lạc quan yêu đời. Vừa đắm mình 
vào sách (thi thư), vừa chan hòa vào hương hoa và ánh trăng. Đó là tâm hồn thanh 
cao, giàu trí tuệ, giàu tình yêu thiên nhiên. 

“Nguyệt” là một bài thơ trăng rất đẹp của Trần Nhân Tông. Lời thơ nhẹ 
nhàng, thanh khiết. Hình tượng thơ chấm phá, gợi cảm, đầy chất thơ. Nó đã thể hiện 
một phong cách sống rất đẹp, một hổn thơ đẹp của ông vua anh hùng. Ta cảm thấy 
nhà vua đang thoát dần bệ ngọc ngai vàng mà đến vơi trăng, với hoa, với suối rừng 
Yên Tử. 


Bài sỏ 14 

CÔN SƠN CA 
(Bài ca Côn Sơn - Trích) 

* Nguyễn Trãi 

I. Đề luyện tập 

Dê sô' ỉ: Giới thiệu một vài nét về cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi 
Dề sô 2; Nêu xuất xứ, chủ đề, thể thơ bài “Côn Sơn ca”. 

Dê số3: Phân tích đoạn đầu bài thơ “Côn Sơn ca” (bài thơ dịch) 

Dề sô 4; Học thuộc lòng đoạn thơ dịch bài “Côn Sơn ca” 

II. Bài vàn tự luận 

Để sỏ 1 

1. Nguyễn Trãi hiệu là ức Trai, con đầu của Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại 
của tướng công Trần Nguyên Đán. Ong sinh năm 1380, quê ở làng Nhị Khê, thuộc 
huyện Thường Tín, tinh Hà Tây. 

Năm 1400, Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ), cùng cha làm quan dưới 
triều Hồ Quý Li. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, Nguyễn Phi Khanh bị 
giạc bắt giải sang Tàu, Nguyễn Trãi bị giặc giam lỏng 10 năm Trời ở thành Đông 
Quan (Thăng Long). 

Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở núi rừng Lam Sơn. Nguyễn Trãi gia 
nhập nghĩa quân, dâng “Bình Ngô sách” lên Bình Định Vương Lê Lợi. Ong trở 
thành cánh tay phải đắc lực của người anh hùng Lam Sơn. Nguyễn Trãi đã thay lời 
Lẽ Lợi viết thư cho bọn tướng tá giặc Minh, thực hiện chiến lược “tăm công” đánh 


79 




vào lòng giặc thu được nhiều chiến công hiển hách. Ông là người “viết thư thảo 
hịch tài giỏi hơn hết một thời”. 

Nước nhà được độc lập sau 10 năm kháng chiến, năm 1428, thay lời Lê Lợi, 
Nguyên Trãi viết “Bình Ngô đai cáo" tuyên bố cồng cuộc “Bình Ngô phục quốc” 
của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, nước Đại Việt bước sang một kì nguyên mới: 
độc lập, thái bình bền vững. Ông được phong tước Quan phục hầu, làm Chánh chủ 
khảo khoa thi Tiến sĩ đầu tiên của triều Lê. Ông hăm hở đem tài kinh bang tế thế 
mong giúp vua xây dựng đất nước cường thịnh. Cuộc sống của ông thanh bạch liêm 
khiết, tính ông cương trực nên ồng bị bọn quyền thần ghét và chèn ép. Nguyễn Trãi 
đã lui về Côn Sơn ở ẩn. 

Năm 1442 vụ án Lệ Chi Viên xẩy ra, Nguyễn Trãi bị vu oan, bị tru di tam 
tộc. Mãi 22 năm sau, năm 1464 vua Lê Thánh Tông mới viết chiếu minh oan cho 
Nguyễn Trãi và khẳng định: 

“ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo”. 

(ức Trai lòng sáng tựa sao Khuê) 

2. Nguyễn Trãi sáng tác nhiều, nhưng sau vụ án Lệ Chi Viên, thơ văn của 
ông bị thiêu hủy, bị thất tán nhiều. Hiện nay chỉ còn lại: 

- Quân trung từ mệnh tập: 69 hài. 

- Bình Ngô đại cáo. 

- Lam Sơn thực lục. 

- Bia Vĩnh Lâng. 

- Dư địa chí. 

- Chí Linh phú. 

- Úc Trai thi tập: Ị05 hài. 

- Quốc âm thi tập: 254 hài. 

- v.v... 

Tóm lại, Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài. Sự nghiệp 
và thơ văn của Nguyền Trãi là bài ca yêu nước tự hào dân tộc. 

Đề sỏ 2 

Xuất xứ: 

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 và mất năm 1442, trong vụ án thảm khốc Lộ Chi 
Viên. Những năm cuối đời, Nguyễn Trãi về Côn Sơn ở ẩn. Thuở ấu thơ ông đã từng 
sống với mẹ và ông ngoại (tướng công Trần Nguyên Đán) tại động Thanh Hư, vùng 
rừng núi Côn Sơn, thuộc xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhiều bài 
thơ trong “ức Trai thi tập ”, “Quốc ủm thi tập”, Nguyễn Trãi đều nói đến Côn Sơn 
“quê cũ” của mình. Đọc bài thơ, ta biết ông viết “Côn Sơn ca” sau khi đã thoát vòng 
danh lợi, về ở ẩn tại suối rừng Côn Sơn. “Côn Sơn ca” nằm trong phần cuối tập thơ 
chữ Hán “ức Trai thi tập”. 

Chủ đề: 

“Côn Sơn ca” là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp có suối, đá, trúc, thông để 
nhà thơ di dưỡng tinh thần, đồng thời nói lên những suy nghĩ về danh lợi, về hiền 
ngu, về nhục vinh trong cuộc đời, qua đó đề cao triết lí thanh nhàn trong sạch. Có 

80 



thể nói "Côn Sơn ca" là bài ca giao cảm với thiên nhiên, cũng là bài ca tâm trang 
thời thế, triết lí về cuộc đời. 

Thể thơ: 

"Côn Sơn cơ” là bài thơ dài chữ Hán, viết theo thể điệu ca khúc, câu thơ dài 
ngări, biên hóa tự do. Thể điệu ca khúc này xuất hiện lâu đời trong thơ ca cổ đai 
Trung Qiốc. 

Vòn Sơn ca” gồm có 30 câu thơ chữ Hán, trong đó, thơ 4 chữ có 4 câu; thơ 5 
chữ cớ 8 câu; thơ 7 chữ có 14 câu; thơ 8 chữ có 3 câu; thơ 10 chữ có 1 câu. 

Bản dịch thơ chỉ có 26 câu thơ lục bát. 

Đoạn thơ trích trong “Ngữ Văn 7” có 12 câu thơ chữ Hán, dịch thành 8 câu 
thơ lục bểt. 

Chí Hán: "ngô" nghĩa là “ta”. Phần đầu cọ 4 chữ “ngô“. 

- “Ngô dĩ vi cầm huyền” 

(Ta lấy làm đàn cầm) 

- “Ngô dĩ vi đạm tịch” 

(Ta ì ấy làm chiếu thảm) 

- “Ngô ư thị hồ yển tức kì trung" 

(Ta tha hổ ngơi nghỉ ở trong) 

- “Ngô ư thị hồ ngâm tiếu kì trắc" 

(Ta tha hổ ngâm nga hên gốc) 

Để sỏ' 3 

Bài thơ Côn Sơn ca rút trong tập thơ chữ Hán “ức Trai thi tập". Nguyễn 
Trãi viết tài thơ này trong những năm cuối đời, khi đã về Côn Sơn ở ẩn: 

“Sào, Do hằng có tái sinh, 

Hãy nghe khúc hớt hên ghềnh Côn Sơn " 

“Cời Sơn cà’ viết theo thể điệu “ca khúc” cổ điển, gồm có 36 câu thơ chữ 
Hán, câu ngăn nhất 4 chữ, câu dài nhất 10 chữ, phần lớn là câu ngũ ngôn, thất 
ngôn. Dịci giả đà chuyển điệu, chuyển thể thành 26 câu thơ lục bát; một bản dịch 
thơ khá hay về “Bài ca Côn Sơn”. 

Đoạt thơ sau đây là phần đầu 12 câu trong “Côn Sơn ca" được dịch thành 8 
câu thơ lục bát nói vể vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên Côn Sơn và thể hiện niểm yêu 
thích, say nê cùa úc Trai được giao hòa giao cảm với suối, đá và thông, trúc: 

“Côn Sơn suôi chảy IÌ rầm, 


Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn” 

Côn Scm là dãy núi ở xã Chi Ngại, thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 
Tướng côrg Trán Nguyên Đán, ông ngoại của Nguyễn Trãi, đã nhiều năm ở ẩn tại 
động Tharh Hư trong dãy núi Côn Sơn. Thời thơ ấu, Nguyễn Trãi đã nhiều năm 
sống với r»ẹ và ông ngoại tại đây. Vì thế, nhà thơ coi Côn Sơn là “quê cũ" với bao 
tình mến tỉương: 


81 




“Quê cũ nhà ta thiếu của nào, 

Rau trong nội, cá trong ao. 

(...) Cảnh thanh dường ấy về chăng nghỉ, 

Lẩn thẩn làm chi áng mận dào?” 

(“Mạn thuật” - 13) 

“Côn Sơn ca” là bài ca giao cảm với thiên nhiên, cũng là bài ca tâm trạng thế 
sự, triết lý về cuộc đời, về nhân sinh. 

Đoạn thơ cấu trúc tứ bình, thể hiện vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên: suối, đá, 
tùng, trúc. Cứ 3 câu thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn. Cảnh thứ nhất là suối. Tiếng 
nước chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú “cho là đàn cắm”. Nhạc của suối để 
mua vui những thắng ngày ở ẩn. Ân dụ “đàn cầm” biểu lộ niềm vui giao cảm với 
suối, coi suối là mảnh tâm hồn của í£ ta”: 

“Côn Sơn hữu tuyền, 

Kì thanh linh linh nhiên, 

Ngô dĩ vi cẩm huyền”. 

(Côn Sơn suôi chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm hên tai) 

Cảnh đẹp thứ hai là đá. Đá được mưa xối làm cho phẳng lì, rêu phô màu xanh 
biếc, “ta cho là đệm chiếu”. Đá đã trở thành một phần cuộc đời úc Trai, để làm chiếu 
thảm, nghỉ ngơi ngổi ngắm cảnh suối rừng. Các từ ngữ “Côn Sơn có”, “ta cho là...” 
được điệp lại 2 lần, làm cho nhạc điệu bài ca trở nên du dương trầm bổng, biểu lộ 
niềm vui thú, say mê. Ân dụ “đệm chiếu” (đạm tịch) thể hiện một tâm thế nhàn: 

u Côn Sơn hữu thạch, 

Vũ tẩy đài phô hích, 

Ngô dĩ vi đạm tịch” 

(Côn Sơn có đá rêu phơi, 

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm”). 

Cảnh đẹp thứ ba là thông. Đã bao đời nay, thông Côn Sơn đã đi vào lịch sử và 
hồn người. Thông bát ngát như "muôn chiệc lọng xanh rủ hóng ”, là nơi “ta tha hồ 
nghỉ ngơi...”. Bóng thống, màu xanh cùa thông như chở che. Nhà thơ ngắm thông, 
đến với thông với bao niềm vui thỏa thích, tin cậy: 

“Nham trung hữu tùng, 

Vạn lí thúy đồng đồng, 

Ngô ư thị hồ yểm tức kì trung”. 

(Trong ghềnh thông mọc như nêm, 

Tìm nơi hóng mát ta lên ta nằm) 

An dụ “muôn dụm chiếc lọng xanh rủ hóng” là một hình tượng mĩ lệ gợi cảm. 
Thông tượng trưng cho đấng trượng phu coi thường sương tuyết đã trở thành tri kỉ 
của nhà thơ. 

Cảnh đẹp thứ tư là trúc. Trúc Côn Sơn điệp trùng nghìn mẫu, xanh một màu 
xanh mát rượi. Dưới gốc trúc, bóng trúc, “ta tha hồ ngâm nga”. Màu xanh của trúc 


82 



đã tỏa mát tâm hồn úc Trai. Trúc quân tử đã trở thành bạn tri âm, san sẻ, cảm thông 
niổm vui, nỗi buôn của “ta” trong những tháng ngày về Côn Sơn ở ẩn: 

“Lâm trung hữu trúc, 

Thiên mẫu ấn hàn lục, 

Ngô ư thị hổ ngâm tiếu kì trắc ” 

(Trong rừng có hóng trúc râm, 

Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn) 

Nếu phán sau bài ca mang tính triết lí biểu lộ một nhân cách cao khiết của kẻ 
sĩ, thì phần đầu lại dào dạt chất trữ tình. Suối, đá, thông, trúc là nơi nương tựa, nâng 
đỡ tâm hồn, là đối tượng để thi nhân giao hòa giao cảm, để “ta cho là đàn cầm”, để 
“ta cho là đệm chiếu”, để “ta tha hồ nghỉ ngơi” trong rừng thông, để “ta tha hồ ngâm 
nga" giữa nghìn mẫu trúc. Các ẩn dụ tạo nên những hình tượng mĩ lệ: suối là đàn 
cầm, đá là đệm chiêu, thông là những chiếc lọng xanh rủ bóng, trúc là nghìn mẫu 
vẻ xanh mát rượi. Hình tượng thơ là âm thanh của khúc nhạc rừng, là màu xanh bất 
tận của núi rừng, của thiên nhiên, của sự sống; tất cả đã gan liền với cảm giác, với 
tâm hồn Úc Trai bằng bao liên tưởng thiết tha đằm thắm. Một cách viết trùng điệp 
tài hoa. Chữ “ta” xuất hiện 4 lần, kết hợp với các điệp ngũ: “Côn Sơn có...", “trong 
núi có... , “trong rừng có...”, “ta cho là...”, “ta tha hồ..." đã tạo nên âm điệu, nhạc 
điộu trầm bổng, du dương, thiết tha của “Bài ca Côn Sơn”. 

'7 a” là chủ thể trữ tình của bài ca, chính là úc Trai tiên sinh. Thiên nhiên là 
ta, ta cũng là thiên nhiên; suối, đá, thông, trúc của Côn Sơn với Nguyễn Trãi chỉ là 
một. Chữ ‘Va” trong thơ Nguyễn Trãi rất hồn nhiên, dung dị và biểu cam: 

“Â lộ cùng ta dường có ỷ, 

Đến đâu thì thấy nó đi theo”. 

ỰTựthản" - 31) 

“Rùa nằm hạc lẩn vui hè hạn, 
ủ ấp cùng ta làm cái con". 

(“Ngôn chí ”- 20) 

(Âu lộ: âu là chim biển, lộ là con cò; cái con là mẹ con) 

Nhạc của “Bài ca Côn Sơn” là nhạc của tâm hồn, một tâm hồn thanh cao và 
trong sạch. Có thể nói “Côn Sơn ca” là bài ca của sự sống; sự sống được ướp hương 
sắc của suối rừng đất nước quê hương. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhất 

Lập dàn bài chi tiết cho bài vặn sau: 

Phân tích bài thơ “Cuối xuân tức sự” của Nguyễn Trãi 

Bài làm 
Dàn bài chi tiết 

1. Mở hài: 

- Với “Bình Ngô đại cáo", tên tuổi của Ngụyễn Trãi sống mãi với non sông đất 
nước thân yêu của chúng ta. Người anh hùng dân tộc thuở “hình Ngô“ đã để lại cho 


83 



đời một di sản văn hoá to lớn làm rạng rỡ nền văn hiến Đại - Việt. Hai tập thơ “ức 
Trai thi tập" bằng chữ Hán và “Quốc ấm thi tập" bằng chữ Nôm của Nguyễn 'Trãi tựa 
như hai viên ngọc quý, mãi mãi là niềm tự hào của nền văn học cổ Việt Nam. 

- Bài thơ “Cuối xuân túc sự” trích trong “ức Trai thi tập" là một trong những 
bài thơ xuân đặc sắc của Nguyễn Trãi; nguyên tác bằng chữ Hán, Khương Hữu 
Dụng dịch như sau: 

Cuối xuân tức sự 

Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn, 

Khách tục không ai bén mảng gần. 

Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn, 

Đầy xuân mưa bụi nở hoa xoan. 

II. Thân bài: 

Nguyễn Trãi làm bài thơ xuân này khi ông đã về ở ẩn tại Côn Sơn, xa lánh 
cảnh bon chen, nịnh hót nơi Triều đình để gìn giữ tấm lòng trong sạch và hưởng vẻ 
đẹp đất Tròi tiết cuối xuân. 

1. Nguyễn Trãi - một tâm hồn thanh cao: 

“Suốt ngày nhàn nhã khép phồng văn , 

Khách tục không ai bén mảng gần". 

- Trong bài thơ, tuy không gian thu hẹp lại trong “phòng văn " nhưng thời gian 
lại dài “suốt ngày". Tâm hồn nhà thơ vô cùng thư thái, sống trong “nhàn nha \ lầm 
bạn với trang sách, với văn chương, tìm đến cội nguồn những tư tưởng, đạo đức sáng 
ngời của tiền nhân. Đó là cái nhàn thanh cao của một nhân cách lớn. 

- Bằng nghệ thuật tương phản, con người suốt ngày khép “phòng vân" kia đối 
lập với “khách tục" giữa đời thường cho thấy Nguyễn Trãi luôn luôn giữ gìn phẩm 
cách trong sạch, tâm hồn thanh cao, giữa chốn bụi trần lao xao danh lợi. 

- Nhà thơ Sóng Hồng ca ngợi Nguyễn Trãi là con người “cao khiết" và đó cũng 
là cảm nhận thứ nhất của chúng ta về tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ này. 

2. Nguyễn Trãi - một tâm hồn cao đẹp trước thiên nhiên và cuộc dời vẫn ẩn 
kín một niềm tin yêu đời tha thiết. 

- Nguyễn Trãi suốt ngày “khép kín" mình trong “phòng vân" nhưng tâm hổn 
nhà thơ luôn gắn bó với thiên nhiên, chan hoà với đất trời. Lòng ông hoà nhịp với 
bưóe đi của mùa xuân: mùa xuân đang dần tàn để chuyển dần sang mùa hạ, qua Am 
thanh tiếng chim cuốc kêu giục giã. Lòng ông xôn xao trước cảnh xuân: mưa bụi 
trắng trời, hoa xoan trắng tím nở đầy sân, ngào ngạt hương thơm. 

*Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn, 

Đầy sân mưa bụi nỏ hoa xoan". 

- Nhà thơ ở trong “phòng văn" nhưng tâm hồn vẫn giao cảm với đất Trời. Ông 
đã xa lánh “khách tục ", để cánh cửa tâm hồn rộng mở về phía thiên nhiên. Nguyễn 
Trãi, lòng thư thái, lắng tai nghe tín hiệu mùa xuân, xa gần, giục giã, khắc khoải. 
Cảnh sắc cuối xuân choán ngợp và rung động một hồn thơ. úc Trai lựa chọn thi liệu 
tinh tế để diễn tả nét xuân cảm dào dạt trong tâm hổn! Nhà thơ hướng về đất trời để 


84 



tận hưởng: nét xuân nghe thấy (tiếng cuốc), nét xuân nhìn thấy (mưa bụi, hoa xoan) 
và cả nét xuân cảm thấy (hương xoan). 

- Cảnh cuối xuân được tâm hồn nhà thơ cảm nhận, rồi ghi lại bằng một vài 
nét đơn sơ mà gợi cảm, bình dị dân dã mà đáng yêu. Hai câu thơ cuối không chỉ tả 
cảnh mà còn bộc lộ một nỗi niềm, một tâm sự trước cảnh thiên nhiên. Lòng ưu ái 
vẫn đêm ngày dào dạt như thuỷ triều, một tình quê đằm thắm như hương sắc tạo 
vật ỉ âm sự nhà thơ lồng vào âm thanh, hương sắc mùa xuân. Một niềm tin vào sự 
đổi thay thực tại đáng buồn của triều đình theo dòng trồi của thời gian in dấu trong 
cảnh và trong tình người. Đó là cái hay, cái tinh tế của ngòi bút "thần" Nguyễn Trãi 
qua bài thơ này. 

- Có thể nói, tâm hổn Nguyền Trãi luôn luôn chan hoà với thiên nhiên, giao 
cảm vớỉ mùa xuân đất trời với tất cả tình yêu thắm thiết đối với quê hương và tràn 
đầy niềm tin. Đó là cảm nhận thứ hai của chúng ta về tâm hồn Nguyên Trãi khi đọc 
bài thơ “Cuối xuân tức sự". 

UI. Kết hài: 

"Cuối xuân tức sự’ được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Bài thơ xuân trữ tình 
cho ta thấy cảnh sắc cuối xuân ở làng quê xa xưa thật đẹp, đầy sức sống. Một hồn thơ 
dạt dào trong sáng và thanh cao đang hoà nhịp với đất Trời và quê hương nhưng vẫn 
thắm đượm tâm tư của úc Trai đối với cuộc đời, với dân với nước. 

Đọc bài thơ ta cảm phục trước vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi, nhà thơ " như 
một ông tiên ở trong toà ngọc, cái tài làm hay, làm đẹp cho đất nước, từ xưa chưa 
có hao giờ..." 


Bài thứ hai 

Bảo kính cảnh giới - sô 43 

Nguyễn Trãi 

Rồi hóng mát thuở ngày trường, 

Hoè lục đùn đùn tán rợp trương. 

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, 

Hổng Hên trì dã tịn mùi hương. 

Lao xao chợ cá lùng ngư phủ, 

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương. 

Dể có Ngu cầm đàn một tiếng, 

Dân giàu đủ khắp đòi phương. 

(Quốc âm thi tập) 

Phân tích bài thơ và nói lên cảm nghĩ của em 

Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380 - 1442) là đại thi hào dân tộc, người anh hùng cứu quốc 
thuớ "bình Ngô", danh nhân văn hóa Đại Việt. Thơ chữ Hán cũng như thơ chữ Nôm 
của Nguyên Trãi đẹp đẽ, sâu sắc, biểu tượng cao quý của nển văn hiến Việt Nam. 

"Quốc âm thi tập " của Nguyễn Trãi hiện còn 254 bài thơ, được chia nhiểu 
loại, nhiều thể tài khác nhau: Ngôn chí (21 bài), Thuật hứng (25 bài), Bảo kính 
cảnh giới (61 bài) w... Phần lớn các bài thơ trong "Quốc âm thi tập " không có nhan 


85 



để. Đây là bài thơ 43 trong "Bảo kính cảnh giới". Các bài thơ trong "Báo kính (cảnh 
giới" hàm chứa nội dung giáo huấn trực tiếp, nhưng bài thơ này rất đậm đà thất trữ 
tình, cho ta nhiều thú vị. 

Đề tài mùa hè, cảnh hè được nói nhiều trong thơ vãn cổ dân tộc. "Quốc: âm 
thi tập ", "Hồng Đức quốc âm thi tập", Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến vy... đều 
có một số bài thơ viết vé mùa hè rất hay. Bài thơ này là một thi phẩm khá tiêu biểu 
cho ngôn ngữ thi ca úc Trai, đậm đà dấu ấn thời đại, thời Lê, thế kỉ XV nóii lên 
cảnh sắc mùa hè làng quẽ và nổi ước mong của nhà thơ. 

Câu 1 (lục ngôn) nói lên một cách sống của thi nhân. Câu thơ bình dị như 
một lời nói vui vẻ, thoải mái, hồn nhiên: 

"Rồi hóng mát thuở ngày trường". 

Đằng sau vần thơ là hình ảnh một cụ già, tay cầm quạt giấy "Hài cỏ đẹp 
chân đi đủng đỉnh - Áo hô quen cật vận xềnh xoàng" đang đi dạo mát. Lúc tấy giờ, 
Úc Trai không bị ràng buộc bởi "áng mận đào", vòng "danh lợi" nữa, mà éã (được 
vui thú nơi vườn ruộng, làm bạn với cây cỏ, hoa lá nơi quê nhà. "Ngày trường" là 
ngày dài. "Rồi" là tiếng cổ, nghĩa là rỗi rãi, nhàn hạ, cả trong công việc lẫn tâm 
hổn. Câu thơ phản ánh một nếp sống sinh hoạt nhàn nhã: trong buổi ngày rỗii rãi, 
lấy việc hóng mát làm niềm vui di dưỡng tinh thần. Ta có thể phán đoán úc Trai 
viết vé bài thơ này khi ông đã lui về Côn Sơn ở ẩn. 

Năm câu thơ tiếp theo tả cảnh làng quê Việt Nam xa xưa. Các câu 2,3,4 nói 
về cảnh sắc, hai câu 5,6 tả âm thanh chiều hè. 

Cảnh sắc hè trước hết là bóng hoè, màn hoè. Lá hoè xanh thẫm, xaih lục. 
Cành hoè sum sê, um tùm, lá "đùn đùn" lên thành chùm, thánh đám xanh trà, tràn 
đầy sức sống: 

"Hoè lục đùn đùn tán rợp trương". 

Tán hoè toả hóng mát, che rợp sán, ngố, vườn nhà, "trương” lén như chi lết' ô, 
chiếc lọng căng tròn. Mỗi từ ngữ là một nét vẽ màu sắc tạo hình, gởi tả sức sổng 
của cảnh vật đồng quê trong những ngày hè: lục, đùn đùn, tán, rợp trương Ngôn 
ngữ thơ hình dị, hàm súc và ấn tượng. 

Cây hoè vốn được trồng nhiều ở làng quê; vừa làm cảnh, vừa cho bóng mát. 
Hoè nở hoa vào mùa hè, màu vàng, làm dược liệu, làm chè giải nhiệt. Trcng; văn 
học, cây hoè thường gắn liền với điển tích "giấc hoè" (giấc mộng đẹp), "sán ihoè" 
(chỉ nơi cha mẹ ở). Truyện Kiều có câu: "Sân hoè đôi chút thơ ngây - Trân cam ai 
kẻ đỡ thay việc mình". Trong thơ úc Trai, thơ Lê Thánh Tông,... hình ảnh cây hoè 
xuất hiện nhiều lần được miêu tả bằng một thứ ngôn ngữ trau chuốt, đậm đà: 

"Lại có hoa hoè chen hóng lục" 

("Cảnh hè" - ức Trai) 

"Có thuở ngày hè trương tán lục, 

Đùn đùn hóng rợp cửa tam công". 

("Hoè"- ức Trai) 


86 



"Đằng đẵng ngày cháy giương tán nắng , 

Đùn đùn hỏng rợp phủ màn hoè ". 

("Vịnh cảnh mùa hè" - "Hồng Đức quốc âm thi tập") 
"Rợp rợp màn hoè hóng mới xây, 

Choi chói hoa vàng đưa gió 
Đùn đùn tán lục gương mây". 

("Màn hoè" - Lê Thánh Tỏng) 

Câu 3 nói về khóm thạch lựu ở hiên nhà trổ hoa rực rỡ: 'Thạch lựu hiên còn 
phun thức đỏ". "Thức" là tiếng cổ chỉ màu vẻ, dáng vẻ. Trong cành lá xanh biếc, 
những đoá hoa lựu như chiếc đèn lồng bé tí phóng ra, chiếu ra, "phun" ra những tia 
lửa đỏ chói, đỏ rực. Chữ "phun" được dùng rất hình tượng và thần tình. Lê Thánh 
Tông viết về hoa lựu: 

"Ngoài hiên lửa hỉu luống thè he" 

(Mùa hè) 

'Truyện Kiều" cũng có câu: "Đầu tường lửa lựu lập loè đơm hông" - Từ hoa 
lựu "phún thức đỏ", "lửa lựu luống thè he" đến hình ảnh "đầu tường lửa lựu lập ỉoè 
đơm hông" là cả một quá trình sáng tạo ngôn ngữ thi ca của các thế hệ thi sĩ dân 
tộc qua 5 thế kỉ từ "Quốc âm thi tập" đến 'Truyện Kiều", vẻ đẹp ngôn ngữ thi ca 
được trau truốt như ngọc quý sẽ ánh lên màu sắc huyển diệu là như thế đó!. 

Câu 4 nói về sen: "Hồng liên trì đã tin mùi hương”. 'Tin" là hết (tiếng cổ). 
Sen hồng vẫn nở thắm ao làng, nhưng hương đã nhạt, đã dần phai. Sen là biểu tượng 
cho cảnh sắc mùa hè làng quê ta. Khi sen trong ao làng đã "tin mùi hương" tức là đã 
cuối hè, 

Nguyễn Trãi đã chọn hoè, thạch lựu, sen hồng (hồng liên) để tả và đưa vào 
thơ. Cảnh sắc ấy vô cùng xinh đẹp và bình dị. Nhà thơ đã gắn tâm hồn mình với 
cảnh vật mùa hè bằng một tình quê đẹp. Thiên nhiên trong thơ úc Trai rất hữu tình 
và thân thuộc. Cỏ cây gần gũi, mến yêu: 

'Tả lòng thanh vị núc nác t 
Vun đất di lánh mồng tơi". 

(Ngôn chí - số 9) 

"Ao cạn vớt hèo cấy muống, 

Đìa thanh phát cỏ ương sen". 

(Thuật hứng"-số 24) 

Hè rất đẹp, rộn ràng trong khúc nhạc làng quê. Ngoài tiếng cuốc, tiếng chim tu 
hú, tiếng sáo diều còn có tiếng ve, tiếng cười nói "lao xao" của đời thường: 

"Lao xao chợ cá làng ngư phủ, 

Dắng dỏi cẩm ve lầu tịch dương". 

Sau khi tả hoè màu "lục", lựu "phun thức đỏ", sen hồng đã "tịn mùi hương", 
nhà thơ nói đến âm thanh mùa hè, khúc nhạc đồng quê. Tiếng "lao xao" từ một chợ 
cá làng chài xa vọng đến, đó là tín hiệu cuộc đời dân dã đầy muối mặn và mồ hôi. 
Nhà thơ lắng nghe nhịp sống đời thường ấy với bao niềm vui. "Lao xao" là từ láy 
tượng thanh gợi tả sự ồn ào, nhộn nhịp. Hoà nhịp với tiếng lao xao chợ cá là tiếng 


87 



ve vang lên rộn rã, nhịp nhàng. "Cẩm ve", hình ảnh ẩn dụ, tả âm thanh tiếng ve kêu 
như tiêng đàn cầm. "Dắng dổi" nghĩa là inh ỏi, âm sắc tiếng ve trẩm bổng, ngân dài 
vang xa. Ngôi lầu buổi xế chiều trở nên náo động, rộn ràng Nhà thơ lấy tiêng ve để 
đặc tả khung cảnh một chiểu hè làng quê lúc hoàng hôn buông dần xuống mái lầu 
(lầu tịch dương ) là một nét vẽ tinh tế đầy chất thơ làm nổi bật cái không khí êm a 
một chiểu hè nơi thôn dã: 

'Vắng dỏi cầm ve H lầu tịch dương". 

Và đây, là tiếng chim cuốc, tiếng ve ngày hè nơi đồng quê được nói đến 
trong thơ "Hội Tao Đan " dưới triều vua Lê Thánh Tông: 

'Tường nọ nhặt khoan vang tiếng cuốc, 

Cành kia dắng dỏi gảy cầm ve". 

(Vịnh cảnh mùa hè) 

Trở về "Côn Sơn quê cũ", úc Trai đã từng bồi hồi "trong tiếng cuốc kêu xuân 
đã muộn", giờ đây ông lại thả hồn mình trong khúc ca dân dã "cầm ve" buổi chiều 
tà cuối hè. Tiếng ve lúc hoàng hôn thường gợi nhiều bâng khuâng, vì ngày tàn, màn 
đêm đang dần dần buông xuống. Nhưng với úc Trai, nó đã trở thành "cẩm ve" nhạt 
khoan trầm bổng, dắng dỏi vang xa, làm cho khung cảnh làng quê một buổi chiều 
tà bỗng rộn lên bao niềm vui cuộc đời. 

Hai câu kết diễn tả ước mong của nhà thơ: 

"Dẽ cố Ngu cầm đàn một tiếng, 

Dân giàu đủ khắp đòi phương". 

"Dẽcổ" nghĩa là hãy để (cho ta) có; học giả Đào Duy Anh ghi chú là "Lẽ có" 
và giải thích "Đáng lẽ có...". Ngu cầm là cây đàn thần của vua Thuấn (Nghiêu 
Thuấn là hai ông vua thời cổ đại Trung Quốc - triểu đại lý tưởng: nhân dân được 
sống trong hạnh phúc, thanh bình). Câu kết, cảm xúc trữ tình được diễn tả bằng một 
điển tích phản ánh khát vọng cao đẹp cuả nhà thơ. úc Trai chân thành bày tỏ. Hãy 
để cho ta cây đàn thần của vua Thuấn, ta sẽ gảy lên khúc "Nam phong", cầu mong 
cho mọi nhà, mọi chốn, khắp các phương trời (đòi phương) được ấm nò, giàu có. 

Hai câu kết toát lên một tình yêu lớn. Con người úc Trai lúc nào cũng hướng 
về nhân dân, mong ước cho nhân dân đươc ăm no và nguyên hi sinh phấn đấu cho 
hoà bình, hạnh phúc của dân tộc. 

Trong thơ úc Trai, hai câu kết luôn luôn là sự hội tụ bừng sáng cùa những tư 
tưởng tình cảm cao cả, đẹp đẽ. Vì thế mà câu kết đá để lại trong tâm hồn người đọc 
những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ: 

"Cảnh thanh dường ấy chăng về nghỉ, 

Lẩn thẩn làm chi áng mận đào" 

(“Mạn thuật” - số 13) 

"Bui một tấc lòng ưu ái cũ, 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông". 

(“Thuật hứng"-số 5) 

Bài thơ Nôm ra đời hơn 600 năm về trước miêu tả cảnh tình mùa hè nơi đồng 
quê, đã đem đến cho chúng ta nhiều thú vị văn chương. Một giọng thơ thâm trầm, 

88 



hổn hậu đáng yêu. Nhiều tiếng cổ, cấu trúc câu thơ thất ngôn xen lục ngồn. Phép 
đối ở phần thực và phần luận khá chặt chẽ về ngồn từ, thanh điệu, hình ảnh và ý 
tưởng. Cảnh sắc và âm thanh mùa hè quê ta xa xưa như sống dậy qua những vần thơ 
nhuân nhị đầy cá tính sáng tạo. úc Trai đã gửi gắm một tình yêu thiên nhiên nồng 
hậu, một tấm lòng thiết tha với cuộc sống, một niềm ước mong tốt đẹp cho hạnh 
phúc của nhân dân. V7 đại thay úc Trai. Bài học thương yêu nhân dân mà ông nói 
đến lúc nào cũng mới mẻ và đậm đà. 


Bài thứ ba 

Phân tích bài thơ “Cửa biến Bạch Đằng” của Nguyễn Trải 
qua bản dịch thơ của Khương Hữu Dụng 
Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380-1442) là người anh hùng dân tộc, văn võ song toàn “viết 
thư thào hịch tài giỏi hơn hết một thời”, là tác giả áng thiên cổ hùng văn “Bình Ngô 
đại t áo”, “ức Trai thi tập” và “Quốc âm thi tập” là hai tập thơ của Nguyền Trãi làm 
rạng rỡ nền thi ca Đại Việt. 

Bài thơ “Cửa hiển Bạch Đằng” rút trong “ức Trai thi tập ”, một trong những 
bài thơ kiệt tác ca ngợi đất nước và nhân tài Việt Nam. Bài thơ như một thiên bút kí 
trữ tình về một cuộc du ngoạn tuyệt đẹp của thi nhân: 

“Biển lùa gió bấc thổi hăng hãng, 

Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đằng. 

Ngọc chật kình hâm non lởm chỏm, 

Giáo chìm gươm gãy hãi dâng dâng. 

Quan hà hiểm trở, trời kia dựng, 

Hào kiệt công danh đất ấy từng. 

Chuyện cũ ngoảnh dầu, ôi dã dứt, 

Dòng trôi tìm hổng dạ hãng khuâng”. 

(Khương Hữu Dụng dịch) 

Mở đầu bài thơ là hình ảnh “cánh buồm thơ” cáng gió lướt nhẹ vượt Bạch 
Đằng Giang. Một không gian mênh mông, bao la biển trời sông nước. Gió biển lùa 
thổi mạnh, con thuyền lướt “băng hăng” trên mạt biển. Cảnh quan bao la ấy của 
biển Trời đã khơi dậy một tứ thơ khoáng đạt dâng lên dào dạt trong tâm hồn phơi 
phới của thi nhân. Du khách cùng với con thuyền và cánh buồm thơ đang sống 
trong tâm thế vô cùng ung dung, thư thái: 

“Biển lùa giỏ bấc thổi hãng hăng, 

Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đằng”. 

Úc Trai đến với dòng sông, cửa biển không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp kì thú 
của ỉthiên nhiên mà còn muốn tìm lại một thời đã qua, một thời oanh liệt về dòng 
sông: lịch sử này. Hai câu thực là bức tranh hoành tráng về dòng sông, cửa biển 
Bạch Đằng: 

“Ngạc chặt kình ham non lởn ì chởm, 

Giáo chìm gươm gày hãi dõng dàng”. 


89 



Núi, sông, bờ bãi hiện lên qua vần thơ và các hình ảnh ẩn dụ: “Ngạc”, “kình”, 
“gươm giáo” mang ý nghĩa tượng trưng. Trên cửa biển Bạch Đằng, núi trập trùng như 
bức trường thành chẳng khác nào đàn cá ngạc, cá kình - lũ giặc phương Bắc bị nhân 
dân ta căm giận băm vằm và chặt thành từng khúc. Bờ bãi nhấp nhô “dăng dăng” kéo 
dài vô tận như giáo gươm của lũ giặc ngoại xâm bị nhân dân ta đánh chìm, bẻ gẵy 
chất đống mà thành. Phép đối thần tình tạo nên vần thơ cân xứng hài hòa, cảnh vật 
cao thấp, xa gần đầy ấn tượng. Chất thơ dạt dào cảm hứng lịch sử đã đem đến cho 
người đọc những liên tưởng đầy tự hào về dòng sông và chiến công oai hùng của tổ 
tiên. Người đọc như cùng nhà thơ sống lại .những nãm tháng hào hùng thuở trưóe. 
Chính trên dòng sông Bạch Đằng này năm 938, Ngô Quyền đại thắng giặc Nam Hán, 
chém chết thái tử Hoàng Thao; Năm 1288, Trần Quốc Tuấn tiêu diệt 3 vạn quân 
Mông - Nguyên, bắt sống Ô Mã Nhi. Phải có một tấm lòng yêu nưóe và niềm tự hào 
dân tộc mãnh liệt, úc Trai mới viết nên những vần thơ tráng lệ như vậy. 

Tiếp theo phần luận phép đối vẫn được sử dụng sáng tạo, cảm hứng lịch sử 
của thi nhân bừng sáng, ý thơ càng trở nên thâm trầm sâu sắc. Bài học giữ nước về 
địa lợi , về nhân hòa , về hào kiệt được nhà thơ nói lên rất thấm thìa: 

“Quan hà hiểm trở trời kia dựng, 

Hào kiệt công danh đất ấy từng”. 

Địa thế Bạch Đằng hiểm yếu, là tử địa đối với lũ giặc phương Bắc. Cửa biển 
dòng sông hiểm yếu ấy là quà tặng của thiên nhiên ban cho nhân dân ta để bảo vệ 
xã tắc “vững hên muôn thuở”. Đất nước ta, dân tộc ta, anh hùng hào kiệt thời nào 
cũng có. Họ đã đem tài thao lược bài binh bố trận để lập nên những chiến công bất 
tử trên dòng sông Bạch Đằng. Quan hà với hào kiệt, Trời với đất , đưcc đặt trong 
thế đăng đối, Úc Trai muốn khắc sâu tư tưởng yêu nưóe chống xâm lăng. Cuộc 
chiến đấu chống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc Đại Việt từng diên ra trên Bạch 
Đằng là chính nghĩa, lòng dân hợp lẽ trời nên đã chiến thắng vẻ vang. 

Hai câu kết , giọng thơ sâu lắng với bao cảm xúc mênh mang. Niểnri cảm hoài 
dào dạt. Tâm hồn thi nhân như chan hòa với sông núi, mây trời, sông nước. Tâm trí 
người anh hùng “Bình Ngô“ sống lại một thời quá khứ oanh liệt của tiểnnhân, suy 
tư trưóe những “việc cũ”, tìm lại “hóng” những anh hùng thuở trước mỉ lòng bâng 
khuâng. Câu thơ cảm thán vang lên bồi hồi, luyến tiếc, gợi lên bao nỗi nhớ thương 
man mác: 

‘Việc cũ ngoảnh đầu ôi đã dứt, 

Dòng trôi tìm hóng dạ háng khuâng”. 

Nguyễn Trãi là nhà thơ viết nhiều, viết hay về cảnh trí thiên nhiên với một 
tình yêu tha thiết đối với tạo vật, với một cảm hứng lịch sử tràn đầy tình yêu nước 
và niềm tự hào dân tộc: 

“Núi Dục Thúy mưa tan, non tựa ngọc, 

Cửa Đại An triều dậy, nước ngang Trời”. 

(Vọng Doanh) 

“Côn Sơn suối chảy rì rẩm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm hên tai”. 

(Côn Sơn ca) 


90 



Đằng sau những cảnh núi sông tráng lệ là hình ảnh nhân dân anh hùng được 
nhà thơ ca ngợi với tất cả niềm tự hào về sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. 

Đọc bài thơ “Cửa biển Bạch Đằng”, ta cảm nhận sâu sắc thêm vế đối của 
người xưa: “Đằng Giang tự cổ huyết do hổng” - Ta thêm yêu đất nước và con người 
Việt Nam, tự hào về những trang sử chống xâm lăng của nhân dân ta. Tâm hổn Uc 
Trai đa hóa núi sồng ta. 


Bài số 15 

SAU PHÚT CHIA LI 
(Trích “Chinh phụ ngâm khúc’) 

Theo bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm 

I. Đề luyện tảp 

Đề số 1 i Giới thiệu một vài nét về Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm 
Để số 2: Nêu nội dung và giá trị của tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc”. 

Đề sô'3: Lập dàn ý cho đề văn sau đây: 

Phân tích đoạn thơ trong “Chinh phụ ngâm khúc” 

Đề số4: Phân tích đoạn thơ sau trong “Chinh phụ ngâm khúc”: 

“Chàng thì đi cỗi xa mưa gió 

Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai?” 

Đề số5: Học thuộc lòng đoạn thơ “Sau phút chia li” 

II. Bài văn tự luận 

Đ ể số 1 

Đặng Trần Côn quê ở làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, ngoại thành Thăng 
Long. Ông sống vào nửa đầu thế kỉ XVIII. Ông đỗ Hương cống (Cử nhân) từng làm 
quan dưới thời Lê - Trịnh. 

Ông để lại một số thơ văn chữ Hán; tác phẩm tiêu biểu nhất là “Chinh phụ 
ngớn khúc” gồm có 470 câu thơ chữ Hán dài, ngắn xen nhau theo thể tự do. 

Ví dụ: 

‘Vị kiêu đầu, thanh thủy câu, 

Thanh thủy biên, thanh thủy đổ. 

Tống quân xứ hề, tâm du du, 

Quân đăng đồ hề, thiếp hận bất như cáu. 

Quân lâm lưu hề, thiếp hận bất như châu”... 

Dịch thơ: 

“Ngòi đầu Cẩu nước trong như lọc, 

Đường bên cảu cỏ mọc còn non. 

Đưa chàng lòng dặc dặc buồn, 

Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền”... 


91 





Dịch giả: 

Hiện nay có 3, 4 bản dịch thơ “Chinh phụ ngâm khúc”. 

Bản dịch 408 câu thơ song thất lục bát rất được phổ biến, nhiều người cho là 
của bà Đoàn Thị Điểm, người cùng thời với ông Đặng Trần Côn. 

Đoàn Thị Điểm quê ở làng Giai Phạm, huyện Vãn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà 
là một phụ nữ nổi tiếng: “đẹp người, đẹp nết, giỏi vàn chương", là vợ thứ của tiến sĩ 
Nguyên Kiéu, danh sĩ Bắc Hà thời Lê - Trịnh. Ngoài bản dịch “Chinh phụ ngâm 
khúc”, nữ sĩ còn để lại tác phẩm ‘Truyền kì tân phả” bằng chữ Hán. 

Để sỏ 2 

“Chinh phụ ngâm khúc” thể hiện nỗi thương nhớ, trông mong đợi chờ, nỗi 
buôn cô đơn, vất vả, dài dằng dặc của người vợ trẻ có chồng đi chinh chiến miền 
xa, đồng thời nói lên cảnh gian truân, nguy hiểm của người chồng trên chiến địa. 

Bản dịch “Chinh phụ ngâm khúc" là một kiệt tác của nền văn thơ cổ điển Việt 

Nam. 

- Nó có giá trị nhân đạo sâu sắc, nói lên tình thương đối với những chinh phụ, 
những khách chinh phu trong thời loạn lạc: nguy hiểm, chết chóc, lo buôn cô đơn; 
cảm thông với nỗi khát khao về hạnh phúc lứa đôi, vể ước mơ sum họp gia đình. 
“Chinh phụ ngâm” còn là tiếng nói lên án chiến tranh thời phong kiến. 

Về mặt nghệ thuật “Chinh phụ ngâm khúc” đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. 
Về thể thơ song thất lục bát là đỉnh cao chưa có tác phẩm nào sánh được. Nhạc điệu 
du dương, ngôn ngữ trong sáng gợi cảm, hình tượng mĩ lệ, cách diễn tả tâm trạng tinh 
tế, sâu sắc, các thủ pháp nghệ thuật được sử dụng cực kì điêu luyện. Nhiểu câu thơ, 
đoạn thơ đã in sâu trong tâm trí hẩng triệu con người. Ví dụ: 

“Ngàn dâu xanh ngất một màu, 

Lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai?”. 

hay: 

“Ôm yên, gối trống đã mòn, 

Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh". 

hay: 

Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, 

Nổi nhớ chàng đau đáu nào xong! 

Cảnh buồn, người thiết tha lòng, 

Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun"... 

Để sỏ 3 

1. Mỏ bài: 

- Có thể giới thiệu ngắn về tác giả, dịch giả và “Chinh phụ ngâm khúc". 

- Giới thiệu đoạn thơ 12 câu, từ câu 53-64 trong phần đầu tác phẩm. 

- Ý chính của đoạn thơ: tâm trạng trống trải cô đơn và nỗi sầu chia li cùa 
nàng chinh phụ trong những ngày đầu, sau khi tiễn chồng ra trận. 

92 



II Thân bài: 

1. Khổ thơ đầu thể hiên cảm xúc đầu tiên của chinh phụ. Chàng và thiếp bị 
cách ngăn ở hai phía chân trời: 

“Chàng thì đi... trải ngàn núi xanh” 

- Bi kịch thời loạn lạc: chàng phải dấn thân vào cõi sa trường xa xôi, đầy 
“mưa gió” I gian khổ. Nàng chinh phụ sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng, nơi “buồng cũ 
chiếu châm”. Hai câu 1,2 đối nhau gợi tả bi kịch chua xót chia li ấy. 

- Người vợ “đoái trông” tìm bóng người chồng thương yêu, nhưng bị ngăn 
cách bởi “mây biê'c”vằ “ngàn núi xanh”. Núi và mây như đang dựng thành, đang che 
lấp, đang “cách ngân” đôi lứa. Hình tượng thơ có màu sắc đẹp, gợi tả một không 
gian cách biệt, bao la, mịt mù... (câu 3, 4). 

2. Khổ thơ thứ hai, nồi buồn chia li được khắc sâu, được tô đậm, dâng lên 
tràn ngập t:âm hồn kẻ ở người đi. Biết bao trông ngóng nhớ thương: 

“Chốn Hàm Dương . mấy trùng” 

- Cáic địa danh các vùng địa lí Hàm Dương, Tiêu Tương cách xa nhau hàng 
nghìn dặm mang tính ước lệ tượng trưng cho sự xa xôi cách trợ của chàng và thiếp 
ở hai phía chân Trời. Các chữ “còn ngoảnh lại”, “hãy trông sang” gợi tả một Trời 
thương nhứ mênh mông, bao la, mù mịt. 

- Chốn..., bến..., khói..., cây... cũng mịt mờ xa cách “mấy trùng”. Điệp ngữ 
“cách” và 2 chừ “mấy trùng” đã làm nổi bật thêm bi kịch chia li, xa cách của nàng 
chinh phụ và người chồng giữa thời chiến tranh loạn lạc. Tác giả đã lấy không gian 
nghệ thuật bao la để thể hiện tâm trạng chia li đau khổ của chàng và thiếp, “kẻ trong 
cánh cửa , người ngoài chân mây”. 

3. Khổ thơ thứ ba cực tả nỗi ngóng trông, thương nhớ, đau buồn lẻ loi cô đơn 
của nàng c.hinh phụ: 

“Cùng trông lại... ai sầu hơn ai?” 

- “Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy” đó là bi kịch của cảnh ngộ, bi kịch 
của thương nhớ trong xa cách biệt li. 

- Rồi chỉ thấy màu “xanh xanh” của ngàn dâu, rồi chỉ thấy “ngàn dâu xanh 
ngắt một màu \ một màu xanh rợn ngợp choán hết cả tâm hồn. 

- Câíu hỏi tu từ cuối đoạn, chinh phụ đau buồn thương nhớ, tâm trạng ấy biết ngỏ 
cùng ai. Câu hỏi tu từ chứa đầy bi kịch như một tiếng thở dài, một giọt khóc: 

“Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai?”. 

- Cáích sử dụng điệp ngữ, tương phảh,lối diễn tả liên hoàn trùng điệp gợi tả 
nỗi trông rmong, đợi chờ, thương nhớ dằng dặc, triền miên; nhạc của thơ cũng là 
nhạc sầu của “lồng chàng ỷ thiếp”. 

III. Kết hài: 

- Đoạn thơ đã nói lên một tâm trạng rất điển hình thời chiến tranh loạn lạc 
của bao “lửa thiếu niên": li biệt, xa cách nghìn trùng, thương nhớ, đau buồn. Một sự 
cảm thông san sẻ. Đó là giá trị nhân đạo. 


93 




- Phép đối, điệp ngữ, biện pháp liên hoàn... đã làm cho đoạn thơ giàu âm 
điệu, nhạc điệu cực tả nỗi buồn da diết triền miên dâng lên vồ tận trong tâm hổn 
chinh phụ. Ngoại cảnh với bao hình ảnh mang tính ước lệ tượng trưng có giá trị 
biểu đạt tâm cảnh, tâm trạng một cách tinh tế sâu sắc và gợi cảm. 

- Đoạn thơ thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu luyện của Đoàn Thị Điểm 
về thơ song thất lục bát: nhạc điệu du dương, ngồn từ tinh luyện gợi cảm, hình 
tượng mĩ lệ, lối miêu tả tâm trạng tinh tế, sâu sắc... 

Để số 4 

“Chỉnh phụ ngâm khúc” là khúc ngâm tả nỗi buồn cồ đơn, thương nhớ, chờ 
mong của người vợ trẻ có chồng đi chinh chiến miền xa. Tác giả khúc ngâm là 
Đặng Trần Côn, một danh sĩ tài ba, sống vào nửa đầu thế kỉ xvm, khi đất nưỏe ta 
đang đắm chìm trong cảnh loạn lạc, nội chiến lầm than và đau thương. Nguyên tác 
bằng chữ Hán, gồm có 470 câu thơ dài, ngắn xen nhau theo thể tự do. Bản dịch thơ 
dài 408 câu thơ song thất lục bát, tương truyền là của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, người 
cùng thời với tác giả. Tiếng Việt và thể thơ song thất dưới ngòi bút sáng tạo của 
dịch giả đã nâng "Chinh phụ ngâm khúc” lên một tầm vóc mới, trở thành kiệt tác 
trong nền thi ca cổ điển Việt Nam. Nghệ thuật diễn tả tâm trạng, hình tượng tha mĩ 
lệ, nhạc điệu du dương, thiết tha, ngôn ngữ thơ tinh luyện, biểu cảm... là vẻ đẹp của 
áng thơ này. Nỗi buồn cô đơn, niém khao khát hạnh phúc của nàng chinh phụ giữa 
thời chiến tranh loạn lạc mang ý nghĩa thể hiện khát vọng hòa bình của nhân (lân, 
lên án chiến tranh phi nghĩa. Tinh thần nhân đạo là giá trị to lớn và sâu sắc của 
"Chinh phụ ngâm khúc”. 

Đoạn thơ 12 câu dưới đây trích từ câu 53 đến câu 64 của khúc ngâm đã thể 
hiện một cách cảm động tâm trạng cô đơn và nỗi sầu chia li của nàng chinh phụ 
trong những ngày đầu, sau khi tiễn chồng ra trận: 

"Chàng thì đi cỗi xa mưa gió, 


Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai?” 

1. Hai vế đối xứng song hành: "Chàng thì đi”! "thiếp thì về” làm hiện lên một 
cảnh ngộ chia li của lứa đôi đầy bi kịch giữa thời loạn lạc. Người vợ trẻ thương 
chồng phải dấn thân vào "cõi xa mưa gió ", phải nếm trải bao nguy hiểm, gian lao 
nơi chiến địa xa xôi. Rồi nàng lại tự thương mình phải sống lẻ loi, cô đơn, một 
mình một bóng suốt năm canh nơi "buồng cu chiếu chăn”. Hai hình ảnh tượng 
trưng: "cỗi xa mưa gió” và “buồng cũ chiếu chăn” hô ứng nhau, đã thể hiện một 
cách sâu sắc nỗi đau kổ của "đôi lứa thiếu niên” khi đất nưóe "nổi cơn gió bụi”: 

"Chàng thì đi cỗi xa mưa gió, 

Thiếp thì vê buồng cũ chiếu chăn”. 

Ba chữ "đoái trông 'theo” gợi tả một cái nhìn đăm đắm về phía chân Trời xa. 
Hình bóng người chồng thân yêu đâu còn nhìn thấy nữa, đã "cách ngăn” bởi màu 
“biếc” của mây, cứ "tuôn” mãi ra, bởi "ngàn núi xanh” cứ trải dài trải rộng và che 
khuất ở phía chân trời. Chinh phụ một mình một bóng lẻ loi giữa trống vắng bao la. 
Nỗi buồn cô đơn như thấm vào mây, núi: 


94 




“Đoái trông theo dã cách ngân, 

Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh” 

“Mây biếc” càng làm cho bầu trời cao hơn, mênh mồng hơn. “Ngàn núi xanh” 
càng làm cho chân Trời thêm xa xăm, cách trở. Câu thơ ‘Tuôn màu mây biếc, trải ngàn 
núi xanh" là một câu thơ có hình tượng mĩ lệ và rất hay. Tác giả đã lấy ngoại cảnh để 
thể hiện tâm trạng thương nhớ và cô đơn của chinh phụ một cách đặc sắc. 

2. Nỗi buồn cồ đơn của nàng chinh phụ được khắc sâu, được tô đậm qua cách 
nói ước lệ tượng trưng ở đoạn song thất tiếp theo: 

"Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, 

Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. 

Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương, 

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng” 

Hàm Dương và Tiêu Tương, hai địa danh trên đất nước Trung Hoa bao la, 
cách xa nhau hàng nghìn dặm, được nhắc đi nhắc lại đến 3 lần đầy ám ảnh. Trên 
cõi sa trường tầm tã gió mưa sương tuyết, giữa rừng gươm giáo “chàng còn ngoảnh 
lợi”... ở chốn “buồng cũ chiếu chan”, sớm sớm chiều chiều “thiếp hãy trông sang”. 
Nhưng chỉ thấy "bến”, thấy "cây”, thấy "khói” mịt mù trong tâm tưởng. Không gian 
địa lí bao la đã trở thành khống gian nghệ thuật trống văng. Chữ “cách” được điệp 
lại 2 lẩn, kết hợp với "mấy trùng” càng làm nổi bật bi kịch chia li của lứa đôi. Và đó 
cũng là tâm trạng nghệ thuật: nỗi buồn cô đơn, thương nhớ của nàng chinh phụ 
không thể nào kể xiết. 

Cách nói ước lệ tượng trưng là một thủ pháp nghệ thuật của thi pháp cổ mang 
giá trị thẩm mĩ đặc sắc: tạo nên tính hàm súc và liên tưởng phong phú, đầy ý vị. 
“Chinh phụ ngâm khúc” cỏ nhiều đoạn thơ mang tính ước lệ rất hay. Lúc thì gợi lên 
nỗi gian truân của khách chinh phu trên chiến địa: 

“Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại, 

Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua, 

Hình khe, thế núi gần xa, 

Đứt thối lại nối, thấp đà lại cao...” 

Lúc thì tái hiện một cách rùng rợn chốn sa trường: 

"Non Kỳ quạnh quẽ trùng treo, 

Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò. 

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, 

Mật chinh phu trâng dõi dõi soi...” 

3. Bốn câu thơ cuối đoạn đã cực tả nỗi buồn của nàng chinh phụ trong sự 

trông ngóng nhớ thương: t 

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, 

Thấy xanh xanh những mấy ngùn dâu. 

Ngùn dâu xanh ngắt một màu, 

Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai?” 

Càng ngóng trông càng vô vọng cô đơn; ở hai phía chân trời, chàng và thiếp 
đang buồn đau: "Cùng trỏng lại mà cùng chẳng thấy”. Ngày và đêm, thực và mộng 
“chẳng thấy” hình bóng thân thương của chàng, mà thiếp chỉ "thấy” màu "xanh 

95 



xanh”của ngàn dâu, càng vể sau càng nhạt nhòa trên cái nển bao la “ngàn dâu xanh 
ngăt một màu". Màu "xanh xanh”, màu “xanh ngắt" ấy của ngàn dâu cũng là màu 
xanh của tâm tưởng, màu xanh của li biệt. Thiếp đang sống trong nổi buổn nhớ 
thiết tha. Chẳng có ngọn gió tây, chẳng có cánh chim nhạn để thiếp gửi tình thương 
nhớ tới chàng đang chinh chiến trên ải xa? Câu hỏi tu từ như một tiếng thở dài ngao 
ngán: “Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai?". 

Các từ ngữ: “cùng trông lại", “cùng chẳng thấy”, “thấy”, “ngàn dâu... ngàn 
dâu”, “ai... ai”- lúc thì tương phản, lúc thì hô ứng đăng đối, tăng cấp, lúc thì điệp và 
láy - đã tạo nên nhạc điệu du dương, tha thiết, diễn ta thật xúc động một tâm trạng 
đầy bi kịch thời loạn lạc. Biện pháp nghệ thuật liên hoàn và cách diên tằ trùng điệp 
là một nét rất tài hoa của nữ sĩ được thể hiện qua 4 câu song thất này. Chữ “thay 
cuối câu bảy trên được nhắc lại đầu câu bảy dưqi; chữ “ngàn dâu” cuối câu bảy dưới 
lại được điệp Ịại đầu câu sáu, đã làm cho thơ liền mạch, làm nổi bật nỗi sầu, nỗi 
buồn li biệt diễn ra triền miên khôn nguôi trong tâm hồn chinh phụ. 

Trong “Chinh phụ ngâm khúc", biện pháp nghệ thuật liên hoàn - trùng điệp 
đã để lại dấu ấn tuyệt đẹp qua nhiều đoạn thơ tuyệt tác: 

“Hướng dương lòng thiếp như hoa, 

Lòng chàng lẩn thẩn e tà hóng dương. 

Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái, 

Hoa để vàng hởi tại hóng dương. 

Hoa vàng hoa rụng quanh tường, 

Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lấn”... 

Thơ là cái đẹp muôn đời của sự sống. “Chinh phụ ngâm khúc” là cái đẹp chứa 
chan tinh thần nhân đạo phản ánh một thời kì loạri lạc đau thương, để lại bao xúc 
động trong lòng người hơn ba thế kỉ nay. Đoạn thơ 12 câu trên đây là một nét đẹp 
của khúc ngâm tuyệt tác này. Ngôn từ tinh luyện, biểu cảm, hình tượng mĩ lệ, nhạc 
điệu du dương, câu thơ song thâĩcủa khúc ngâm đã trở thành cổ điển. Cách noi ưóc 
lệ tượng trưng, cấu trúc song hành đối xứng, biện pháp liên hoàn tượng trưng đã 
được nữ sĩ sử dụng rất tài tình. 

Chiên tranh loạn lạc đã để lại bao nỗi đau trong lòng người. Nỗi buồn ly biệt, 
tình thương nhớ, cảnh ngộ cô đơn của người vợ trẻ sau khi tiễn chồng ra trận như 
thấm sâu vào cảnh vật từ mây trời, núi non đến cây cỏ, từ chốn phòng khuê đến ải 
xa nơi chiến địa. Đoạn thơ thấm đượm tính nhân văn, thể hiện niềm khao khát của 
người chinh phụ muốn được sống trong tình yêu hạnh phúc, trong hòa bình yên vui. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bình giảng đoạn thơ sau trong “Chỉnh phụ ngâm khúc"’. 

1. Trông hến nam hãi che mặt nước, 

Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh, 

Nhà thôn mấy xóm chông chênh, 

Một đàn cò dậu trước ghềnh chiều hôm. 

2. Trông dường hắc dôi chòm quán khách, 

Rườnt rà cây xanh ngất núi non, 

Lúa thành thoi thót hên cồn 
Nghe thôi ngọc dịch véo von trên lầu. 


96 



3 ■ Non đỏng thấy ỉ á háu chất đống, 

Trĩ xập xòe, mai cũng hẻ hai, 

Khói mù nghi ngút ngàn khơi, 

Con chim hạt gió, lạc loài kêu sương. 

4. Lũng 7 ây thấy nước dường uốn khúc, 

Nhạn triện không, sóng giục thuyền câu, 

Ngàn thông chen chúc khóm lau, 

Cách ghềnh thấp thoáng người đáu đi về. 

Bài làm 

Đoạn thơ dài 16 câu nói lên nỗi đợi chờ trông ngóng đến mòn mỏi của nàng 
chinh phụ trong những năm dài chồng đi chinh chiến miền xa. Cứ 4 câu là một cảnh 
cung là một nét cua nôi lòng trỏng ngóng đợi chờ. Mỗi cảnh là một phương hướng, 
trong một mùa. Có nam, bắc, đông, tây. Có xuân, hạ, thu, đông. Bút pháp miêu tả ước 
lệ, tương trưng, cấu trúc cân xứng quy phạm theo “tứhình”, đó là vẻ đẹp cổ điển. 

Mùa xuân đến, người vợ trẻ “trông hến nam” chỉ nhìn thấy một màu xanh của 
“cỏ biếc um", của “dâu mướt” mà thỏi. Thấy nhà thôn “chông chênh" xa gần mấy 
xóm, thấy đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm. sắc của cỏ, dâu thì mơn mơn. Cảnh 
đàn cò kêt bầy kết đôi. Ngoại cảnh ấy gợi lên trong lòng nàng chinh phụ còn tre 
nhiêu khao khát, mong đợi. Tủi cho thân phận cô đơn của mình. 

Mùa hè đên, nàng “trông đường hắc” nhìn xa chỉ thấy “rườm rà cây xanh ngất 
nm non , trụi mù; trông gần chí thấy “dôi chòm quán khách ”cũng gợi tả nỗi buồn lẻ 
loi dơn chiêc. Câu thơ ‘Lúa thành thoi thót hên cồn" cũng mượn ngoai cảnh ngọn 
lúa bay rập lờn trước gió bên bờ thành để đặc tả nỗi ám ảnh buồn thương tiêu điểu 
của nàng chinh phụ. Nàng chợt nghe tiêng sáo ngọc ngân lên véo von, dồn dập. 
Cũng là âm thanh gợi nhớ, gợi thương, não nung thê thiết! 

“Lúa thành thoi thót hên cồn, 

Nghe thôi ngọc địch véo von trên lầu". 

Mua thu đên, nàng thấy 'non dông" lá rụng “chất đống" tàn tạ buồn thương. Trĩ 
từng đôi “xập xòe", khóm mai “hẻ hai” uốn lượn. Câu thơ Trĩ xập xòe, mai cung hẻ 
hai là một nét vẽ tương phản đầy ấn tượng, cỏ hoa, chim chóc được sánh đôi múa 
lượn còn nàng thì gối chiếc chăn đơn. Nàng càng thêm sầu tủi, cô đơn, lẻ loi hơn bao 
giờ hét khi nghe tiếng nhạn lạc bầy kêu lên trong màn sương khói mịt mù: 

"Khói mù nghi ngút ngàn khơi, 

Con chìm hạt gió lạc loài kêu sương”. 

Ngọn gió thu lạnh thổi bạt cánh nhạn lạc bầy. Và đó cũng là bão táp chiến 
tranh làm cho những lứa đôi trở nên lẻ loi, đơn chiếc, lạnh lùng Nàng chinh phụ 
thôn thức thương mình bao nhiêu lại thương chồng nơi ải xa đang dãi dầu sương 
tuyét bấy nhiỏu. 

Mùa đông đến, nàng lại nhìn vể phương tây, nhìn về Lũng Tây bãi chiến 
trường núi xương sông máu,... Nàng chỉ nhìn thấy sông nước mịt mù, ngàn thông, 
rừng lau trùng điệp. Cánh nhạn chao liệng trên từng không. Xa xa thấp thoáng co 


97 



bóng người đi về... Cánh nhạn và bóng người thấp thoáng là hai nét vẽ đáy ấn 
tượng. Nhìn cánh nhạn, cô phụ ngỡ là cánh nhạn đưa thư. Nhìn về phía bên kia 
ghềnh, thấy thấp thoáng "người đâu đi về", chinh phụ tưởng là người chổng thân 
yêu từ chiến trường xa trở về... Nhớ quá, thương nhiều, đợi chờ, mòn mỏi, nên 
chinh phụ mới cảm nhận hư ảo ấy. Hi vọng lắm nên càng thất vọng nhiều. Càng 
thất vọng, le càng siu tủi! Như một tiếng thở dài cất lên: 

"Ngàn thông chen chúc khóm lau, 

Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về". 

f4e t đặc sắc nghệ thuật là vẻ đẹp màu sắc cổ điển. Cảnh vật mang tính ước lệ 
tượng trưng (ngọc địch, mai, trĩ, nhạn, thuyền câu, thông, lau, Lũng Tây, bóng 
ngươi...), cấu truc cún xưng: xuân, hạ, thu, đông; nam, bắc, đông, tây. Lối diễn đạt 
cũng hài hòa cân Xtíng 

...Tròng hến nam... 

. Trông đường hắc... 

... Non đông thấy... 

... Lũng Tây thấy... 

Bút pháp tà cảnh ngụ tình đặc sắc, điêu luyện. Thi sĩ mượn ngoại cành 4 
phương Trời, 4 mùa xuân, hạ, thu, đông; lấy cỏ, dâu, lúa, thông, lau, bãi, nui, sông, 
ghềnh; lấy khói mù, sương, gió, lấy đàn cò, chim trĩ, chim nhạn.v.v . bấy nhiêu nét 
vẽ ngoại cảnh đều góp phần đặc tả tâm cảnh, khắc họa những biến thái, những rung 
động trong tâm hồn, những nhớ mong, thương nhớ, đợi chờ, cô đơn, hi vọng để rồi 
thất vọng mà thêm sầu tủi... 

Ngôn ngữ thi ca giàu hình tượng và biểu cảm. Các từ chỉ màu sắc (cỏ biếc 
um dâu mướt màu xanh... Khói mù nghi ngút ngàn khơi...), các từ tượng thanh 
tương hình (chông chênh, rườm rà, thoi thót, véo von, xập xòe, bẻ bai nghi ngút, 
chen chúc, thấp thoáng) được thi sĩ (dịch giả) vận dụng rất thần tình cho tháy bút 
pháp điêu luyện, sự giàu có về từ ngữ, trí tưởng tượng tuyệt vời. Đến bản dịch 
“Chinh phụ ngâm”, ngôn ngữ thi ca dân tộc trở nên trong sáng, mém mại, giàu có và 
đẹp đẽ vô cùng. 

Vần điệu, âm điệu, nhạc điệu của “Chinh phụ ngâm khúc” là một thành tựu 
tuyệt mĩ. 

Thơ song thất lục bát còn gọi là song thất, một điệu ngâm, một thể thơ dân 
tộc giàu có về vần điệu, âm điệu, nhạc điệu. Trong 4 câu thơ “song thất lục hát” có 
đến 7 tiếng để gieo vần, vừa có vần chân vừa có vần lưng, vừa có vần bâng vừa có 
vần trắc, tạo nên điệu ngâm du dương, réo rắt, trầm bổng, đọc lên nghe rất thú vị. 
Sự phối hợp giữa nhíp lẻ và nhịp chẵn ở câu thất và câu lục bát làm cho âm diệu 
thơ, giai điệu thơ biến hóa đa thanh, phức điệu. 

Đoạn thơ ‘Trông hến nam... người đâu đi vế" giúp ta cảm nhận vẻ đẹp văn 
chương qua bút pháp tả cảnh ngụ tình và sử dụng ngôn ngữ dãn tộc. Bút phap điêu 
luyện, thơ giàu cảm xúc, giàu hinh tượng. Lấy thời gian 4 mùa, lấy không gian 4 
phương trời để tả tâm trạng nhân vật trữ tình, tác giả và dịch giả đã làm nổi bật nỗi 
mong nhớ đợi chờ chồng, nỗi buồn cỏ đơn... cùa nàng chinh phụ trong một thời 
loạn lạc. Giá trị nhân bản của đoạn thơ lay động mọi tâm hồn người xưa nay. 



Bài sô 16 

BÁNH TRÔĨ NUỚC 


I. Đề luyện tập 


Hố Xuân Hương 


t u.., t ÊiéÌr GÌỚ r\ thiệư một vài nét vể cu <? c dời ’ thơ vàn và phong cách nghệ 
thuật của Hồ Xuân Hương. 

ũL sô ị ; Bài thơ “Bảnh trôi nước" là một bài thơ đa nghĩa. Em hãy trình bày 
ý kiến của mình. 3 


Đề sô'3: Lập dàn ý cho đề văn: 

Phân tích bài thơ “Bánh trôi nước” của Hổ Xuân Hương 
Đ ê_ sộ 4. Phân tích bài thơ “Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương 
ĐềjốJ_i Học thuộc lòng bài thơ “ Bánh trôi nước” 

II. Bài văn tự luận 

Để sỏ' 1 

Jl ổ * u f n , con gái của một ông đồ nho xứ xNghệ. Bà sinh ra và lớn 

, ên ,o ỉ ất . Kinh , k ‘ Thăng Long (chưa rõ năm sinh và năm mất) vào khoảng CUÔ 1 thế 
kí 18 đến nửa đầu thế kỉ XIX. Là người cùng thời với thi hào Nguyễn Du, bà từng 

giao thiệp, hoạ thơ với một số tao nhân mặc khách thời bấy giờ. 

, 5 UỘC dd ’ hà trải qua nhiều bất hạnh về mặt tình duyên: làm vợ lẽ ông nhủ 
Vĩnh Tường, làm vợ lẽ Tổng Cóc: 

s ‘T râm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi! 

Cúi nợ ha sinh đã trả rồi...” 

(Khóc ông phủ Vĩnh Tường) 

“Hỡi chàng Cóc ơi, chàng Cóc ơi! 

Thiếp bén duyên chàng có thế thôi...” 

(Khóc Tổng Cóc) 

Tài^hơ của HỒ Xuân Hương rất độc đáo, đặc sắc. Tác phẩm của nữ sĩ gồm có 
khoáng 50 bài thơ Nôm thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú Đường luật, tâp thơ 
chữ Hán “Lưu Hương kí". 

. J íươ ĩl g dă , chê g iều ’ P hê phán lễ giáo phong kiến, đả kích những 

thói hư tật xấu, đạo đức giả của tầng lớp thống trị, bọn thầy chùa phá giới, v.v... Ba 
lên tiêng đề cao hoặc bênh vực người phụ nữ.7. Nội dung thơ Hổ Xuân Hương giàu 
giá trị nhân bản. ' & & 

Ì^L. tà ! lhơ Hồ Xuân Hư ^ n s rất bình dị: quả mít, con ốc nhồi, bánh trôi, cái 
quạt đánh đu, tát nưóe, v.v... Thơ của bà đa nghĩa, hóm hỉnh, sắc sao. Có bai trào 
phúng sâu cay. Có bài trữ tình như kết đọng nhiều tiếng thở dài ngao ngán. 

,t ĩ «r, Xuân Hương dã , có nhiều dón g góp trong việc Việt hóa thơ Đường luật. 
Nữ sĩ là “Bà chúa thơ Nôm” trên thi đàn dân tộc. 


QQ 




Đề sô 2 


1. Bài thơ “Bánh ỉ tréi nước" của Hồ Xuân Hương có 4 lớp nghĩa. Nghĩa thư nhất 
là tả thực cái bánh trôi nước, một món ăn dân tộc làm bằng bột nếp sắc trang, dáng 
bánh tròn, nhân bánh Ibằng đường phên (tấm lòng son). Bánh được nấu được luộc 
trong nồi nước sôi (bảy nôi ba chìm). Bánh ngon hoặc dở, rắn hoặc nát là do bàn 
tay nhào bột nặn bánh. Hình ảnh chiếc bánh trôi được tả rõ ràng. 

Bài thơ còn có 3 nghĩa nữa. 

Câu thơ thứ nhất với hai tiếng “thân em”, với từ “trắng" và “tròn” gợi lên sự 
liên tưởng về vẻ đẹp duyên dáng, trinh trắng của cô thiếu nữ Việt Nam. 

Hai câu 2, 3 mang hàm nghĩa về thân phận “hãy nôi ha chìm”, về cuộc đời 
“rắn nát” của người phụ nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa. 

Hình ảnh “tấm lòng son”ở câu thơ thứ tư ca ngợi phẩm chất tốt đẹp cùa người 
phụ nữ Việt Nam đó là tấm lòng son sắt thủy chung. 

Chính những lớp nghĩa (2, 3 ,4) ấy mới làm nên giá trị nhân văn bài thơ 
“Bánh trôi nước". 

Đé sỏ 3 

/. Mở hài: 

- Giới thiệu một vài nét về tác giả: 

+ Hồ Xuân Hương, nữ sĩ tài ba được ca ngợi là “hà chúa thơ Nôm”. 

+ Nữ sĩ còn để lại khoảng 50 bài thơ Nôm. 

+ Thơ bà có đề tài bình dị, ngôn ngữ thuần Nôm, rất sắc sảo, hóm hình, 
đa nghĩa. 

+ Thơ Hồ Xuân Hương là tiếng nói ngợi ca phẩm chất tốt đẹp, là lời cảm 
thông, bênh vực người phụ nữ trong cuộc đời. 

- Giói thiệu văn bản và chủ đề bài thơ. 

+ Bài thất ngôn tứ tuyệt “Bánh trôi nước” tiêu biểu cho hổn thơ của nữ sĩ 
(chép trọn vẹn văn bản): 

‘Thân em vừa trắng lại vừa tròn, 

... Mà em vẫn giữ tấm lòng son tấm lòng son”. 

+ Chủ đề: Qua việc miêu tả chiếc bánh trôi nước, nữ sĩ gửi gấm bao tình cảm tốt 
đẹp về phẩm chất và thân phận của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đời 

II. Thân hài: 

“Bánh trôi nước” là một bài thơ bình dị về đề tài, mang hàm nghũa sâu sác. 

\ Bài thơ tả thực cái bánh trôi nước, một món ăn dân tộc đurợc làm bâng bột 
nếp, Sắc trang trong, dáng bánh tròn. Nhân bánh bằng đường phên (tấm làng son). 
Bánh được nấu chín trong nồi nước sôi “hủy nổi ha chìm với nước n on". 

2. Câu thơ thứ nhất nhân hóa cái bánh: 

'Thân em vừa trắng lại vừa tròn . 


100 



l ìuĩn em” ià một cách nói khiêm nhường, dịu dàng, kín đáo, một nét đẹp của 
thiếu nữ. 

- Hai vê tiểu đối: "vừa trổng // vừa tròn"cổ giá trị gợi tả, liên tưởng về vẻ đẹp 
trinh trắng, duyên dáng của thiếu nữ. 

3. Câu thơ thứ 2 và thứ 3 mang hàm nghĩa về thân phận người phụ nữ trong 
cuộc đời ngày xưa: 

“Bảy nổi ba chìm với nước non, 

Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn". 

• Chànli ngữ được vận dụng “bảy chìm ba nổi, chín lênh đênh ” trong văn cảnh 
hàm ý về thân phận vất vả của người phụ nữ, chịu nhiều thiệt thòi do lễ giáo phong 
kiên trọng nam khinh nữ, do đạo “tam tòng”khkc nghiệt... gây nên. 

- Hai chữ “rắn nát” ám chỉ số phận của người phụ nữ được sung sướng hạnh 
phúc, hoặc bất hạnh đều do “tay kẻ nặn", do cha mẹ hay chồng con định đoạt. Việc 
hổn nhân do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đạo tam tòng chính là “tay kẻ nặn"... 

- Vần thơ biểu lộ niềm cảm thông sâu sắc của nữ sĩ đối với số phận, thân 
phận người phụ nữ ngày xưa. 

4. Câu cuối, hình ảnh ẩn dụ “tấm lòng son” nói vé lòng son sắt thủy chung 
trorig tình yêu của người phụ nữ. Đó là vẻ đẹp đôn hậu, vị tha của người mẹ, người 
chị quê ta. 

- Câu trúc câu thơ: “Mặc dù... mà vẫn..." ở 2 câu cuối bài thơ, đặc biệt chữ 
vân làm cho ý thơ được khăng định và ngợi ca tâm hồn trong sáng, tình yêu thủy 

chung của người phụ nữ Việt Nam: 

“Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn, 

Mù em vẫn giữ tấm lòng son ”. 

III. Kết bài: 

- “Bánh trôi nước” là một bài thơ Nôm đa nghĩa, nó thể hiện tình cảm gắn bó 
thiết tha của Hổ Xuân Hương đối vói nền văn hóa dân tộc. Chiếc bánh bình dị của 
quê hương đã đi vào hổn thơ nữ sĩ và trở thành một bài thơ hay. Nữ sĩ đã dành những 
lòi tốt đẹp ca ngợi bao phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam. 

- Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ, vận dụng sáng tạo tục ngữ, cách nói cách cảm của 
dân gian để tạo nên những vần thơ hàm súc đậm đà mang phong cách Hồ Xuân Hương” 

Để sô' 4 

Hồ Xụân Hương, chưa rõ lai lịch, hành trạng. Con một nhà nho ở Nghệ An. 
Bà sống nhiều năm ở Thăng Long. Có học, có tài thơ văn, có mối quan hệ với nhiều 
danh sĩ, trong đó có Nguyễn Du. Cuộc đời riêng của bà nhiều bi kịch. Bà là một 
trong những nhà thơ lớn của dân tộc. Tác phẩm còn lại khoảng 50 bài thơ chữ Nôm 
và tập thơ chữ Hán Lưu Hương kí”. Thơ của bà sắc sảo, trào phúng thì sắc nhọn, trữ 
tình thì tè tái xót đau, có giá trị nhân đạo sâu sắc. Bà được ca ngợi là “Bà chúa thơ 
Nôm ” 


101 



Bánh trôi nước 

‘Thân em vừa trắng lại vừa tròn, 

Bảy nổi ha chìm với nước non. 

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son". 

Bài thơ “Bánh trôi nước” là bài thơ đa nghĩa. 

Tác giả tả thực cái bánh trôi nước, làm bằng bột nếp, nhân bằng đường phên 
(lòng son), dáng bánh “tròn", sắc bánh “trắng”, được luộc trong nồi nước sôi “bảy 
nổi ha chìm”. Nữ sĩ viết về một món ăn dân tộc, với tất cả lòng yêu mến tự hào bản 
sắc nển văn hóa Việt Nam. Bài thơ giằu tính nhân dân. 

Bài thơ còn mang hàm nghĩa độc đáo. 

Câu 1 có hai vế tiểu đối: ‘Thân em vừa trắng"II “lại vừa tròn”, gợi tả chất bánh 
ngon lành, tinh khiết, chiếc bánh xinh xắn, dân dã bình dị đáng yêu, hàm ẩn sự 
duyên dáng, trinh trắng, vẻ đẹp xinh xắn của người thiếu nữ Việt Nam. Hai tiếng 
“thân em" không chỉ nhân hóa chiếc bánh trôi nưốc, thể hiện một cách nói đậm đà 
màu sắc dân gian (thân em như hạt mưa sa..., thân em như tấm lụa đào...) mà còn 
ngợi ca đức tính khiêm nhường, kín đáo, duyên dáng của người con gái làng quê. 

Hai câu 2, 3 ngôn ngữ tương phản: “rắn" với “nát”, nghĩa đen là bánh ngon 
hay bánh không ngon; nghĩa bóng là hạnh phúc hay bất hạnh, đều tùy thuộc vào 
“tay kẻ nặn”, vào người cha, người chồng... vào lễ giáo phong kiến, vào số phận. 
Thành ngữ “hây nổi ha chìm” được vận dụng tài tình nhằm gợi tả số phận người phụ 
nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ. 

Hai câu 3,4 cấu trúc: “mặc dù... mà... vẫn...”nhằm khẳng định một tâm thế: 

“Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. 

“vẫn giữ” biểu thị một thái độ kiên trinh, bển vững. Tấm lòng son” tượng 
trưng cho phẩm chất son sắt thủy chung, chịu thương chịu khó của người phụ nữ 
Việt Nam trong cuộc đời. Câu thơ thể hiện niềm tự hào và biểu lộ khá đậm tính 
cách Xuân Hương. Bài thơ nói về bánh trôi nước, một món ăn dân tộc bằng một thứ 
ngôn ngữ bình dị, dân gian. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đã được Việt hóa hoàn toàn. 
ĨẴơ hàm súc đa nghĩa giàu bản sắc Xuân Hương. Bài thơ biểu lộ niềm cảm thông 
và tự hào đối với số phận, thân phận và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, nó 
có giá trị nhân bản đặc sắc. 

IỈI. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhát 

Phân tích bài thơ “Để đền Sầm Nghi Đông" của Hồ Xuân Hương 

Bài làm 

Viết vế bọn Thái thú phương Bắc, bọn tướng tá xâm lược của Thiên triều thì bài 
thơ “Đềđền Sầm Nghi Đôhg"cùa Hồ Xuân Hương là đặc sắc nhất, thú vị nhất: 

“Ghé mắt trông ngang thấy hảng treo, 

Kìa đền Thái thú đứng cheo leo; 


102 



Ví đây đổi phận làm trai được, 

Thì sự anh hùng há hấy nhiêu?". 

Bài thơ nhắc người đọc nhớ đến một sự kiện lịch sử oanh liệt của dân tộc ta. 
Tết Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Xác giặc chất cao như núi 
tại gò Đống Đa. Đồn Khương Thượng bị tiêu diệt, tướng giặc Sầm Nghi Đống thất 
trận, khiếp đảm đã thắt cổ chết. 

Mấy chục năm sau, Hồ Xuân Hương đi qua ngôi để tên tướng giặc do Hoa 
Kiều dựng nên, tức cảnh làm bài thơ này. Bài thơ biểu lộ một thái độ khinh rẻ qua 
giọng thơ chế giễu đa nghĩa. 

1. Hai câu đầu tả ngôi đển và cách nhìn của nữ sĩ. Hồ Xuân Hương nhân tiện 
đi qua, vô tình “trông ngang" mà chợt “thấy” ngôi đền của quan Thái thú. Bà mỉm 
cười và nghĩ: một tướng giặc đi cướp nưóe người, thất trận (vô dũng, vô mưu) đã 
hèn hạ thăt cổ chêt. ‘Trăm năm kia đá thì mòn. Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ 
trơ . Bà ứng khẩu thành thơ: “Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo”. 

“Ghé mắt trông ngang” là một cái nhìn bằng nửa con mắt, khinh rẻ. Ngôn từ 
và giọng điệu thơ bỡn cợt, khinh thị, sắc nhọn. 

Nừ sĩ tả qua ngôi đển, tả thực bằng hai nét: mặt tiền là cái “bảng treo", thế đứng 
của ngôi đền rất “cheo leo”, không chút uy nghi, vững vàng, lại heo hút! Những đền đài 
tráng lộ thường treo đại tự, hoành phi sơn son thiếp vàng, nhưng đền Sầm Nghi Đống 
chỉ có cái “bảng treo”, tầm thường quá! Một nét vẽ châm biếm thần tình: 

“Kìa đền Thái thú đứng cheo leo”. 

“Kìa" là đại từ để trỏ một vật từ xa. Trong văn cảnh từ “kìa" biểu cảm sự ngạc 
nhiên đến khó hiểu. Sầm Nghi Đống cầm quân bị đánh tơi tả, thắt cổ chết nhục nhã 
mà nay lại được lập đển thờ ư? Khó hiểu quá! Hài hưóc quá! 

2. Nếu hai câu đầu nói lên một cách nhìn, một cách tả khinh rẻ, phủ định thì 
hai câu cuối nêu lên sự giả định - so sánh hết sức sâu sắc, thú vị. Nữ sĩ đã vận dụng 
cách nói mỉa, nói kháy của dân gian để chế giễu cái nhân cách tầm thường, đớn hèn 
của vị “hổ tướng” Thiên triều: 

‘Ví đây đổi phận làm trai được, 

Thì sự anh hùng há bấy nhiêu ? ” 

“Đày” là đại từ nhân xưng, chỉ dùng trong đốì thoại suồng sã, thân mật giữa 
những người cùng vai phải lứa, ngang hàng. Đối thoại với quan Thái thú thần linh mà 
nữ sĩ xưng là “đây”, thế là xược, quá coi thường. Ngang tàng quá! Rồi nữ sĩ lại đem 
mình ra, một người đàn bà Giao Chỉ, so sánh với vị tướng Thiên triểu vể cái “sự anh 
hùng” mới lạ chứ? Hồ Xuân Hương không viết: “sự nghiệp anh hùng” vì trang trọng 
quá, không hợp. ‘Thì sự anh hùng há bấy nhiêu?”, câu thơ nhắc lại cái chết, hỏi vể cái 
chết nhục nhã, hèn nhát của tên tướng giặc. Một câu hỏi tu từ rất “đắt", xuất hiện 
đúng lúc, đạt đúrig chỗ làm cho sự giễu cợt, hài hước nhân lên mười lần. 

Bài thơ còn mang một hàm nghĩa sâu xa. Đánh giá nhân cách - sự anh hùng - 
của Sầm Nghi Đống, nữ sĩ muốn nói lên “tầm vóc"của nữ nhi phương Nam. Bà đã ý 
thức và tự hào vể tài năng, phẩm hạnh của mình, của giới mình, bà đã chế giễu nhân 
cách tầm thường, cách xử sự tầm thường của những kẻ mày râu, những “trang nam 
nhi”, “bậc quân tử” bất tài vô hạnh trong xã hội. 


103 



“Đê đền sầm Nghi Đống” là bài ihơ tức cảnh độc đáo. Thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt đã được Việt hóa cao độ, từ giọng điệu, ngôn từ đến ý thơ. Cách nhìn, cách tả, 
cách so sánh và suy nghĩ cho thấy một lối nói trào phúng, sắc nhọn. Bài thơ đa 
nghĩa, hóm hình, sâu sắc. Hồ Xuân Hương đã đứng trên lập trường dân tộc để tức 
cảnh làm thơ “Đê đền Sầm Nghi Đống". 

Bài thứ hai 

Cảm nhặn của em về bài thơ “Đánh đu” của Hồ Xuân Hương: 

“Bốn cột khen ai khéo khéo trồng, 

Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông. 

Trai du gối hạc khom khom cật, 

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. 

Bốn mảnh quẩn hồng hay phấp phới, 

Hai hàng chân ngọc duỗi song song. 

Chơi xuân đã biết xu án chăng tá, 

Cọc nhổ đi rồi, lổ hỏ không!” 

Bài làm 

Đánh đu là một trò chơi dân gian đã có từ lâu đời ở nước ta. “Hồng Đức Quốc 
âm thi tập” của “Hội Tao đàn” trong thế kỉ XV cũng có bài thơ “Cây đánh đu” mà 
cặp câu thực và luận của hai bài thơ rất giống nhau. 

Trong các lễ hội làng quê, đặc biệt trong dịp Tết mừng xuân, trò chơi đánh 
đu của trai gái diễn ra tưng bừng náo nhiệt nhất. Hai câu đề thể hiện một cái nhìn 
thú vị trước cột đu và một tiếng khen thầm buột ra, khi nhà thơ đi qua bãi chơi đu 
đầu làng, cuối xóm: 

“Bốn cột khen ai khéo khéo trồng, 

Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông”. 

Hai chữ “khéo khéo” làm cho lời thơ, tình thơ trở nên đậm đà. Ai đã “khéo 
khéo trồng” cây đu, ai đã nghĩ ra trò chơi đu mà vui thế: “Người thì lên đánh , kẻ 
ngồi trổng”. Tâm hổn nữ sĩ hòa nhập với niềm vui của trai gái đang chơi đu, mà 
nghĩ về một trò chơi, một mĩ tục dân gian lâu đời rất đáng tự hào. Các động từ “lên 
đánh”vầ “ngồi trông”hò ứng nhau, gợi tả không khí chơi đu vừa nhịp nhàng vừa vui 
nhộn, tấp nập. 

Đánh đu có cảnh đánh đơn nam, đơn nữ, có cảnh đánh đôi I 1 Ữ, đôi nam, lại 
có cảnh nam nữ cùng đánh đôi. Hai câu thực tả cảnh đánh đôi nam, nữ. Hình ảnh 
“trai du” và “gái uốn” gợi tả động tác rất mềm dẻo, uyển chuyển. Tư thế “khom 
khom cật” rất mạnh mẽ, hào hứng. Động tác “ngửa ngửa lòng” gợi lên một dáng bay 
nhẹ nhàng, thích thú. Trong cái tài đã có cái tình của trai gái lúc đánh đu. Cảnh 
đánh đu rất đẹp như đang diễn ra trước mắt chúng ta một sức xuân phơi phới. Gối 
hạc và lưng ong là hai ẩn dụ đặc tả vẻ đẹp thanh tân của trai gái làng quê trên cánh 
đu đang tung bay trong gió xuân: 

T rai du gối hạc khom khom cật, 

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng”. 


104 



Cánh đu mỗi lúc lại tung bay cao hơn, nhịp nhàng hơn, “kẻ ngồi trông" cảm 
thấy không nhìn rõ khuôn mặt, dáng hình của đôi trai gái đang đánh đu nữa. Chi 
còn nhìn thấy "Bốn mành quần hổng hay phấp phới”. Chí còn biêt dõi theo và tấm 
tắc "Hai hàng chân ngọc duỗi song song . cánh chân lâm tay bun, mau quan tham 
áo nâu đời thường đã biến mất. Trong hội xuân, trên cánh đu chi có quan hong hay 
phấp phới" và chí còn có "chân ngọc duỗi song song . Đó là săc xuân, nét xuân va 
dáng xuân của làng quê trong lễ hội. Và dó cũng là vẻ đẹp trẻ trung, yêu đời cua đât 
nước và con người, của lễ hội mùa xuân và nền văn hóa dàn gian Việt Nam giau 

đẹp. 

Mùa xuân đẹp mãi với dáng xuân, sắc xuân tung bay: 

"Bốn mánh quần hổng hay phấp phới, 

Hai hàng chân ngọc duỗi song song”. 

Xuân tàn, hội tan, biết bao tiếc nuối bâng khuâng trong lòng người. Nhìn bãi 
đu sau ngày hội tan mà ngẩn ngơ, luyến tiêc: 

“Chơi xuân đã biết xuân chăng tá, 

Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!”. 

Có yêu đời, yêu cái đẹp trong cuộc đời, trong lễ hội mùa xuân, nữ sĩ mới có 
niềm luyến tiếc, ngẩn ngơ ấy. 

Mùa xuân trôi qua. Và bao giờ mùa xuân trở lại? 

“Đánh đu" cho thấy tính sáng tạo trong thi ca của “Bà chúa thơ Hôm”. Ngôn 
từ nhất khí, liền mạch. Giọng thơ hồn nhiên, hóm hỉnh. Một cách nhìn săc sao, yêu 
đời. Một cách cảm rất tài hoa đầy tính nhân văn. 

Bài thơ “Đánh đu" đã làm sống lại trong lòng ta một nét đẹp lễ hội dân gian 
mùa xuitn đáng yêu vô cùng. 


Bài sô 17 

QUA ĐÈO NGANG 

Bà Huyện Thanh Quan 

I. ỉ)ề luyện tập 

Đề sô 1 i Giới thiệu một vài nét về Bà Huyện Thanh Quan 
Đề sô 2: Nêu xuất xứ, chủ để, thể thơ bài “Qua Đèo Ngang”. 

Đê sô 3: Lập dàn ý cho đề văn sau: 

Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan 
Đề số4: Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan 
oé sổ'5: Bình giảng bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan 
Đề sổ6: Học thuộc lòng bài thơ “Qua Đèo Ngang” 


105 



II. Bài văn tự luận 


Để sỏ 1 

_ __, . Họ tên nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan là Nguyễn Thị Hĩnh. Quê nữ sĩ ở làng 

Tàm.ncri trồn s dâu dệt lụa nổi tiếng đất Kinh kì Thăng Long. Xuất thân trong 

Ớa finh quyển quý; bà nổi tiếng là một người phụ nữ đoan trang quý phái, hây 

f É , thơ quô f âm ’ r£t khéo léo về nữ công gia chánh. Chồng bà ìà Lưu Nghi 

ÌXD^U 111 Quan, tỉnh Thái Bình nên được người đời ái mô goi 

L à ^."“ y ! n T ] ianh ,Q l ‘ an - Bà từn ẽ s iữ chức nữ quan Cung trung giáo tập tại kinh 
đô Phu Xuân của triéu Nguyễn. 

^Jrong cuốn 'Vứ/í đàn bảo giám” tuyển tập thơ do Trần Trung Viên SƯU tập, 
Tan Đà viết lời giới thiệu xuất bản hơn 70 năm vể trưóe có 6 bài thơ của Bà Huyên 

‘p u f Đẻ ° Ngan s”' ‘Chiều hôm nhớ nhà”, ‘Thăng Long thành hoai 
cô , Chùa Trấn Bắc”, "Chơi đài khán xuân Trấn Võ”, ‘Tức cảnh chiều thu”. 

„. J^ ơ Ba Huyện Thanh Quan hay nói đến hoàng hôn đượm nỗi buồn li hương 
hoài cố, ngôn ngữ trang trọng, trang nhã, nhạc điệu trầm bổng'du dương; nghê thuât 
tá cảnh ngụ tình rất tinh tế, điêu luyện. 

Để số 2 

Hoàn cảnh ra đời: 

Giữa thế kỉ XIX, Bà Hũyện Thanh Quan đã đi vào Phú Xuân làm nữ quan 
Cung trung giao tập cua triêu Nguyễn. Bài thơ “Qua Đèo Ngang” đẵ được nữ sĩ viết 
khi trên đưòng thiên lí vào kinh, lúc lần đầu đi qua Đèo Ngang. Hai chữ “bước tơi ” 
trong câu phá đề cho ta cảm nhận ấy. 

Thể thơ: 

Bài “Qua Đèo Ngang” là bài thơ Nôm viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú 
Đường lụật; luật trắc, vần bằng. Có 5 vần thơ: “tà - hoa - nhà - gia - ta”. 

Chủ đề: 

, , , Bài , thơ tả cảnh Đèo Ngang lúc ngày tàn và nói lên nỗi buồn cô đơn, nhớ quê 
nhơ nhà của người lữ khách. 

Đề số 3 

/. Mở hài: . 

■ H j tên là Nguyễn Thị Hỉnh sống vào giữa thế kỉ XIX. Quê ở Nghi Tàm, 
TMngLong;sinh trưởng trong một giađình quyền quý cuối thời Lê - Trinh. Chồng 

„ J àm quan huyện Thanh Quan (tỉnh Thái Binh) nên người đời ái mộ goi bà là Ba 
Huyện Thanh Quan. 

- Bà hay chữ, giỏi thơ; hiện còn lại 6 bài thơ Nôm: “Qua Đèo Ngang”, “Chiều 

hôm nhớ nhà”, “Thăng Long thành hoài cổ”,... Thơ của bà trang trọng du dương, rất 

điêu luyện. Bà hay nói đến hoàng hôn và li biệt. Thơ bà thấm một nỗi buồn man 
mác, cô đơn. 

■ thơ “Q ua Đèo hỉ gang” có thể được nữ sĩ viết khi trên đường thiên lí vào 
kinh đô Phú Xuân làm nữ quan “Cung trung giáo tập”. Bài thơ được viết theo thể thất 


106 



ngôn bát cú Đường luật, luật trắc vần bằng. “Qua Đèo Ngang" tả cảnh Đèo Ngang 
luc ngày tàn và nói lên nỗi buồn nhớ, cô đơn của người lữ khách: 

“Bước tới Đèo Ngang hóng xế tà, 


Một mảnh tình riêng ta với ta". 

II. Thán hài: 

1. Phần đề: 

- Đèo Ngang là địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Dãy 
Hoành Sơn chạy dài ra tận bờ biển mà tạo thành con đèo “đệ nhất hùng quan” cha. 
Đại Việt. 

- Câu phá đề nói lên thời điểm khi nữ sĩ vừa “hước tới” chân đèo. Đó là lúc 
mật Trời đã gác núi, lúc “hóng xế tà". Thời khắc ấy thường rất buồn, nhất là đối với 
khách li hương. Chữ “tó" để gieo vần, là trầm bình thanh (thanh bằng có dấu huyền) 
cũng tạo nên âm điệu trầm buồn như kéo dài mãi ra. 

- Câu thừa đề gợi tả cảnh quan con đèo. cỏ, hoa, lá, đá “chen" nhau mà tồn 
tại. Cảnh căn cỗi hoang vu. Điệp ngữ “chen” tô đậm nét cằn cỗi, hoang vu ấy. Chữ 
“la vần với chữ “đá” tạo nên một vần lưng đạc sắc, hòa điệu với vần chân: “tà - 
hoa", âm điệu thơ trầrn bổng, du dương. Hoa được nói tới là hoa rừng, hoa mua, hoa 
sim tím, một “màu hoang hiền hiệt” (thơ Hữu Loan). 

2. Phán thực: 

- Cuộc sống và con ngựời nơi Đèo Ngang hơn 200 năm vê trưóe. Canh vật 
đối nhau: co núi va sông, có mấy chú tiều phu “lom khom" gánh củi và mấy nhà chợ 
“lác đác” thưa thớt. Chợ miền núi, chợ chiều nên trống trơ, hoang văng. 

. Cặp từ láy “lom khom” và “lác đác" đứng đầu câu thơ đảo ngữ vừạ tạo nên 
ấn tượng sâu sắc về cuốc sống hoang vắng, nghèo nàn nơi Đèo Ngang. Nữ sĩ càng 
cảm thấy minh bơ vơ, trơ trọi và lòng trĩu buồn khôn xiết kê. 

3. Phần luận: 

- Trời tối dân, chim rừng cất tiếng gọi đàn: con cuốc cuốc và cái gia gia. 
Khúc nhạc rừng cất lên, lúc hoàng hôn rất buồn, gợi lên bao nỗi niểm đối với li 
khách vừa “nhơ nước, đau lòng” vừa “thương nhà mỏi miệng”. Tiếng chim cũng là 
tiếng lòng. Bút pháp tả cảnh ngụ tình rất đặc sắc. 

- Phép đối và đảo ngữ vừa tạo hình vừa tạo nhạc; vần thơ rung lên làm xúc 
động, làm thổn thức hồn người. 

4. Phần kết: 

- Bốn chữ “dừng chân đứng lại" gợi tả một cử chỉ, một hành động, một tâm 
trạng ngơ ngác, bồi hồi. Đứng lại để nhìn con đèo; dừng chân để nghe tiếng chim 
gọi đàn. Gi ưa mênh mông ‘Trời non nước", iữ khách chỉ thấy mình mơ trpi “ta với 
ta”. Chút “tình riêng” như tan ra thành “mảnh", buồn đau tê tái. Chữ “/nổi” đúng đầu 
câu thơ cuối bài đa đặc tả nỗi buồn lẻ loi, cô đơn của tác giả khi một mình đứng 
trằn đỉnh Đèo Ngang lúc ngày tàn. 

- Hình tượng thơ được đặt trong thế tương phản độc đáo. Cái mênh mông, 
bao la, vô hạn cua ‘Trời non nước” tương phản cái “ta” nhỏ bé, lẻ loi và đơn cổi. Nỗi 
nhớ quê nhớ nhà dâng lên trong lòn^li khách không thể nào kể xiết. 


107 




, , A ~ L : [? n ỹ t ^ ài tỉlơ , Cjìi f u fỉôm nhớ nha\ hai câu kết cũng đã cực tá nỗi b lổn 
nhớ da diêt, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người thân thương của người lữ khách: 

Ke chốn Chương Dải, người lữ thứ, 

Lây ai mà kê nổi hùn ôn”. 

III. Kết hài: 


... ' ® l ! í ‘ Đ ?° N ỉ iung ’’ là bà j thơ Nôm !hất n 8 ôn bát cú Đường luật rất đăe sắc. 

Ý*"*!’ " b ? r; ci ! c vàphép đối chi ?t chẽ chứng tỏ một bút pháp nghệ thuật 

' U , yện ' í fình ,. tượ "§ thơ mang tính ước lẹ tượng trưng nhưng rất biêu 
cam, nhất là âm điệu, nhạc điệu bổng trầm, du dương như cuốn hút hồn người. 

, ,_p è ° Ngan , g ’ tâm r tình nữ sĩ - khách h hương như chan hòa, như cộng 

, h ^ s ; T ' Ilh ỵ êu tbiên Ị lhiên ’ nỗ ị nhár quê nhớ nhà, nỗi buồn cô đơn của li khach đa 
kết đọng thành vẻ đẹp nhân văn của bài thơ tuyệt bút “Qua Đèo Ngang”. 


ỉ)ề sỏ 4 

VTV Bà Huyện Thanh Quan tên là Nguyễn Thị Hĩnh sống trong nửa đầu thế kỉ 
XIX - ớ làng Nghi Tàm, ven Hồ Tây, Kinh thành Thăng Long. Bà xuất thân 
trong một gia đình quan lại, có nhan sắc, có học, có tài thơ Nôm, giỏi nữ công giá 
chánh. Bà được vua Minh Mệnh vời vào Kinh đô Phú Xuân làm nữ quan “Cung 

tnW lA ế0t : P "' Chồng . là Lưu Nghi làm trỉ bưyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình, nên 
người đời trân trọng gọi nữ sĩ là Bà Huyện Thanh Quan. 

CÒn để lại 6 bài thơ Nôm thất ngôn bát cứ Đường luật: “Qua Đèo 
‘Chiều hôm nhở nhà", "Thăng Long thành hoài cổ”, “Chùa Trấn Bắc”, 
“Chơi Đài Khán Xuân Trấn Võ”, 'Tức cảnh chiều thu"... 

Thơ của bà hay nói đến hoàng hôn, man mác buồn, giọng điệu du dương, 
ngôn ngữ trang nhã, hổn thơ đẹp, điêu luyện. 

Trên đường vào Phú Xuân... bước tới Đèo Ngang lúc chiểu tà, cảm xúc dâng 
trào lòng người. Bà Huyện Thanh Quan sáng tác bai “Qua Đèo Ngang". Bài thơ lả 

canh Đèợ Ngang lúc xế tà và nói lên nỗi buồn cô đơn, nỗi nhớ nhà của người lư 
khách - nữ sĩ. 


Lần đầu nữ sĩ “hước tới Đèo Ngang”, đứng dưới chân con đèo “đệ nhất hùng 
^an"này, địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, vào thời điểm “hống 

ldcm y trờiđã r nằm ngang sưòrn núi ’ ánh mặt Trời đã “tà", đã nghiêng, đã chênh 
chônh. Trời sắp tối. Âm “tà” cũng gợi buồn thăm thìa, au 2, tả cảnh sắc: cỏ cây, líi, 
hoa đá Hai vế tiểu đối, điệp ngữ “chen”, vần lưng: “đá” - "lú”, vần chân: “tà”-“hoa”, 
thơ giàu âm điệu, réo rắt như một tiếng lòng, biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh’ 
săc hoang vắng nơi Đèo Ngang 200 năm về trước: 

“Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”. 

Cbỉ có b°a rừng, hoa dại, hoa sim, hoa mua. cỏ cây, hoa lá phải "chen” vái 
đá mới tồn tại được. Cảnh vật hoang sơ, hoang dại đến nao lòng. 

. , Y ữ s ĩ sử , dụng phép đôi và dảo n ể ữ trong miêu tả đầy ấn tượng. Âm điệu tho 

trâm bống du dương, đọc lên nghe rất thú vi: 


108 



“Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

Lúc dác hên sồng chợ mấy nhà”. 

Điểm nhìn đã thay đổi: đứng cao nhìn xuống dưới và nhìn xa. Thế giới Con 
người là tiều phu, nhưng chí có ‘‘tiêu vài chú”. Hoạt động 'lom khom' vât va đang 
ganh củi xuống núi. Một nét vẽ ước lệ trong thơ cố (ngư, tiều, canh, mục) nhưng rát 
thán lình, tinh tế trong cảm nhận. Mấy nhà chợ bên sông thưa thớt, lác đác. Ch 1 
mấy cái lều chợ miền núi, sở dĩ nữ sĩ gọi “chợ mấy nhà” để gieo vần mà thôi: ‘tà 
"hoa” - “nhà”. Cũng là cảnh hoang vắng, heo hút, buồn hoang sơ nơi con đèo xa xôi 
lúc bóng xế tà. 

Tiếp theo nữ sĩ tả âm thanh tiếng chim: chim đa đa, chim cuốc gọi bây lúc 
hoàng hôn. Điệp âm “con cuốc cuốc” và “cúi gia gia tạo nên âm hưởng đu dương 
của khúc nhạc rừng, của khúc nhạc lòng người lữ khách. Lấy cái động (tiếng chim 
rừng) để làm nổi bật cái tĩnh, cái vắng lạng im hm trên đỉnh Đèo Ngang trong 
khoanh khắc hoàng hôn, đó là nghệ thuật lấy động tả tĩnh trong thi pháp cổ. Phép 
đối và đáo ngữ được vận dụng rất tài tình: 

“Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, 

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. 

Nghe tiếng chim rừng mà “nhớ nước đau lòng”, mà thương nhà mỏi miệng 
nỗi buôn thấm thìa vào 9 tang sâu cõi lòng, tỏa rộng trong không gian từ con đèo 
tới miền quê thân thương, sắc điệu trữ tình dào dạt, thiết tha, trầm lăng. Lữ khách la 
một phụ nữ nên nỗi “nhơ nước", nhớ Kinh kỳ Thăng Long, nhớ nhà, nhớ chồng con, 
nhớ làng Nghi Tàm thân thuộc không thế nào kể xiết! 

Bốn chữ “dừng chân dứng lại” thê' hiện một nỗi niềm xúc động đến bồn chôn. 
Một cái nhìn mênh mang: ‘Trời non nước", nhìn xa, nhìn gần, nhìn sâu, nhìn 4 
phía... rồi nữ sĩ thấy vô cùng buồn đau, như tan nát cả tâm hôn, chi còn lạt mọt 
mảnh tình riêng”. Lấy cái bao la, mênh mông, vô hạn của vũ trụ, của ‘Trời non 
nước" tương phản với cái nhỏ bé của “mảnh tình riêng của ta với ta đã cực ta noi 
buồn cô đơn xa vắng của người lữ khách khi đứng trên đính Đèọ Ngang luc ngay 
tàn. Đỏ là tâm trạng nhớ quê, nhớ nhà, buồn mà đẹp: 

"Dừng chân dứng lại trời non nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ta”. 

“Qua Đèo Ngang" là bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật tuyệt bút. Thê giới 
thiên nhiên ici thú của ' Đèo Ngang như hiển hiện qua dòng thơ. Cảnh sắc hữu tình 
thâm một nỗi buồn man mác. Giọng thơ du dương, réo rắt Phép đối vạ đao ngữ co 
giá tri thám mĩ trong nét vẽ tạo hình đầy khám phá. Cảm hứng thiên nhiên trữ tình 
chan hoa với tình yeu quê hương đất nước đậm dà qua một hồn thơ trang nhã. Bai 
thơ “Qua Đèo Ngang" là tiếng nói của một người mà trở thành khúc tủm tình cua 
muôn triệu người, nó là bài thơ một thời mà mãi mãi, bài thơ Non Nước. 

Đc số 5 

Ma lực nào tạo nên sư cuốn hút ghê gớm của bài thơ Qua Đeo Ngang. . 
Tên một con đèo, địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã đi vào 
thơ, đa làm cho ten tuổi Bà Huyện Thanh Quan trở thành bất tử. 


109 



Hãy khẽ ngâm và lắng nghe âm điệu réo rắt, du dương của bài thơ kiệt tác này: 
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

Lác đác bên sồng chợ mấy nhà. 

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, 

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 

Dừng chân đứng lại trời non nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ta”. 

,, bát cú Đường luật tả cảnh Đèo Ngang tóc chiều tàn và nỗi 

lòng của người lữ khách. 

._;• Câu thơ P ha dề mở ra một không gian nghệ thuật !à “Đèo Ngang", môt thời 

ĩf n í xếtđ ’:? ộí tâm 1 - n s ng hệ thuật, đó la sự ngạc nhiên cua 

ỈẤn , ả ỉ U ‘‘ hl f \ ÍỚÌ ’’ một miềnđ *t Bóng xế ta’m ỉúc ngày tàn, mặt 

kÍu.?!’ ẩ nh , vật di dầr \ vào tr ! ng thái yê " tĩnh nghỉ ngơi. Khoanh khăc ây 

đ f J ! ớ Ì.L kháC , h đứllg trước con đèo xa 4» sao mà chẳng buồn? Chữ “ta cua vần thơ 
như một tiếng lòng ngân nga, rung động man mác buồn: 

‘Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà”. 

, ” a ‘ chữ cho người đ 9C đoán định thời điểm nữ sĩ viết bài thơ 

"S. i năn ! về ưướ ^' dÓ là khi ," ữ sĩ trên dường thiên lí vào Kinh đô Phú Xuân 
nhận chức nữ quan 'Cung trung giáo tập ”của triều Nguyễn. 

.. .. C f U i hơ ! hứ ha i mở ra m ỷt thế giới, một cảnh sắc nơi con đèo “Đệ nhất hùng 
luT I c , ủa ? ạ LX Ìệt ' ? Õng . CÓ cỏ và cây ’ tất cả phải “chen”vở i đá. Cũng có la nhưng 
, p . uí ' 7 l. VÓr , h0 ?’. h0adạÌ ’ hoa mua ’ hoa sim - Đi ệp từ “chen" gợi ta canh hoang 
h ° angd ! i c , ấa thiên "hiên nơi con đèo. Hai tiếng “đá" và "tó" ơ giữa câu thơ vần 

s? n , lưn , g ? phối ân ? ỵ ớ ị vần chân (tà - hoa) đã làm cho nhạc điệu trầm 
bống, réo rắt, đọc lên nghe rất thú vị: 

“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa . 

, }■ Từ trên cơn dèo ,người lữ khách nhìn về chân núi, trông vể dòng sông dưới 

J hâ ^ đè ° xa xa ; Điêm nhin hướng về mấy chú tiều phu đang “lom khom"ganh CUI 
v , ề , mấ y nhà " ỉừ !:' ddí; "chợ bên sông. Từ láy "lom khom "gợi tả sự 
í uphl ỉ ^ h ỉ f ánh J củÌ . đÒ nặng trên vai ’ da ng từng bước từng bướcxuông 
d í. n í: . Từtư ĩ? S , h5n , h “ ỉác ý ăc ” làm nổ ‘ hật sự thưa thớt,Teo tèo mây lều chợ miền 

thu 4 dao ngữ và phép đối làm cho không gian nghệ thuật Đèo 
N x gang , tlê .T..P h 5, n , hoang sơ, hoang vắng. Trước cảnh vật ấy, thế giới ấy, lữ khách 
!Í g J ảm L thâ X lẻ l OÌ ’ c ì ô đơn ' Bút pháp tả cảnh ngụ tình cua nữ sĩ rất tinh tế. Cam 
xúc cua thi nhân như thấm sâu vào dáng hình “lom khom ”, vào đường nét “lúc đác" 
trong màu vàng nhạt, vàng thẫm của “hóng xế tà": 

“Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

Lác đác hên sông chợ mấy nhà” 

drti síl ì s ? ng ’ có , mấy "hà chợ, có vài chú tiểu phu, nhưng 

đối với lữ khách lúc chiều tàn vẫn hoang vắng cô liêu. 


110 


3. Trời tối dần, bóng hoàng hôn bao phủ Đèo Ngang. Bút pháp nghệ thuật 
của thi pháp Đường thi được nữ SI vận dụng tài tình. Cảnh đèo trở nên hoang vắng 
khi tiếng chim cuốc gọi đàn, khi tiêng chim đa đa giục giã. Con cuốc cuốc kêu hoài 
như tiếng của “người xưa" thiết tha nhớ nước đau lòng’’... Cái gia gia gọi bầy trong 
nỗi niềm “thương nhà mỏi miệng”. Tiếng chim rừng gọi đàn cũng chính là tãm 
trạng “nhớ nước", "thương nhà" của li khách. Nữ sĩ từ Kinh kì Thăng Long của đất 

Đàng Ngoài", nơi chôn nhau cắt rốn của mình lần đầu đi vào xứ “Đàng Trọng" sao 
không khỏi “nhớ nước” và “đau lòng '*? Thương loài chim rừng “đau lòng” và “mỏi 
miệng" chính là tiếng than tự thương mình. Ở phần luận bài “Qua Đèo Ngang khúc 
nhạc rừng cũng là khúc nhạc lòng buồn thương của nữ sĩ: 

“Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, ■ 

Thương nhà mỏi miệng cái đa đa". 

Một lần nữa, phép đối của luật Đường, biện pháp đảo ngữ được vận dụng một 
cách điêu luyện làm cho vđn thơ vang lên trong nhạc điệu du dương trong ngôn từ 
hai hòa cân xứng. Có thể nói đây là những vần thơ truyền cảm nhất, khi nói về một 
nỗi buồn đẹp: nhớ nước, thương nhà. 

4. Hai câu kết cực tả nồi niềm cô đơn, lẻ loi của lữ khách khi đứng trên đỉnh 
Đèo Ngang lúc hoàng hôn. Chầm chậm bước, rồi “dừng chân đứng lại” nhìn cao, nhìn 
xa, nhìn ve 4 phía chỉ thấy ‘Trời non nước” bát ngát mênh mông. Giữa vũ trụ bao la 
ây, nữ sĩ cảm thấy nỗi riêng của lòng mình tan ra thành manh . Chăng thay que nha, 
chăng có người thân thương (chồng, con), chỉ có “ta với tơ": 

“Dừng chân đứng lại Trời non nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ta”. 

Ba chữ “ta với ta" đã thể hiện một cách sâu sắc xúc động nỗi buồn nhớ gia 
đình quê hương, nỗi niềm lẻ loi, cô đơn của nữ sĩ. Tâm trạng ấy một lân nữa tác gia 
nói đến rất thơ trong bài “Chiều hôm nhớ nhà”: 

“Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ, 

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn”. 

‘Thơ là tiếng lòng của thi nhân”, thi sĩ Tô Đông Pha đã nói như vậy. Ba chữ 
“ta với ta” trong bài “Qua Đèo Ngang ’ biêu lô nôi buôn cô đơn le loi cua khach li 
hương. Trong câu thơ của Nguyễn Khuyên: 

"Đầu trò tiếp khách trầu không có, 

Bác đến cliơi đây ta với ta”. 

thì ba chữ “ta với ta" thể hiện một tình bạn tri âm tri kỉ. Bác cũng là ta, ta cũng là 
bác, hai ta chan hòa trong một tình bạn thắm thiết thủy chung cao đẹp. Qua đó, ta 

càng thấy rõ cá tính sáng tạo của hai rihà thơ Nôm lỗi lạc của dân tộc. _ 

Trong bài thơ “Qua Đèo Ngang" có tả thực, có ước lệ tượng trưng, có lối tả 
phồc họa chấm phá, co lấy động nói tĩnh, lấy điểm để gợi diện lấy ngoại canh đế 
nhỏ diễn tam cảnh, cho thấy một hồn thơ rất tài hoa. Cảm xúc và tâm hôn nữ sĩ nôi 
buồn cô đơn, nỗi nhớ quê, nhớ nhằ của khách li hương như thấm sâu vào cảnh vật. 

Nghê thuật gieo vần, phép đối và đảo ngữ, tả cảnh ngụ tình đã làm cho nhạc 
điêu thơ du dương? réo rắt. Ngôn từ trang nhã, điệu thơ trạng trọng, khoan thai. Đó 
chinh la nia lực tuyệt vời của áng thơ tuyệt bút này. Đó là hồn thơ của Bà Huyện 
Thanh Quan từng* iàm cho triệu triệu người ngâm nga ngưỡng mộ “Qua Đèo 
Ngang” gán hai thế kỉ nay. 


111 



III. Bài đọc tham khảo 


Bài thứ nhất 

Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” 
của Bà Iluyện Thanh Quan. 

Bài làm 

. t ^ ơ rá c ^ n j 1 buối chiều trên Đèo Ngang. Đèo Ngang trước con mắt lữ 

khách khi vừa đặt chân tới: 

"Bướí tới Đèo Ngang bóng xê tà”. 

■ . Thiên nhiên như ùa đến trong tầm mắt tác giả. Cảnh tươi tắn, ưa nhìn, những 
sinh vật và đất đá nương tựa, xen lẫn nhau cũng co vẻ đông đúc: " 

“Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”. 

Nhưng sau sự cam nhận đầu tiên ấy, tác giả đã có thì giờ buông tầm m.ít ra 
xa, tìm đến thế giới con người. Lẽ ra thiên nhiên có thêm con người phai sinh đông, 
đẹp đẽ hơn nhưng ở đây sự điểm xuyết của mắt nhìn là người hai củi thưa thớt, may 
quán chợ lơ thơ chỉ khiến cho cảnh vật thêm hiu hắt: 

“Lom khom dưới núi, tiều vùi chú, 

Lác dác hên sông, chợ mấy nhà”. 

Bà Thạnh Quan đã nhìn bao quát toàn cảnh, bà còn cảm nhận về Đèo Ngang 
qua thính giác: tiếng chim cuốc, tiếng chim đa đa vọng đến, rơi vào vắng vẻ, tinh 
mịch của buổi chiều trên Đèo. Khung cánh thiên nhiên ấy, hoàn cảnh lữ thư ấy 
khiến cho tiếng chim gợi liên tưởng đến những từ đồng âm biểu hiện những ý nghĩa, 
những vần để hết sức sâu sắc và lớn lao: “nhớnước”va "thương nhà", 

nhà" thì đã rõ. Bà Huyện Thanh Quan có một thời được triêu vào 
H^i^hức Cung trung giáo tập. Bà vốn người Nghi Tàm, Hà Nội (Bài thơ nay 
r° tr ° ng vào cung đó). Một người phụ nữ phải rời nhà đi xa như thế, du 
a đi làm quan cũng ngổn ngang biết bao nỗi niềm. Cái tiếng chim đa đa tha thiet 
kheu gợi biêt bao. Nhưng còn cái tiêng khắc khoải của những con chim cuốc? 
Nhiều người cho rằng đó là tâm sự “hoài iLê” của tác giả. Điều đo không lấy gì làm 
chăc, bởi lẽ thời bà sống và làm quan, đất nước đã chuyển sang nhà Nguyễn đến 
thập kí thứ ba thứ tư rồi. Có điểu, như các triều đại phong kiến khác, nhà Nguyên 
bấy giờ đã bộc lộ những mặt tiêu cực, những chỗ yêu kém và cả những tôi ác, la môt 
nha thơ nhạy cảm, Bà Huyện Thanh Quan hẳn có nhiều điều buồn phiền, bát như ý 
ve hiện thực xã hội Cái nỗi "đau lòng” khi “nhớ nước” có lẽ chính là như thế, chinh 
là sự nghĩ về hiện tình đất nước đương thời. 

Vakh. thiên nhiên đã đánh thức dậy trong lòng tác giả những môi suy tư lớn 
lao thì thiên nhiên bỏng như lùi xa, trả tác giả trở lại với chính tâm tư mình và chỉ 
cómộtmình: 

“Dừng chân dứng lại; Trời, non, nước 
Một mảnh tình riêng, ta với ta”. 

J . "Q ua Đèo Ngang” trước tiên là bài thơ tả cảnh. Cảnh vật hiện ra phong phú 
f u e °u bước e chân , ngườ i đi " c ý c/ mh sắc: cỏ cây, hoa, lá, đá, tiểu phu bén sườn 
,f’ êr l! Ôn ?’ nh !’ có âm thanh: llếl 'g cuốc cuốc, gia gia khắc khoải, dổn dập. 
Va khi len đên đinh Đèo thì nhà thơ đã nhìn được một cách tổng quát, toàn tlìể" 

112 



'7 'ròi, non , nước Cái mênh mông vô cùng và hùng vĩ ấy của thiên nhiên đã làm 
nhà thơ sững lại: “dừng chân đứng lại”. 

Nhưng tả cảnh chỉ là một phần nhỏ ý nghĩa của bài thơ. Chính là bài thơ đã 
miêu tả rất rõ diễn biến tình cảm của tác giả khi qua con Đèo Ngang này. Từ cảm 
nhận ban đầu, tình cảm của tác giả sâu lắng dần; qua sự tiếp nhận của mắt, của tai, 
những nỗi niềm tâm sự mỗi lúc một dồn nén để rồi nó chất chứa, đọng thành một 
nỗi buồn, nỗi cô đơn không thể cùng ai chia sẻ. Hình ảnh một con người, lại là một 
ngưài đàn bà, đứng sững giữa cảnh Trời, nước, non cao, trong ánh chiều tà đơn độc 
biết bao! 0 đây có sự tương phản giữa khồng gian mênh mông hùng vĩ và con 
ngưài lẻ loi đơn độc. Sự tương phản ấy đã tạc vào cái vồ cùng vô tận của không 
gian và thời gian tâm trạng cô đơn, nỗi buồn vô hạn và cả bóng hình nữ sĩ. 

“Qua Đèo Ngang” là một bài thơ hay và sẽ bất tử với thời gian. Có lẽ đến khi 
nào con đường Bắc Nam còn qua Đèo Ngang thì những người qua đây nhiểu người 
còn nhớ đến nữ sĩ và như còn mường tượng ra bức tượng bà đứng cao trội lên trong 
bóng chiều trên đỉnh Đèo. 

TS. Trần Thị Băng Thanh 


Bài thứ hai 

“Chiêu hôm nhớ nhà” - bức tranh tâm tưởng, của ý niệm 

Bài làm 

Bà Huyện Thanh Quan trong bài "Chiều hôm nhớ nhà” ăẩy lùi bức tranh vào 
thế giới của tâm tưởng, của ý niệm: 

“Chiều Trời hảng lảng hóng hoàng hôn, 

Tiếng ốc xa đưa vảng trống đồn, 

Gác mái ngư ông về viễn phố, 

Gõ sừng mục tử lụi cô thôn. ► 

Ngàn mai gió cuốn chim hay mỏi, 

Dậm liễu sương sa khách hước dồn. 

Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ, 

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn ”. 

Các từ Việt nữ sĩ dùng đẩy ta vào thế giới muôn đời. Trên đời chỉ có những 
ông chài, những thôn vắng, những kẻ chăn trâu, những bến xa, những người ở đài 
cao, những người khách trọ, cảnh lạnh ấm của cuộc đời. Làm gì có những ngư ông, 
những viền phố, những mục tử, những cô thồn? Làm gì có Chương Đài, người lữ 
thứ, mỗi hàn ôn? Không những thế, các từ Hán Việt đều đặt vào vị trí quyết định giá 
trị câu thơ: câu cuối vần, để gây tiếng vang trong tâm hồn ta; cuối nhịp ở âm tiết 4 
đê bắt người dừng lại ở đấy (.7.). 

Nghê thuật là sự lựa chọn cực kì cồng phu. Bằng cách này, Bà Huyện Thanh 
Quan kéo ta về cõi vĩnh viễn của ý niệm và nỗi u hoài của nhà thơ là nỗi u hoài của 
cái kiếp người không biết đến tháng, năm, thời đại. Không có sự cách biệt giữa tôi 
với anh. Cái hay của thơ không ở chữ, mà ở quan hệ. Cái thông báo bằng chữ là 
thòng báo tẻ nhạt của cuộc đời thực tế. Phải tạo nên thông báo thứ hai bằng quan 
hệ. Cho nên không có chữ hay, dở, mà chỉ có nghệ sĩ tồi, chỉ thấy có chữ với chữ, 
và cẩc nghệ sĩ lớn dùng chữ làm phương tiện để tạo nên các quan hệ kín đáo, thâm 
trẩm, nhưng có thực ở con người. 

GS. Phan Ngọc 

113 


Á 


Bài thứ ba 


Phân tích bài thơ “Chiều hôm nhớ nhà” của Bà Huyện Thanh Quan. 

Bài thơ đã gợi cho em những cảm nghĩ gì? 

Bài làm 

Ai đã từng đọc ‘Truyện Kiều" chắc không thể nào quên được câu tho của 
Nguyên Du nói về hoàng hôn: 

“Song sa vò võ phương Trời, 

Nay hoàng hôn đđ lại mai hôn hoàng". 

Cũng nói về hoàng hôn và nỗi buồn của kẻ tha hương, bài thơ “Chiều hôm 
nhớ nhà" của Bà Huyện Thanh Quan ià một kiệt tác của nển thơ Nôm Việt Nam 
trong thế kỉ thứ mười chín: 

Chiều Trời hảng láng hóng hoàng hôn, 

Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn. 

Gác mái ngư ông về viễn phố, 

Gỗ sừng mục tử lại cô thôn. 

Ngàn mai gió cuốn chim hay mỏi, 

Dặm liễu sương sa khách hước dồn. 

Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ, 

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn? 

Câu thơ đẩu tả ánh hoàng hôn một buổi chiều viễn xứ. Hai chữ 'bảng lảng” 
có giá trị tạo hình đặc sắc: ánh sáng lờ mờ lúc sắp tối, mơ hồ gần xa, tạo cho bức 
tranh một buổi chiều thấm buồn: 

“Chiều Trời hảng lảng hóng hoàng hôn". 

Hại chữ “hảng lảng" là nhãn tự - như con mắt của câu thơ. Nguyễn Du cũng 
có lần viết: 

‘Trời tây hảng lảng hóng vàng". 

(Truyện Kiều) 

Chỉ qua một vần thơ, một câu thơ, một chữ thôi, người đọc cũng cảm nhận 
được ngòi bút thơ vô cùng điêu luyện của Bà Huyện Thanh Quan. 

Đối với người đi xa, khoảnh khắc hoàng hỏn, buồn sao nói hết được? Nối buồn 
ấy lại được nhân lên khi tiếng ốc (tù và) cùng tiếng trống đồn “xa đưa vẳng’ lại. 
Chiều dài (tiếng ổc), chiều cao (tiếng trống đồn trên chòi cao) của không gian được 
diễn tả qua các hợp âm ấy, đã gieo vào lòng người lữ khách một nỗi buồn lê thê, một 
niểm sầu thương tẽ tái. Câu thơ vừa có ánh sáng (bảng lảng) vừa có âm thank (tiếng 
Ốc, trống đồn) tạo cho cảnh hoàng hôn miền đất lạ mang màu sắc dân dã: 

“Chiều Trời hảng lảng hóng hoàng hôn, 

Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn ". 

Phần thực và luận, các thi liệu làm nên cốt cách bài thơ được lựa chọn inh tế, 
biểu đạt một hồn thơ giàu cảm xúc. Ngư ông, mục tử, khách... thế giới cor người 
được nói đến. Cảnh vật thì có ngàn mai, có gió và sương, có “chim hay mỏi"... 
Những thi liệu ấy mang tính chất ước lệ của thi pháp cổ (người thì có: ngư ông, mục 
tử; cảnh vật, cây cỏ, hoa lá thì có: phong sương, mai, liễu, cánh chim chiểu.,.) 




114 


Iihưng với tài sáng tạo vô song: chọn từ, tạo hình ảnh, đối câu, đối từ, đối thanh, ở 
phương diện nào, nữ sĩ cũng tỏ rõ một hồn thơ tài hoa, một ngòi bút trang nha. Vi 
thế cảnh vật trở nên gần gũi, thân thuộc với mọi con người Việt Nam. Canh vât 
mang hồn người đậm đà bản sắc dân tộc. 

Chiều tà, ngư ông cùng con thuyền nhẹ trỏi theo dòng sông về viễn phố với 
tâm trạng của một “ngư ông” - ông chài nhàn hạ, thoải mái. Động từ “gác mái” biểu 
đạt một tâm thế nhàn của ngư ỏng đang sống ở miền quê, đã thoát vòng danh lợi: 

“Gác mái, ngư ông vê viễn phố”. 

Cùng lúc đó, lũ trẻ đưa trâu về chuồng, trở lại “cô thôn”. Cử chỉ “gõ sừng” của 
mục đồng thật hổn nhiên, vô tư, yêu đời: 

“Gõ sừng mục tử lại cô thôn”. 

Đó là hai nét vẽ về con người, hai bức tranh tuyệt đẹp nơi thôn dã đáng yêu. 

Hai câu luận tiếp theo mượn cảnh để tả cái lạnh lẽo, cô liêu, bơ vơ của người lữ 
khách trên neo đường tha hương nghìn dặm. Trời sắp tối. Ngàn mai xào xạc trong 
“gió cuốn”; gió mỗi lúc một mạnh. Cánh chim mỏi bay gấp vể rừng tìm tổ. Sương sa 
mù mịt dặm liều. Và trên con đường sương gió ấy, lạnh leo ấy ch! có một ngươi lữ 
khách, một mình một bóng đang “hước dồn" tìm nơi nghỉ trọ. Hai hình ảnh “chim hay 
mỏi” và khách hước dồn" là hai nét vẽ đăng đối, đặc tả sự mỏi mệt, cô đơn. Con 
ngươi như bơ vơ, lạc lõng giữa gió cuốn” và “sương sa”, đang sống trong khoảnh 
khítc sầu cảm, buồn thương ghê gớm. Câu thơ để lại nhiều ám ảnh trong Ịòng người 
đọc. Đảo ngữ làm nổi bật cái bao la của nẻo đường xa miển đất lạ: 

“Ngàn mai, gió cuốn chim hay mỏi, 

Dặm liễu, sương sa khách hước dồn”. 

Bằng sự trải nghiệm của cuộc đời, đã sống những khoảnh khắc hoàng hôn ở 
nơi đất khách quê người, nữ sĩ mới viết được những câu thơ rất thực miêu tả cảnh 
ngộ lẻ loi của ke tha hương hay đến thế! 

Hai câu kết hội tụ, dồn nén lại tình thương nhớ. Nữ sĩ cảm thấy cô đơn hơn 
bao giờ hết. Câu bảy gồm hai vế tiểu đối, lời thơ cân xứng đẹp: “Kẻ chôh Chương 
Đài II người lữ thứ”. Chương Đài là điển tích nói về chuyện li biệt, nhớ thương, tan 
hợp của lứa đôi Hàn Hoành và Liễu Thị đời Hán xa xưa. Bà Huyện Thanh Quan đã 
vận dụng điên tích ấy một cách sáng tạo. “Chương Đài" và “lữ thứ” trong văn cảnh 
gợi ra một trường liên tưởng về nỗi buồn li biệt cua khách đi xa nhớ nha, nhớ quê 
hưong da diết. Khép lại bài thơ là một tiếng than giãi bày một niềm tâm sư được 
diễn tả dưới hình thức câu hỏi tu từ. "Ai” là đại từ phiếm chỉ, nhưng ta có thể biết đó 
là chồng, con, những người thân thương của nữ sĩ. “Hàn ôn" là nóng lạnh; "nỗi hàn 
ôn’ là nôi niêm tâm sự. Người lữ thứ trong chiểu tha hương thấy mình bơ vơ nơi xa 
xôi, nồi buồn thương không sao kể xiết: 

“Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ, 

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?”. 

“Chiều hôm nhớ nhà” và “Qua Đèo Ngang” là hai kiệt tác thơ thất ngôn bát 
cú Đưòng luật. Đó là chùm thơ của Bà Huyện Thanh Quan sáng tác trong những 
tháng ngày nữ sĩ trên đường thiên lí vào kinh nhận chức nữ quan trong triểu 
Ngnyền. Có thể coi đó là những bút ký - thơ vô cùng độc đáo. Thơ của Bà Huyện 


115 



Thanh Quan thấm một nỗi buồn li biệt hoặc hoài cổ, hay nói đến hoàng hổn, lời thơ 
trang nhã, sử dụng nhiều từ Hán Việt (bảng lảng, hoàng hỏn, ngư ông, viên phố...) 
tạo nên phong cách trang trọng, cổ kính, nhạc điệu trầm bổng hấp dẫn. “Chiều hỏm 
nhớ nhà" là một bông hoa nghệ thuật chứa chan tình thương nhớ, bâng khuâng... 

Bài thứ tư 

Lập dàn ý cho đề văn. 

Bình giảng bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” 

Bài làm 

/. Mỏ hài: 

- Tên thật là Nguyễn Thị Hình, người làng Nghi Tàm cạnh Hổ Tây. Bà là vợ 
của ông Lưu Nghi, làm tri huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình, nên được người đời 
kính ái gọi là Bà Huyện Thanh Quan. Bà từng được vua Minh Mệnh, vời vào Phú 
Xuân nhận chức nữ quan “Cung trung giáo tập". 

- Bà còn để lại 6 bài thơ Nôm đều viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật: 
“Qua Đèo Ngang", “Chiều hôm nhớ nhà”, ‘Thăng Long thành hoài cổ”, “Chùa Trấn 
Bắc”, “Chơi đài Khán Xuân Trấn Vỗ", Tức cảnh chiều thu”. 

- Ngôn ngữ thơ trang nhã, điêu luyện, âm điệu du dương, réo rắt, giọng thơ buổn 
man mác, hoài cổ,... là những nét đặc sắc trong hồn thơ của Bà Huyện Thanh Quan. 

Bài thơ nói lên nỗi nhớ xưa thành Thăng Long và nỗi đau buồn về cuộc đời 
tang thương. 

II. Thân hài 

ỉ. Đề: 

Như một lời than, nhẹ trách tạo hóa. Hí trưcmg: sân khấu. Tinh sướng: Tinh 
là sao, sương ià sương giá. Mấy tinh sương là đã nhiều năm tháng. Ông Trời gAy chi 
thế, làm cho cuộc đời luôn biến đổi, chẳng khác gì có các lớp kịch, lớp này tiếp 
sang lớp khác trên sân khấu. Cho đến nay đã mấy năm tháng thấm thoắt trôi nhanh 

qua. Ý thơ sâu lắng buồn man mác về cuộc đời bể dâu: 

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, 

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương". 

2. Thực: 

Kinh thành xưa - thuở vàng son nay còn đâu nữa? Chỉ còn vẻ hoang tàn: 

“Lôi xưa xe ngựa hổn thu thảo, 

Nền cũ lâu đài hóng tịch dương”. 

Đường bàn cờ dọc ngang, xưa kia xe ngựa của ông hoàng bà chúa đi lại rầm 
râp... nay chỉ còn lai “hồn thu thảo" - hồn cỏ thu tàn tạ. Lâu đài xưa đổ nát, đã 
hoàng tàn nay chỉ còn lại cái “nền cũ”, vẻ tang thương hiện lên dưới “hóng tịch 
dương” - bóng mặt trời chiều tối. Hai câu thơ đối nhau làm nổi bật cái hoang phế, 
tàn tạ, thương tâm. “Lối xưa" với “nền cũ", “xe ngựa” vớ i “lâu đài”, “hổn thu thảo” 
với “hóng tịch dương” đăng đối, hòa hợp; nỗi đau buồn tang thương từ cảnh vật đã 
và đang thấm sâu vào lòng người. Đó là nỗi buồn hoài cổ về Kinh thành xưa. 


116 



3. Luận: 

Nỗi đau về cuộc đời tang thương biến đổi như chất chứa dồn nén vào cảnh vật: 

“Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, 

Nước còn cau mặt với tang thương”. 

Đả và nước đã được nhân hóa, như hai chứng nhân lịch sử. Như thách thức (trơ 
gan) cùng năm tháng (tuế nguyệt). Như đau đớn, giận hờn (cau mặt) với sự đổi 
thay, với dâu bể (tang thương). Nghệ thuật chọn từ, phối thanh (bằng trắc), phép đối 
- được nữ sĩ vận dụng rất điêu luyện. Các triều đại đã nối tiếp nhau hưng phế. Kinh 
thành xưa, đế đô nghìn năm xưa, nay đã xuống cấp trở thành một tỉnh dưới triều 
Nguyễn. Với nữ sĩ, ông cha đã mấy đời ăn lộc triều Lê, Thăng Long lại là chốn cũ 
quê nhà thì nỗi đau buồn không thể nào kể xiết. Đá và nước được nói đến trong 
phần luận chính là nỗi lòng buồn thương của thi nhân. 

4. Kết: 

Hai câu kết nói về dòng chảy thời gian và nỗi đoạn trường của Bà Huyện 
Thanh Quan - nỗi buồn hoài cổ: 

"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, 

Cảnh đấy người đây ì uống đoạn trường 

Gương cũ nghĩa bóng là lịch sử, là trang đời. Kim cổ là hiện tại và quá khứ. 
Chuyện lịch sử qua hàng năm như soi vào quá khứ và hiện tại. Nhìn “cảnh đấy” - cảnh 
Thăng Long tang thương, cảnh “sóng lớp phế hưng” mà “người đây ” (nữ sĩ) đau đớn 
tưởng như điít ruột (luống đoạn trutờng). Đó là nỗi đau của một con người, cũng là nỗi 
buồn của một lớp người khi nhớ về Kinh thành xưa một thòi vàng son, hoa lệ. 

///. Kết hài: 

- 'Thăng Long thành hoài (Cổ” được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường 
luật. Bài thơ ta cảnh ngụ tình. Cảnh thì tang thương. Tinh thì hoài cổ với nỗi đau 
đoạn trường. Có hồn thu thảo, bóng tịch dương, đá và nước... như chứng nhân lịch 
sử. san sẻ nổi đoạn trường với thi nhân. 

- Thi liệu và từ ngữ chọn lọc tinh tế. Một gam màu nhạt của bóng tịch dương, 
phủ mờ bài thơ. Am điệu du dương, réo rắt như một tiếng than mà ta cảm nhận 
được. Các từ Hán Việt (tạo hóa, hí trường, thấm thoắt, tinh sương, thu thảo, lâu đài, 
tịch dương, tuế nguyệt, tang thương, kim cổ, đoạn trường...) tạo nên cốt cách trang 
trọng, cổ kính. Điêu luyện nhất là phép đối, nghệ thuật phối thanh và nhân hóa. Bài 
thơ mang vẻ đẹp trang nhã thể hiện một nỗi buồn hoài cổ thấm thìa. 'Thăng Long 
thành hoài cổ” - bài thơ để ta yêu, ta nhớ mãi... 

Bài thứ năm 

Bình giảng bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” 
của Bà Huyện Thanh Quan 

Bài làm 

Bài 'Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan, chỉ đọc qua một 
lần, nhưng cái điệu thơ, hổn thơ làm ta bâng khuâng mãi: 


117 



T ạo hóa gây chi cuộc hí trường, 

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương. 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, 

Nền cũ lâu đài hóng tịch dương. 

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, 

Nước còn cau mặt với tang thương. 

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, 

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường”. 

Bà Huyện Thanh Quan sống vào nửa đầu thế kỉ XIX ở nước ta. Bà chỉ để lại 
khoảng 6 bài thơ Nôm, thể thất ngôn bát cú Đường luật. “Qua Đèo Ngang", “Chiều 
hôm nhớ nhà”, ‘Thăng Long thành hoài cổ”, “Chùa Trấn Bắc”... là những bài thơ 
kiệt tác trong nển thi ca trung đại của dân tộc. Ngôn ngữ trang nhã, giọng thơ du 
dương, điệu thơ chậm và buồn, màu sắc cổ kính, tài hoa... là phong cách thơ của nữ 
sĩ. 

Làng Nghi Tàm ven Hồ Tây là quê cha đất tổ của Bà Huyện Thanh Quan. 
Xuất thân trong một gia đình quý tộc đời Lê, nên Thăng Long mãi mãi đê lại trong 
tâm hồn nữ sĩ những tình cảm vô cùng sâu sắc. Đầu thế kỉ XIX, Phú Xuân trở thành 
Kinh đô của triểu Nguyễn, Thăng Long được đổi thành Hà Nội. Nỗi niềm tâm sự 
nhớ xưa kinh thành Thăng Long là nỗi niểm của người đi xa. Có thể Bà Huyện 
Thanh Quan viết bài thơ này trong thời gian làm nữ quan “Cung trung giáo tập" tại 
Phú Xuân, những tháng ngày xa cố hương, xa nơi nghìn năm văn vật. 

Hai câu trong phần “đề” như một tiếng than cất lên, suy ngẫm về lẽ phế, 
hưng, đổi thay trong cuộc đời: 

T ạo hoá gây chi cuộc hí trường, 

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương”. 

“Hí trường” là sân khấu, là nơi diễn trò mua vui. Ông Trời gây ra làm chi cái 
cảnh đời như sân khấu, diễn hết trò này đến trò khác. Hai tiếng “gây chi” vừa là lời 
trách, vừa là lời than. “Cuộc hí trường” ấy cứ diễn ra bao nhiêu trò: khóc, cười, 
buồn, vui, đã nhanh chóng trải qua nhiều năm tháng. Thăng Long... Đông Đỏ... 
Thăng Long... Hà Nội... Sau vần thơ là đôi mắt buồn, nhìn sâu thẳm vào dòng đời, 
thời gian lịch sử, một cái nhìn xa vắng mênh mông. Có cả tiếng thở dài ngao ngán. 

Gần một thiên niên kỷ đã trôi qua. Còn đâu những “vàng son” một thời chói lọi 
nữa? Hai câu 3,4 đối nhau, diễn tả cảnh hoang tàn, phế tích của kinh thành xưa: 

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, 

Nền cũ lâu đài hóng tịch dương”. 

Đường bàn cò dọc ngang nơi Long Thành xưa kia từng suốt đêm ngày rộn rịp 
ngựa xe của các Ông hoàng, bà chúa, những xe tứ mã của các vương công, quổc thích. 
Nhưng nay chỉ còn lại “thu thảo ”, cỏ mùa thu vàng úa. ‘Thu thảo” như một chứng 
nhân buồn và tàn tạ. Cái hồn mùa thu cũng là cái hồn thiêng sông núi, cái hồn thiêng 
Thăng Long được cảm nhận từ sắc màu cỏ thu úa vàng, cỏ cây cũng mang nỗi buổn. 
Con đường càng trở nên vắng vẻ. Những cung điện nguy nga, những lầu son gác tía, 
những bệ ngọc hành cung huy hoàng, trang lệ thời Lẽ - Trịnh vì chiến tranh loạn lạc, 
vì sự thay chủ đổi ngôi, nay đổ nát hoang tàn, chỉ còn lại “nền cũ”: 


118 



“Nghìn năm dinh thự thành quan lộ, 

Một dái tàn thành lấp cô'cung”. 

(“Thành Thăng Long’’ - Nguyễn Du) 

Cảnh vật càng trở nên ảm đạm dưới “hóng tịch dương”, bóng mạt Trời lúc sắp 
lặn. Bao trùm lên vần thơ là một màu vàng tàn tạ: màu vàng úa của “thu thảo”, màu 
vàng nhạt nhòa của “bóng tịch dương”. Nỗi hoài cổ, nổi nhớ xưa như dồn nén bao 
nỗi buồn chất chứa trong lòng nữ sĩ. 

Phép đối được sử dụng thần tình: “lối xưa” với “nền cũ”, “xe ngựa ” với “lâu 
đài”, “hồn thu thảo” với “hóng tịch dương” được cấu trúc cân xứng, hài hòa. Thanh 
điệu bằng, trắc hô ứng nhau tạo nên âm điệu du dương, trầm bổng như đưa hồn ta 
về xa xưa, năm tháng, những thuở vàng son của Kinh thành Thăng Long thời Lý, 
Trần, Lê, cái buổi hưng thịnh thanh bình... 

Nỗi buồn hoài cổ ấy, một lần nữa lại được nữ sĩ diễn tả rất hay trong bài thơ 
“Chùa Trấn Bắc”. Cảnh vật cỏ hoa như còn vương hương một thời quá vãng: 

‘Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu, 

Khách qua đường dễ chạnh niềm đau. 

Mấy dò sen rớt hơi hương ngự, 

Năm thức mây phong nếp áo chầu...”. 

Nhà thơ như đứng lặng trầm ngâm nhìn sắc màu thời gian, nỗi buồn tỏa rộng, 
càng trở nên thấm thìa. 

Vật có đổi, sao có dời, nhưng “nước” vằ “đá” vần còn đó, vẫn thách thức cùng 
tuế nguyệt, cùng tang thương. Hai câu trong phần “luận” nói về “nước” và “đá” như 
những chứng nhân của lịch sử, của phế tích hoang tàn: 

“Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, 

Nước: còn cau mặt với tang thương”. 

“Đá” và “nước” được nhân hóa, mang tình người và hồn người. Trên cái “nền 
cũ lâu đài”, đá thách thức cùng năm tháng “vẫn trơ gan” ă au đớn, buồn thương. Nơi 
bến cũ, hồ xưa, “nước còn cau mặt” với mọi đổi thay, “với tang thương” cuộc đời. 
Lấy cái bất biến: “vẫn trơ gan", “còn cau mặt” của đá và nước để làm nổi bật cái 
tang thương cuộc đời là một nét vẽ “hoài cổ” làm rung động lòng người gần 200 
năm qua. Có trải qua loạn lạc, chiến tranh và phế hưng ở đời mới thấy hay, mới 
thíy thấm thìa. Phép đối chặt chẽ, cách sử dụng từ Hán Việt (tuế nguyệt, tang 
thương) tinh tế, đã làm tăng chất suy cảm của vần thơ. Qua hình ảnh ẩn dụ “đá” và 
“nước”, nữ sĩ gửi gắm nỗi buồn thương nhớ và tiếc nuối kinh thành Thăng Long một 
thời vàng son, huy hoàng và chói lọi. Chất hoài cổ như thấm vào đáy tầng sâu của 
lòng người, cảnh vật, cỏ hoa... 

Hai chữ “tang thương” (tang điền thương hải), “hể dâu” xuất hiện đậm nét 
trong thơ văn Việt Nam trong nửa đầu thế kỉ XIX, nhất là trong ‘ Truyện Kiều”, 
trong khống ít bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Đó là dấu ấn một thời: 

“Cuộc thương hải tang điền mấy lớp, 

Cõi nhân gian thành quách đổi dời. 

Tây Sơn cơ nghiệp đâu rồi, 

Mà làng ca vũ một người còn trơ!”. 

(“Long Thành cầm giả ca ”- thơ dịch) 


119 



Cảm xúc hoài cổ dồn nén dâng lên ở 2 câu trong phần “kết”: 

“Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, 

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường”. 

“Gương cũ” là chuyện đời, là quá khứ và hiện tại, là Thăng Long xưa, là Hà 
Nội nay (thời nhà Nguyễn). Cảnh đấy là “lối xưa”, là “nền cũ”, “hồn thu thảo” và 
“hóng tịch dương”, là “đá” và “nước", là hồn nước thiêng liêng, là Kinh thành xa 
xưa... “Người đây” là nữ sĩ, là nhân vật trữ tình trong bài thơ. “Đoạn trường" nghĩa 
là đứt ruột, nôi đau ghê gớm. Nữ sĩ vô cùng đau đón trước cảnh hoang phế, hoang 
tàn của Kinh thành Thăng Long. Nhớ xưa thành Thăng Long là nhớ với tất cả niềm 
tự hào những trang sử vàng chói lọi của tiền nhân... Hai chữ “ngàn năm” gợi nhớ 
thiên niên kỉ Thăng Long huy hoàng. Hai vế tiểu đối: “cảnh đấy” II “người đáy” làm 
nổi bật sắc điệu thẩm mĩ tả cảnh ngụ tình. Câu 1 nói vể “cuộc hí trường ”, câu 8 cực 
tả “đoạn trường” - đó là cảm xúc chủ đạo của bài thơ. Có chứng kiến, có nhìn thấy 
sự đổi thay đến thấm thoắt nhanh chóng nơi Kinh thành xưa thì mới có nỗi đau 
“đoạn trường” đến như vậy. 

‘Thăng Long thành hoài cổ” xứng đáng là viên ngọc quý trong nền thi ca cổ 
điển Việt Nam. Từ nhan đề đến thi liệu, từ phép đối đến cách lựa chọn từ Hán Việt, 
từ ngôn ngữ trang nhã đến nhạc điệu du dương - tất cả tạo nên màu sắc cổ điển, thi 
vị. Màu sắc hoàng hôn, bóng tịch dương đã tô đậm chất hoài cổ buồn man mác. Nỗi 
buồn hoài cổ mang tính nhân văn: nhớ tiếc một thời vàng son của Thăng Long cũng 
là trở về cội nguồn của dân tộc, tự hào về sức sống và nền văn hiến Đại Việt. Bài 
thơ giúp mỗi chúng ta yêu thêm, gắn bó tâm hồn mình với Thăng Long, Đông Đô, 
Hà Nội, “lắng hồn núi sông ngàn năm”... 


Bài sô 18 


BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ 

Nguyễn Khuyên 

I. Đề luyện tập 

Đề sô'ỉ: Giói thiệu một vài nét về Nguyễn Khuyến, thể thơ và chủ đề của bài 
thơ “Bạn đến chơi nhà”. 

Đề số 2: Phân tích bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến và nói 
nên cảm nghĩ của em. 

Đề số3: Nêu cảm nhận của em về ba chữ “ta với ta” trong bài thơ “Qua Đèo 
Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan và bài thơ “Bạn đến chơi nhà” cùa Nguyễn 
Khuyến. 

II. Bài văn tự luận 

Để số' 1: 

- Nguyễn Khuyến (1835-1909) người làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 
Nam. Nhà nghèo, học giỏi, lại có chí lớn, ông đã đỗ đầu ba kì thi Hương, thi Hội và 
thi Đình, được người đời mến mộ gọi là Tam Nguyên Yên Đổ. 


120 




Sau mười năm làm quan triều Nguyền, năm 1884, nước ta bị thực dân Pháp 
thống trị, ông cáo quan về sống cuộc đời bình dị tại quê nhà. 

Nguyễn Khuyến để lại trên 800 bài thơ viết bằng chữ Hán và chữ Nồm, thể 
hiện một phong cách nghệ thuật đặc sắc vừa cổ điển vừa đậm đà bình dị. Ông để lại 
nhiều bài thơ kiệt tác ve tình bạn, về mùa thu như: Bọn đến chơi nhà, Khóc Dương 
Khuê, Thu điếu , Thu vịnh, Thu ẩm, v.v... 

Nguyễn Khuyến là nhà thơ kiệt xuất trong nền thi ca dân tộc. 

- Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” được Nguyễn Khuyến sáng tác trong thời gian 
cáo quan về sống ở quê hương thân yêu. Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngồn bát 
cú Đường luật. Bài thơ thể hiện niềm vui được gặp lại bạn hiền sau nhiêu năm xa 
cách, vui vì được chan hoà trong tình bạn tri kỉ. 

Để sỏ 2 

Bạn đến chơi nhà 

Nguyễn Khuyến 

Đã bấy lâu nay bác tới nhà, 

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 

Ao sâu nước cả khôn chài cá, 

Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. 

Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 

Đẩu trò tiếp khách trâu không có, 

Bác đến chơi dãy ta với ta. 

Nguyễn Khuyến (1835 - 1909) là nhà thơ Nôm kiệt xuất của dân tộc. Ông để 
lại nhiều bài thơ nói về tình bạn: bạn cùng quê, bạn đồng học, bạn đông khoa... 

“Ai lên thâm hỏi hác Châu Cầu, 

Lụt lội nam nay bác ỏ đâu...”. 

(Lụt hỏi thăm bạn) 

“Bác Dương thôi đã thôi rồi, 

Nước may man mác ngậm ngùi lòng ta...”. 

(Khóc Dương Khuê) 

Châu Cầu, Dương Khuê là hai bạn đồng khoa của Nguyễn Khuyến. Bài “Bạn 
đến chơi nhà” là một trong những bài thơ Nồm đạc sắc của ông, nói lên một tình 
bạn đẹp. 

Câu nhập đề rất tự nhiên, như một lời nói mộc mạc của nhà thơ sau bao tháng 
ngày mới gặp lại bạn. Lời chào vồn vã, biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết: 

“Đã bấy lâu nay bác tới nhà”. 

Chữ “bác” gợi lên thái độ niềm nở, thân mật và kính trọng của nhà thơ đối với 
bạn tri âm, một cách xưng hô thân tình. Đằng sau câu thơ - lời chào hỏi - có thể là 
những giọt lộ ứa ra ở khoé mắt đôi bạn già. 

“Đd bấy lảu nay" là bao năm tháng? Tính thời gian không được xác định cụ 
thế, nhưng chắc chắn là đã khá lâu, vì sức yếu tuổi già... nên xiết bao đợi chờ, mong 

121 



nhớ. Bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian được đặt lên đầu câu thơ diễn tả sự xa cách 
nhớ mong, làm nổi bật ý thơ: niểm xúc động và niềm vui sướng vô hạn khi gặp lai 
bạn. Trong bài thơ “Khóc Dương Khuê”, có một chi tiết giúp ta cảm nhận được môt 
phần nào cái hay, cái tình ẩn chứa trong câu nhập đề: 

“Muốn đi lại tuổi già thêm nhác, 

Trước ha năm gặp hác một lần, 

Cầm tay hỏi hết .xa gần, 

Mừng rằng hác vẫn tinh thần chưa can". 

Chữ “hác” được nói đến trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” là bạn chí thân, ở 
xa, lâu ngày mứi gặp nên Nguyễn Khuyến rất mừng và cảm động. 

Sáu câu thơ tiếp theo toát lên một nụ cười hóm hỉnh. Một ý thơ bao trùm: Đã 
lâu ngày bạn mới đến chơi, biết lấy gì đãi bạn đây? Một tình thế ichá éo le: ‘Trẻ thời 
vâng, chợ thời xa”. Chữ “thời” (thì) là một hư từ, rất ít khi xuất hiện trong thơ vì 
dễ rơi vào sự tầm thường nhạt nhẽo. Nhưng dưới ngòi bút bủa Tam Nguyên Yên 
Đổ, nó trở nên thanh thoát tự nhiên vô cùng, chứng tỏ ông có môt bản lĩnh nghê 
thuật điêu luyện. 

Nguyễn Khuyến sau khi cáo quan, lui về sống bình dị ở chốn vườn Bùi quê 
cũ, với “năm gian nhà cỏ thấp te le”, với một cơ ngơi: 

“Chín sào tư thổ là nơi ỏ, 

Một hó tàn thư ấy nghiệp nhà” 

(Ngày xuân dạy các con - 1) 

Phẩn thực và luận, tính hệ thống của ngôn ngữ thơ rất chặt chẽ, nhất quán ở 
một cách nói, một lối biểu cảm: Có tất cả mà cũng chẳng có gì để đãi bạn thân! Có 
ao và cá, có vườn và gà, có cà và cải, có mướp và bầu, nhưng.. Bức tranh vườn Bùi 
thân thuộc hiện lên sống động, vui tươi. Một nếp sống thôn dã chất phác, cần cù, 
bình dị đáng yêu. Một cuộc đời thanh bạch, ấm áp cây đời và tình người rất đấng tử 
hào. Chúng ta như cảm thấy Nguyễn Khuyến đang dắt tay bạn ra thăm vườn cây ao 
cá, tận hưởng thú vui dân dã của một ông quan về quê ở ẩn. Phép đối hợp cách, chặt 
chẽ: cảnh với cảnh, thượng hạ, trắc - bằng phân minh, tạo nên một giọng thơ nhẹ 
nhàng, vui tươi, lời thơ cân xứng, hòa hợp như cảnh vườn tược xinh xắn, hưu tình: 

“Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà”. 

Các tính từ (sâu, cả, rộng, thưa), các trạng từ chỉ tình trạng (khôn, khó), các trạng 
từ chỉ sự tiếp diễn của hành động (chửa, mới, vừa, đương) hô hung, bổ trợ cho nhau, 
được sử dụng thần tình, khéo léo, dung dị và tự nhiên. Những từ ngữ ấy được đặt bên' 
cạnh những chi tiết miêu tả chấm phá đã làm hiện lên khung cảnh vườn tược, cây CỐI 
đang đơm hoa kết trái, ẩn chứa một sức sống tiềm tàng, gần gui và mến yêu: 

“Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa". 

Dân gian có câu: “Khách đến chơi nhà không gà cũng vịt”. Qua các câu thơ 
trên, ta thấy Nguyễn Khuyến đang giãi bày với bạn: trong nhà ngoài vườn có bao 
nhiêu thứ, nhưng thực ra chẳng có gì để thết bạn, đãi bạn, vì tất cả mọi thứ, mọi 


122 



thức chưa đến lúc, đến thời! Câu thơ thứ bảy tiếp nối và mở rộng ý thơ trên, khẳng 
định luôn cái "không có”: 

“Đầu trò tiếp khách trẩu không có”. 

Phải chăng cái nghèo của cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã đến mức ấy ư? "Vẻ clii 
một mớ trầu cay” (ca dao). Nhà thơ đã thậm xưng hóa cái nghèo, thi vị hóa cái 
nghèo. Một ông quan to triều Nguyễn về quê ở ẩn, với một cơ ngơi “chín sào tư thổ 
là nơi ở” thì không thể “miếng trầu là dầu câu chuyện” âể tiếp bạn cũng “không có”. 
Đây là một lời thơ hóm hỉnh, pha chút tự trào vui vui, để bày tỏ một cuộc sống 
thanh bạch, một tâm hồn thanh cao của một nhà nho khước từ lương bổng của thực 
dân Pháp, lui về sống bình dị giữa xóm làng quê hương. 

Câu kết là một sự “hùng nổ” về ý và tình. Tiếp bạn chẳng cần có mâm cao, cỗ 
đầy, cao lương mĩ vị, cơm gà cá gỡ, mà chỉ có một tấm lòng, một tình bạn chân 
thành, thắm thiết: 

“Bác đến chơi dây, ta với ta”. 

Lần thứ hai, chữ “hác” đã xuất hiện trong bài thơ, thể hiện một sự trìu mến, 
kính trọng. Bác đã không quản tuổi già sức yếu, không quản đường sá xa xôi đến 
thăm tôi, còn gì quý hóa bằng! Tinh bạn là trên hết. Không một thứ vật chất nào có 
thể thay thế được tình bạn tri âm tri kỉ. Mọi cái đều “không có” nhưng lại “có": tình 
bằng hữu thân thiết. Chữ “ta” là đại từ nhân xưng, trong bài thơ này là “tôi”, là 
“hác”, là “hai chúng ta", không có gì cách bức nữa. Cụm từ “ta với ta” biểu lộ một 
niểm vui trọn vẹn, tràn đầy và lắng đọng trong tâm hồn, tỏa rộng trong không gian 
và thời gian. Với cụm từ “ta với ta” trong câu thơ “Một mảnh tình riêng ta với ta” 
của Bà Huyện Thanh Quan là nỗi buồn cô đơn của khách li hương khi đứng trên 
đỉnh Đèo Ngang lúc hoàng hôn, còn ở đây, trong câu thơ của Nguyễn Khuyến lại 
ấm áp tình đồi và sâu nặng tình bạn. Qua đó, ta cảm nhận được phân nào tính cá 
thể hỏa của ngôn ngữ và sắc điệu trữ tình tạo nên giá trị văn chương trong những 
bài tho cổ. 

Có đọc qua một số bài thơ của Nguyễn Khuyến viết về tình bạn, ta mới thấy 
hết cá:i hay, cái ý vị của bài thơ “Bạn đến chơi nhà”: 

'T ừ trước hảng vàng nhà sẵn có, 

Chẳng qua trong hác với ngoài tôi" 

(Gửi bác Châu cầu) 

“Đến thăm hác, bác dang đau ốm, 

Vừa thấy tôi hác nhổm dậy ngay. 

Bác hênh tật, tôi yếu gầy, 

Giao du rồi biết sau này ra sao?” 

(Gửi thăm quan Thượng thư họ Dương) 

Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, 
niêm, bằng trắc và đối chặt chẽ, hợp cách. Ngôn ngữ thuần Nôm, không có một từ 
Han - Việt nào, đọc lên nghe thanh thoát, nhẹ nhàng, tự nhiên. Ta có cảm giác như 
Nguyên Khuyến xuất khẩu thành chương. Đặc biệt bố cục bài thơ không theo quy 
cách: đề, thực, luận, kết - mà lại cấu trúc theo: (1 + 6 +1) câu đầu nói lên niềm vui 


123 



khi bạn đến; 6 câu giữa hóm hỉnh, cười vui không có gì để tiếp bạn; câu cuối chỉ có 
tình bạn đẹp mà thôi! 

Bài thơ Nôm khó quên này cho thấy một hồn thơ đẹp, một tình bằng hữu 
thâm giao, chân tình, một tấm lòng hồn hậu, đẹp đẽ. Tinh bạn của Nguyễn Khuyến 
trong sáng, thanh bạch, đối lập với nhân tình thê thái “Còn bạc , còn tĩin, còn đệ tử - 
Hết cơm hết rượu hết ông tôi” mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kịch liệt lên án. Hai nhà 
thơ sống cách nhau mấy trăm năm mà có chung một tâm hồn lớn: nhân hậu, thuy 
chung, thanh bạch. Tâm hổn đó, tấm lòng đó của tiền nhân đối với thế thái nhân 
tinh ngay nay vẫn xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người soi chung. Nguyễn 
Khuyến không những là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam mà còn là nhà thơ cua 
tình bạn trong sáng, thủy chung và cao đẹp, rất đáng yêu, đáng kính. 

Đề sỏ' 3 

Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Khuyến là hai nhà thơ lớn của dân tộc, đểu 
làm quan dưới triều Nguyễn, nhưng trong hai thời kì, hai thế hệ cách xa nhau khoang 
nưa thê kỉ. Bà Huyện Thanh Quan là một nữ tài tử hiếm có trong xã hội phong kiến. 
Nguyễn Khuyến là một bậc tài danh lừng lảy: ‘Tam nguyên Yên Đo. 

Hai bài thơ đều viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; ba chữ "ta với 
tci" đểu nằm cuối bài thơ, trong phần kết: 

“Dừng chân đứng lại trời non nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ta ”. 

(Qua Đèo Ngang) 

“Đầu trò tiếp khách trầu không có, 

Bác đến chơi đây ta với ta”. 

(Bạn đến chơi nhà) 

“Qua Đèo Ngang” tả cảnh con đèo lúc chiều tà và nói lên nỗi buồn của khách 
li hương; “Bạn đến chơi nhà thể hiện một tình bạn tri kỉ, chân thành, quý mến. Do 

đó, về mặt ngôn ngữ tuy giống nhau, nhưng ý nghĩa và sắc thái biểu cảm hoàn toàn 
khác nhau. 

Tròi tối dần, người lữ khách đứng trên đỉnh Đèo Ngang vô cùng xúc động 
“dừng chân đứng lại”, bồn chồn trông xa, trông gần chỉ thấy 'Trời non nước” vồ trụ 
bạo la mênh mông. Nỗi buồn thương nhớ gia đình, quê hương tưởng như tan nát ca 
tấm lòng (một mảnh tình riêng) càng cảm thấy lẻ loi cô đơn. Ba chữ "ta với ta” là 

t ií ng thở d 3‘\ tiêng than cực tả nỗi buồn cô đ ° rn của khách li hươn g k hi một mình 

đứng trên đỉnh Đèo Ngang trong khoảnh khắc hoàng hôn. 

Ba chữ ‘ta với ta” trong bài thơ Nguyễn Khuyến lại có một ý vị riêng. Đã lâu, 
bạn già tâm giao mới đến chơi nhà. Vợ con đểu đi vắng cả, chợ lại xa. Không có 
cơm gà cá gỡ gì để đãi bạn. Không có cải, cà, bầu, bí để tiếp khách. Miếng trâu là 
đầu câu chuỵện cũng không có. Mà chỉ có “ta với ta”. ‘Ta” là bác, “ta ’ là tôi, “ta” là 
cả bác với tôi, chan hòa trong một tình bạn tri âm tri kỉ, chân tình, kính mến và quy 
trọng. Ba chữ “ta với ta" biểu hiện một tình bạn đẹp của các nhà nho ngày xưa. Tinh 
bạn cao hơn cao lương mĩ vị. 

Qua đó, ta càng thấy rõ phải đặt ngôn ngữ thi ca vào văn cảnh, ngữ cảnh để 
cảm thụ. Và ta càng thấy ro cá tính sáng tạo nghệ thuật cùa các thi sĩ chân tài. 


124 



III. Bài đọc tham khảo 

Bình giảng bài thư "Thu vịnh" của Nguyễn Khuyến 

Rai làm 

Nguyễn Khuyến có nhiều bài thơ thu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. “ Thu 
vịnh” là mọt trong ba bài thơ Nôm nổi tiếng: ‘ Thu điếu”, ‘Thu ẩm” Vã “Thu vịnh". 
Chùm thơ này đã đưa Nguyễn Khuyến lên vị trí hàng đầu trong các nhà thơ viết về 
mua thu của quê hương, làng cảnh Việt Nam. 

Đáng lưu ý là các chi tiết trong bài thơ này đều rút ra từ cảnh vật quen thuộc 
nơi quê hương tắc giả. Vùng đồng chiêm trũng một năm chí làm được một vụ, còn 
toàn là ngập nước. Trong làng vô số ao chuôm với những bờ tre quanh co bao bọc 
những mái tranh nghèo. Mở đầu là cảnh bầu trời bao la, bát ngát: 

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao 
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu”. 

Nền trời thu xanh ngắt là xanh mà có chiều sâu. Mấy từng cao là rất cao, 
tưcmg tượng thấy nhiều lớp, nhiều tầng nối tiếp nhau cao. Trời thu không mây, xanh 
thăm thẳm và rộng không cùng. Trên cái nền ấy nổi bật lên hình ảnh thanh tú sinh 
động của cần trúc (cây tníc non dáng cong cong như chiếc cần câu) đang đong đưa 
khe khẽ trước gió thu." Gió hắt hiu là gió nhẹ va như chứa chất gì đó bên trong. Tất 
ca đều như có một mối cảm thông thầm lặng, sâu kín, rất êm, rất nhẹ, tinh tế và khó 
năm bắt... Cái động của “ cần trúc” cang lam tâng thêm cái thinh lặng, sâu thẳm của 
mau trời. Màu trời như dồn tất cả cái sâu lắng vao bên trong của “cần trúc”,âẻ cho 
nó vừa đủ đong đưa mà cũng vừa đủ đứng yên. Đó là cái động và cái tinh trong 
nhau của mùa thu. 

Hai câu đề chấm phá hai nét cảnh thu đơn sơ, thanh thoát nhưng nhịp nhàng 
với tâm hồn tác giả. Trong đó, mọi chi tiết, sắc màu, đường nét, cử động đêu hài 
hòa, giao cảm VỚI nhau. Mới nói đển trời thu nhưng đã chứa cả hồn thu trong đó. 

, “Nước biếc trông như từng khói phủ 
Song thưa để mặc bóng trăng vào”. 

“Nước biếc” là màu nước đặc trưng của mùa thu. Khí trời mùa thu se lạnh. 
Lúc sáng sớm hay lúc hoàng hôn,' nước trong ao hồ thường được phủ lên một lớp 
sương mỏng xa trông như khói. Ở đây, cảnh mặt nước khói sương ấy qua tâm hôn 
Nguyễn Khuyến đã thành một dáng thu ngâm vịnh. “Từng khói phủ” không như 
Tàn khói phủ”. Khói đcã trở nên dày hơn, nhiều lớp hơn, có chiều cao, có độ sâu, 
nhơ có gì chứa chất, và cái đó được phủ lên, trùm lên, che khuất vào trong. “Nước 
biếc" có “từng khói phủ” là nước không còn màu biếc nữa, lẫn vào làn khói lam mờ, 
hoá mông lung, huyền ảo. Đó là dáng thu trên mặt đất, sau dáng thu ở bâu trời. 

“Song thưa” gợi ý nhẹ, thanh, cởi mở. “Bóng trăng vào" qua “song thưa đê 
ngố thì “bong trăng” trở nên mênh mông hơn, thoải mái hơn. Nhưng tất cả đều lăng 
lẽ và bên trong cái im lìm ấy lại là cái gì đang chờ đợi, đang săp sửa. Nêu ở câu trên 
là một trạng thái có chiều cao, có độ sâu, trùm lên, phủ lên thành một khôi, một thê 
tích gi đẩy, thì ở câu này lại là một trạng thái mở ra, tràn vàọ, bày ra một bể rộng, 
môt cái diện. Cái diện ấy, mặc dù hinh như bị giới hạn bởi cửa sổ “song thưa”, 
nhưng vẫn có mênh mông ở bên trong, ở tinh thần và âm điệu... Song dù khối hay 
diên cũng đều lặng yên, chất chứa suy tư. 

Canh vật trong bốn câu thơ đầu dường như không cùng trong một thời điếm. 
Nhìn thấy cảnh trời xanh, “cân trúc lơ phơ" là lúc đang trưa. “Nước biếc” có sương 
khói phủ là lúc hoàng hôn và bóng trăng tràn qua song cửa là lúc trời đã vào đêm... 

125 



?Ẩ nh i r L đ ^ C , vẽ r ĩ liên .. tuc nhưng không cùng một thời điểm, một không gian. Có 
điểu, mối dây liên kết tất cả lại là tâm tình thống nhất của tác gia. 

Ngòi bút theo chiều tâm tư nhà thơ mà chọn mấy nét cảnh vật kia. Tuy khác 

Í!f_ u - nh w® h l nh I ỉ hu [ đều cùng nhất trí gợi lên một trạng thai lặng'yên nhi/u cam 
thông và ấn giấu vào bên trong. Đó là tâm tư tác giả, là linh hồn cua mua thú. 


Tâm trạng ấy chi phối tiếp cách nhìn, cách nghĩ của Nguyễn Khuyến: 

“Mấy chùm trước giậu, hoa năm ngoái 
Một tiếng trên không, ngỗng nước nào?” 

^ au khi nhìn mặt nước phủ sương, nhìn ánh trăng vào cửa sổ, nhà thơ trông ra 
bộr giậu ngoài sân. Ở đó, lác đác mấy chùm hoa. Và nhà thơ bỗng dưng thấy... đo la 
“hoa năm ngoái”. 


. Trên kia cảnh vật mới là qua con mắt nhìn, chừng nào còn khách quan, đến 
đây trái tim xúc cảm đã can thiệp vào cảnh vật và cảnh vật khoác thêm màu sắc chu 
quan của tác giả. Hoa trưóe mằt, năm nay'hẳn hoi mẩ cảm thấy là... “hoa nam 
ngoái •Điều gì đã xảy rạ trong lòng người? Con người đang ở trong hiên tại nià như 
lùi vé quá khứ hay quá khứ hiện về trong thực tại? 

điệu càu thợ theo nhịp 4/1/2: Từ “Mấy chùm trước giậu” đến “hoa năm 
/ígọớ/ có một đoạn ngẫm nghĩ trong lòng nhà thơ, một đoạn suý tư và sau đó đôt 
nhiên xuất hiện cảm giác “hoa năm ngoái" chứ không phải là hoa năm nay. Cam giac 
ấy khiến nhà thơ nghe tiếng ngỗng trên không vẳng xuống mà băn khoăn tự hoi 
“ngông nước nào? ” Mặc dù tiếng ngỗng ấy đã trơ nên quen thuộc mỗi đô thu về. 

. . Ném như trong bốn câu thơ trên, canh vật hài hoa, cảm thông nhau trong môt 
nội niêm u uất, thì ở đây, con người hài hòa, cảm thông với cảnh vật. cảnh vât thể 
hiện tâm tư con người và con người thể hiện lòng mình trong cảnli vât. Như vây, 
canh vật không chỉ ở con mắt nhìn mà còn ở trái tim rung cảm của nhà thơ. Nhìn' 
roùa thư, nhìn hoa trước sân, nghe tiếng chim trên trời vẳng xuống ma nổi dậy ca 
một niềm xót xa, lặng lẽ mà như nẫu ruột, chết lòng. Chiều sâu của tâm hồn người 
thơ lăng vào chiều sâu của câu thơ là vậy. 

Trước cảnh thu, hồn thu, cảm hứng thơ trỗi dậy khiến nhà thơ “toan cất hút”, 
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy “thẹn với ông Đào” nên đành thôi. 

“Nhân hứng cũng vừa toan cất hút, 

Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào”. 

Nhà thơ “thẹn ” nỗi gì vậỵ? “Thẹn ” vì tài thơ thua kém Đào Tiềm hay là minh 
chưa có được nhân cách cứng cỏi, khí phách như ông? 

' bài thơ là từ cảnh đến tình, từ tình đến người. Lời thơ trong câu kết có 
cai gi đó lưng lơ mà kín đáo. Câu thơ do đó càng làm tăng thêm chất suy tư, nhip 
nhàng trong cả bài thơ. ’ 

Tác giả miêu tả cảnh thu ở quê hương mình, từ màu trời, ngon trúc, măt 
nước ánh trăng đến chùm hoa trước giậu tiếng ngỗng trên không... đế đi đến cảm 
xuc đây suy tư chât chứa trong cảnh vật. Thông qua đó, nhà thơ gửi gắm tâm trang 
xót xa trưóe cảnh đất nước đã rơi vào tay giặc, quá khứ tốt lành không còn nữa mà 
minh thì thương đau, bất lực. 

Thu vịnh’ là một bài thơ.hay. Nó góp phần làm nên tình yêu qiê hương đất 
^óc trong thơ Nguyễn Khuyến, cụ thể là tình yêu thiên nhiên thôn dã mà chất chứa 
ân tình. Trình độ nghệ thuật của bài thơ đã đạt đến mức tinh vi, cổ điển, không de 
mấy ai sánh được. 


126 


Trần Thị Thìn 

Những bài làm văn chọn lọc 11 



Bài sô 19 

XA NGẮM THÁC NÚI Lư 
(Vọng Lư sơn bộc bố) 

Lý Bạch 

I. Để luyện tập 

Dé sốl: Giới thiệu một vài nét vể Lý Bạch 

Đé số2: Lập dàn ý cho để văn: 

Phân tích bài thơ ‘Vọng Lư sơn bộc bố 1 ’ của Lý Bạch 

Đề số3: Phân tích bài thơ "Vọng Lư sơn hộc bố” của Lý Bạch 

Đề sổ4: Binh giảng bài thơ "Vọng Lư sơn bộc bố” của Lý Bạch 

Đê sổ5: Học thuộc lòng bài thơ dịch “Xa ngắm thác núi Lư” 

II. Bài văn tự luận 

Đề sỏ 1 

- Lý Bạch (701-761) tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, người Miên Châu, 
tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ong là một trong những nhà thơ lớn nhất đời Đường, 
để lại trên một nghìn bài thơ với phong cách lãng mạn. Lý Bạch được tôn xưng là 
Thi tiên . 

Ngoài ba năm làm quan tại kinh đô Trường An, hầu như suốt cuộc đời ông 
ngao du sơn ihuỷ. Với thanh kiếm hiệp sĩ, với bầu rượu túi thơ, ông chu du khắp 
mọi chân trời, góc bể. ở đâu có cảnh đẹp là ông lần tới thăm thú, đề thơ. 

Không màng danh lợi, coi gió trăng là bạn. Tinh yêu thiên nhiên, tình bằng 
hữu tri âm tri kỉ, tình cố hương được ông nói đến thật hay, thật cảm động. Xa ngắm 
thác núi Lư, Khúc hát hái sen, Nâng chén hỏi trăng, Cảm nghĩ trong đêm thanh 
tĩnh, Đường đi khó, sắp mời rượu,... là những bài thơ tuyệt tác của Thi tiên được 
nhiểu người yêu thích. 

* Vọng Lư sơn bộc bố” viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, miêu tả và ca ngợi 
vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của thác núi Lư ở Giang Tây. 

Để sỏ 2 

ì. Mỏ bài: 

- Thiên nhiên chiếm một vị trí sang trọng trong hồn thơ Lí Bạch. Với thanh 
kiếm hiệp sĩ và bầu rượu, túi thơ, Thi tiên đã đi tới mọi chân Trời góc bể. Ở đâu có 
cảnh đẹp là ông tìm đến thăm thú, thưởng ngoạn và đề thơ. 

- Núi Hương Lô, thác núi Lư ở Giang Tây, Trung Quốc là một danh lam 
thắng cảnh. Bài Vọng Lư Sơn bộc bố” (X a ngắm thác núi Lư) của Lí Bạch viết bằng 
thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật (luật trắc, vần bằng): 

- Có thô dẫn nguyên tác hoặc bài thơ dịch? 

- Bài thơ tả cảnh thác núi Lư tráng lệ với cảm xúc mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc 
của Lí Bạch khi đứng từ xa say sưa ngắm nhìn. 


127 




//. Thân hài: 

Cảnh đẹp thác núi Lư được tả bằng mắt và bằng tưởng tượng vì nhà thơ dứng 
ở một nơi rất xa ngắm thác. 

- Câu thứ nhất tả núi Hương Lô (núi tựa như là cái lò hương thiên tạo khổng 
lồ) được ánh mặt trời chiếu xuống, rọi vào, sinh ra muôn ngàn làn khói tía (tím đỏ) 
vô cùng huyền ảo rực rỡ. Một nét vẽ thơ mộng: 

“Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên”. 

(Nắng rọi Hương Lô khói tía hay) 

- Câu thứ hai, tả vị trí ngắm thác, ở một nơi rất xa. Núi cao, thác cao. tưởng 
như thác treo trên dòng sông lơ lửng, cheo leo ở phía trước. Chữ Hán “quái* nghĩa 
là treo, một động từ tả hình dáng thác núi Lư. Đó là một thi nhãn rất hình tượng và 
gợi cảm: 

“Dao khan hộc hốquảì tiền xuyên”. 

(Xa trông dòng thác trước sông này) 

Câu thơ dịch rơi mất chữ “quải”. Hai câu thơ đầu có 5 chi tiết được nói đến, 
có núi, thác và sông, có ánh mạt trời và làn khói tía. Chữ “sinh” là một nét vẽ động 
rất thần tình, gợi tả vẻ đẹp huyén diệu của núi và thác. 

- Câu thơ thứ ba tả độ cao, chiều dài, tổc độ của dòng thác. “Phi lưu trực há” 
nghĩa là chảy như bay đổ thẳng xuống, đó là độ cao, là tốc độ mạnh ghê gớm của 
dòng thác. Con số ước lượng ba nghìn thước tả chiều dài: chảy bay (phi lưu), các tính 
từ - trạng ngữ: thẳng xuống (trực há) là những nét vẽ động, rất thần tình: 

“Phi lưu trực há tam thiên xích ”. 

(Nước hay thẳng xuống ha nghìn thước) 

- Câu thơ thứ tư là lời thốt lên vô cùng ngạc nhiên và thú vị của Thi tiên Lí 
Bạch khi say mê ngắm thác: 

“Nghi thị Ngan Hả lạc cửu thiên”. 

(Tưởng dài Ngủn Hà tuột khỏi mây) 

Với trí tưởng tượng phi thường và cảm xúc lãng mạn bay bổng, Lí Bạch sử 
dụng thù pháp nghệ thuật so sánh và thậm xưng để ví thác núi Lư kì vĩ, tráng lệ như 
dải Ngân Hà lấp lánh... triệu vì sao trên bầu trời. Dải Ngân Hà ấy đã rơi tự chín tầng 
mây cao xuống. Chữ “lạc” nghĩa là rơi, rụng, là thi nhãn trong câu thơ tuyệt cú. 

///. Kết hài: 

- Nét đặc sắc, độc đáo của bài Vọng Lư Sơn hộc hố” là thủ pháp lấy diện để 
tô đậm điểm. Trên cái nền núi sông làn khói tía, Ngân Hà, chín tầng mây của bầu 
Trời bao la, kì vĩ hiện lên thác núi Lư. Các động từ: chiếu, sinh, quải, phi lưu, lạc - 
là những nét vẽ đẹp rất gợi hình và gợi cảm. Hình ảnh so sánh thác núi Lư với dải 
Ngân Hà tuột khỏi mây là một sáng tạo kì diệu thể hiện một bút pháp nghệ thuật 
lãng mạn bay bổng. 

- Vọng Lư Sơn hộc hố” thể hiện một tình yêu thiên nhiên say đắm, một sự 
cảm mến nồng hậu trưóc vẻ đẹp gấm vóc của giang sơn. 


128 



Đề sỏ 3 

Tên bài thơ chữ Hán của Lí Bạch là Vọng Lư Sơn bộc bố”. Đây là bản dịch thơ: 

Xa ngắm thác núi Lư 

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xa trông dòng thác trước sông này. 

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước , 

Tưởng dái Ngán Hà tuột khỏi mây. 

Tương Như dịch 

Lí Bạch (70 ] - 762) là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường. 
Ông được người đời mến mộ, gọi là Thi tiên - ông tiên làm thơ. Thơ Lí Bạch là thơ 
của một tâm hổn phóng khoáng, đầy hùng tâm, tráng chí, giàu tình yêu thiên nhiên, 
yêu đời, yêu tự do và đất nước, coi thường công danh, coi trọng tình bằng hữu, sống 
hào hiệp, nghía khí. Lí Bạch để lại trên một nghìn bài thơ, với phong cách lãng mạn 
bay bổng, tràn đầy cảm xúc và tưởng tượng, khắc họa thành công những hình tượng 
kì vĩ, hào hùng. 

Lí Bạch đi nhiều, hầu như các danh lam thắng cảnh trên đất nước Trung Hoa 
bao la, ông đểu đặt chân tới và làm thơ. “Xa ngấm thác núi Lư” là một trong những 
bài thơ tả cảnh tuyệt bút của ông. 

Bài thơ miêu tả cảnh thác núi Lư hùng vĩ, tráng lệ, biểu lộ một tình yêu thiên 
nhiên, yêu núi sông Tổ quốc. 

Núi Hương Lô trong dãy Lư Sơn trùng điệp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 
Hương Lô nghĩa đen là lò hương; dáng núi như vậy nên mới được đặt tên là Hương 
Lô. Nui cao có mây khói bao phủ, xa trông như chiếc lò hương thiên tạo khổng lồ. 
Hương Lô càng trở nên nổi tiếng nhờ có thac đẹp, nhất là những ngày rực nắng, trời 
xanh trong. 

Hai cAu đầu cho thấy Lí Bạch đứng xa ngắm thác: 

“Nắng rọi Hương Lô khói tía hay, 

Xi trông dòng thác trước sông này”. 

Sau gần 13 thế kỷ, không biết Lí Bạch đến thăm thác núi Lư vào buổi sáng 
hay buổi chiều, chí biết đó là một ngày rất đẹp có “nắng rọi”. Lưu truyền tiêng thác 
“như sấm dộng, như ngàn vạn con ngựa hí vang Trời”. Ở đây, nhà thơ không tả âm 
thanh của tiếng thác mà chỉ tả bằng mắt vì đứng rất xa ngắm thác. Năng chiếụ 
xuống núi, chiếu xuống thác “khói tía hay” mù mịt, bao phủ một vùng bao la. Khói 
tía” la khói màu đỏ pha tím sẫm. Thác núi Lư phản quang ánh mặt Trời, du khách 
đứng xa tưỏĩig như nhìn thấy Hương Lô có hàng ngàn vạn mảnh trầm, có muôn 
triệu cây hương đốt lên “khói tía bay” trông rất ngoạn mục. Hình ảnh vừa thực vừa 
ao làm hiện lên vẻ đẹp kỳ lạ của thac núi Lư. Câu thơ đầy màu sắc: màu trắng của 
thác, màu xanh của núi, màu vàng của nắng và màu tía của sương khói. Đằng sau 
câu thơ, người đọc cảm thấy Thi tiên đang đứng lặng trầm ngâm và say sưa ngãm 
thác núi Lư. Thác núi Lư trong xa như dòng sông treo trước mặt: 

“Nước hay thẳng xuống ha nghìn thước, 

Tưởng cải Ngân Hà tuột khỏi mây”. 


129 



Từ núi cao, thác đổ xuống, trút xuống, “nước bay thẳng xuống", tạo thành 
dòng trắng xóa “ba nghìn thước". Trước cảnh tượng hùng vĩ lạ lung ấy, Lí Bạch thốt 
lên ngạc nhiên... Với cảm hứng lãng mạn, nhà thơ đã sáng tạo nên một hình anh ẩn 
dụ để so sánh thác núi Lư với “dải Ngân Hà tuột khỏi may”. Một nét vẽ phóng đai 
thần tình ca ngợi công trình tráng lệ và kỳ vĩ của tạo hóa. Nói rằng thơ Lí Bacli tran 
đầy hùng tâm và tráng chí là như vậy. Với một tình yêu thiên nhiên đến say đăm, 
với một trí tưởng tượng đến phi thường, Thi tiên đã để lại một bức tranh hoành 
tráng về thác núi Lư bằng ngôn ngữ thi ca hiếm có. Hơn một thiên niên kỉ trôi qua, 
đã mây ai được đến núi Lư Sơn Trung Quốc ngắm thác trong “nắng rọi”? Qua vAy’ 
thác núi Lư làm cho thơ Lí Bạch trở nên vĩnh hằng, và thơ Lí Bạch cung góp phần 
làm cho cảnh thác núi Lư kì VI in sâu vào tâm hồri nhân loại. 

Bài "Xa ngắm thác núi Lư” được viết bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Trí 
tương tượng hiêm có, nét vẽ thậm xưng tráng lệ, cảm hứng lãng mạn dạt dào là 
những yếu tố đã làm nên cốt cách áng thơ kiệt tác này. Qua bài thơ, ta thấy rô hồn 
thơ Lí Bạch: một tình yêu lớn đối với thiên nhiên và đất nước. Nhiều danh làm 
thăng cảnh của đất nước Trung Hoa đã soi bóng vào thơ Lí Bạch, để từ đó đi sâu 
vào lòng người khắp mọi noi trên hành tinh. Bài thơ 'Xa ngắm thác núi Lư” đã mở 
rộng tầm nhìn, làm phong phú hon tâm hồn chúng ta trong cảm nhận vẻ đẹp [hiên 
nhiên, nâng tâm hồn chúng ta lên một tầm cao nhân văn khi tiếp cận các danh lam 
thắng cảnh trong và ngoài nước. 

Đề sô 4 

Tuy lớn hon mười một tuổi, nhưng nhà tho Lí Bạch cũng là người cùng thời 
với nhà tho Đỗ Phủ. Quãng đời hai ông như một bản lề giữa hai thời kì cực thịnh va 
suy vong của nhà Đường Trung Quốc với nhừng cuộc nội chiến do các tập đoàn 
phong kiến thời đó gây nên. 

Nếu tho Đỗ Phủ là những bức tranh hiện thực của bao nỗi co cực buồn thương' 
thì thơ Lí Bạch là tiếng lòng lãng mạn trữ tình lành mạnh. Chúng ta dỗ bắt gặp ờ tliơ 
ông sự liên tưởng độc đáo, mạnh mẽ của một trí tương tượng phong phú, sự rung 
động sâu xa của một tấm lòng yêu đất nước nồng' nàn và tha thiết. “Xa ngắm thác nui 
Lư" là một minh chứng. Sâu đây là bản dịch của bài thơ ấy: 

“Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xa trông dòng thác trước sông này. 

Nước hay thẳng xuống ba nghìn thước, 

Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây”. 

' Đ ỉ u đề T củ ^ nguyên tác là: ‘Vọng Lư Sơn bộc bố”, nghĩa là xa ngấm thác bạc 
trên Lư Sơn. Lư Sơn là dãy núi ở Giang Tây Trung Quốc có nhiều ngọn chay dẩi, 
nhưng chỉ có một ngọn là có thác đổ: 

“Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xa trông dòng thác trước sông này”. 

Hương Lô hay Hương Lư là núi Lư Hương, một ngọn của dãy núi Lu trông 
giông như chiêc bình hương. Hai câu đầu của bài thơ là cảnh tổng quát của bức tranh 
sông núi hùng vĩ. Nhà thơ đứng ngắm thác từ phía xa và ở một vị trí thấp hơn nhiều 
5)0 chiều cao của thác. Do đó, trưóe mắt ông, cảnh dòng thác và núi Lư đâj khác 
gì một bức tranh sơn thủy treo ở lưng chừng trơi. Bức tranh này có nhiêu màu sắc và 

130 



có vẻ dẹp huyền ảo. ơ độ cao ba nghìn thước, dòng thác đổ xuống như bay, hơi nước 
bốc lên thành những làn khói. Các làn khói nước này với muôn ngàn thấu kính li ti 
được ánh nắng mạt trời rọi vào, tạo nên một sắc tía cầu vồng kì ảo, đó là khói tía. 
Màu vàng của nắng, sắc tía có khói nước gợi lên vẻ đẹp huyền ảo của toàn cánh. 
Dáng núi lại gợi hình giống chiếc bình hương. Bởi vậy, khi nhìn vào, nhà thơ chợt 
nghi đến chiếc bình hương khổng lổ đang toả khói nghi ngút giữa trời và nưóe. 

Bức tranh ki vĩ của núi sông này như được bàn tay của người thợ vẽ tài hoa là 
tạo hóa đã pha màu tạo sắc. Giữa nền xanh của núi, hơi nước nắng rọi tỏa bay như 
khói hương là dòng nước bạc đồ sộ, tuôn dài như một tấm vải trắng. Chữ Hán bộc là 
thác, bố là tấm vải. Bộc bố ý nói thác nước tuôn như một tấm vải trắng: 

“Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước 

Lời thơ và nhịp thơ mạnh mẽ làm nổi bật hẳn lên hình ảnh hùng vĩ kì diệu 
củạ một dòng thác từ trên cao gần ba ngàn thước “bay thẳng xuống". 

Chỉ với ba câu thơ ngắn, ngòi bút tài tình của nhà thơ Lí Bạch, khung cảnh 
Lư Sơn hiện ra trước mắt ta với đầy đủ màu sắc, hình khối, đường nét... Nhưng 
dường như ba câu thơ ấy chỉ để chuẩn bị. Sức mạnh của bài thơ, vẻ đẹp huyền ảo ki 
vĩ và đồ sộ của dòng thác núi Lư đã được dồn vào câu kết: 

‘Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây". 

Câu thơ, trưóe hết là cảm nghĩ của nhà thơ khi đứng trước cảnh thực. Ông so 
sánh thác bay thẳng xuống như dải Ngân Hà tuột khỏi mây. Thật là một so sánh sáng 
tạo bất ngờ đầy thú vị và sảng khoái cho người đọc: “Nghi thị Ngân Hà lạc cửu 
thiên ” Dải Ngân Hà là nơi tập trung dày đặc muôn vàn vì tinh tú vắt ngang trời. Ánh 
sáng của dải sao này được so sánh với dòng sông bạc trên Trời. Cách so sánh ấy cũng 
làm tôn thêm vẻ đẹp kì vĩ của dòng thác núi Lư có thực ở trần thế. 

Thấy dòng thác lấp lánh bạc đổ xuống tưởng như dải Ngân Hà lạc khỏi chín tầng 
mây ở trời cao, cao lắm, rơi xuống hạ giới. Đây là hình ảnh đầy tự hào về trí tưởng 
tượng của nhà thơ trước khung cảnh hùng vĩ và đầy thi vị của thiên nhiên. 

Bài “Xa ngắm thác núi Lứ’ của Thi tiên Lí Bạch đã lưu lại cho muôn đời bằng 
phương tiện vãn học cái đẹp hùng vĩ của một dòng thác khổng lồ kì lạ. 

Càng đọc thơ ông, ta càng thêm yêu thiên nhiên đất nước và càng khâm phục 
sự phó>ng khoáng của một nhà thơ có trí tưởng tượng dổi dào, phong phu, có nghệ 
thuật s ử dụng ngôn từ và tài hoa vào bậc nhất đời Đường. 


Bài số 20 

CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH 
(Tĩnh dạ tứ) 

Lý Bạch 

I. Đề lỉuyện tàp 

Đề số 1: Lập dàn ý cho đề văn: 

Phân tích bài thơ ‘Tĩnh dạ tứ’ của Lý Bạch 

Đế số2: Phân tích bài thơ Tĩnh dạ tứ" của Lý Bạch 

ìĐềsố3: Học thuộc lòng bài thơ dịch “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh" của Lý Bạch 


131 




II. Bài văn tự luận 


fìể sỏ 1 

I. Mở bài 

- Trăng đã in đậm trong hồn thơ Lí Bạch. Thi tiên đã có ngót trăm bài thơ 
trăng với cảm hứng lãng mạn dạt dào. ' Tĩnh dạ tứ” - bài ngũ ngôn tứ tuyệt này là 
một bài thơ trăng tuyệt tác: 

- Trích dẫn bài thơ nguyên tác, hoặc bài thơ dịch? 

- Vầng trăng thu thơ mộng gợi nhớ tình cố hương của li khách là nội dung 
bài thơ ‘Tĩnh dạ tứ”. 

II. Thân bài 

1. Hai câu thơ đầu 

- Câu thứ nhất tả trực giác ánh trăng chiếu vào giường. Nhà thơ nằm ngủ dưới 
trăng. Cửa sổ mở toang đón ánh trăng. “ Song thưa để mặc ánh trăng vào” ( Thu 
vịnh” - Nguyễn Khuyến). Trăng sáng đánh thức nhà thơ dậy giữa đêm khuya. Rất 
êm đềm, yên tĩnh. Chỉ có trăng và thi nhân: 

“Sàng tiền minh nguyệt quang”. 

(Đầu giường ánh trăng rọi) 

- Câu thứ hai tả trăng bằng cảm giác. “Nghi thị” là ngỡ là, tưởng như, thoáng 
bâng khuâng, bồi hồi, Vừa thực vừa mộng: 

“Nghi thị địa thượng sương”. 

(Ngỡ là sương mặt đất) 

Ánh trăng sáng trắng, huyền ảo, tưởng như màn sương bao la phủ khắp mặt 
đất. Một nét vẽ gợi lên bao cảm giác lành lạnh, cô đơn. 

Hai câu thơ đầu tả ánh trăng, gợi lên một không gian êm đềm, thơ mộng, huyền 
ảo và vô cùng thanh tĩnh. Ánh trăng mơ hồ, mông lung, chập chờn, mộng ảo. 

2. Hai câu cuối bài tứ tuyệt đăng đối hài hòa. 

- “Ngẩng đẩu” đối với “cúi đầu”, “nhìn” với “nhớ”, “trăng sáng” vói “cốhương” 
đối nhau. 

- Trăng với thi nhân là đôi bạn tri âm đang “đối diện đàm tâm”. Hai tâm hồn 
đang giao hòa giao cảm. Trăng gợi nhớ gợi thương. Chữ “vọng” gợi lên tình lưu 
luyến ngưỡng mộ, ưu ái. Hình ảnh “minh nguyệt” được láy lại một lần nữa đã đặc tả 
ánh trăng đêm vô cùng trong sáng đang làm xúc động Thi tiên. Nhà thơ trồi về thời 
xa vắng, sống lại những kỉ niệm tuổi thơ, những hình ảnh thân thương nời cố hương 
đã bao năm dài li biệt. 

- Chữ “tỉ/’ (nhớ) là một thi nhãn hội tụ bao tình cảm đẹp. Nghệ thuật lấy tĩnh để 
tả động rất tinh tế. Tâm tư, tâm hồn thi nhân bồi hồi, xôn xao, thương nhớ, đó là đông: 

“Cử đầu vọng minh nguyệt, 

Đê đầu tư cố hương” 

(Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, 

Cúi đẩu nhớ cố hương) 


132 



///. Kết bài 

- Ngôn ngữ hàm súc. Hình tượng thơ mĩ lệ, gợi cảm. Các động từ: “nghi thị , 
cử đâu, đê đẩu, vọng . tư” - chứa chất bao cảm xúc cùa khách li hương. 

- Tác giả đã lấy cảnh để biểu đạt tâm hổn: tình yêu trăng chan hòa với tình 
thương nhớ cố hương. Một hổn thơ thanh cao, cô đơn mà nồng hậu, thắm thiết. 

Để sỏ 2 

Lí Bạch (70 ỉ - 762) là một trong những nhà thơ lớn đời Đường. Ông để lại 
trên một nghìn bài thơ. Thiên nhiên tráng lệ, trăng và rượu, tình bằng hữu, tình cố 
hương, lòng khát khao tự do được diễn tả qua những vần thơ lãng mạn, tràn đầy 
hùng tâm, tráng chí của một thi nhân - kiếm khách. 

“Xa ngắm thác núi Lứ\ “Đường di khó ”, “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” là 
những bài thơ tuyệt tác của Lí Bạch cho thấy một hồn thơ tuyệt đẹp. 

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ’“Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” là nỗi buồn 
nhớ cố hương sâu lắng của Lí Bạch. Đây là bản dịch thơ: 

“Đầu giường ánh trâng rọi , 

Ngỡ mặt đất phủ sương. 

Ngẩng đầu nhìn trâng sáng , 

Cúi đầu nhớ cố hương”. 

Bài thơ được viết theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt, vẻn vẹn có 20 chữ nhưng đã tạo 
nên một bức tranh thủy mặc về cảnh mộng đêm trăng gợi lên vẻ đẹp tâm hồn của 
thi nhân với bút pháp lãng mạn thần tình. 

Đêm về khuya càng trở nên thanh tĩnh. Không gian bốn bề vắng lặng. Không 
một tiếng gió thổi, một tiếng côn trùng kêu. Cũng chẳng có một tiếng chuồng chùa 
ngân buông. Nhà thơ chợt tỉnh giấc thấy mình nằm dưới trăng: 

“Đầu giường ánh trăng rọi”. 

Cả một khống gian ngập tràn ánh trăng. Ánh sáng rọi vào đầu giường. Hình 
như trăng đã đánh thức thi nhân dậy. Thật cảm động, trăng đến khơi gợi một nguồn 
thơ và trăng là chất liệu tạo nên vần thơ dào dạt. 

Ánh trăng sáng quá, tãi khắp không gian, bao phủ khắp mặt đất. Câu thơ thứ 
hai biểu hiện một trạng thái ngỡ ngàng của thi nhân vừa tỉnh giấc vừa nhìn trăng. 
Trăng đẹp và thơ mộng. Đêm đã sang canh, êm đém thanh tĩnh. Chỉ có trăng và nhà 
thơ. Thế rồi, Thi tiên Lí Bạch “ngẩng đầu” ngắm trăng. Trăng với thi nhân như đôi 
bạn tri âm gặp nhau, nhìn nhau cảm động không nói nên lời. Cả 3 câu thơ đầu đều 
tả ánh trăng trong đêm thanh tĩnh với tâm trạng ngỡ ngàng và bổi hồi của thi nhân. 
Câu 1 và 3 lả trăng bằng trực giác, câu 2 tả trăng bằng cảm giác. Một không gian 
nghệ thuật vừa thực vừa mộng, huyền ảo lung linh: 

“Đầu giường ánh trăng rọi, 

Ngỡ mặt đất phủ sương. 

Ngẩng đầu nhìn tráng sáng”. 


133 



Lúc bấy giờ, Lí Bạch đang sống nơi đất khách quê người. Giữa đêm khuya 
thanh tĩnh chỉ có trăng và thi nhân. Ba câu thơ đầu gợi tả một tâm trạng: nỗi buôn 
cô đơn của khách li hương. 

Hai câu thơ 3 và 4 được cấu trúc theo phép bình đối: 

“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, 

Cúi đầu nhớ cố hương". 

Hai tư thế: “ngẩng đầu”vầ “cúi đầu”; hai tâm trạng: “nhìn” và “nhớ”; hai đối 
tượng làm xúc động và trĩu lòng kẻ xa quê: “trăng sáng” va “cố hương”. Hai hình 
ảnh “trăng sáng” và “cố hương” đi sóng nhau biểu hiện một tâm hổn giàu tình yêu 
thiên nhiên, một tấm lòng yêu quê hương thiết tha sâu nặng. “Cốhương” là quê cũ 
thân yêu; “nhớ cố hương” là nhớ tói gia đình, nhớ tới người thân thương ruột thịt, 
nhớ tới thời thơ ấu với bao mộng tưởng và kỉ niệm đẹp, nhớ lại những thăng trầm 
một đời ngưòi... Ta từng biết, Lí Bạch quê ở Ba Thục, thuở nhỏ thường leo lén núi 
Nga - Mi để ngắm trãng và múa kiếm. Lớn lên, ông mang theo bầu rượu, túi thơ và 
thanh kiếm hiệp khách đi chu du mọi phía chân Trời góc bể, chan hòa với gió trăng 
và tình bằng hữu... Vì thế, ánh trăng “đêm nay” là ánh trăng gợi nhớ, gợi sầu, vấn 
vương một hoài niệm, làm sống dậy bao bâng khuâng của một hồn thơ và một tình 
quê man mác. 

“Ánh trăng” và “cố hương” gắn bó với nhau trong mạch cảm hứng trữ tình, 
hòa quyện thành một liên tưởng thấm thìa, cảm động, nâng cánh cho hổn thơ bay 
lên. Trăng lênh láng tràn ngập. Cảm xúc thơ dào dạt dâng lên. 

Có thể nói “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” là một bài thơ trăng tuyệt bút. Lí 
Bạch rất tinh tế đã lấy ngoại cảnh “ánh trăng” miền đất lạ để biểu hiện tâm tình: nỗi 
buồn nhó' cố hương. 

Ngôn ngữ thơ hàm súc, hình tượng hoa lệ, cảm xúc mênh mang, gợi lên bao 
nỗi buồn đẹp - tất cả góp phần tạo nên vẻ đẹp văn chương của bài thơ trang này. Lí 
Bạch đã để lại hàng trăm bài thơ trăng. Ai đã từng trải qua nhiều năm tháng 11 
hương, ai đã từng mang một tâm hồn yêu trăng, chắc sẽ bồi hổi xúc động khi đọc 
bài thơ này của Thi tiên Lí Bạch. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bình giảng bài “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” của Lí Bạch 

Bài làm 

Lí Bạch quê ở Cam Túc, nhưng sinh ở Tứ Xuyên. Thuở nhỏ ông thường lên 
núi Nga-Mi và núi Thanh Thành đọc sách, ngắm trăng. Những ấn tượng và kỉ niệm 
đẹp đẽ của quê hương đối với ông không thể nào quên. Suốt cuộc đời mấy mươi 
năm “chống kiếm hỏ quê hương, từ hiệt cha mẹ viễn du” và khi qua đời ở tỉnh An 
Huy, hình ảnh của quê hương, nhất là những đêm trăng sáng thanh tĩnh đối với ông 
rất tha thiết, đầy nỗi nhớ thương. Tinh cảm sâu lắng đó Lí Bạch đã diễn tả trong bài 
thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” (Tình dạ tứ). 

Nếu bài “Xa ngấm thác núi Lư” là một bài thơ tả cảnh thiên nhiên hùng tráng, 
thì “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” là một bức tranh thiên nhiên thanh tĩnh. Thời 
gian trong bài “Xa ngắm thác núi Lư” là ban ngày, ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Thời 


134 



gian trong bài “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” là ban đêm, ánh trăng sáng bàng 
bạc. Bài "Xa ngắm thác núi LiC ca ngợi cảnh đẹp thác nước. Bài “Cảm nghĩ trong đêm 
thanh tĩnh” là tình cảm suy tư trong đêm trăng sáng. 

Như tựa đề, bài thơ mang hai nội dung - Nội dung miêu tả “đêm thanh tĩnh” 
(tĩnh dạ) và suy nghĩ (tư) của tác giả trong đêm thanh tĩnh đó. Để làm nổi bạt nội 
dung thứ nhất, Lí Bạch đã dùng 3 câu thơ “Ngũ ngôn tứ tuyệt”. Ba câu thơ ngắn gọn, 
hàm súc, miêu tả cảnh ban đêm thanh tĩnh. Đêm thanh tĩnh là đêm bầu trời trong 
xanh, mát mẻ, không có tiếng động, cảnh vật vắng lặng, êm ả, thơ mộng, trữ tình. 
Ngay từ câu thơ đầu, chủ đích của Lí Bạch là tả ánh trăng sáng để tượng trưng cho 
đêm thanh tĩnh. Ánh trăng ở đây chẳng những sáng mà còn tràn ngập, chan hòa và 
dịu hiền. Qua âm điệu khoan thai của câu thơ 5 chữ, sự thanh tĩnh, yên tĩnh hiện lên 
một cách tự nhiên, đáng yêu. Ánh tràng chiếu sáng trên 'bầu trời, ớ mạt đất và ở đầu 
giường. 

Cuộc sống thanh bình, yên tĩnh, đêm ngủ không cần cửa đóng, then cài, nên 
gió trăng thả sức đến chơi. Trước ánh trăng lung linh, vằng vặc, Lí Bạch ngỡ ngàng 
tưởng tượng rằng "mặt đất phủ sương”. Phải là mật tâm hồn giàu sức liên tưởng, 
thường thi vị hóa sự vật nên mới có được cái nhìn tuyệt vời, thơ mộng như thế. Ánh 
trăng bàng bạc, lung linh hay là sương rơi la đà mặt đất? Sự liên tưởng phong phú 
tạo nên một hình ảnh thơ tuyệt đẹp. Làm sao một tâm hồn đa cảm dạt dào cảm xúc, 
lai láng yêu thương như Lí Bạch lại có thể không rung động trước ánh trăng tuyệt 
diệu đẩy hấp dẫn của chị Hằng? Hơn nữa, vầng trăng tuyệt vời kia vẫn là nguồn thi 
hứng vô tận của Lí Bạch. Trăng ở đây còn là biểu tượng của một mảnh hồn cô đơn, 
luôn luôn mơ tìm một tâm hồn tri âm tri kỷ. 

Ba câu thơ đầu đơn thuần là miêu tả cảnh vật. Mà cảnh vật tưởng tượng ở đây 
là ánh trăng sáng. Từ miêu tả ngoại cảnh, Lí Bạch đi sâu vào miêu tả nội tâm. Nội 
tâm mà tác giả diễn tả trong câu thơ cuối là tâm trạng. Hai câu thơ cuối tuy hai mà 
một. Tuy câu 3 và câu 4 có khác nhau, ngôn từ, ý tứ không tương đồng, nhưng nó đều 
bộc lộ hai trạng thái tâm trạng (Ngẩng đầu nhìn trăng sáng - Cúi đầu nhớ cố hương). 

Hai câu thơ cuối là hai câu thơ tuyệt hay. Hay về lời và ý. về lời là ngôn ngữ 
trong sáng, giản đơn, dễ hiểu, từ ngữ đối nghịch (từ Cử - đê; vọng - tư, minh nguyệt 
- cố hương). Về ý diễn tả được tư thế và tâm trạng của tác giả. Tư thế của Lí Bạch ờ 
đây hoàn toàn trái ngược (khi ngẩng đầu nhìn trăng thì phấn khởi vui vẻ, thoải mái - 
khi cúi dầu là buồn rầu, tưởng nhớ đến quê hương). 

Từ “vọng” bao hàm sự ngưỡng mộ, ưu ái. Từ “minh nguyệt” được lạp lại 
nhưng không hề tạo cảm giác thừa mà trái lại làm người đọc thấy được tâm tình 
thiết tha, quyến luyến của Lí Bạch đối với trăng sáng mông lung. 

Tinh yêu quê hương đậm đà, như máu trong tim, như hơi thở của tác giả. 
Tính cách thâm trầm, kín đáo được tác giả thể hiện rất cảm xúc, đầy suy tư ở hai 
câu thơ sau. Hai câu thơ đối nhau rất chỉnh từng từ, từng ý. Mối liên hệ chặt chẽ 
giữa vẻ đẹp thiên nhiên với tình yêu, cảm xúc của con người trước sự vật. Ba câu 
thơ đầu gợi lên hình ảnh rất đẹp của thiên nhiên, nhưng chính câu thơ cuối mới là 
“cáu thớ thần ”, “điểm gút” củ a bài thơ. Đây là câu thơ “khép”, là đỉnh cao của cảm 
xúc tác giả dồn nén lại. 


135 



Cả bài thơ là vần bằng êm ả, nhẹ nhàng làm cho tứ thơ vằng vặc, (làn trải, 
như vầng trăng sáng dàn trải, như nỗi nhớ và tình thương bao la của Lí Bạch. Ý, lời 
và âm điệu của bài thơ kết hợp rất hài hòa. 

"Ỹ tại ngôn ngoại”. Với hai mươi chữ giản đơn mà chan chứa cả tâm tình 
ngưỡng mộ vẻ đẹp thiên .nhiên. Tinh yêu thiên nhiên mơ mộng tuyệt vời, tình cảm 
nhớ thương quê hương tha thiết của Lí Bạch được thể hiện lên qua từng cầu* từng 
chữ của bặị thợ “ngũ ngôn tứ tuyệt” tuyệt vời này. 

Nếu cái hay của bài "Xa ngắm thác núi Lư” là sự rộng lớn, hùng tríng của 
thiên nhiên được diễn tả bằng sức tưởng tượng phi thường, phong phú, thì cái hay 
của bài "Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” là độ sâu của cảm xúc, ở sự thầm kín, 
bình dị và đầy chất thơ của cảnh vật. Cảnh thác núi Lư "Ngỡ dải Ngân Hà tuột khỏi 
mây” làm cho người đọc bàng hoàng sửng sốt, thì hình ảnh "Đẩu giường ánh trăng 
rọi - Ngỡ mặt đất phủ sương” cũng làm cho người đọc bàng hoàng, sửng íốt vì sự 
quan sát và miêu tả tinh vi của Lí Bạch. 

Hồ Sĩ Hiệp 

(Thơ Đường ở trường phổ hông) 


Bài số 21 

PHONG KIỀU DẠ BẠC 
(Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều) 

Trương Kế 

I. Đề luyện tập 

Đề số ì : Giới thiệu một vài nét về Trương Kế và chủ đề của bài thơ “ỉhơng 
Kiều dạ hạc”. 

Đề số2: Lập dàn ý cho đề văn: 

Bình giảng bài thơ "Phong Kiều dạ hạc” của Trương Kế 

Đề số3: Bình giảng bài thơ "Phong Kiều dạ hạc” của Trương Kế 

Đề số4: Học thuộc lòng bài thơ dịch 

II. Bài văn tự luận 

Để sỏ 1 

Trương Kế sống vào giữa thẽ kỉ thứ VIII, người Tương Châu, tỉnh Hồ Bắc. 
Òng đỗ tiến sĩ, từng làm quan. Trtởi loạn An Lộc Sơn, ông trải qua nhiềi tháng 
ngày 'ưu lạc. Thơ ông để lại không nhiều, chủ yếu là thơ tả phong cảnh. 

Bài "Phong Kiều dạ hạc” của Trương Kế là bài thơ kiệt tác, hầu như Tuyển 
tập Đường thi nào xuất bản ở Trung Hoa, nó cũng hiện diện và chiếm mbt vị trí 
trang trọng. 

Phong Kiều là một địa danh ở phía tây thành Cô Tô, thuộc thành phtố Tô 
Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay. Bài thơ tả cảnh trăng vào lúc nửa đêm tênt bến 
Phong Kiểu, nói lên niềm thao thức của li khách. 


136 




Đề sỏ 2 


Ị . Mở bùi 

- Trương Kế, thi sĩ đời Đường có tài tả cảnh. Bài thơ “Phong Kiều dạ hạc” là 
bài thơ kiệt tác của ông được người đời ca ngợi. 

Viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, có bao nhiêu cảnh là bấy nhiêu tình: niềm 
thao thức buồn của li khách lúc nửa đêm trên bến Phong Kiều. 

- Trích dẫn nguyên tác hoặc bài thơ dịch. 

//. Thân hài 

1. Hai câu đầu: cảnh buồn, tình buồn. 

- Trăng xế, trăng tà; ánh trăng nhạt nhòa, vàng úa. 

- Tiếng quạ kêu não nùng. 

- Ngọn lửa chài chập chèm trên bên sông. 

- Những lùm cây phong trên bờ sông ẩn hiện mờ tỏ. 

' Sương phủ trắng đầy Trời, mênh mông bao la. 

- Giữa khung cảnh ấy, màu sắc, ánh sáng, âm thanh ấy, du khách nằm trong 
con thuyền đã buồn lại càng thêm buồn. Nãm chi tiết nghệ thuật trong bức tranh 
đẽm bến Phong Kiều rất chọn lọc, điển hình và biểu cảm. Ba chữ “đối sầu miên đã 
thể hiện rõ tâm cảnh của du khách: 

“Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên, 

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên”. 

(Trăng tà chiếc quạ kêu sương, 

Lửa chài cây hến; sầu vương giấc hồ) 

2. Hai câu 3, 4 gợi tả tâm trạng thao thức của người lữ khách. 

- Đêm đã khuya, du khách vẫn trằn trọc. Vì lưu lạc. Vì loạn lạc. Vì nhớ quê. 
Vì con đường công danh... Một tiếng chuông chùa Hàn Sơn từ núi cao, núi xa vọng 
đến thuyền khách. Giữa đêm khuya thanh vang tiếng chuông chùa nghe càng rõ. Li 
khách nghe tiếng chuông chợt tỉnh hồn mai. 

- Thi sĩ đã lấy động để tả tĩnh, lấy tiếng chuông chùa Hàn Sơn để lạm nổi bật 
cảnh thanh vắng bến Phong Kiều vào lúc nửa đêm, đồng thời thê hiện nôi buôn cô 
đơn, niềm thao thức của kẻ xa quê. Con thuyền trong bài thơ tượng trưng cho một 
cuộc đời lưu lạc: 

“Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự, 

Dạ hán chung thanh đáo khách thuyên”. 

(Thuyên ai đậu hến Cô Tô, 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Son) 

III. Kết hài 

- “Phong Kiều dạ hạc” là một bài thơ rất hay. Hay về chi tiết nghệ thuật, nhất 
là tiếng quạ kêu, tiếng chuông chùa gợi buồn. 

- Cảnh vật buồn, tâm trạng buồn. Lấy động để tả tĩnh, lấy không gian nghệ 
thuật, thời gian nghệ thuật để diễn tả tâm trạng nghệ thuật, đã tạo nên giá trị nhân 
văn của bài thơ. 


137 



Để số 3 


Trương Kê quê ở Tương Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc, sống vào giữa thế kỉ thứ 8, 
đỗ tiến sĩ, từng làm quan. Thơ ông thường tả phong cảnh la chủ yêu. Bài “Phong 
Kieu dạ hạc là một kiệt tác luôn luôn hiện diện trên các tuyển tập Đường thi. 

Bài thơ tả cảnh Phong Kiều một đêm sương khuya và tâm trạng thao thức của 
ly khách đang nằm trong thuyền. Trương Kế viết bài thơ theo thể thai ngôn tứ tuyêt 
Đường luật: luật trắc, vần bằng, có 3 vần thơ (thiên - miên - thuyền); gổm 11 chữ 
(thanh trắc) và 17 chữ (thanh bằng) gợi lên âm điệu mênh mang, lan toa!.. Bản dich 
thanh thơ lục bát, có 9 chữ (thanh trắc) và 19 chữ (thanh bằng), nhạc điêu trầm 
buôn, man mác; là một trong những bản dịch thơ Đường hay nhất từ trước tới nay ơ 
Việt Nam. Nhiều tài liệu cho biết bản dịch thơ lục bát nay là của Tản Đà thi si: 

Trăng tà, chiếc quạ kêu sương, 

Lửa chài, cây hến, sầu vương giấc hồ. 

Thuyền ai đậu hến Cô Tô, 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. 

1. Hai câu thơ đầu tả cảnh một đêm khuya trên bến Phong Kiểu. Năm chi tiết 
nghệ thuật, tả ít mà gợi nhiều: trăng xế, quạ kêu, sương đầy Trời, cây phong bên 
Sông ánh lửa chài. Cảnh vật được liệt kê, nối tiếp xuất hiện, đồng hiện. Một li 
khách đang mơ ngủ trong con thuyển trên bến sông. Cảnh vừa có màu săc vừa co 
ârn thanh Màu vàng của vầng trăng xế, vầng trăng tà. Màu trắng bao la của sương 
đêm phủ đầy trời. Màu lửa chài le lói trong cac khoang thuyền. Lùm cây phong đen 
sẫm ẩn hiện bên bờ sông. Và có tiếng quạ; quạ giật minh thấy sương trăng phu đầy 
trời, ngỡ là trời đã sáng, cất tiếng kêu... Một cảnh buồn trên bến Phong Kiểu. Và đó 
cũng là tâm trạng buồn của li khách đang nằm mơ ngủ trong thuyền. Ba chữ “đối 
sầu miên” cho thây không gian nghệ thuật và tâm trạng nghệ thuật đổng hiện. Cảnh 
buồn, tình buồn; nhịp thơ buồn là vậy. Hãy khẽ đọc iên, ngâm lên: 

“Nguyệt lạc / ó đề / sương mãn thiên, 

. Giang phong í ngư hỏa / đối sầu miên’. 

(Trăng tà / chiếc quạ kêu sương, 

Lửa chài / cây hến / sầu vương giấc hổ) 

, , Tí 10 . 0 ! 1 * êỢĨ> tạo nên nh *ề u Bên tưởng. Thù pháp lấy động để tả tĩnh, lấy sáng 
để tả tối; tiếng quạ kêu sương nghe rõ trong đêm thanh vắngTánh lửa chài le lói, 
màn sương trăng bao la đầy trời đã cho thấy bến Phong Kiều mịt mờ, mịt mùng khỉ 
trăng xế. Qua đó, ta thấy bút pháp nghệ thuật của Trường Kế rất tinh tế, biểu cam. 

2. Thời gian trôi đi lặng lẽ. Đêm đã vé khuya. Khách nằm trong thuyền vẫn mơ 
màng.. Bốn bể Phong Kiều im lìm, vắng vẻ. Bỗng một tiếng chuông, một âm thanh 
trong vắt từ chùa Hàn Sơn ở ngoại thành Cổ Tô vọng tới, lay động hồn ĩi khách...: 

“Cô Tô thành ngoại ỉ Hàn Sơn tự, 

Dạ hán / chung thanh / đáo khách thuyền”. 

(Thuyền ai đậu hến Cô Tô, 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn) 

Chua Han Sơn toạ lạc trên lưng chừng núi. Sư cụ nằm chung với khói mây" 
như nhà sư chùa Đọi mà Nguyễn Khuyến đã nhắc tới? Sư cụ thỉnh chuông hay cliú 
tiểu đánh chuông sang canh? Chùa Hàn Sơn cách bên Phong Kiều bao xa? Tiếng 

138 



chuồng ngân vang từ chùa xa vọng tới, li khách nghe rất rõ. Khách chợt tỉnh hồn 
mai. Nghệ thuật lấy động để tả tĩnh của thi pháp cổ, một lần nữa được Trương Kế 
sử dụng rất đặc sắc. Tiếng chuông chùa Hàn Sơn đã làm rõ thêm cảnh vắng lặng, 
êm đềm bến Phong Kiều một đêm sương; một đêm thu? Tiếng chuông chùa vẳng 
lên giữa đêm khuya... còn mang một ý nghĩa thẩm mĩ rất tinh tế. Thi sĩ đã lấy tiếng 
chuông chùa (ngoại cảnh) để thể hiện tàm cảnh, đó là nỗi buồn nhớ cô' hương của 
người lữ khách. Hai chữ “dạ bán” (nửa đêm) là thời gian nghệ thuật, là thời điểm 
tiếng chuông chùa Hàn Sơn từ ngoại thành văng vẳng vọng đến con thuyền làm lay 
động hồn du khách đang mơ màng, đang thao thức. Hơn một nghìn năm đã trôi 
qua, ai đã từng đọc thơ Đường, ai đã yêu thơ Đường, nhất là những khách li hương 
đó đây, vẫn cảm thấy tiếng chuông chùa Hàn Sơn được Trương Kế nói đến vẫn còn 
làm rung động hồn mình, làm nao nao, làm thổn thức lòng mình? 

Bài thơ “Phong Kiều dạ hạc" là một bức tranh tĩnh xinh xắn. Thi phẩm này 
từng phủ mờ bao lớp sương giai thoại, huyền thoại. Có tiếng quạ kêu buồn. Có tiếng 
chuông chùa trong canh khuya buồn thấm thìa. Trăng đã xế, lửa chài le lói con 
thuyền, những lùm cây phong mờ tỏ ẩn hiện, màn sương trắng phủ đầy Tròi. Li 
khách buồn nhớ cố hương đang thao thức trong con thuyền! Mơ màng và vắng lặng 
bao trùm cảnh vật và hồn người. Thi liệu chắt lọc, hình tượng gợi cảm, mở ra bao 
liên tưởng đầy chất thơ. “Phong Kiều dạ bạc" đẹp như một bức tranh thủy mặc của 
một danh họa; lối vẽ chấm phá, lấy động để tả tĩnh, lấy sáng để tả tối, lấy ngoại 
cảnh thể hiện tâm cảnh... Cái hồn của cảnh vật, nỗi lòng li khách thấp thoáng hiện 
lên qua những vần thơ thanh đạm đáng yêu. 

Hỡi bạn gần xa có còn nghe tiếng quạ kêu sương, tiếng chuông chùa Hàn 
Sơn từ nghìn xưa vọng về?... 

III. Bài dọc tham khảo 

Về bài thơ “Phong Kiều dạ hạc ”của Trương Kế 

Bài làm 

Kinh thành Truông An chìm trong khói lửa mịt mù, hòa lẫn với tiếng reo hò 
chiến thắng của đoàn quân nổi loạn An Lộc Sơn, đã báo hiệu triều đại hoàng kim 
Đường Minh Hoàng đến hồi tan tác. Khi nhà vua chạy trốn vào đất Thục hiểm trở 
chập chùng, đau đớn nằm nghe tiếng mưa rơi rỉ rả nơi hành cung văng lăng, thì nhà 
thơ Trương Kế, một đại quan tiến sĩ Ngự sử Đài, chẳng theo kịp đoàn hộ giá vương 
tôn lánh nạn, đành lưu lạc xuống tận miển Giang Nanĩtrên chiếc thuyền phiêu bạt. 
Đêm kia, ghé bến Phong Kiều, động mối u hoài chất chứa, gợi cảm cùng ngoại 
cảnh thê lương, bức xúc viết nên bài thơ tuyệt diệu, vượt cả không gian, thời gian 
lưu truyền hậu thế: 

Nguyệt lạc, ô dề, sương mãn thiên, 

Giang phong, ngư hỏa, đối sầu miên. 

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự, 

Dạ hán chung thanh đáo khách thuyên. 

Tạm dịch: 

Quạ kêu trăng lặn khắp trời sương, 

Lửa chài cây ảnh giấc sầu vương. 


139 



Thành Tô ngoài mé Hàn Sơn tự, 

Thuyền khách đêm tàn vẳng tiếng chuông. 

Nội dung bài thơ chứa đựng muôn vàn uẩn sự, phản ánh mô tả những trạng 
huông tang thương. Trăng lặn gợi lên hình ảnh một xã hội xuống dốc, tiếng quạ kêu 
thống thiết như tiếng con người rên xiết lầm than trong thời tao loạn, man sương 
che phù trời đất tối tăm, trăng chiếu nhạt mờ ít ỏi dùng ngọn lửa chài leo lét tựa 
bóng ma trơi vất vưởng lang thang. Những cây bàng ven sông cũng đang rì rào một 
điệp khúc ai oán, thành Cô Tô say giấc triền miên. 

Bỗng nhiên, âm hưởng nhặt khoan đưa tới, tiếng chuông chùa Hàn Sơn thanh 
thoát như từng giọt nước cam lồ thấm đậm, xoa dịu nỗi trầm tư muộn phiền của kẻ 
thất thời bôn tẩu, đang nằm co ro khắc khoải giữa khoang thuyền lạnh giá đìu hiu... 

Chùa Hàn Sơn tiên khởi là một ngôi chùa hẻo lánh, bên cầu Tây Phong ngoài 
thành Ngô Huyện thuộc tỉnh Giang Tô. Xung quanh bát ngát rừng mai, phía sau 
dòng sông xanh ngăt lững lờ uốn khúc, giữa hai dãy núi sừng sững vươn mình trong 
làn mây trăng xóa. Theo Truyền Đăng Lục và Đường Cao Tăng truyện, thì hai vị Sa 
môn: Hàn Sơn và Thập Đắc từng cư ngụ nơi đây, nên chùa mang tên là Hàn Sơn tự. 
Hàn Sơn tăng ở lãnh vực thơ văn khá nổi tiếng qua biệt hiệu Hàn Sơn Tử, mang dấu 
ấn lịch sử văn hóa buổi sơ Đường, biểu hiện thi phạm bắt đầu với quy luật phân 
minh nghiêm túc. Trong Thiên Văn Nghệ Chí - Cựu Đường Thi đã nói đen Hàn Sơn 
Tử tập, gồm hơn 300 bài thơ độc đáo phỏng theo kinh Phật, lòi ít ý nhiều. 

Trương Vĩnh Hằng 
(Giác Ngộ, 1992) 


Bài số 22 ! 

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ 
(Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới vé quê) 

Hạ Tri Chương 

I. Đề luyện tập 

Đề sô 1: Giới thiệu một vài nét về Hạ Tri Chương và chủ đẻ bài thơ “Hổi 
hương ngẫu thư”. 

Đề số2 : Lập dàn ý cho đề vãn: 

Phân tích bài thơ “Hồi hương ngẫu thứ' của Hạ Tri Chương 

Đề số3: Phân tích bài thơ "Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương 

Đề số4: Học thuộc lòng bài thơ 

II. Bài văn tự luận 

Đề sỏ 1 

Hạ Tri Chương (675-750) là nhà thơ lớn đời Đường. Quê ở Cối Khê, tỉnh 
Chiêt Giang. Năm 36 tuổi đỗ tiến sĩ, làm quan gần nửa thế kỉ tại kinh đô Tràng An. 

Ông cùng với các thi sĩ Trương Húc, Trương Nhược Hư, Bao Dung được 
người đương thời gọi là "Ngô Trung tứ sĩ” (bốn nhà thơ đất Ngô Trung). Ông là bạn 
vong niên của Thi tiên Lý Bạch. Tính tình ông thuần hậu, thơ ông nhẹ nhàng, đậm 


140 




đà. Trưức lúc trí sĩ, ông được Đường Thái Tông và Thế tử cùng quần thần tặng thơ 
tiễn biệt. 

Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt ,È Hồi hương ngẫu í hư” của Hạ Tri Chương được 
nhiều người truyền tụng. Qua bài thơ, tác giả thể hiện niềm vui, nỗi buồn của kẻ li 
hương sau những năm dài xa cách mới trở về thăm lại quê nhà. 

Để số 2 

/. Mở hài 

Hạ Tri Chương (659? - 746?) là nhà thơ lớn đời Đường, quê ở Vĩnh Hưng, 
Việt Châu (đời Đường), nay là thành phố Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang. 

- Sau hơn nửa thế kỉ rời quê hương đi làm quan ở Tràng An, lúc cáo lão quy 
điền ồng đã 86 tuổi. Bài thơ “Hồi hương ngẫu thư” bày tỏ cảm xúc khi trở về quê cũ. 

- Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, luật trắc, vần bằng: 
(Có thể trích dẫn nguyên tác hoặc bản dịch thơ?). 

//. Thân hài 

1. Hai câu thơ đầu gợi lại một thời xa quê dài dằng dặc. Ra đi từ thơ bé, lúc 
trở về cố hương thì đã già. Mái tóc đã bạc, tóc mai đã rụng nhưng giọng quê vẫn 
khổng thay đổi. Câu thơ nào cũng có tiểu đối để khẳng định một hồn quê, tình quê 
son sắt thủy chung: 

‘Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi, 

Hương âm vô cải, mấn mao tồi". 

(Trẻ đi, già trở lại nhà, 

Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu) 

2. Hai câu cuối ghi lại một tình huống cảm động: Các em nhỏ gặp người 
đồng hương không dám chào hỏi. Mà chỉ biết cưòi hỏi: khách lạ từ đâu đến thăm 
làng? Một tứ thơ hóm hỉnh thể hiện “hi kịch” của khách li hương. Bạn bè cũ chẳng 
còn ai nữa. Người đồng hương trở thành khách lạ đối với các em thơ. Giọt lệ nhòa 
mi của kẻ xa quê sau khi nghe lũ trẻ con cười hỏi: 

“Nhi đổng tương kiến hất tương thức, 

Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?” 

(Gặp nhau mà chẳng biết nhau, 

Trẻ cười, hỏi: Khách từ đâu đến làng?) 

III. Kết hài 

- iấ Hồi hương ngẫu thư" là một bài thơ hay và cảm động. Tứ thơ rất độc đáo. 
Ngôn ngữ thơ bình dị. Tác giả tả ít, kể ít nhưng gợi nhiều: Thời gian phôi pha, cảnh 
vật thay đổi, ngoại hình thay đổi, nhưng tâm hồn, tình yêu quê hương vẫn đằm 
thắm, thiết tha. Thủ pháp tiểu đối, tương phản đặc sắc. 

- Hồn thơ Hạ Tri Chương rất đậm đà. “Hồi hương ngẫu thư” là bài ca về tình 
cố hương. 


141 



Đề sỏ 3 

Hạ Tri Chương (659 - 744) là một trong nhũng thi sĩ lớn đời Đường. Ông là 
bạn vong niên của Thi tiên Lí Bạch. Quê ông ở Cối Kê, thuộc tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Đậu tiến sĩ năm 36 tuổi, là đại quan của triều Đường, được hoàng đế 
Đường Thái Tông và quần thần trọng vọng. 

Thơ của Hạ Tri Chương thanh đạm, nhẹ nhàng, gợi cảm, biểu lộ một trái tim 
hồn hậu đáng yêu. “Hồi hương ngẫu thư” là bài thơ xuất sắc của ông, được nhiểu 
người truyền tụng. Tinh yêu quê hương là cảm xúc chủ đạo của bài thơ thất ngôn tứ 
tuyệt này: 

Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi, 

Hương âm vô cải,mấn mao tồi. 

Nhi đồng tương kiêh, hất tương thức, 

Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai? 

1. Câu thơ thứ nhất dùng thủ pháp tiểu đối nêu lên một cảnh ngộ: phải li biệt 
gia đình từ ấu thơ, sống nơi đất khách quê người, mãi đến lúc về già mới được trở 
về thăm cố hương: 

'Thiếu tiểu li gia // lão đại hồi”. 

ịKhi đi trẻ, lúc về già) 

‘Thiếu tiểu” với “lão đại ”, “li gia” với “hồi” hương, đối nhau. Với Hạ Tri 
Chương, thời gian li biệt quê hương gia đình không chỉ 3 năm, 15 năm mà hơn nửa 
thế kỉ, gần suốt một đời người, sao không thương nhớ? Cảnh ngộ ấy là bi kịch của 
vị đại quan đời Đường trên con đường công danh? Với Hạ Tri Chương, công danh 
thì thành đạt, nhưng suốt cuộc đời phải “li gia”. Nỗi sầu “li gia” là một trong những 
nỗi đau của đời người xưa nay. 

Câu thơ thứ hai, tác giả một lần nữa sử dụng tiểu đối tương phản rất đặc sắc, 
để nói lên sự gắn bó thiết tha với quê nhà: 

“Hương âm vô cải II mân mao tồi ”. 

(Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu) 

Suốt một đời xa quê, khách li hương giờ đây mái tóc đã bạc phơ, tóc mai đă 
rụng, nhưng “giọng qué” (hương âm) vẫn khống đổi thay! Chi tiết “hương âm vô cải” 
(giọng quê không đổi) là một biểu hiện cảm động về tấm lòng tha thiết gắn bó với 
quê hương. Dòng sữa ngọt ngào, tiếng ru, tình thương của mẹ hiền, công ơn của mẹ 
cha, đã thấm sâu vào tâm hổn mỗi đứa con. “Giọng quê” chính là tâm hồn của mỗi 
con người yêu thương, gắn bó với đất mẹ quê cha. Chỉ có kẻ mất gốc, kẻ bạc tình 
mới thay đổi “giọng quê ”, mới coi thường tiếng mẹ đẻ 

Trong cái biến đổi “mâh mao tồi” và cái không thể biến đổi “hương âm vô 
cải”, nhà thơ chân thành thổ lộ tấm lòng son sắt thủy chung, sự gắn bó thiết tha của 
khách li hương đối với nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tinh cảm ấy rất đẹp, rất 
đáng tự hào đối với Hạ Tri Chương. Hơn nửa thế kỉ làm quan tại kinh đô Tràng An, 
đứng trên đỉnh cao danh vọng, sống trong cảnh vàng son, thế mà tình cố hương của 
ông vẫn vơi đầy trong trái tim, “giọng quê” vẫn đậm đà như xưa. Đó ià một sự kì 
diệu của tấm lòng đồn hậu đáng trân trọng ngợi ca. 


142 



2. Hai câu cuối rất hóm hỉnh ghi lại một tình huống nói về một nghịch lí 
trong cuộc đời. Có câu hỏi và nụ cười hổn nhiên khi gặp “người khách ui”: 

“Nhi dồng rương kiến hất tương thức, 

I tếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?”. 

v d' xa > nay trở về làng đã trở thành khách la. Trẻ con gặp mà không biết. 

g>an xa quê dài dăng dặc bao năm tháng. Bạn bè tuổi thơ ngày xưa, ai còn ai 
mất? Vì thế mới có chuyện lạ đời: 

‘Trẻ con nhìn lạ không chào, 

Hỏi rằng: Khách ỏ chốn nào lại chơi?”. 

Một cân hỏi hồn nhiên ngây thơ của nhi đồng để lại bao man mác, bâng 
khuâng trong lòng li khách. Vì cảnh ngộ mà phải xa quê. Tuổi già sức yếu vẫn trơ 
lại cố hương. Tinh yêu quê hương của Hạ Tri Chương mới thắm thiết biêt bao! iình 
cảm ấy rất đẹp, rất chân thành: son sắt và thủy chung. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: 

“Ngày đi, tóc hãy còn xanh, 

Mai về, dù hạc tóc anh, cũng về!” 

(Nước non ngàn dặm) 

'Hôi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương là một bài thơ hay, cho ta nhiều 
x úc d? n S- giả Sl - r dụng dểu đối rất thành công, tạo nên những vần thơ hàm súc, 
nói ít mà gợi nhiều, đem đến cho người đọc bao liên tưởng về bi kịch và noi long 
của khách lị hương. Một hổn thơ thâm trầm, nhẹ nhàng và hồn hậu. Tinh yêu 
thương và tấm lòng son sắt thủy chung của nhà thơ đối với quê hương thấm đẫm 
trên từng vần thơ. 

lc l tiên x ìòn z tran 8 trải...", “Hổi hương ngẩn thư” là tiếng lòng của Hạ 
Tri Chương. Tiếng lòng ấy mới hồn hậu và đằm thăm biết bao! 

III. Bài đọc tham khảo 

Bình giảng bài thơ “Hồi hương ngẫu thư’’ của Hạ Tri Chương 

Bài làm 

(...) Theo sử liệu, Hạ Tri Chương - tác giả bài thơ Hồi hương ngẫu thư - đậu 
tiên sĩ, làm quan trên 50 năm dưới triều vua Đường Huyền Tông, từ luc trai trẻ đến 
năm 86 tuổi mới cáo quan, nghỉ hưu, trở về quê hương. Vừa đật chân tơi lang thì 
gặp một sự việc bất ngờ khiến ỏng xúc động. Thế là ông ngẫu hứng viết bài thơ này. 
Bài thơ có hai chữ “ngẫu thư” không có nghĩa đây là sự tình cờ bộc lộ một cách tự 
nhiên mà băt nguồn từ một nỗi niềm day dứt, một tình yêu quê hường sâu nặng, 
thường trực bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra thành tiếng nói, thiết tha, chân thanh’ 
nhất. Do đó, bài thơ có kết cấu cũng như hình ảnh, ngôn ngữ không có gì cầu ki 
trau chuôt. Lời thơ cứ tự nhiên kể theo sự việc đã xảy ra, nhưng nội dung cảm xúc 
thật là sâu lắng, xúc động. Bài thơ thuộc thể Đường thi, thất ngôn tứ tuyệt - ban 
dịch chuyển thành lục bát - gồm hai phần. 

Hai câu đầu vừa kể, vừa tả về bản thân mình: 

‘Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi, 

Hương âm vô cải, mẩn mao tồi”. 

(Khi đi trẻ, lúc về già, 

Giọng quê vẫn thế, tóc đù khác hao) 


143 



Nhà thơ sử dụng từ trái nghĩa và hình ảnh đối chọi rất chỉnh. Ó câu một, từ 
tiểu li (nhỏ đi) trái nglìĩa với đại hồi (lớn về). Hình ảnh tuổi trẻ xa gia đình đối chọi 
với hình ảnh lúc già về lại quê hương. Ở câu hai cũng xuất hiện hình ảnh đối: tiếng 
nói không thay đoi - tóc đã rụng nhiều (chữ Hán vô cải: không đổi, tồi: thay đổi). 
Hai câu thơ ngắn gọn, với những từ trái nghĩa, những hình ảnh đối chọi như thế 
khái quát được quang đời xa quê, làm nổi bật sự thay đổi về vóc dáng và tuổi tác, 
đồng thời bước đầu hé lộ tình cảm quê hương của nhà thơ. Câu một tự sự đổ biểu 
cảm, câu hai miêu tả để bi ỉu cảm. Đây là phương thức bộc lộ tình cảm một cách 
gián tiếp. Ngôn từ và hình ảnh cứ nhẹ nhàng cất lên, thấm thìa biết bao cảm xúc, 
nghe như đằng sau có một tiếng thở dài. Nhà thơ nhìn thấy quê hương, cất tiếng nói 
theo giọng cua quê hương (hương âm), rồi tự ngắm mình, tự nghĩ về mình, thấy 
mình thay đổi nhiều quá trước quê hương, làng xóm. 

Sang hai câu sau thì sự lạ ấy đã xảy ra: 

“Nhi đồng tương kiêh, hất tương thức, 

Tiếu vân: Khách tòng hà xứ lai?". 

(Trẻ con nhìn lạ không chào, 

Hỏi rằng: Khách ỏ nơi nào lại chơi?) 

Bản thân nhà thơ thay đổi đã đành. Song dường như đằng sau sự việ: trẻ con 
gặp mặt không nhận ra người quen cũng phần nào nói lên sự thay đổi của quê 
hương. Điều độc đáo ở đây là nhà thơ tả hình ảnh và tiếng cười nói ríu rít tòn nhiên 
của trẻ con khi gặp nhà thơ. Các cháu không những không chào đón thân nật trong 
quan hệ họ hàng, làng xóm mà lại hỏi một câu nghe đến não nuột: “Ong là khách ở 
nơi nào, ở làng nào, thành phô'nào đến chơi...?”. Rõ ràng, trong khi mình thay đổi, 
thì quê hương cũng đổi thay. Mình thì đi từ trẻ đến già mới quay về, con ở quê 
hương thì tuổi già, bạn bè cung trang lứa đã vắng bóng, chỉ còn lại lũ trẻ lìgây thơ. 
Ngẫm ra, trong hoàn cảnh cụ thể bấy giờ của nhà thơ, một ông lão 86 tuổ thì điều 
đo đúng và thật xót xa. Làng quê chỉ còn nhi đồng ra đón, chứng tỏ nhữig người 
cùng tuổi với nhà thơ nay đã thưa vắng nhiều. Ở thế kỉ thứ VIII (năm 744, Hạ Tri 
Chương về quê) xa xưa ấy "nhân sinh thất thập cô lai hi” - người thọ bảy mươi xưa 
nay hiếm. Do đó, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, mà bị xem như khách tài quả là 
chua xót. Các em nhỏ càng ngây thơ cười nói, hỏi han bao nhiêu, nỗi lòng nhà thơ 
càng tan nát bấy nhiêu. Tinh huống và giọng điệu của hai câu cuối bài tho vừa hài, 
vừa bi như muốn cười ra nước mắt. 

Có thể nói, bài thơ “Hồi hương ngẫu thư” đã biểu hiện một cách chân thực, 
sâu sắc mà hóm hỉnh tình yêu quê hương thắm thiết, tinh tế, đáng trân trọng của 
một viên quan lớn ở đời Đường trong khoảnh khắc vừa đặt chân về quê cũ Cũng là 
tiếng nói của tình quê, nhưng nếu Lí Bạch từ nơi xa vọng về, nhớ quê, thì Hạ Tri 
Chương đứng ngay trên mảnh đất quê nhà mà giãi bày tấm lòng tha thiét đôi với 
quê hương. Yêu quê hương, cũng chính là yêu Tổ quốc. Tâm hồn của hai thi sĩ ấy 
thật cao đẹp. 

Vũ Dương Cuỹ 
(Bình giảng Vin 7) 


144 



Bài số 23 

MAO ỐC VỊ THƯ PHONG SỞ PHÁ CA 
(Bài ca nhà tranh hị gió thu phá) 

Đổ Phủ 

I. Đề luyện tập 

Pé_số 1 i Gới thiệu một vài nét về Đỗ Phủ và chủ đề bài thơ “Mao ốc vị thu 
phong sở phá ca”. 

Đê sổ2: Lập dàn ý cho đề văn: 

Phân tích bài thơ “Mao ốc vị thu phong sở phá ca” cù a Đỗ Phủ 

Để sỏ 3: Phân tích bài thơ “Mao ốc vị thu phong sở phá Cớ” của Đỗ Phủ 

Ọé_số4 ; Bình giảng năm câu cuối bài thơ “Mao ốc vị thu phong sỏ phá ca” 
của Đỗ Phủ 


Đẻ sô 5: Chọn một đoạn thơ trong bài “Mao ốc vị thu phong sỏ phá ca” của 
Đỗ Phù mà em thấy thú vị và học thHộc. 

II. Bài vản tự luận 

Để số 1 

- Đỗ Phủ (712-770) là nhà thơ kiệt xuất đời Đường, được tôn vinh là Thi 
thánh. Tự là Tử Mỹ, hiệu là Thiếu Lăng; quê ở huyện Củng, tỉnh Hà Nam. Hay chữ, 
giỏi thơ nhưng suốt đời lận đận, lưu lạc, nghèo khổ, tật bệnh. Thi không đỗ, chỉ 
được nhân chức quan nhỏ coi kho ở Kinh Triệu. 

Những năm loạn An Lộc Sơn, ông trải qua nhiều cay đắng; càng về cuối đời 
càng đau khổ, lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông Tương; thường 
phải vào núi đào củ, hái lá thuốc đem bán để kiếm sống. 

Đỗ Phủ để lại khoảng 1400 bài thơ có giá trị hiện thực sâu sắc và giá trị nghệ 
thuật độc đáo. Các chùm thơ: Tam lại, Tam hiệt, những hài thơ như Xuân vọng, 
Đăng cao , Mao ốc vị thu phong sở phá ca,... của Thi thánh Đỗ Phủ được nhiều độc 
giả yêu thích. 

- Bài “Mao Ốc vị thu phong sở phá ca” được viết theo thể “ca”, câu thơ tự do 
biến hoá ngắn dài, giàu âm điệu, nhạc điệu. Năm 760, Đỗ Phủ lưu lạc đến Thành 
Đô, Tứ Xuyên. Ông được bạn bè giúp đỡ dựng được một nhà tranh bên sườn núi, 
cạnh khe Cán Hoa phía tây Thành Đô. Nhưng rồi bị mưa gió phá nát,... Ngồi trong 
mưa lạnh, Đỗ Phủ viết bài thơ với bao nước mắt và tiếng thở dài. 

“Mao ốc vị thu phong sở phá ca” nói lên cuộc đời nghèo khổ hoạn nạn và ước 
mơ của kẻ hàn sĩ đáng thương. 


Đề số 2 

I. Mỏ hài 

- Những năm cuối đời, Đỗ Phủ phải trải qua nhiều đau khổ: nghèo túng, mắt 
bị mù, già yếu bệnh tật, hoạn nạn xảy ra liên tiếp... 


145 




- Bài thơ “Mao ốc vị thu phong sở phá ca" nói lên một trong những hoạn nạn, 
bi kịch của Đỗ Phủ. Bài thơ viết theo thể “ca”, lối thơ cổ tự do, câu dài, ngấn xen kẽ, 
câu ngắn nhất 4 chữ, câu dài nhất 10 chữ, phần lớn là câu thất ngôn. 

- Bài thơ đã thể hiện tấm lòng cao đẹp của Đỗ Phủ: ông ước mơ về hạnh phúc 
cho những kẻ sĩ gần xa khắp thế gian. 

//. Thân hài 

1. Năm câu thơ đầu nói về thiên tai. Trận bão tố “gió thét gào” trong tháng 8. 
Ngôi nhà lá của Đỗ Phủ bị gió thu phá nát. Ba lớp tranh bị gió thu cuốn bay đi. Thủ 
pháp liệt kê kết hợp với miêu tả làm hiện lên ngôi nhà tranh bị gió thu phá nát: 

T ranh hay sang sông rải khắp hờ, 

Mảnh cao treo tót ngọn rừng xa, 

Mảnh thấp quay lộn vào mương sa”. 

2. Năm câu thơ tiếp theo cho thấy tai họa giáng xuống dồn dập. Sau trận gió 
thu thét là cuộc ăn cướp của lũ “quần đồng” hạ lưu tham lam. Chúng coi khinh nhà 
thơ già yếu, xô đến “cướp giật” từng chiếc tranh. Nhà thơ vô cùng “ấm ức 9 đau khổ. 
Câu thơ tự sự và biểu cảm nói lên một nỗi đau riêng về nhân tình thế thái trong xã 
hội loạn lạc: 

“Môi khô miệng cháy gào chẳng được, 

Quay về, chống gậy lòng ấm ức”. 

3. Tám câu trong đoạn ba ghi lại bao cảnh đau khổ trong trận mưa thu. Nỗi 
đau chồng chất. Mây đen bao phủ đất trời, đêm thu tối mịt, mưa tầm tã thâu canh. 
Nhà bị dột tứ tung: 

“Đẩu giường nhà dột chẳng chừa đâu, 

Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt”. 

- Mền vải mỏng, lâu năm bị đàn con thơ “đạp lót nát”. Mưa thu phương Bắc 
“lạnh tựa sắt”, lạnh thấu xương. Đó là nỗi khổ cơ hàn xưa nay. Chi tiết r.ghệ thuật 
rất cụ thể cảm động: 

“Mền vải lâu năm lạnh tựa sắt, 

Con nằm xấu nết đạp lót nát ”. 

- Đêm như dài ra. Nhà thơ thao thức ngồi trong mưa lạnh. Lo nghĩ về thời 
loạn, buồn vì gia cảnh nghèo đói. Vừa thương mình, vừa thương vợ con. Đằng sau 
câu thơ là những tiếng thở dài trong hoạn nạn: 

“Từ trải cơn loạn ít ngủ nghê, 

Đêm dài ướt át sao cho trót?”. 

4. Năm câu thơ cuối bài bừng sáng lên một ý thơ rất tốt đẹp. Đỗ Phủ mơ ước 
có một ngôi nhà “rộng muôn ngàn gian”, vững chắc “như thạch hùn” Um nơi ăn 
chốn ở cho kẻ sĩ gần xa. Ngôi nhà “muôn ngàn gian” ấy là biểu tượng về ấm no 
hạnh phúc mà Đỗ Phủ mơ ưóe, không chỉ cho riêng mình mà là cho tất cả những 
hàn sĩ trong thiên hạ. 

- Ước mơ đẹp, khát vọng cháy bỏng về hạnh phúc đã nói lên đức hi sinh to 
lớn, nỗi lo đời chứa chan tinh thần nhân đạo: 

"Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt, 

Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng được”. 


146 



///. Kết bài 

"Bài ca nhà tranh bi gió thu phá” rắt giàu giá trị hiện thực và tinh thần nhân đạo. 
Tác giả vừa sử dụng vần bằng kết hợp với vần trắc, trong đó vần trắc là âm điệu chủ 
đạo đã diễn tả bao nỗi đau và cay cực như uất kết lại trong lòng nhà thơ. 

Tự sự, miêu tả, liệt kê kết hợp với trữ tình, Đỗ Phủ đã tạo nên những vần thơ 
vô cùng xúc động, cổ nhân có nói: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí ”, đó là sự 
thật xưa nay. "Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ" là tấm lòng của kẻ sĩ chân chính. 
Bài thơ của Đỗ Phủ đã cho ta hiểu thêm những ý tưởng ấy. 

Để sỏ 3 

Đời Đường ở Trung Quốc (618 - 907) thi ca nghệ thuật phát triển vô cùng 
mạnh mẽ thu được những thành tựu cực kì rực rỡ. Với hơn 2.300 thi sĩ để lại một 
núi thơ 48.000 bài, thơ Đường được liệt vào hàng thơ ca ưu tú nhất của nhân loại. 
Trong đó, Đỗ Phủ (712 - 770) là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất, được tôn vinh 
là ‘Thi thánh ”. Ông là nhà thơ giàu lòng yêu nước, thương dân, lo đời, ghét cường 
quyển bạo ngược. Tính hiện thực và tinh thần nhân đạo dào dạt trong hơn 1.400 bài 
thơ ông để lại, phản ánh tâm hồn cao đẹp của một "nhà thơ dân đen". Cuộc đời của 
Đỗ Phủ trải qua nhiều bất hạnh: công danh lận đận, con chết, lưu lạc tha hương, 
càng cuối đời càng nghèo đói, cơm khồng đủ ăn, ốm đau không thuốc thang cơm 
cháo, nằm chết trên một chiếc thuyền rách nát nơi quê người. 

"Bài ca nhà tranh hi gió thu pha ’ được xếp vào trong số 100 bài thơ hay nhất 
của Đỗ Phủ. Ông viết bài thơ này vào những năm cuối đời mình. Năm 760 (hay 
761?) được bạn bè giúp đỡ, Đỗ Phủ đã dựng được một mái nhà tranh bên cạnh khe 
Cán Hoa ở phía tây Thành Đô. Nhưng chỉ mấy tháng sau, ngôi nhà bị mưa bão phá 
nát. Năm đó, loạn An - Sử vẫn đang diễn ra khốc liệt. Bài thơ gồm có 23 câu, phần 
lớn là câu thất ngôn, có vài câu dài đến trên dưới chục chữ, vừa có vần trắc vừa có 
vần bằng. Chữ "cư” trong bài thơ "Mao ốc vị thu phong sở phá ca" là một loại thơ cổ 
(cổ phong) có nguồn gốc sâu xa với một điệu dân ca cổ. Nhiều nhà thơ đời Đường 
đều có viết thể "cư” này: Thu phô'ca" (Lí Bạch), ‘Thiên Dục phiêu Đồ cư” (Đỗ Phủ), 
‘Trường hận ca" (Bạch Cư Dị), v.v... 

Muốn cảm nhận “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" này, có lẽ nên đọc lại một 
trong hai bài thơ sau đây của Đỗ Phủ, bài thơ "Nhớ em". Từ đó, ta mới có thêm căn 
cứ để phân tích: 

“Chạy loạn sang châu Tế 
Nghe em đói rét hoài 
Đường thăm còn vướng giặc 
Thư gửi biết nhờ ai? 

Lủi trốn khi lo vẩn 
Buồn phiền lúc ốm dai 
Phó cho dòng nước cháy 
Nghìn vạn mối sầu dài!" 

(Nhượng Tống dịch) 


147 



Bài thơ “Bài ca nhà tranh hi gió thu phá" gồm có 4 phần: 5 cân đầu nói bão 
tố phá nát ngôi nhà tranh, 5 câu nối tiếp nói bọn trẻ con cướp tranh; 8 câu tiếp theo 
tả cảnh mưa tầm tã nhà bị dột, cha con ngồi trong mưa rét; 5 câu cuối thể hiện niềm 
mơ ước của nhà thơ. 

1. Khổ thơ đầu như một ghi chép ngắn về trận thu phong. Đó là một trận bão 
tố, hoặc là một cơn lốc vào tháng 8 “gió thét già’’. Ba lóp tranh ngôi nhà của Đỗ Phủ 
bị “cuộn mất” bay tứ tung khắp mọi nơi. Có tấm tranh bay rải khắp bờ sông. Có tấm 
tranh “treo tót ngọn rừng xa”. Có mảnh tranh bị phá nát rơi xuống mương nước. Chữ 
“tranh” (mao) được nhắc lại 2, 3 lần, lối viết liệt kê đã tái hiện lại trận cuồng phong 
lần lượt bóc đi từng tấm tranh, nhà thơ ngơ ngác nhìn, bất lực. Cả 5 câu thơ đều được 
gieo vần bằng: “hào - mao - giao - sao - ao", đó là những vần có âm vang diẻn tả âm 
điệu thơ như tiếng khóc, tiếng thở than, về vần thơ, Khương Hữu Dụng thể hiện đúng 
dụng ý nghệ thuật của Đõ Phủ trong nguyên tác: “già -ta- xa - sa”. 

2. Năm câu thơ tiếp theo cho thấy thời loạn, đạo lí suy đồi đến cùng cực! Lũ 
trẻ con hàng xóm kéo đến cướp tranh mà Đỗ Phủ gọi là “đạo tặc” - đám kẻ cướp. 
Chúng khinh nhà thơ “già yếu”. Chúng trơ tráo trước tiếng kêu van “môi khô miệng 
cháy gào không được”. Lũ trẻ gian tham cưóp được chiếc tranh nào thì cứ ngang 
nhiên “cắp tranh đi tuốt vào lũy tre"chiếc tranh ấy. Như thế là sau thiên tai, gia đình 
nhà thơ lại gặp “đạo tặc", đó là lũ “quần đồng" hạ lưu, những “tiểu tướng..." sản phẩm 
của một xã hội đại loạn. Nếu khổ thơ đầu chỉ mới nói đến cái rủi thì khổ thơ thứ 2 
nói thêm nỗi đau, nỗi buồn trước một xã hội loạn lạc, đảo điên, trong đó lũ “quẩn 
đồng" trẻ con vừa láo hỗn vừa gian tham. 

3. Khổ thơ thứ ba ghi thêm một tai họa mới: Trời mưa rét thâu đêm mà mái 
nhà đã bị gió thu phá nát. Gió lặng thì mây đen che phủ trời đất tối như mực. Mưa 
tầm tã suốt canh khuya. Nhà dột, giường không có một chỗ nào khô. Chăn rách nay 
thấm nước lạnh như sắt. Các chi tiết nghệ thuật được miêu tả vừa cụ thể, vừa hiện 
thực: gió, mưa, nhà dột, giường ướt, chăn rách... 

“Mên vải lâu năm lạnh tựa sắt, 

Con nằm xấu nết đạp lót nát 
Đầu giường nhà dột chẳng chừa đâu 
Dày hạt mưa, mưa chẳng dứt”. 

Nhà thơ ngồi trong mưa, ngồi dưới mưa thâu đêm. Tuổi già, sức yếu, bệnh 
tật... Đỗ Phủ vừa thương vợ con, vừa thương mình. Nỗi đau khổ như dồn lại, trút lên 
đầu một con người vừa nếm trải nhiều bất hạnh. Đêm như dài thêm ra: 

“Từ trải cơn loạn ít ngủ nghê, 

Đêm dài ướt át sao cho trót?". 

Khổ thơ thứ 3, về mặt bố cục mang một ý nghĩa lớn, ghi lại cái đại họa trong 
một đêm thu Trời mưa. Nó làm rõ thêm một kinh nghiệm sống: “Phúc hất trùng lai, 
họa vô đơn chí!”. Dân gian có câu: ‘Thứ nhất con đói, thứ nhì nợ đổì, thứ ha nhà 
dột!". Đỗ Phủ còn thêm một sự đau khổ nữa, đó là thân già, ốm đau ngồi co ro trong 
mưa rét, nhìn cảnh vợ con đang nằm dưới mưa lạnh thì nỗi khổ ấy không thể nào tả 
hết. Cái chăn cũ, mỏng, lâu năm, bình thường đắp đã không đủ ấm, đêm nay lại bị 

148 



con thơ đạp rách nát trong cảnh mưa rét, nhà thủng mái... là những chi tiết nghệ 
thuật nói len cái nghèo khổ, cái cùng cực của một gia đình tàn tạ giữa thời loạn lạc, 
đúng như trong bài “Nhớ em" ông đã viết: “Buồn phiền lúc ốm dai - Phó cho dòng 
nước chảy - Nghìn vạn mối sầu dài"... 

Nếu như ở khổ thơ đầu, ông sử dụng toàn vần bằng thì trong khổ thơ thứ ba 
này ông lại sử dụng toàn vần trắc; “sắc - hắc - thiết - liệt - tuyệt - triệt". Đó cũng là 
một dụng ý nghệ thuật: vần thơ như diễn tả nỗi đau khổ đang thắt lại, dồn nén, uất 
kết lại trong lòng nhà thơ. 

4. Phần thứ tư là phần hay nhất của bài thơ. Năm dòng cuối thể hiện tấm lòng 
cao cả của một kẻ sĩ chân chính: thương dân và lo đời: 

"Ước được nhà rộng muôn ngàn gian, 

Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan, 

Gió mưa chẳng núng, vững như thạch hàn! 

Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt 
Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng được!". 

Trong nỗi đau thương phũ phàng của cuộc đời, con người rất dễ rơi vào tinh 
trạng khủng hoảng tinh thần, hoặc gục đầu cam chịu, rồi than thân trách phận. 
Cũng có thể suốt đêm ngồi trong mưa lạnh rét cóng, Đỏ Phủ có quyền nghĩ đến một 
mái lều, một tấm chăn, một bát cơm, một ngọn lửa... cho vợ con và bản thân ông. 
Nhưng nhà thơ đã làm cho người đọc bất ngờ trước niềm mong ước của ông. Ong 
mơ ước có một ngôi nhà kì vĩ “ muôn ngàn gian" vô cùng vững chắc “Gió mưa chẳng 
núng, vững như thạch hàn". Ngôi nhà ấy để “Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân 
hoan". Có thể nói, Đỗ Phủ có tình thương lớn cùa một nhà nho chân chính sống và 
ứng xử theo phương châm: “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". 

Thực tế xưa nay chưa hé có một ngôi nhà “rộng muôn ngàn gian" như thế trên 
thế gian. Khổ thơ được sáng tạo nên bằng biện pháp tu từ so sánh và thậm xưng để 
diễn tả ước mơ to lớn và cảm hứng lãng mạn dào dạt, làm sáng bừng lên tấm lòng 
nhân ái bao la của một con người trải qua nhiều bất hạnh giữa thời loạn lạc. Sau loạn 
An - Sử, nhiều miền rộng lớn bị đốt phá tan hoang, hàng triệu người rơi vào thảm 
kịch: không cơm ăn, áo mặc, khống cửa nhà, khắp mọi nơi người chết đói, chết rét 
đầy đường. Vì thế nhà thơ mong mỏi ai cũng có một mái ấm nương thân. Lo đời và 
thương người, khao khát hạnh phúc cho muôn dân là tinh cảm tha thiết của nhiểu bậc 
vĩ nhân, nhiều nhà thơ lớn xưa và nay. Nhà thơ Nguyễn Trãi cũng đã từng mơ ước có 
một cây đàn Ngu Cầm - cây đàn thần của vua Thuấn để mang lại ấm no, hạnh phúc 
cho nhân dân khắp mọi phương trời: 

“Dểcó Ngu Cầm đàn một tiếng, 

Dân giàu đủ khắp đòi phương". 

(Quốc ảm thi tập) 

Trở lại “Bài ca nhà tranh hị gió thu phá ”, ta vô cùng xúc động trước lời 
nguyền của nhà “hàn sĩ" Đỗ Phủ. Đây là những lời gan ruột, tâm huyết: 

T han ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt L 
Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng được!”. 


149 



Thấy được ngôi nhà ấy tức là thấy được cảnh thái bình, no ấm yên vui đến 
với mọi người, mọi nhà, trong đó có những kẻ sĩ nghèo. Tác giả nêu ra một giả định 
rất chân thành cảm động. Nếu thấy ngôi nhà “muôn ngàn gian ” trong mơ trà thành 
hiện thực thì riêng Đỗ Phủ “lều ta nát, chịu chết rét cũng được!”. 

Chân thực là yếu tố hàng đầu của cảm xúc thơ ca. Lời nguyền của Đỗ Phủ rất 
chân thực. Không chỉ riêng bài thơ này, mà qua nhiều bài thơ khác, như chùm thơ 
“Tam lại" và. ‘Tam hiệt”, ông đã nói đến tình thương yêu mãnh liệt và bao la đối với 
nhân dân lầm than giữa thời loạn lạc. 

Có thể nói, 5 dòng thơ cuối bài thấm đẫm tình người, chứa chan tinh thần 
nhân đạo. Sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và yếu tố lãng mạn đã tạo nêr giá trị 
nhân bản sâu sắc. 

Mười ba thế kỉ đã trôi qua, “Bài ca nhà tranh hi gió thu phá" của Đỗ Phủ vẫn 
để lại cho chúng ta nhiều rung động và ám ấnh. Ám ảnh về những đau khổ và cay 
đắng của một nhà thơ vĩ đại lỗi lạc đời Đường phải nếm trải. Rung động về một ước 
mơ tuyệt đẹp nhưng chẳng bao giờ có được trong một xã hội loạn lạc, bất công và 
thối nát. Có biết được tình cảnh bi đát của Đỗ Phủ sau khi nhà bị tốc mái, ôig phải 
đưa vợ con xuống ở trên một chiếc thúyền con rách nát lênh đênh giữa dòrg sông 
Tương - mói cảm được phần nào ỷ vị đậm đà tình nhân ái của bài thơ, cũng Thư cái 
ý vị chua chát của một cuộc đời! 

Để sỏ' 4 

Đỗ Phủ (712 - 770) là nhà thơ hiện thực lớn nhất, không chỉ của đời Đường 
mà của cả lịch sử thi ca cổ Trung Quốc. Ông để lại hàng nghìn bài thơ tuyệt tác, 
được người đời mệnh danh là “thi thánh”. 

Cuộc đời ông lưu lạc lênh đênh, nếm trải nhiều đau khổ, nên tâm hSn ông 
chan hòa với nhân dân lầm than trong xã hội loạn lạc. Ông là “nhà thơ dán đen” 
(Phan Ngọc). 

"Bài ca nhà tranh hi gió thu phá” là một kiệt tác của Đỗ Phủ. Năm câu thơ 
cuối là những câu thơ đẹp nhất trong bài thơ, lấp lánh tư tưởng nhân đạo sâu ;ắc cùa 
thi hào Đỗ Phủ: 

... “Ước gì ngàn vạn gian nhà rộng 
Che khắp thê gian, dân rét mừng. 

Vững như núi, gió mưa, chẳng chuyển 
Than ôi, hao giờ mắt thấy ngôi nhà ấy 
Dẫu lều tan, riêng ta chết cũng cam lòng”. 

1. Để thấy được cái hay, cái đẹp của năm câu thơ cuối ta cần phải bết qua 
một vài nét của phần đầu bài thơ. Những dòng thơ tự sự chân thật, cảm đìng kể 
chuyện “gió thu tốc nhà”. Tai họa dồn dập trút lên gia đình nhà thơ trong mít ngày 
đêm. Gió thu thổi tốc nhà “tranh hi rải khắp ven sông...”. Bao nhiêu tranh bị rẻ con 
xóm Nam cướp sạch. Nhà thơ “khản tiếng, rát hầu, đành chịu mất". Thời hạn lạc 
đạo lí suy đồi. Tai họa dồn dập, nỗi khổ tưởng chừng không thể nào chịu đựig nổi. 
Mưa gió suốt đêm, nhà dột, chăn cũ mỏng và rách, rét lạnh thấu xương, thên tuổi 
già bệnh tật: 


150 



‘Từ ngày loạn lạc sinh ít ngủ 
Dầm nước thâu đêm, chịu nổi sao!”. 

Đoạn thơ như cuốn phim làm sống lại một cảnh lầm than cực khổ của một 
nhà thơ tài ba mà bất hạnh trong xã hội loạn li. 

2. Trước nỗi đau ấy, con người gục xuống khóc than? Không! Tâm hồn nhà 
thơ sáng ngời. Quên hết nỗi đau của riêng mình, lòng ồng hướng về bao người cần 
lao trong xã hội. Ông mơ ước, khát khao: có ngôi nhà ngàn vạn gian “ Che khắp thế 
gian dân rét mừng, Vững như núi, gió mưa chẳng chuyển”. Thật vô cùng cảm động, 
nhà thơ nguyện quên mình cho hạnh phúc của nhân dân: • 

‘Than ôi, hao giờ mắt thấy ngôi nhà ấy 
Dầu lều tan, riêng ta chết cóng cũng cam lòng” 

Cái hay, cái sâu sắc của đoạn thơ là bằng bút pháp tương phản: cảnh đời và 
tấm lòng, nỗi khổ và niêm mong ước. Đoạn thơ như một lời tâm sự, chân thực và 
cảm động được diễn tả qua hình ảnh ngôi nhà to lớn trong ước mơ của tác giả... 
Yếu tố hiện thực, yếu tố trữ tình lãng mạn kết hợp một cách hài hòa làm sáng lên tư 
tưởng, tình cảm nhân ái, lí tưởng nhân đạo bao la của Đỗ Phủ. 

ở nàm dòng cuối bài thơ, ước vọng nhân đạo chân thành thấm đượm tình 
người của Đỗ Phủ sáng mãi cùng thời gian. Giả sử nếu bài thơ dừng lại câu thơ tả 
thực ở phần trên thì có lẽ không phải là tác phẩm của bậc “thi thánh” nữa. Thi pháp 
cổ gọi năm câu thơ ấy là loại câu “cảnh cú” (làm rung chuyển lên cả bài thơ). Câu 
thơ để lại dấu ấn một hồn thơ, một tấm lòng, đi dọc thời gian từ đó đến nay đã 13 
thế kỉ mà ta đọc lên vẫn xiết bao cảm động! 

Đọc “Bài ca nhà tranh bị gió thu pha \ ta như thấy hiện lên trước mắt hình 
ảnh một ông già gầy yếu ngồi trong một gian nhà bị dột dưới mưa gió tầm tã, tấm 
chăn mỏng ướt sũng, đôi mắt đăm chiêu, tư lự nhìn xa xăm... Hình ảnh ấy như một 
ám ảnh chập chờn mãi trong lòng ta. 

Nítm dòng thơ cuối vừa đẹp về tư tưởng, vừa đẹp về hình ảnh, bừng sáng tấm 
lòng nhân đạo của tác giả. Khát vọng che chở cho dân lành đói khổ đã chắp cánh 
cho thơ Đồ Phủ đến với mọi tâm hồn nhân ái và làm cho con người nhân ái hơn. 
Chữ “tâm” trong thơ ông đã giúp cho chữ “tài” trở nên bất tử. Đọc bài thơ, ta khâm 
phục và kính yêu một hồn thơ vĩ đại, một trái tim nhân hậu bao la. 


Bài số 24 


THƠ ĐUỒNG 

I. Một vài nét cần biết 

1. Thời đại nhà Đường (618-907) là một thời đại hoàng kim của đất nước 
Trung Hoa thời trung đại. Kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp 
phổn thịnh. Giáo dục mở mang. Muốn làm quan phải đỗ tiến sĩ, nên việc học càng 
phát triển mạnh. Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào, đã làm cho đời sống tinh thần và 
nền văn hoá Trung Quốc thêm phần khởi sắc. Đặc biệt, văn học nghệ thuật phát 


151 




triển kì diệu. Đúc chuông, tạc tượng, xây dựng chùa chiền, cung điện, điêu khắc, 
hội hoạ, âm nhạc ca vũ, thơ ca, dệt lụa... đạt đến một trình độ cao siêu tuyệt mĩ. 

2 / n ’ ơ Đyờng là một trong những thành tựu rực rỡ nhất của Trung Quốc, 
biếu tượng huy hoàng của nền văn mình nhân loại. Hơn mười ba thế kỉ đã trôi qua,’ 
ngày nay thợ Đường còn tồn giữ được trên 48.000 bài thơ của trên 2.300 thi si; 
những con số là ta ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nội dung thơ Đường vô cung phong 
phú, sâu xạ, trong đó có những bài thơ viết về thiên nhiên, về tình quê hương, tình 
bạn, tình lứa đôi... đã trở thành câu thơ trong trí nhớ hàng triệu con người gần xa. 

Lý ^ch ( 1.200 bài), Đỗ Phủ (1.400 bài), Bạch Cư Dị (2.800 bài),... những 
nhà thơ vĩ đại ấy là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc, trở nên thân thuôc VỚI 
nhân loại. 

Vể thi pháp, về ngôn ngữ, hình tượng, vể biểu cảm, thi trung hữu họa, thi trung 
hữu cầm, ý tại ngôn ngoại v.v... đã trở thành khuôn mẫu, sự chuẩn mực trong sáng 
tác, trong cảm thụ, mà thơ Đưòng và các thi sĩ thời Đường đã để lại cho chúng ta. 

Thơ tứ Ịựyệt Đường luật, thơ bát cú Đường luật là hai thể thơ tiêu biểu cho 
đỉnh cao nền thi ca cổ điển Trung Hoa. 

3 Thơ Đường đã du nhập vào nước ta trên một nghìn năm. Tổ tiên, ông cha 
ta đã sáng tác thơ Đường luật bằng chữ Hán, bằng chữ Nôm, bằng chữ Quốc ngữ. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều thơ chữ Han, thơ Tiếng Việt, sáng tác theo 
thi phap Đường thi. Trong hai thê kỉ XIX và XX, nhiều nhà nho, nhà thơ của ta đã 
dich nhiêu bài thơ Đường ra tiêng Việt. Thơ Đường càng trở nên gần gũi và quen 
thuộc với nhiều người ngay khi còn ngoi trên ghế nha trương. 

Những bài thơ Đường trên trang sách Văn Trung học là món ăn tinh thần vô 
giá đối với tuổi trẻ chúng ta. Học thuộc nguyên tắc một vài bài thơ Đường, âu cũng 
là một điều thú vị,... 

n. Giảng văn một số bài thơ Đường 

Chương trình văn học Trung học cơ sở có một số bài thơ Đường như sau: 

- Vọng Lư sơn bộc bố (Lý Bạch) 

- Tĩnh dạ tử (Lý Bạch) 

- Hồi hương ngẫu thư (Hạ tri Chương) 

-Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Đỗ Phủ) 

- Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế) 

Mỗi bài thơ đều được ghi rõ thành 3 phần: phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ. Phải 
thuộc bài thơ nguyên tắc, phải hiểu nghĩa từng câu thơ, cả bài thơ, thuộc một bản dịch 
thơ mà mình cho là hay nhất. Đó là cái vốn cần có. Phân tích bài thơ chữ Hán nói 
chung, phân tích bài thơ Đường nói riêng, cần bám sát văn bản phiên Am thì mới 
đúng phương pháp, mới khoa học và hay. Nếu chỉ biết dựa vào bài thơ dịch để phân 
tích là một điếu hạn chế. Học sinh giỏi cần vươn lên, vượt lên sự hạn chế ấy. 


152 



Bài sô 25 


CẢNH KHUYA 

Hổ Chí Minh 

I. Đề luyện tập 

Dề số 1: Hãy giới thiệu một vài nét về thơ của Hồ Chí Minh 

Dề sô 2; Nêu xuất xứ, chủ đề và thể thơ bài té cảnh khuya". 

Dê số3: Lập dàn ý cho đề văn: 

Cảm nhận về bài thơ "Cánh khuya "của Hồ Chí Minh 

Dẻ số4: Phân tích bài thơ “Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh 

Dê số5: Bình giảng bài thơ “Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh 

Dề số6; Học thuộc lòng bài thơ “Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh 

II. Bài vần tự luận 

Để sỏ 1 

Hồ Chí Minh (1890-1969) là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn 
hoá thế giới. Người để lại nhiều thơ vãn rất đặc sắc. về thơ, Bác Hồ có tập thơ chữ 
Hán “ttgục trung nhật kí" (Nhật kí trong tù) gồm 134 bài thơ viết trong các nhà 
ngục Quảng Tây, Trung Quốc từ mùa thu 1942 đến mùa thu 1943. 

Người còn để lại khoảng 100 bài thơ tiếng Việt và chữ Hán, viết tại chiến 
khu Vệt Bắc thời 9 nam kháng chiến chống Pháp và trong những năm dài kháng 
chiến chống Mỹ cho đến ngày Người qua đời. Thơ Hồ Chí Minh có bài để tuyên 
truyền cách mạng (Ca sợi chỉ, Hòn đá to, Nhóm lửa, Bài ca du kích, Khuyên thanh 
niên,..); có thơ cảm hứng trữ tình (Cảnh rừng Việt Bắc, Cảnh khuya, Đi thuyên trên 
sông Đáy,...). Nhà văn Hoài Thanh nói thơ Bác “đầy trâng": trăng trong tù (Ngắm 
trăng) trăng chiến khu {Nguyên tiêu, Đối nguyệt, Cảnh khuya,...). 

Thơ Hồ Chí Minh vừa mang vẻ đẹp cổ điển, vừa mang tính hiện đại. Nhà thơ 
Hoàng Trung Thông đã ca ngợi: 

“Vần thơ của Bác vần thơ thép, 

Mà vẩn mênh mông hát ngát tình". 

(Đọc thơ Bác) 

Để số 2 

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), Bác Hồ sống và hoạt 
động m núi rừng chiến khu Việt Bắc. Bác có viết một số bài thơ chữ Hán và thơ 
tiếng Việt trong đó có bài “Cảnh khuya". 

Thu đông 1947, giặc Pháp tấn công lên Việt Bắc với âm mưu tiêu diệt quân 
chủ lục của ta và cơ quan đầu não cuộc kháng chiến. Mùa thu kháng chiến căng 
thẳng íy, Bác Hồ đã viết bài thơ “Cảnh khuya". 

Bài thơ nói lên niềm xúc động trước vẻ đẹp thơ mộng cảnh khuya núi rừng 
Việt Eắc và thể hiện nỗi lo nước nhà của vị lãnh tụ kính yêu. 


153 




“Cảnh khuya" là bài thơ tiếng Việt, theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, 
luật trắc vần bằng. 03 3 vần bằng: xa - hoa - nhà”: 

‘Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lổng cổ thụ, hóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà” 


1947 

Hồ Chí Minh 

Để sô' 3 

I. Mỏ hài 

- Dẫn dắt: 


+ Bác Hồ là nhà thơ lớn của dân tộc. Bác vừa đánh giặc vừa làm thơ. 

+ Trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) Hồ Chủ tịch sống và hoạt 
động tại chiến khu Việt Bắc. Người có viết một số bài thơ chữ Hán ( Thu dạ, 
Nguyên tiêu, Báo tiệp,...) và thơ tiếng Việt (Cảnh rừng Việt Bắc, Cảnh khuya, Di 
thuyên trên sông Đáy...). 

Thu đông 1947, chiến dịch Việt Bắc diễn ra vô cùng ác liệt. Trong hoàn cảnh 
lịch sử hào hùng ấy, Bác Hồ đa viết “Cảnh khuya". 

- Trích dẫn: 

“Cành khuya" là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đưòng luật: 

'T ìếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cổ thụ, hóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà”. 

- Chủ đề: 

Bài thơ tả cảnh khuya suối rừng Việt Bắc, thể hiện niểm thao thức To nồi 
nước nhà” của nhà thơ Hồ Chí Minh. 

II. Thân hài 

a. Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên cảnh khuya suối rừng. 

- Câu 1 tả tiếng suối chảy trong đêm khuya, tiếng suối rì rầm nghe rất "trong", 
rất êm đềm. Sọ sánh tiếng suối với tiếng hát xa, nhà thơ đã làm cho cảnh khuya 
khống hoang vắng mà mang sức sống ấm áp của con người. Nghệ thuật lấy động để 
tả tĩnh, lấy tiếng suối chảy để làm nổi bật cảnh khuya thanh vắng. Đó là thủ pháp 
nghệ thuật của Đường thi: 'Tiếng suối trong như tiếng hát xa”. 

Liên tưởng mở rộng: 

+ “Côn Sơn suối chảy rì rầm 
Ta nghe như tiếng đàn cầm hên tai". 

(“Côn Sơn ca"- Nguyễn Trãi) 

+ “Cũng có lúc chơi nơi dặm khách 
Tiếng suối nghe rốc rách lưng đèo”. 

(“Khóc Dương Khuê”- Nguyễn Khuyến) 


154 



- Câu 2 tả trăng, cổ thụ và hoa. Cảnh khuya núi rừng Việt Bắc đẹp thơ mộng, 
hữu tình. Chữ “lồng” được điệp lại hai lần gợi lên sự giao hòa, quấn quýt giữa cảnh 
vật. Thiên nhiên tạo vật được nhân hóa mang tình người. Cách tả, cách nhìn của nhà 
thơ đối vơi thiên nhiên tạo vật rất ấm áp, âu yếm yêu thương. Câu thơ trăng tràn 
ngẠp ánh sáng. Nghệ thuật lấy tối (bóng cổ thụ) để tả sáng (trăng, hoa) cũng là bút 
pháp Đường thi rất điêu luyện, tinh tế: 

‘Trâng lồng cổ thụ hóng lồng hoa" 

Liên tưởng mở rộng: 

“Hoa giãi nguyệt , nguyệt in một tẩm 
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng hông . 

Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng 
Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đâu!” 

(Chinh phụ ngâm) 

Cảnh khuya chiến khu Việt Bắc với 4 nẹt vẽ (suối, trăng, cổ thụ, hoa) chấm 
phá, tả ít gợi nhiều làm hiện lên cái hồn cảnh vật núi rừng một đêm thu về khuya 
hơn nửa thế kỉ vê trước. “cảnh khuya” mang vẻ đẹp cổ điển. Nó biểu hiện một tâm 
hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại, một tinh yêu thiên nhiên chan hòa, 
dào dạt của nhà thơ Hồ Chí Minh trong kháng chiến gian khổ. 

b. Hai câu tho 3, 4 thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình, của thi nhân: 

“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ , 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. 

- Hai chữ “chưa ngủ” là nổi thao thức t là tâm trạng. “Chưa ngủ” vì “cảnh khuya 
như vẽ” đã dẫn hổn thi nhân vào cõi mộng say trãng, say thiên nhiên. “Chưa ngủ” còn 
vì một nỗi sâu xa hơn, vì “lo nỗi nước nhà”. Hai câu cuối bài “Cánh khuya” đã diễn 
tả một cách bình dị mà thấm thìa tình yêu thiên nhiên thiết tha, tình yêu nước sâu 
nặng của Bác Hồ. ở đây tâm hồn thi sĩ đã chan hòa với lí tưởng chiến sĩ như Bác đã 
nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa được thống nhất , đồng hào còn chịu khổ, là một 
ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. 

- Hai chữ “chưa ngủ” cuối câu 3 được điệp lại ở đầu câu 4, trong thi pháp cổ 
gọi là biện pháp liên hoàn, có tác dụng làm cho thơ liền mạch, giàu nhạc điệu, đồng 
thời diễn tả Am điệu “chưa ngủ” triền miên, nhịp nhàng như dòng chảy của cảm xúc, 
của tâm tình giữa cảnh khuya suối rừng. 

- Tâm trạng “lo nỗi nước nhà” là tình cảm “ưu ái” của. Hồ Chủ tịch, rất sâu sắc 
mãnh liệt, được nói đến nhiều trong thơ văn của Người thời kháng chiến: 

“Lòng riêng riêng những hàn hoàn 
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng”. 

("Đi thuyền trên sông Đáy " - 1949 ) 

///. Kết hài 

- “Cảnh khuya” là một trong những bài thơ trăng đẹp nhất, hay nhất của Hồ 
Chí Minh. 

- Vẻ đẹp màu sắc cổ điển kết hợp tài tình với tính thời đại. 

- Cảm hứng thiên nhiên trữ tình hòa hợp, chan hòa với cảm hứng yêu nước. 


155 



Bài thơ phản ánh một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tai 
củamột nhà thơ chiến sĩ suốt đời hy sinh phấn đấu cho độc lập, tự do của đất nước 
và hạnh phúc của nhân dân. “Cảnh khuya là bài tứ tuyệt kiệt t ảc “mênh môn v,hat 
ngát tình ”. 

Đề số 4 

“Cành khuya” là một trong những bài thơ cảm hứng trữ tình đặc sắc, một đoá hoa 
nghệthuật tuyệt đẹp của Bác Hồ kính yêu. Năm 1947, cuộc kháng chiến chổng thưc 
dân Pháp của nhân dân ta đang diễn ra vô cùng ác liệt, tại chiến khu Việt Bắc, ác Hổ 
đa viêt một chùm chữ Hán và tiêng Việt. “Cảnh khuya” nằm trong chùm thơ ấy. 

Cảnh khuya 

T iếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cổ thụ, hóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. 

1947 

Hổ Chí Minh 

Bài thơ miêu tả cảnh khuya núi rừng một đêm trăng, nói lên những suy tư lo 
lắng của Bác Hồ đối với vận mệnh của dân tộc. 

• Hai câu đầu lằm hiện lên trước mắt người đọc một bức tranh sơn thủy về 
cảnh suối rừng, trăng ngàn Việt Bắc. Nhà thơ thao thức lắng nghe tiếng suối chảy rì 
rầm, êm nhẹ và trong trẻo từ rừng sâu vọng đến: 

‘Tiếng suối trong như tiếng hát xa”. 

Suối là vẻ đẹp chốn lâm tuyền, vẻ đẹp rừng già Việt Bắc. Bác lấy tiếng suối 
so sánh với tiếng hát, là khúc nhạc rừng ví với tiếng hát xa, êm ái ngọt ngào cua con 
người, làm cho cảnh khuya chiến khu trở nên gần gũi, mang hơi âm cuộc đời. Cai! 

thơ làm ta liên tưởng đến tiếng suối trong bài “Côn Sơn ca” của íh Trai hơn 600 
năm về trưóe: 

;íị) “Côn Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm hên tai...”. 

Hai hồn thơ trở nên gần gũi, thân thiết. Nguyễn Trãi đã về Côn Sơn “quê cũ”để 
xa lánh bụi trần, danh lợi, lấy suối, đá, thông, truc làm bầu bạn. Bác Hổ cũng đến 
chốn lâm tuyền Việt Bắc, xây dựng chiến khu đánh Pháp. Suối' trở thành bài ca câu 
hát nâng đỡ tâm hồn Bác trong những năm dài kháng chiên gian khổ. 

Tả suối, ngòi bút nghệ thuật của Bác Hồ rất điêu luyện: lấy cái động (tiếng 
suối chảy) để miêu tả cái tĩnh (cảnh khuya) làm nổi bật sự thanh vang, tĩnh lặng cua 
chiến khu một đêm trăng. Càng về khuya, núi rừng như chìm trong văng lặng mênh 
mông. Bác “chưa ngủ ”nên mới nghe rõ âm thanh ri rầm suối chảy. 

Câu thứ hai tả trăng ngàn: 

‘Trăng lổng cổ thụ, hóng lồng hoa”. 

Hai vê tiểu đối gợi lên vẻ đẹp hài hòa cùa cảnh vật thiên nhiên. Trăng được 
nhân hóa, rất thơ mộng ‘lồng" vào cổ thụ, bóng cổ thụ lại “lổng” vào hoa. Cảnh thiên 


156 



nhíêr trở nên hữu tình, huyền ảo. Chữ "lổng” được láy lại hai lần, chất thơ trữ tình 
mang hồn người, quyến rũ. Ánh trăng tãi khắp núi rừng, dát vàng xuống rừng cây, 
"lồng” và trùm lên cổ thụ. Cảnh rừng có tầng cao, tầng thấp, có mảnh sáng mảnh 
mờ. Mét vẽ tinh tế, gam màu nhẹ và tươi mát, sự phối sắc tài tình, mĩ cảm, hấp dẫn. 
Câu thơ của Bác là sự kế thừa sáng tạo vần thơ cổ, ngòi bút của Bác Hồ rất sành 
điệu, cổ kính: 

"... Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm, 

Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng hông. 

Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng...’’. 

(Chinh phụ ngâm) 

Hai câu thơ Bác đầy âm thanh nhạc điệu, trong thơ vừa có nhạc vừa có họa, 
rất thi vị, gợi cảm. Bác đã dành cho thiên nhiên, cây rừng, trăng ngàn những tình 
cảm thiết tha, nổng hậu. 

2. Hai câu thơ 3, 4 trong bài thơ tứ tuyệt được thi pháp cổ gọi là 2 câu 
“chuyển” và câu “hợp”. Cấu trúc bài thơ rất đặc biệt. Hai chữ “chưa ngủ” nằm cuối 
câu ‘chuyển”được đưa lên vị trí đầu câu “hợp”, cảnh được “khép" lại, tình được “mỏ” 
ra. Nghệ thuật liên hoàn hay gọi là “ô thước kiều” (quạ bắc cầu) làm cho thơ liền 
mạch, ý thơ phát triển mở rộng: 

“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". 

Chưa ngủ vì thi nhân xúc động trưóc cảnh khuya “như vế'. Chưa ngủ thao 
thức, bổi hổi vì “lo nổi nước nhà”. Nước nhà đang bị giặc Pháp xâm lăng, con 
thuyền kháng chiến đang băng qua ghểnh thác thì vị “thuyền trưởng” chưa thể ngủ 
ngon giấc được! 

Nguyễn Trãi đã từng thao thức vì đại nghĩa: 

“Còn một tấc lòng âu việc nước, 

Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung”. 

(Quốc ảm thi tập) 

Bác Hồ cũng thao thức “chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. Cùng mang trong tâm 
hổn một tình yêu lớn đối với đất nước và nhân dân, thơ của Bác chứa chan tình yêu 
nước “ôm cà non sông, mọi kiếp người" (Tố Hữu). Trong bài “Đi thuyên trên sông 
Đáy", Bác cũng viết: 

“Lòng riêng riêng những hàn hoàn, 

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng”. 

Tinh cảm đẹp đẽ ấy là điều tâm niệm thường trực của Bác: “Một ngày mà Tổ 
quốc chưa được thống nhất, đồng hào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, 
ngủ không yên”. Có thể mói, câu thơ “Chưa ngủ vì lo nối nước nhà" bình dị, sáng tỏ như 
một chân ủ, để lại ấn tượng sâu sắc vì nó “mênh mông hát ngát tình”. 

“Cảnh khuya” - bài thơ tứ tuyệt tựa như một đóa hoa đậm đà hương sắc đã 
góp phần làm đẹp nền thơ ca kháng chiến. Câu thơ giàu hình tưỢRg và truyền cảm. 
Cảnh và tình hòa hợp. Vừa cổ kính, vừa hiện đại. Tinh yêu nước thiết tha, tình yêu 
thiên nhiôn nồng hậu, lời thơ mĩ lệ, trong sáng là cốt cách, vẻ đẹp của bài thơ. Bác 
là nhà thư lớn cua dân tộc. Đọc thơ Bác, tình yêu của chúng ta đối với Bác gắn liền 
với tinh yêu Tổ quốc. 


157 



Để số 5 


Thu Đông năm 1947, bộ đội ta thắng lớn trên chiến trường Việt Bắc. Sông 
Lô, Đoan Hùng,... đã đi vào lịch sử dân tộc bằng những nét vàng chói lọi đáu tiên 
của quân và dân trong 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 - 1954). 
Mùa thu năm 1947, khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liêt, Chủ tích 
Hô Chí Minh đã viêt bài thơ “Cảnh khuya” thể hiện cảm hứng yêu nước mãnh ỉiệt 
bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Cả bài thơ dào dạt ánh sáng và âm 
thanh để lại trong lòng chúng ta ấn tượng vô cùng sâu sắc: 

Cảnh khuya 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trâng lồng cổ thụ, hóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. 

1947 

Hổ Chí Minh 

Cùng với bài thơ: “Cảnh rừng Việt Bắc" (1946), "Đi thuyền trên sông Đáy” 
(1949), bài "Cảnh khuya” đã thể hiện tinh yêu nước thiết tha của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh. Bài thơ “Cảnh khuya" tả cảnh suối rừng chiến khu Việt Bắc một đêm thu đẹp 
và nói lên nỗi thao thức của Bác Hồ kính yêu. 

1. Hai câu thơ đầu tả cảnh khuya núi rừng chiến khu Việt Bắc. Tiếng suối 
chảy êm đềm, nghe rất “trong” rì rầm từ xa vọng đến “như tiếng hát xa". Đêm khuya 
thanh vắng mới có thể nghe rõ tiếng suối chảy như vậy. Đó là nghệ thuật lấy động 
để tả tĩnh, lấy tiếng suối đặc tả đêm chiến khu thiêng liêng, thanh vắng. Ví tiếng 
suối với tiếng hát là một nét vẽ tinh tê gợi tả núi rừng chiến khu thời máu lửa mang 
sức sống và hơi ấm con người: c 

‘Tìiếng suôi trong như tiếng hát xa" 

Sáu trăm năm về trưóe, Nguyễn Trãi đã tả suối Côn Sơn: 

“Cd/Ỉ Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm hên tai". 

Đầu thế kỷ XX, Nguyễn Khuyến có viết: 

“Cũng có lúc chơi nơi dặm khách, 

Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo...”. 

Đó là những vần thơ tuyệt bút tả suối trong nền thơ ca dân tộc. 

Câu thứ hai Bác Hồ tả trăng chiến khu. Câu thơ có 3 nét vẽ: tầng cao là trăng, 
tầng giữa là cổ thụ, tầng thấp là hoa - hoa rừng. Câu thơ đầy ánh trăng rất đẹp. Phai 
là đêm thanh, trăng tròn mới có ánh sáng chan hòa như vậy: 

Trăng lồng cổ thụ II hóng lổng hoa". 

Chữ “lồng” điệp lại hai lần, đã nhân hóa trăng, cổ thụ và hoa, làm cho vần thơ 
dào dạt trữ tình, thi vị. Chữ “lồng" trong câu thơ này gợi nhớ đến vần thơ cổ cũng tả 
trăng, hoa: 

“Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm 

Nguyệt lổng hoa, hoa thắm từng hông. 

Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng...". 

(Chinh phụ ngâm) 


158 



Hai vế tiểu đối: ‘Trăng lổng cổ thụ II hóng lồng hoa” tạo nên bức tranh tạo 
vật cân xứng, hài hòa, ngôn ngữ thơ trang trọng, điêu luyện. Có thể nói hai câu đầu 
tả cảnh thiên nhiên rất đẹp đầy chất thơ: cảnh khuya trong sáng, lung linh huyền ảo, 
thơ nên họa nên nhạc. Thi sĩ với tâm hồn thanh cao đang sống những giây phút thần 
tiên giữa cảnh khuya chiến khu Việt Bắc. 

2. Hai câu cuối diễn tả tâm tình thi sĩ. Câu 3 gọi là câu chuyển trong bài tứ 
tuyệt, như cái bản lề, nửa trên là khái quát “cảnh khuya như vẽ" có suối, có trăng, có 
cổ thụ và hoa ngàn, nửa dưới là tâm trạng “chưa ngủ” của “người”, của thi sĩ, của 
lãnh tụ. Câu 4 nói rõ tâm trạng đó, không chỉ xúc động trước cảnh thiên nhiên đẹp 
mà còn bởi lẽ “Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". Hai tiếng "chưa ngủ” ở cuối câu 3 
được điệp lại đầu câu 4, biện pháp nghệ thuật liên hoàn ấy đã làm cho âm điêu vần 
thờ nhịp nhằng, triền miên như dong suối chay của cảm xúc, của tâm tình. Tinh yêu 
nước của Bác rất sâu sắc, mãnh liệt: 

“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. 

3. “Cảnh khuya" là bài thất ngôn tứ tuyệt kiệt tác. Là một trong những bài thơ 
trăng đẹp nhất của Bác Hồ. Người xưa đến với chốn lâm tuyền để lánh đục tìm 
trong, để đươc nhàn. Còn Hồ Chí Minh đến với suối rừng Việt Bắc là đê lập chiến 
khu đánh Pháp. Giữa cảnh khuya, có suối trăng... đẹp như vẽ, nhưng Người vẫn 
thao thức, vẫn “Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". Tâm hồn thi sĩ lồng vào cốt cách 
chiến sĩ. Màu sắc cổ điển hòa hợp với màu sắc thời đại - cảnh khuya trong kháng 
chiến. Đó là nét đẹp riêng bài thớ này của Bác. Cảm hứng thiên nhiên chan hòa với 
cảm hứng yêu nước được diễn tả một cách hàm súc nhuần nhị, trong sáng và đây 
chất thơ. 

Bác Hồ yêu nước, thương dân. Bác yêu thiên nhiên, Bác yêu trăng. "Cảnh 
khuya” như dẫn hổn ta vào những giấc mộng đẹp. Sức mạnh của thơ ca đích thực là 
vậy... Đọc thơ Bác, ta càng thêm yêu kính và biết ơn Bác Hồ Chí Minh. 

III. Bài đục tham khảo 

Cảm nghĩ của em về bài thơ “Cảnh khuya” của Bác Hồ 

Bài làm 

Bác HỒ là nhà thơ lớn của dân tộc. Thời kháng chiến chống Pháp (1946 - 
1954). Bác sống và hoạt động tại núi rừng chiến khu Việt Bắc. Mùa thu năm 1947, 
giặc Pháp dùng thủy lục, không quân tấn công lên Việt Bắc. Chiến dịch Việt Bắc 
thu đông 1947 là một chiến công lớn của quân và dân ta: 

'Trận chợ Đồn, chợ Rã 
Ta đánh giặc chạy re... 

Rồi Bông Lau, ỳ La 
Ba trămĩhằng tan xác... 

Tàu giặc đắm sông Lô 
Tha hổ mà uống nước. 

Máu tanh đến hây giờ 
Chưa tan mùi hữa trước...” 

(“Cá nước” - Tố Hữu) 


159 



Khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra ác liệt, Bác Hồ đã viết bài thơ “Cảnh 
khuya" theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật: 

‘Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng ì ồng cổ thụ, hóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". 

Bài thơ tả cảnh khuya chiến khu Việt Bắc và thể hiện tâm trang của Bác. 

Cảnh khuya Việt Bắc rất đẹp. Có suối và trăng. Có hoa và cổ thụ: 

'Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng ì ồng cổ thụ, hống lồng hoa”. 

Thơ của Bác vừa có âm thanh, đường nét, màu sắc. Tiếng suối chảy rì rầm 
trong rừng khuya rất “trong" được ví với “tiếng hát xa”. Cách so sánh ấy rất hay: lay 
thiên nhiên so sánh với tiếng hát của con người đã làm nổi bật ý nghĩa cảnh rừng 
chiến khu Việt Bắc mang hơi ấm và sức sống của quân dân kháng chiến. Nghê 
thuật lấy động để tả tĩnh rất đặc sắc; tiếng suối trong nghe êm đềm gợi lên sự thanli 
vắng của rừng khuya. 

Câu thơ thứ hai đã nhân hóa cảnh vật. Trăng, hoa, cổ thụ đang chan hòa, 
đang “lồng" vào nhau. Trên bầu Trời cao là vầng trăng thu. Ánh trăng “lổng” vào cổ 
thụ; bóng cổ thụ “lồng" vào hoa; những bông hoa rừng: “Phê van hoa núi ghé 
nghiên soi”. Tạo vật hiện lên từng mảng sáng, mờ, lung linh huyền ảo, nên thơ. Bức 
tranh thiên nhiên cảnh khuya mang vẻ đẹp màu sắc cổ điển. Nó gợi nhớ trong lòng 
ta những vần cổ thi vể suối, vể hoa7về trẩng: 

“Côn sơn suôi chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm hên tai"... 

(Côn Sơn ca) 

“Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm, 

Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng hông"... 

(Chinh phụ ngâm) 

Hai câu cuối bài thơ nói lên tâm trạng của Bác. 

Cảnh khuya rất đẹp, Bác lặng ngắm rổi khẽ thốt lên: “Cảnh khuya như ve’. 
Ba chữ “người chưa ngủ” thể hiện niểm thao thức, nỗi xúc động của nhà thơ: yêu 
thiên nhiên, yêu non nước hữu tình. Câu cuối bài thơ, cánh cửa tâm hồn của Bác 
như được mở rộng. Bác không chỉ thao thức vì xúc động trước vẻ đẹp cảnh khuya 
núi rừng chiến khu Việt Bắc mà còn vì một lí do sâu xa hon nữa: 

“Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. 

Bác thao thức, lo lắng vì công cuộc kháng chiến của quân và dân ta, vì độc 
lập tự do của Tô quốc. Lúc bấy giờ, cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ác 
liệt khó khăn. Câu cuối bài thơ diễn tả tình yêu nước sâu nặng, thiết tha của Bác. 
Hai chữ chưa ngủ được điệp lại 2 lần đã làm cho thơ liền mạch, tồ đậm tâm trạng 
thao thức, “lo nỗi nước nhà" của lãnh tụ kính yêu. 

Bài thơ “Đi thuyền trên sông Đáy”, viết năm 1949, Bác Hồ cũng nói lên tâm 
trạng ấy, tình “ưu ái" ấy: 

160 



íẽ Lòng riêng riêng những bàn hoàn, 

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng” 

“Cảnh khuya” là bài thơ kiệt tác của Hổ Chí Minh. Vừa mang vẻ đẹp cổ điển 
vừa mang tính thời đại, tính lịch sử. Cốt cách thi sĩ lồng trong tâm thế chiến sĩ. Ngôn 
ngữ thơ trong sáng, hình tượng thơ mĩ lệ, cảm xúc thơ nồng hậu. Tinh yêu thiên 
nhiên, tình yêu nước tỏa sáng trong những vần thơ đẹp mà em nhớ mãi. 

Khoa Thị Hổng Trang 
(Học sinh lớp 9 thành phố Huế 


Bài sô 26 

NGUYÊN TIÊU 
(Rằm tháng giêng) 

Hổ Chí Minh 

I. Đề luyện tập 

Đề số ì: Nêu xuất xứ, chủ đề, thể thơ bài “Nguyên tiêu”. Cho biết Xuân Thuỷ 
đã dịch bài “Nguyên tiêu” thành thể thơ gì? 

Đẽ số2: Phân tích bài thơ “Nguyên tiêu” của Hổ Chí Minh 

Đề sô'3: “Cánh khuya” và bài “Nguyên tiêu” đề u miêu tả cảnh trăng ở chiến 
khu Việt Bắc trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1946-1954). Em hãy nhật xét 
cảnh trăng trong môi bài thơ có nét đẹp riêng như thế nào? 

ĐỂ số4: Học thuộc lòng bài thơ dịch “Rằm tháng giêng” 

II. Bài văn tự luận 

Đề số 1 

“Nguyên tiêu” nghĩa là “Rằm tháng giêng”. 

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, quân ta thắng lớn, thực dân Pháp xâm 
lược bị thất bại nạng nề. Tại cuộc hội nghị tổng kết chiến dịch vào đầu xuân 1948, 
Bác Hổ đã ứng khẩu đọc bài thơ “Nguyên tiêu” này. 

Bài thơ tả cảnh đẹp đêm rằm tháng giêng, biểu lộ phong thái ung dung và 
tinh thần lạc quan của Bác trong những ngày đầu xuân kháng chiến khẩn trương và 
quyết liệt. 

Nguyên tác bài thơ bằng chữ Hán, theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, 
luật trẳc vần bằng. Có 3 vần: “viên - thiên - thuyền”: 

“Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên , 

Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên . 

Yên ba thảm xứ đàm quân sự, 

Dọ bán quy ì ai nguyệt mãn thuyền ”. 

Xuân Thủy đã dịch thành thơ lục bát: 

Rằm tháng giêng 
Rằm xuân lồng lộng trăng soi, 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. 


161 




Giữa dòng bàn bạc việc quân, 

Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyên. 

Xuân Thủy dịch 


Để sỏ 2 

"Nguyên tiêu” nằm trong chùm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh viết trong 9 
năm kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc: "Nguyên tiêu", "Báo tiệp ", 
'Thu dạ",... Sau chiến thắng Việt Bắc, thu đông 1947, sang xuân hè 1948, quân ta 
lại thắng lớn trên đường số Bốn. Niềm vui thắng trận tràn ngập tiền tuyến hậu 
phương. Trong không khí sôi động và phấn chấn ấy, bài thơ "Nguyên tiêu " của Bác 
Hồ xuất hiện trên báo "Cứu quốc" như một đóa hoa xuân ngào ngạt và rực rõ sắc 
hương. Xuân Thủy đã dịch khá hay bài thơ này. Nguyên tác bằng chữ Hán, viết 
theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, dịch giả đã chuyển thành thơ lục bát: 

"Rằm xuân lổng lộng trăng soi, 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. 

Giữa dòng bàn bạc việc quân, 

Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền ". 

Đêm nguyên tiêu trăng sáng ngời trên một không giạn bao la. Bài thơ nói lên 
cảm xúc và niềm tin dào dạt trong tâm hồn lãnh tụ đêm nguyên tiêu lịch sử. 

1. Hai câu đầu vẽ lên cảnh đẹp tuyệt vời đêm nguyên tiêu. Trên bầu Trời, 
vầng trăng vừa tròn (nguyệt chính viên). Trăng rằm tháng giêng mang vẻ đẹp tươi 
xinh khác thường vì mùa xuân làm cho trăng thêm đẹp. Và trăng cũng làm cho 
cảnh vật mang vẻ đẹp hữu tình. Đất nước quê hương bao la một màu xanh bát ngát. 
Màu xanh lấp lánh của "xuân giang", màu xanh ngọc bích của "xuân thủy" tiếp nối 
với màu xanh thiên thanh của "xuân thiên". Ba từ "xuân" trong câu thơ thứ hai là 
những nét vẽ đặc sắc làm nổi bật cái "thần" của cảnh vật sông, nước và bầu trời: 

J, Xuãn giang, xuân thủy tiếp xuân thiên ". 

(Sồng xuân nước lẫn mầu trời thêm xuân) 

"Xuân" trong câu thơ chữ Hán của Bác là mùa xuân, là tuổi trẻ, là vẻ đẹp xinh 
tươi. Nó còn gợi tả màu xanh của sông nước, đất tròi vào xuân. Nó thể hiện vẻ đẹp và 
sức sống mãnh liệt của đất nước ta: trong lửa dạn vẫn dào dạt một sức sống trẻ trung, 
tiềm tàng. Ngoài giá trị miêu tả cảnh đẹp đêm nguyên tiêu, vần thơ còn biểu hiện tinh tế 
cảm xúc tự hào, niềm vui sưóng mênh mông của một hồn thơ đang rung dộng giữa một 
đêm xuân đẹp, một đêm xuân lịch sử, đất nước đang anh dũng kháng chiến. 

Với Bác HỒ, yêu vẻ đẹp nguyên tiêu, yêu thiên nhiên cũng là yêu đời tha 
thiết. Bác yêu thiên nhiên nên sông, núi, cỏ cây, hoa lá, tạo vật trong thơ Bác rất 
hữu tình. Có ' Trăng lồng cổ thụ, hóng lồng hoa". Có ' Trâng vào cửa sổ đòi thơ" 
trong niềm vui thắng trận. Bác yêu hoa núi, chim rừng Việt Bắc: "Xem sách, chim 
rừng vào cửa đậu - Phê văn hoa núi ghé nghiên soi"; yêu ngọn gió, giọt mưa báo 
mùa thu chợt đến... Thiên nhiên trong thơ Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố 
tạo nên sắc điệu trữ tình và màu sắc cổ điển. 

3. Hai câu thơ cuối nói về dòng sông, khói sóng và con thuyền trăng: 


162 



"Yên ba thâm xứ đàm quân sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyên". 

Ánh trăng ngày trước (1942-1943) chiếu vào nhà ngục lạnh nơi đất khách quê 
người, thì dêm nguyên tiêu này (1948), trăng lại soi xuống con thuyền trong đó Bác 
đang "đăm quân sự" (bàn bạc việc quân). Trăng nguyên tiêu là trăng ước hẹn, báo 
trước những mùa trăng trong năm, được nhân dân đón đợi với bao hi vọng, bao tình 
cảm nồng hậu. Lại nữa, trường hợp thường trăng không phải là trường hợp bình 
thường diễn ra trên sân nhà, ngõ xóm, hay "đâng láu vọng nguyệt",... mà là thưởng 
trăng trên khói sóng, nơi "yên ba thâm xứ" - cõi sâu kín, bí mật trên dòng sông, giữa 
núi rừng chiến khu bao la! Người đang thưởng trăng nguyên tiêu không chỉ mang cốt 
cách như các tao nhân mặc khách ngày xưa, mà còn là con người hành động, người 
chiến sĩ đánh giặc, vị lãnh tụ đang "bàn bạc việc quân" để lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến, bảo vệ non sông đất nước. Quả thật, đây là một trường họp thưởng trăng rất 
đặc biột: "Yên ba thâm xứ đàm quân siỉ”. "Yên ba" là khói sóng, một thi liệu cổ được 
Bác Hồ vận dụng rất sáng tạo làm cho bài thơ "Nguyên tiêu" mang phong vị Đường 
thi. Ba chữ "Đàm quân sự" đã khu biệt thơ Bác với thơ của người xưa, làm cho vần 
thơ mang màu sắc hiện đại và không khí lịch sử của thời đại. 

Sau những canh dài bàn bạc việc quân căng thẳng nơi khói sóng sâu kín, trời 
đấ về khuya. Nửa đêm (dạ bán), Bác trở về bến, tâm hồn sảng khoái vô cùng. Con 
thuy ền trở thành con thuyền trăng, nhẹ bơi trên sông nước mênh mông, chở đầy ánh 
trăng vàng: 

"Dạ bán quy lai, nguyệt mãn thuyền". 

(Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền). 

"Nguyệt man thuyền" là một hình ảnh rất đẹp và trữ tình nó làm ta nhớ đến 
những vần thơ cổ thi hoa lệ: 

- "Bạn chơi năm ngoái nào đâu tá? 

Trăng nước như xưa chín với mười ". 

(Triệu Hỗ - Đường thỉ) 

- "Thuyên mấy lá dông, tây lặng ngắt, 

Một vầng trăng trong vắt lòng sông...". 


(Bạch Cư Dị) 

- "Nước biếc non xanh thuyền gối bãi, 
Đêm thanh nguyệt bạc, khách lên lầu". 

(Nguyễn Trãi) 


- V.V.. 

Trở lại bài thơ Hồ Chí Minh, ta thấy con thuyền đang trôi nhẹ trên sông, ẩn 
hiện trong màn khói sóng, mang theo bao ánh trăng, hiện lên một thủ lĩnh quân sự 
giàu hồn thơ đang lãnh đạo quân dân ta kháng chiến để giành lại độc lập, tự do, để 
giữ imãi những đêm nguyên tiêu trăng đầy trời quê hương thanh bình. Hình ảnh con 
thuy'ền trăng trong bài thơ này cho thấy tâm hồn Bác Hồ rất yêu thiên nhiên, trong 
kháng chiến gian khổ vẫn lạc quan yêu đời. 

Qua bài thơ "Nguyên tiêu", ta có thể nói, trăng nước trong thơ Bác rất đẹp. 
Chính vầng trăng ấy đã thể hiện phong thái ung dung, tâm hồn thanh cao của vị lãnh 
tụ thiiên tài của dân tộc mang cốt cách nghệ sĩ, nhà hiển triết phương Đông. 


163 



"Nguyên tiêu" được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, man mác phong vị 
Đường thi. Bài thơ có đầy đủ những yếu tố của một bài thơ cổ: một con thuyển, một 
vầng trăng, có sông xuân, nước xuân, trời xuân, có khói sóng. Điệu thơ thanh nhẹ. 
Không gian bao la, yên tĩnh... Chỉ khác một điểu, ở giữa khung cảnh thiên nhiên 
hữu tình ấy, nhà thơ không có rượu và hoa để thưởng trăng, không đàm đạo thi phú 
từ chương, mà chỉ "đảm quân sự'. Bài thơ như một đóa hoa xuân đẹp trong vườn 
hoa dân tộc, là tinh hoa kêt tụ từ tâm hồn, trí tuệ, đạo đức của Hồ Chí Minh. 

Văn tức là người. Thơ là tấm lòng, là tiếng lòng cộng hưởng từ một người với 
muôn người. Thơ Bác Hồ tuy nói đến "trăng, hoa, tuyết, nguyệt..." nhưng đã phản 
ánh tâm tư, tình cảm, lẽ sống cao đẹp của Bác. Bác yêu nưóc, thương dân tha thiết 
nên Bác càng yêu đêm nguyên tiêu với vầng trăng xuân thơ mộng. Trong kháng 
chiến gian khổ, Bác đã hướng tới vầng trăng rằm tháng giêng, hướng tới bíìu Tim 
xuân với tâm hồn trong sáng và phong thái ung dung. Cuộc đời không thể thiếu 
vầng trăng. Biết yêu trăng cũng là biết sống đẹp. "Nguyên tiêu" là một bai thơ trăng 
tuyệt bút của nhà thơ Hồ Chí Minh. Con thuyền chở đầy ánh trăng cũng là con 
thuyền kháng chiến đang hướng tới chiến công và niềm vui thắng trậnT 

Sề sỏ' 3 

“Cảnh khuya" và “Nguyên tiêu” là hai bài thơ kiệt tác của Hồ Chí Minh. Cả 
hai bài đều viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, nhưng ngôn từ khác nhau. 
“Cảnh khuya" viết bằng tiếng Việt; “Nguyên tiêu" viết bằng chữ Hán. 

Không gian nghệ thuật của hai bài thơ là thiên nhiên núi rừng Việt Bác, nhưng 
thời điểm sáng tác, thời gian nghệ thuật lại-khác nhau. “Cảnh khuya" viết vào mùa thu 
1947, khi giặc Pháp đang tấn công lên Việt Bắc. Còn “Nguyên tiêu”được viết vào đầu 
xuân 1948, khi chiến dịch Việt Bắc đã chiến thắng vang dội. 

Cả hai bài đều nói đến trăng; cảnh trăng trong mỗi bài thơ lại có những nét 
đẹp riêng, sắc thái biểu cảm riêng. 

Cảnh trăng trong bài “Cảnh khuya” là cảnh trăng thu. Có suối chảy rì rầm 
trong rừng khuya từ xa vọng đến nghe rất “trong", “như tiếng hát xa" êm đềm, ngọt 
ngào. Trăng sáng lung linh. Ánh trăng “lồng” vào cổ thụ và hoa ngàn. Cảnh trăng 
thơ mộng, huyền diệu mang vẻ đẹp cổ điển, rất hữu tình thi vị: 

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cổ thụ hóng lồng hoa”. 

Trăng đã làm đẹp thêm cảnh sắc núi rừng chiến khu, đem đến bao xúc động, 
khiến nhà thơ khẽ thốt lên trong lòng:. “Cảnh khuya như vẽ...". 

Cảnh trăng trong bài “Nguyên tiêu” là cảnh trăng xuân, trăng trong đêm rằm 
tháng giêng, trăng vừa tròn (nguyệt chính viên). Vũ Bằng trong ‘Thương nhờ mười 
hai” đã nói về trăng tháng giêng Bắc Việt: ‘Trời sáng lung linh như ngọc”, “cái 
trăng tháng giêng, non như người con gái mơn mởn đào tơ", “Ánh trăng ấy không 
vàng mà trắng như sữa, trong như nước ôn tuyền”. 

Trăng trong bài thơ của Bác làm cho sông xuân, nước xuân, trời xuân trở nên 
bát ngát bao la, vừa đẹp vừa dạt dào sức sống. Ba chữ “xuân” trong câu thơ thứ hai 
làm cho cảnh trăng đất nưóe trở nên tráng lệ, tinh khôi: 


164 



“Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, 

Xuân giang, xuân thủy, tiếp xuân thiên ”. 

Câu thơ thứ tư, vầng trăng rằm tháng giêng lại được nói đến. Con thuyền của 
lãnh tụ để " bàn hạc việc quân” giữa nơi khói sóng đã trở thành con thuyền của thi 
nhân trở vế bến lúc nửa đêm. Con thuyền đã chở đầy ánh trăng: 

“Dạ hán quy lai nguyệt mãn thuyên”. 

Trăng trong hai bài thơ của Bác là trăng sáng, trăng tròn. Cảnh trăng nào 
cũng hữu tình thơ mộng. Tuy có sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều nói 
lên tình yêu trăng, tình yêu thiên nhiên chan hòa với tình yêu quê hương đất nước. 
Cảnh trâng là một nét đẹp trong hồn thơ Hồ Chí minh: ung dung, lạc quan, yêu đời. 
Đúng là “thơBác đầy trang” như Hoài Thanh đã nói. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhất 

Phán tích bài thơ “Đĩ thuyền trên sông Đáy” của Hồ Chí Minh 

Bài làm 

Đi thuyên trên sông Đáy 

Hổ Chí Minh 

Dòng sông lặng ngắt như tờ, 

Sao dưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo. 

Bốn hề phong cảnh vắng teo, 

Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyên nan. 

Lòng riêng riêng những hàn hoàn, 

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng. 

Thuyên về, trời dã rạng đông, 

Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi. 

Mùa thu năm 1949 

Thế là cuộc kháng chiến chống Pháp đã được 4 năm. Mùa thu năm 1949, Bác 
Hồ lại làm thơ ghi lại một chuyến công tác đáng nhớ. Nhan để bài thơ đã nói rõ: 
“Đi thuyền trên sông Đáy”. 

Nhìn lên bản đồ Tổ quốc, ta thấy có tên hai con sông Đáy: sông Đáy ở Hà 
Tây và sông Đáy ở Tuyên Quang. Sồng Đáy trong bài thơ có lẽ là sông Đáy ở 
Tuyên Quang trên chiến khu Việt Bắc. 

Bài thơ gồm có 8 câu thơ lục bát, vừa tả cảnh con thuyền chạy giữa một vùng 
sông nước trăng sao, vừa nói lên suy nghĩ khôi phục đất nước và niềm tin tưởng đẹp 
tươi của Bác vào một ngày mai thắng trận. 

Bốn câu thơ đầu tả cảnh đẹp của dòng sồng Đáy, dòng sông chiến khu. Sông 
“lặng ngắt như tờ”, phong cảnh về khuya thêm “vắng teo”. Chỉ nghe tiếng “cót két”, 
tiếng chèo thuyền. Bút pháp nghệ thuật lấy động để tả tĩnh rất đặc sắc. Hình ảnh 
con thuyền, vầng trăng và ngàn sao hiện lên rất đẹp, một vẻ đẹp hữu tình thơ mộng. 
Con thuyền và trăng sao được nhân hóa có tâm hồn, có chuyển động. Trăng sao 
vằng vặc sáng. Dòng sông xanh phẳng lạng. Trăng sao chiếu xqống in bóng trên 


165 



lòng sông. Phía trước, phía sau, xung quanh con thuyền đều có trăng sao. Có lúc 
tưởng như “sao đưa thuyền chạy”, có lúc lại cảm thấy “thuyền chờ trăng theo". Vừa 
thực vừa mộng ảo. Phải có tình yêu thiên nhiên, phải có tâm hồn thi sĩ mới viết 
được những vần thơ đẹp như vậy: 

“Dòng sông lặng ngắt như tờ, 

Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo. 

Bốn hê phong cảnh vắng teo, 

Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan". 

Đoạn thơ gợi lên không khí tịch mịch huyền ảo như dẫn hồn ta trôi vào thế 
giới cổ tích. 

Nhà thơ ngồi trong con thuyền lặng ngắm cảnh sông nước trăng sao mà bàn 
họàn, mà xao động, mà vương vấn cả tâm hồn. Nhiệm vụ phục quốc là sự lo lắng, la 
nỗi bàn hoàn khôn nguôi: 

“Lòng riêng riêng những hàn hoàn, 

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng". 

Bác đã vận dụng hình thức tập Kiều (l) để diễn tả một tình cảm đẹp: lo lắng 
đánh giặc để cứu dân. 

Hai câu kết nói về cảnh rạng đông trên chiến khu: 

‘Thuyền về, trời đã rạng đông, 

Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi". 

Con thuyền và cảnh rạng đông mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Con 
thuyền kháng chiến vượt phong ba bao táp trở về bến trong rạng đông tráng lệ. 
Cảnh màu hồng đẹp tươi bao la đất trời tượng trưng cho ngày chiến thắng, đất nưóe 
bước vào một kỉ nguyên mới: độc lập, hòa bình. Hai câu kết có hình tượng đẹp, thể 
hiện tinh thần lạc quan của nhà thơ vé một ngày mai thắng trận. 

Thơ là tâm hồn, tiếng lòng của thi sĩ. Bài thơ “Đi thuyền trên sông Đáy" là 
tâm hồn, tiếng lòng của Hồ Chí Minh: rất lạc quan yêu đời, tin tưởng, chan hòa với 
thiên nhiên, nặng lòng vì Tổ quốc. 

Con thuyền, dòng sông và rạng đông là 3 biểu tượng rất đẹp trong bài thơ “Di 
thuyền trên sông Đáy" của Bác Hồ 

Bài thứ hai 

Chứng minh thơ Bác đầy trăng. 

Bài làm 

Ngoài tập “Nhật kí trong tù”, Hồ Chí Minh còn để lại nhiều bài thơ chữ Hán 
và thơ tiếng Việt. Thơ của Bác phong phú đẹp đẽ chứa chan tình yêu nước thương 
dân. Bác cũng có viết một số bài thơ cảm hứng trữ tình nói vể tình yêu thiên nhiên. 
Những vần thơ trăng của Bác đẹp lắm. Nhà văn Hoài Thanh nhận xét: 

‘ThơBác đầy trăng". 

Thơ Bác đầy trăng" -"thơ trong tù", thơ chiến khu... có nhiều bài, nhiêu câu 
thơ nói về trăng xinh đẹp và trữ tình. 

166 



Trước hết nói về thơ trăng trong “Nhật kí trong tù”. “Ngắm trăng ’ là bài thơ 
tuyệt tác. Trong ngục tối, nhà thơ không có rượu, có hoa để thưởng trăng. Trăng 
như một người bạn thân từ phương Trời xa, vượt qua song sắt nhà tù đến thăm Bác. 
Trăng được nhân hóa tuyệt đẹp: có ánh mắt và tâm hồn. Vượt lên mọi cơ cực cảnh 
tù đày, Bác say sưa ngắm vầng trăng. Trăng với Bác lặng lẽ nhìn nhau, cảm động. 
Bài thơ ghi lại một tư thế ngắm trăng hiếm thấy: một tâm hồn tha thiết yêu thiên 
nhiên, tạo vật, một phong thai ung dung tự tại của nhà thơ - chiến sĩ. Trăng hữu tình 
nên thơ. Trăng với người tù cảm thông chan hòa trong mối tình tri kỉ: 

“Người ngâm trăng soi ngoài cửa sô, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. 

“Ngắm trăng” đã phản ánh tinh thần lạc quan và khát vọng sống hướng về 
ánh sáng, tự do của Bác trong cảnh tù đày. 

Tiếp theo, ta nói đến thơ trăng chiến khu của Bác. 05 gì đẹp hơn gió núi, 
trăng ngàn? “Rầm tháng giêng” là một bài thơ trăng kì diệu. Hai câu đâu là canh 
trăng xuân sông nước... Một màu xanh bao la bát ngát: Sông xuân, nước xuân, Trời 
xuản lung linh dưới vầng trăng đêm nguyên tiêu. Ba chữ “xuân” trong nguyên tác là 
mỌt gam màu nhẹ, sáng và tươi mát: 

“Rằm xuân lồng lộng trăng soi, 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân”. 

Hai câu thơ cuối ghi lại công việc của Bác trong đêm rằm tháng giêng: giữa 
nơi khói sóng của dòng sông, Bác “hàn hạc việc quân" để lãnh đạo cuộc kháng 
chiến. Nửa đêm, con thuyên chở đầy ánh trăng vàng quay về bến: 

“Giữa dòng hàn hạc việc quản, 

Khuya về hát ngát trâng ngăn đầy thuyền” 

Con thuyển của lãnh tụ trở thành con thuyền của thi nhân chở đầy ánh trăng 
vàng. Sự xuất hiện của vầng tràng cho ta thấy một hồn thơ tuyệt đẹp. 

Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, căng thẳng, bận rộn “việc quân, việc 
nước”, nhưng Bác vẫn ung dung, lạc quan yêu đời. “Nguyệt mãn thuyền” (trăng đầy 
thuyên) là một hình tượng thơ cổ kính, mĩ lệ rất độc đáo. 

Có vầng trăng "hơi theo" con thuyển của lãnh tụ trên dòng sông Đáy mênh 
mang giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc: “Sao dưa thuyền chạy, thuyên chờ trăng 
theo*’ (Đi thuyên trên sông Đáy). Có vầng trăng đến “đòi thơ” như bạn tri âm, cùng 
Bác chia vui tin thắng trận. Trăng xuất hiện thì chuông lầu đêm thu reo lên, tin vui 
thắng trận dồn dập báo về... Cái đẹp gắn liền với niềm vui. Trong cảnh tù đày, trăng 
đã đến với Bác thì trong máu lửa chiến tranh, trong niềm vui thắng trận, trăng cũng 
không thể nào vắng bóng: 

Trăng vào cửa sổ đòi thơ, 

Việc quân đang hận xin chở hôm sau. 

Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu, 

Ấy tin thắng trận Liên khu háo về". 

("Tin thắng trận ” -1948) 


167 



. Có vầng trăng thu dát vàng núi rừng đêm khuya, cổ thụ, ngàn hoa hiện lên 

:Jí ớl _ Vẩn f trầ " g làm .. ch ° canh khuya đ ?p như vẽ - Thi nhân thao thức ngẩm ving 
trăng, nghe tiêng suối chảy “trong như tiếng hátxa", lòng bồi hồi, xúc động: 

‘Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cô thụ, hóng lổng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà”. 

(“Cảnh Wu/ya”-1947) 

Thiếu nhi, lớp mãng non của dân tộc không thể nào quên vầng trăng thu tluở 
ây... Bac yêu thương các cháu cho nên khi ngắm trăng Trung thu, Bác lại nhớ (ác " 
cháu gần xa. Tấm lòng của Bác như vầng trăng thu ngơi sáng: 

‘Trung thu trăng sáng như gương, 

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”. 

Có vầng trăng ước hẹn một ngày mai chiến thắng. Nước nhà độc lập, thaih 
bình, Bác thanh thản trở về cuộc sống bình dị, chan hòa với thiên nhiên: 

“Kháng chiến thành công ta trỏ lại, 

Trăng xưa, hạc cũ với xuân này”. 

(Cảnh rừng Việt Bắc) 

Kể sao hết vầng trăng trong thơ Bác Hồ, bởi lẽ ‘ThơBác đầy trăng”. 

TTiơ Bác đầy trăng, trăng tròn, trăng sáng, trăng trên mọi nẻo đường Bác ỉã 
dl Có vầng trăng trong cảnh tù đày. Có vầng trăng kháng chiến. Có vầng trăig 
thanh bình. Bác nói nhiều về trăng thu. Bác yêu thiên nhiên, sống lạc quan yêu tìn 
ch ° nên tâi p hồn Bác lúc nào cũng hướng về ánh sáng, về cái đẹp. Trăng la bỉu 
tượng cho vẻ đẹp vĩnh hằng, là bạn tri âm của tao nhân mặc khách. Bác là môt ma 
thơ yêu trăng. 

Ca dao, dân ca, thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến... có nhiều lài 
tuyệt tác nói về trăng. Thơ Đường, nổi bật nhất là thơ Lí Bạch dào dạt ánh trăng. 

Bác Hồ đã kế thừa tinh hoa thơ ca cổ để viết nên những bài thơ trăng kiệt tác. 

Trăng là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, của non xanh nước biếc. Bic 
yêu trăng, viết nhiều thơ về trăng vì Bác giàu lòng yêu thương con người. Trăig 
trong thơ Bác chiếu sáng một tấm lòng hồn hậu đối với thiên nhiên tạo vât, đối vn 
nhân dân và đất nước quê hương thiết tha, gắn bó. 

Trăng đã góp phần làm cho thơ Bác thêm đạc sắc. Thơ Bác vừa thực vra 
mộng, vừa mang màu sắc cổ điển vừa mới mẻ hiện đại, đậm đà thi vị. Trăng đã to 
nên gương mặt, bản sắc và tính thẩm mĩ trong thơ Bác. 

Cuộc đời không thể thiếu vầng trăng. Đọc thơ trăng của Bác Hồ, tâm h<n 
môi chúng ta thêm giàu có, trong sáng, biết hướng tới ngày mai, vươn tới ánh sáig 
mà đi lên phía trước. Chúng ta càng yêu thêm cảnh trí non sông. 

Yêu cái đẹp trong thơ trăng của Bác, cái đẹp trong thơ trăng cổ nhân, chúig 
ta học tập tình yêu nước, thương dân của Bác. Ước sao đất nưóe tỏa sáng vàng trãrg 
thanh bình, trăng thu tròn và đẹp cho tuổi thơ, trăng đến với mọi ngươi, moi nla 
trong ấm no, hạnh phúc. 


168 



Bài sỏ 27 

TIẾNG GÀ TRƯA 

Xuân Quỳnh 

I. Đé luyện tập 

Dể sỏ' I: Hãy giới thiệu một vài nét về Xuân Quỳnh 

DẾ sô 2; Cảm nhận của em về đoạn một bài thơ ‘Tiếng gà trưa” 

Đề sổ3: Cảm nhận của em về đoạn hai bài thơ ‘Tiếng gà trưa” 

Dề sổ4: Cảm nhận của em về đoạn cuối bài thơ ‘Tiếng gà trưa” 

Dề số 5: Phân tích bài thơ ‘Tiếng gà trưa” cùa Xuân Quỳnh và nói lên cảm 
nghĩ của em. 

Dề sô ổ: Học thuộc lòng bài thơ 

II. Bài ván tự luân 

Đề số 1 

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (1942-1988) bút danh là Xuân Quỳnh, quê * La 
Khê, Hoài Đức, Hà Đông, nay thuộc tỉnh Hà Tây. 

Vốn là một diễn viên múa, từ năm 1963 chuyển làm công tác biên tập viên, 
phóng viên và làm thơ. 

Xuân Quỳnh là một trong số các nhà thơ nữ trưởng thành trong thời kháng 
chiến chổng Mỹ. Chị để lại nhiều tập thơ: Chồi biếc, Hoa dọc chiến hào, Gió Lào 
cát trắng, Lời ru trẽn mặt đất, Tự hát, Sản ga chiều em đi, Hoa cỏ may, v.v... 

Thơ của chị trong trẻo, đằm thắm và nồng nàn, nhất là những bài thơ tình như 
Thuyền và biển, Sóng, Mùa hoa doi,... Xuân Quỳnh có nhiểu bài thơ viết cho tuổi 
thơ in trong tác phẩm Chờ trăng, Bầu trời trong quả trứng,... Bài thơ ‘Tuổi ngựa” 
của chị được các em thiếu nhi gần xa học thuộc lòng. 

Đẻ số 2 

‘Tiếng gà trưa” là một bài thơ rất hay của Xuân Quỳnh viết trong thời kháng 
chiến chống Mỹ xâm lược, in trong tập thơ “Hòa dọc chiến hào” (1968). 

Bảy câu trong phần đầu bài thơ mở ra trong lòng em bao cảm xúc man mác. 
Tiếng gà nhảy ổ: “Cục... cục tác cục ta” của nhà ai bên xóm nhỏ, cất lên; cái âm 
thanh bình dị ấy trở nên thân thiết, yêu thương đối với người lính trẻ trên đường 
hành quân ra trận: 

‘Trên đường hành quân xa 
Dừng chân bên xóm nhỏ 
Tiếng gà ai nhảy Ổ: 

“Cục... cục tác cục ta”. 

Một giọng thơ nhẹ nhàng, bâng khuâng. Tiếng gà nhảy ổ đã trở thành tiếng 
quê hương, tiếng hậu phương như chào đón, như vẫy gọi. 

Ba câu thơ tiếp theo đều bắt đầu bằng chữ “nghe” đã gợi tả niềm xúc động 
sâu xa của người chiến sĩ. Có một sự chuyển đổi cảm giác tài tình, thú vị: 


169 




“Nghe xao động nắng trưa 
Nghe hàn chân đỡ mỏi 
Nghe gọi vê tuổi thơ”. 

Nghe tiêng gà nhảy ổ, người lính trẻ cảm thấy nắng trưa đang “xao dộng ”, 
đang nhảy múa xôn xao trước mắt mình, trông thật vui. Tưởng như co làn giổ mát 
thổi qua tâm hồn mình. Tiếng gà nhảy ổ như có một phép lạ thần kì, đã truyổn cho 
người chiến sĩ bao niểm vuiT bao tinh thần và nghị lực mới, như lam dịu bớt cái 
năng trưa, như xua tan mọi mệt mỏi, có thêm sức mạnh mới, vượt qua mọi chặng 
đường chống gai, sẵn sàng dấn thân vào khói lửa. Nghe tiếng gà nhảy ổ: "Cục... cục 
tác cục ta” người lính trẻ thêm xao xuyến trong lòng, mọi kỉ niệm thân thương một 
thời thơ ấu được khơi dậy, được đánh thức. Tinh hậu phương êm đềm, sâu nặng như 
dâng lên dào dạt trong long người chiến sĩ trên đường ra trận. 

Thơ là nghệ thuật của ngôn từ. Qua điệp từ “ nghe ”, Xuân Quỳnh nói lên được 
bao điều tốt đẹp, mở ra bao liên tưởng đáng yêu. Tiếng gà trưa là tiếng gọi của quê 
nhà, mang nặng tình hậu phương. 

Nguyễn Bình Giang 
Lớp 7A Đổng Lộc, Hà Tĩnh 

Để sỏ 3 

Bài thơ ‘Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh là một bài thơ trường thiên ngũ 
ngôn xen 4 câu thơ 3 từ. Nữ sĩ viết bài thơ này vào năm 1968, những ngày cả nước 
lên đường đánh Mĩ để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Bài thơ có 3 phần: đoạn 1 (7 câu): tiếng gà trưa bên xóm nhỏ làm xúc động 
ngưòi lính trên đường hành quân xa; đoạn 2 (26 câu): tiếng gà trưa gọi về tuổi thơ; 
đoạn 3 (6 câu): tiếng gà trưa gợi lên bao niềm vui hạnh phúc va sức mạnh chiến đấu. 

Phần 2 của bài thơ đã để lại trong lòng em bao ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc. 
Đó là hình ảnh người bà và những đàn gà của bà nuôi và chăm chút quanh năm. Ba 
âm thanh “tiếng gà trưa” được nhắc đi nhắc lại 3 lần, mỗi lần mở ra một cung bậc 
mới của cảm xúc. Người lính trẻ bồi hồi nhớ lại những ngày êm đềm thơ bé. 

Nhớ đàn gà đông đúc, đẹp mã của bà nuôi. Tưởng như cháu đang đứng nép 
bên bà ngắm đàn gà, vừa giơ bàn tay nhỏ bé, vừa chỉ vừa đếm “này con gà... này 
con gà...”. Cháu quên sao được những quả trứng hồng trong ổ rơm: 

‘Tiếng gà trưa 
o rơm hổng những trứng 
Này con gà mái mơ, 

Khắp mình hoa đốm trắng 
Này con gà mái vàng 
Lông ống như màu nắng”. 

Em cảm thấy như được ngắm bức tranh gà làng Hổ mà em mua ngày nào. 
Xuân Quỳnn có tài sử dụng màu sắc lúq tả đàn gà: màu “hồng” của ổ trứng, màu 
“hoa đốm trắng” của con gà mái mơ, “lông óng như màu nắng” của con gà mái 
vàng. Bức tranh gà như đang cựạ quậy. 

Cháu quên sao được tiếng mắng của bà vì tội “nhì ti gà đẻ”: 

‘Tiếng gà trưa 
Có tiếng hà vẫn mắng 


170 



Gà dẻ mà mày nhìn 
Rồi sau này lang mặt! 

Cháu về lấy gương soi 
Lòng dại thơ lo lắng”. 

Cháu nhớ mãi hình ảnh bà “chắt chiu” từng quả trứng “cho con gà mái ấp”. 
Bà nhẹ nhàng cẩn trọng và nâng niu “tay hà khum soi trứng”. Bà đỏn hậu, thương 
con thương cháu. Nhà nghèo, bà càng tần tảo sớm khuya. Vì hạnh phúc của con 
cháu mà ba lo lắng trông mong đến mất ăn mất ngủ: 

“Cứ hàng năm hàng năm 
Khi gió mùa dông hắc 
Bà lo đàn gà toi 
Mong Trời đừng sương muối 
Để cuối năm hán gà 
Cháu được quần áo mới...”. 

Nhà nghèo,... nhờ công sức chăm chút đàn gà, chắt chiu từng quả trứng hồng, 
mà bà có tiền bán gà, bà mua cho cháu bộ quần áo mới, để cháu mặc đi đến trường, 
để cháu mặc đi chơi Tết: 

“Ôi cái quần chéo go 
Ông rộng dài quết đất 
Cái áo cánh chúc hâu 
Đi qua nghe sột soạt”. 

Tinh thương của bà dồn cho cháu, đem đến bao niềm vui hạnh phúc tuổi thơ. 
Cháu có bao giờ quên được công ơn và tình thương bao la của người bà đôn hậu. 

Hình bóng người bà trong phần hai bài thơ tượng trưng cho tình hậu phương 
vô cùng thiết tha* sâu nặng. Tiêng gà trưa đã gợi nhớ gợi thương. Nhớ về tuổi thơ, 
người linh trẻ cảm thấy mình được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh khi đang trên 
đường hành quân ra trận. 

Nét đặc sắc của thơ Xuân Quỳnh là sáng tạo nên những chi tiết cụ thể đời 
thường tuy bình dị mà có sức gợi thấm thìa, những “hạnh phúc dơn sơ ước mơ nho 
nhỏ* áy rất dung dị hồn nhiên, làm ta nhớ mãi, trở thành hành trang của mỗi người. 

* Tiếng gà trưa” là tình thương của bà, là tình hậu phương mà người lính trẻ 
mang ra trận thời đánh Mí. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã toàn thăng, 
nhưng ‘Tiêng gà trưa” trong thơ Xuân Quỳnh vần còn vọng mãi trong tâm hồn tuổi 
thơ chúng em. 

Huỳnh Phước Ly 

(Lớp 7A trường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi) 

Để số 4 

Đoạn cuối bài thơ ‘Tiếng gà trưa” cùa Xuân Quỳnh gồm có 2 khổ thơ nói lên 
những cám xúc, những ý nghĩ sâu sắc, tốt đẹp của người lính trên đường hành quân 
xa vào Nam đánh Mĩ. 

Nghe tiếng gà trưa, người chiến sĩ bồi hồi, như được sống lại bao kỉ niệm tuổi 
thơ về người bà tần tảo, đôn hậu, như được mang theo tình hậu phương để ra trận: 

‘Tiếng gà trưa 

Mang hao nhiêu hạnh phúc 


171 



Đêm cháu về nằm mơ 
Giấc ngủ hồng sắc trứng". 

Câu thơ “Giấc ngủ hồng sắc trứng" là một cãu thơ hay có hình tượng đẹp và 
rất biểu cảm. Quả trứng hồng ấy được kết tinh bằng tất cả tình thương của bà dành 
cho con cháu. 

Tiếng gà trưa làm sáng lên trong tâm hồn người chiến sĩ tình yêu xóm làng quê 
hương, tình yêu Tổ quốc, tình yêu bà và gia đình thân yêu. Tiếng gà trưa làm sáng lên 
trong trái tim người lính trẻ về lí tưởng chiến đấu cao đẹp vái bao niềm tin. Chữ V 
được điệp lại 4 lần, làm cho cảm xúc và niềm tin trở nên tha thiết, mãnh liệt: 

“Cháu chiến đấu hôm nay, 

Vì lòng yêu TỔ quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì hà 
Vì tiếng gà cục tác 
0 trứng hồng tuổi thơ". 

Đọc đoạn thơ, ta nhớ đến những cha chú, những anh chị của chúng ta, những 
Giải phóng quân thời chống Mĩ. Nhớ đến để biết ơn va tự hào. 

Trần Thị Quế 

(Lớp 7B trường Hạ Long, Quảng Ninh) 

Để sỏ 5 

Xuân Quỳnh (1942-1988) nổi tiếng với những bài thơ năm chữ như: ‘Thuyền 
và hiên , Sóng", ‘Tiếng gà trưa ”... biểu lộ một hổn thơ nồng nàn, đằm thắm, dào 
dạt thương yêu. 

Bài thơ ‘Tiếng gà trưa" được nữ sĩ viết vào những năm đầu cuộc kháng chiến 
chống Mĩ, in trong tập thơ “Hoa dọc chiến hào" { 1968). Bài thơ có 43 câu, trong đó 
có 39 câu thơ ngũ ngôn, 4 câu thơ có 3 chữ. Câu thơ ‘Tiếng gà trưa" âược điệp lại 4 
lần, cứ ngân vang mãi trong tâm hồn người lính trên đường hành quân ra trận, như 
tiêng gọi của quê nhà thân thương. Dòng cảm xúc từ hiện tại man mác và bâng 
khuâng trôi vê những năm tháng tuổi thơ với bao ki niệm cảm động về đàn gà và ổ 
tráng hồng, về người bà đồn hậu, đã làm sâu nạng tình yêu đất nước quê hương. 
‘Tiếng gà trưa" là một âm thanh đồng vọng của gia đình, của xóm làng quê. trở 
thành hành trang của người lính trẻ. * 

1. Đoạn thơ đầu 7 câu nói về tâm trạng người chiến sĩ trên đường hành quân 
xa. Tiêng gà nhà ai nhảy ổ: “Cục... cục tác cục ta" cất lên nơi xóm nhỏ. Tiếng gà 
nhà ai nhảy ổ là âm thanh bình dị, thản thuộc của làng quê ta đã bao đời nay Đối 
vơi người lính trẻ lại vô cùng xúc động. Tiêng gà trưa đã làm “xao động" nắng trưa 
và cả hồn người. Như cho người lính thêm sức mạnh mới. Như gợi nhớ tuổi thơ. 
Chữ ‘nghe được điệp lại 3 lần với sự chuyển đổi cảm giác tinh tế đã làm cho giọng 
thơ thêm phần ngọt ngào, tha thiết, bổi hồi: 

“Cục... cục tác cục ta 
Nghe xao dộng nắng trưa 
Nghe hàn chân đỡ mỏi 
Nghe gọi về tuổi thơ". 

2. Đoạn thơ thứ hai có 26 câu thơ. Câu thơ ‘Tiếng gà trưa" được láy đi láy lại 
3 lần, một âm thanh hiện hữu đồng vọng gợi nhớ bao kỉ niệm sâu sắc mọt thời thơ 

172 



bc. Nghe tiếng gà trưa, người lính trẻ sống lại, nhớ lại màu hổng trứng gà trên ó 
rơm, nhớ lại đàn gà đông đúc mà bà đã tần tảo “chắt chiu”. Ta như được ngăm một 
bức tranh gà rất sống động, rất đẹp. Không phải là bức tranh gà Đông Hồ ngày xưa: 

‘Tiếng gù trưa 
0 rơm hồng những trứng 
Nảy con gà múi mơ 
Khắp mình hoa đốm trắng 
Này con gù mái vàng 
Lông óng như màu nắng”. 

Nghệ thuật phối sắc của Xuân Quỳnh rất thần tình. Một gam màu sáng tươi 
mát dịu của bức tranh gà. Có màu hổng của trứng gà trong ổ rơm. Có sắc “đốm 
trắng” của con gà mái mơ hoa. Có “lông óng như màu nắng” của con gà mái vàng. 
Cấu trúc song hành đối xứng, chữ "/?ừy”điệp lại hai lần: " Này con gà mái mơ... Nảy 
con gà mái vàng...”. Ta cảm thấy tay bà, tay cháu đang chỉ, đang đếm những con gà 
mái tìm mồi trong sân nhà, vườn nhà thân thuộc... 

Nghe tiếng gà trưa cất lên nơi xóm nhỏ, người lính lại bồi hồi nhớ lại bao kỉ 
niệm về bà. Quên sao được “tiếng mắng” của bà vì tội cháu nhìn gà đẻ. Sợ bị lang 
mặt: “Cháu vé lấy gương soi - Lòng dại thơ lo lắng”. Cháu nhớ mãi hình ảnh ‘Tay 
hà khum soi trứng...”. Bà tần tảo “chắt chiu” từng quả trứng hồng “cho con gà mái 
ấp”. Là cháu nhớ tới bao nỗi lo, bao niềm mong ước của bà với tình thương bao la: 

“Khi gió mùa dông tới 
Bà lo đàn gà toi 
Mong Trời đừng sương muối 
Để cuối năm hán gà 
Cháu được quần áo mới”. 

Cái hay của thơ Xuân Quỳnh có lúc là ở những chi tiết nghệ thuật, tuy rất 
bình dị mà sống động nên thơ. Đó là cái “ổ rơm hổng những trứng”, là hình ảnh “tay 
hà khum soi trứng”. Đó là tiếng “sột soạt” của bộ quần áo mới: 

“Ôi cái quần chéo go 
Ong rộng dài quêt đât 
Cái áo cánh chúc hâu 
Đi qua nghe sột soạt”. 

Tục ngữ có câu: ẵt Già được hát canh, trẻ được manh áo mới”. Cháu có bao giờ 
quên được cái quần chéo go, cái áo chúc bâu ngày xưa bà mua cho sau mỗi lần bán 
gà. Tình thương cháu của bà đã tạo nên hạnh phúc tuổi thơ. Trang thơ nữ sĩ đã đi 
vào mạch sông đời thường một cách dung dị hổn nhiên. 

3. Từ liên tưởng, nữ sĩ chuyển sang suy tưởng. Lần thứ tư câu thơ ‘Tiếng gà 
trưa” lại cất lên. Tiếng gà gọi vé những giấc mơ tuổi thơ của người lính trẻ: 

‘Tiếng gà trưa 
Mang hao nhiêu hạnh phúc 
Đêm cháu về nằm mơ 
Giấc ngủ hồng sắc trứng”. 

Tiếng gà trưa bình dị mà thiêng liêng, nó nhắc nhở, nó lay gọi bao tình cảm 
đẹp dâng len trong lòng người chiến SI trên đường hành quân ra trận thời chống MI 
cứu nước: 


173 



“Cháu chiến đấu hôm nay 
Vì lòng yêu TỔ quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì hà 
Vì tiếng gà cục tác 
o trứng hổng tuổi thơ”. 

Bài thơ ‘Tiếng gà trưa” có 3 câu thơ hay nhất, đẹp nhất: “ổ rơm hồng nhĩng 
trứng", “Giấc ngủ hồng sắc trứng", “ổ trứng hồng tuổi thơ”. Tất cả đều nói vổ nểm 
vui hạnh phúc. Chữ “hổng” là tính từ, làm chức năng vị ngữ, hình tượng thơ vừa cep, 
vừa biểu cảm. 

Hơn 60 năm về trưóe, trong làn nắng mới và âm thanh đồng quê “xao xái gà 
trưa gáy não nùng”, thi sĩ Lưu Trọng Lư “rượi buồn" nhớ về tuổi thơ, nhớ “nét (ười 
đen nhánh , nhớ màu áo đỏ của mẹ hiền nay người đã đi xa. Bằng Việt trong nhhtg 
năm du học ở nưóe ngoài, nhìn ngọn khói con tàu quê người, lại da diết nhớ về uoỉ 
thơ, nhớ tiếng chim tu hú, nhớ bà, nhớ bêp lửa “ấp iu nồng đượm” do tay bà nien 
nhóm sám hôm. Trong bài thơ của Xuân Quỳnh, nghe tiếng gà trưa, người chiến s lại 
nhớ bà, nhớ ổ trứng hồng tuổi thơ. Xuân Quỳnh đa tìm được một cách nói mới Ví kỉ 
niệm tuổi thơ, về tình bà cháu chan hòa trong tình yêu quê liương đất nước. 

‘Tiếng gà trưa” là một bài thơ hay, tha thiết ngọt ngào. Tiếng gà trưa cũn; là 
tiếng vọng của quê hương, là tình hậu phương của anh bộ đội trong kháng chến 
chống Mĩ. Rất thơ và rất đẹp. 


Bài số 28 

MỘT THỨQUÀ CỦA LÚA NON: CỐM 
(Trích: “Hà Nội băm sáu phố phường’) 

Thạch Lam 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1: Giới thiệu một vài nét về Thạch Lam 

Đề số2: Phân tích hương vị cốm được nhà vãn Thạch Lam nói đến trong >ài 
“Một thứ quà của lúa non: Cốm 

Để số3: Cảm nhận về cách ăn cốm, thưởng thức cốm được Thạch Lam lói 
đến trong bài “Một thứ quà của lúa non: cốm”. 

Đề sô 4: Chất thơ trong bài “Một thứ quà của lúa non:Cốm”. 

II. Bài văn tự luận 

Đề sô' 1 

Thạch Lam là bút danh. Họ tên là Nguyễn Tường Vinh, Nguyễn Tường Lin. 
Ong sinh ngày 7-7-1910 và mất ngày 28-6-1942. Que nội ông ơ Hội An, Quíng 
Nam; quê ngoại ở thị trấn cẩm Giàng, Hải Dương. Ông đi học và sống nhiều năn ở 
Hà Nội. 

Thạch Lam bắt đầu viết vãn từ năm 1936, sớm nổi tiếng trên văn đàn. Ônglà 
thành viên của Tự lực văn đoàn, một tổ chức văn học lớn trước năm 1945. 


174 




Thạch Lam thành công ở thể truyện ngắn, có tài miêu tả những tâm trạng lời 
văn gợi cằm giàu chất thơ. Tác phẩm cua ỏng gồm có 3 tập truyện ngắn: Gió đầu 
mùa (ì937), Nắng trong vườn (1938), Sợi tóc (1942), cuốn tiểu thuyết Ngày mới 
(1939), tập kí Hà Nội 36 phố phường (1943), một số truyện viết cho thiếu nhi, và 
ciiốn tiểu luận Theo dòng (1941). 

Nhà văn Nguyễn Tuân trong bài 'Thay lời hạt" cuốn Tuyển tập Thạch Lam” 
đã viết: 

Trong văn học Việt Nam trước Cách mạng 45, Thạch Lam là một trong sô 
những nhà văn dược nhiêu cảm tình của người dọc. Lời văn Thạch Lam nhiêu hình 
ánh, nhiều tìm tòi, có một cách diệu thanh thản, hình dị và sâu sắc. Dưới cái lùnh 
thức không những thoát ra cái khuôn sáo cũ của cách hành văn dương thời mà lại 
có rất nhiều đức tính sáng tạo ấy, vãn Thạch Lam dọng nhiều suy nghiệm, nó là cái 
kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và từng trải sự đời. Thạch Lam có những nhận 
xét tinh tế vé cuộc sống hàng ngày. XÍU’ cảm của nhà văn Thạch Lam thương hat 
nguồn và nảy nỏ lên từ những chân cảm dôi với những con người ỏ tâng lớp dân 
nghèo thành thị và thôn quê. Thạch Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trân 
trọng trước sự sông của mọi người chung quanh. Ngày nay đọc lai Thạch Lam, vân 
tliâỳ đầy đủ cái dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm cố cốt cách và phẩm chất 
văn học. Mặc dù in ra ít, sách Thạch Lam có đánh dâu lại được cái tâm hôn suc 
tích, rộng rãi và tiên hộ của một nhà văn xuôi chân chính. 

(...) Bâng sáng tác văn hoe, Thạch Lam dã làm cho tiêng noi Viẹt Nam gọn 
ghẽ di, co duỗi thêm, mềm mại ra, vả tươi đậm hơn. Thạch Lam có dem sinh săc 

vào tiếng ta"... 

Để số 2 

Năm 1942, nhà văn Thạch Lam qua đời ở cái tuổi 32. Và trước đó mây 
tháng, tập bút ký “Hà Nội 36 phố phường" của ông đã ra mắt bạn đọc Có thể nói 
đây là niột tác phẩm xuất sắc và độc đáo viết về văn hóa ẩm thực Việt Nam, viêt vê 
mọt nét đẹp của Hà Nội “ngàn năm văn vật". 

Ở tập bút kí này, Thạch Lam cho ta biết về các biển hiệu, tên hàng, tên các phố 
cổ, giới thiệu cho ta hay các đặc sản, các thứ quà, các hàng rong,... Những thứ quà ấy, 
đâu chỉ Hà Nội mới co, nhưng chỉ của Hà Nội mới ngon, như bún riêu, bún ốc, bún 
chả, bún sườn’ canh bún, thang cuốn, nem chua, miến lươn, mìn páo, giầy giò, bánh 
khảo, bánh đâu, cốm, bánh cốm,... và phở. Các món quà ấy, hương vị ấy mới đọc qua, 
ta đã thấy thèm ăn rồi. Bát phở gánh “nước thì trong và lúc nào cũng nong' hong, khoỊ 
lên nghi ngút. Rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một chút 
cà cuông, thoảng nhẹ như một nghi ngờ...”. Và cái vị bún cha ngon tư cai mui thơm, 
từ cái nước chấm ngon <?/...”,v.v... Thạch Lam còn cho biêt ăn qua la mọt phong cach 
sống đẹp, là một nghệ thuật “ăn đúng cái giờ ấy, và chọn người bán ấy, mới là người 

sành ăn”. 

"Một thứ quà của lúa non: cốm" rút trong tác phẩm “Hà Nội 36 phố phường” 
là một bai thơ trữ tình bằng văn xuôi tuyệt tác, được tác giả viết với tất cả tấm lòng 
trân trọng, thành kính, thiêng liêng. 


175 



b p bẩn m ỹ| bài tu Ỳ bút nói về nguyên liệu làm ra cốm, một món quà “thanh 
nha và tinh khiêt Hương vị côm là sự “nhuân thâm cái hương thơm của lá”, của 
vừng sen trên hồ^do cơn gió mùa hạ đem lại. Là "cái mùi thơm mát" của bông lua 
nọn ta “ngửi thấy" khi đi qua những cánh đổng xanh, khi hạt thóc nếp đầu tiên lam 
trĩu thân lúa còn tươi. Nguyên liệu làm ra cốm là “cái chất quý trong sạch của trời”, 
được hình thành một cách linh diệu, lúc đầu là “một giọt sữa trắng thơm, phàng 
phất hương vị ngàn hoa cỏ", về sau được nắng thu làm cho “giọt sữa dần dần dông 

TỊ 1 ? 0 * 1 Larfl đã có một cách quan sát tinh tế, một sự cảm nhận tài hoa, môt 
cách viết nhẹ nhàng, biểu cảm và đầy chất thơ. Trái tim của ông tưởng như đang 

rung động trước màu xanh và hương thơm dịu ngọt của bông lúa nếp non trên cánh 
đồng làng quê. 

2. Lúa nếp non đến lúc nào được gặt đem vể, cách chế biến cốm là “một sự hí 
mật trân trọng và khe khắt giữ gìn”được truyền từ đời này sang đời khác. Và chi có 
cốm làng Vòng mới là đặc sản Hà Nội, do bàn tay những cô gái làng Vòng lam ra 
thứ cộm dẻo và thơm ấy’. Cốm Vòng ngon nổi tiếng khắp cả nước. Những người 
làm ra cốm và gánh cốm đi bán rất duyên dáng, đáng yêu. Đó là các cô gái làng 
Vòng “xinh xinh áo quần gọn ghẽ ”, với cái đòn gánh “hai đầu cong vút lên như 
chiếc thuyền rồng”, được bà con phố phường “ngóng trông” khi mùa cốm đến. Cốm 
đa ngon, ngươi ban côm lại xinh giòn, cuộc sống thêm sắc màu ý vị. 

CÔm . là sự kêt tinh của mọi thứ báu nbất ’ tôt đ ?p nbât của quê hương. Là 
thưc qua riêng hiệt của đất nước . Là ‘thức dâng của những cánh đồng lúa hát ngát 

xanh". Là “cái hương vị... mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An 
Nam . Hương vị của cốm được Thạch Lam thụ cảm với tất cả sự trân trọng và tự hào. 

Cốm như một chứng nhân, một sứ giả của tình yêu. Cốm là thứ quà sêu tết 
làm cho tình yêu đôi lứa thêm bển đẹp “vướng vít của tơ hổng". Cốm là “thức qua 
trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi, đã trở thành lễ phẩm cao quý của 
thuần phong mĩ tục”: 

"Nếu em lòng cìạ đổi thay, 

Cốm này hi mốc, hổng này long tai!”. 

(Ca dao) 

Tỉnh đu y ên bển đẹp của lứa đôi cũng như “hồng cốm tốt đôi” vậy. sắc màu, 
hương VỊ của hông, của cốm là một sự “hòa hợp” tuyệt vời: “màu xanh tươi của cốm 
như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hổng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, 
một thứ ngọt sác, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được bền lâu". Cả ch so sánh của 
TTiạch Lam không chỉ sắc sảo, tài hoa mà còn thể hiện một phong cách ẩm thực rất 
sành điệu. Cũng viết vể cốm, trong ‘Thương nhớ mười hai" nhà văn Vũ Bằng lại nói, 
thích ăn cốm với chuối tiêu trứng cuốc ngon lừ! 

Như nhắn gửi và ché trách, nhưng không lên mặt đạo đức dạy đời, tác giả đã 
đặt vào ngoặc đơn, khi nói vể cách sống của những kẻ “mới giàu vô học”] Như một lòi 
cảnh báo, hơn 60 năm sau lời chê trách ấy vẫn còn có nhiều y nghĩa! 


176 



Đẻ sỏ 3 

Phần cuối bài tùy bút, Thạch Lam nói về cách ăn cốm, thưởng thức cốm. Ản 
cốm không thể “ân vội ” mà phải “ăn từng chút ít thong thả và ngẫm nghĩ” để tận 
hưởng tẩ cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven hờ ; cảm thụ được 
“trong màu xanh của côm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của côm, cái 
dịu dàng thanh đạm của loài thào mộc ”. Hương vị cốm còn có “mùi hơi ngát của lá 
sen già, ướp lấy từng hạt cốm một...”. Tác giả đã viết rất gợi cảm, dùng chữ ‘bao 
boc , “nằm ủ” để nói về mối quan hệ tự nhiên giữa lá sen và cốm, tựa như hai linh 
hồn nương tựa vào nhau, làm tôn lên hương sắc thanh quý “cái lộc của Trời : Trời 
sinh ra lá sen để hao học cốm cũng như Trời sinh ra cốm nằm ủ trong lá sen ”. Vì 
thế, trong gánh hàng của các cô gái làng Vòng mới có “từng lá cốm hiện ra với tất 
cả sự ngon lành “sạch sẽ và tinh khiết”. 

Nhà văn nhắc khẽ mọi người không nên “thọc tay hay mân mê thức quà thần 
tiên ấy” mà phải “nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiu mà vuốt ve”. Ngoài cử chỉ thanh 
nhã, trang nhã, Thạch Lam còn nêu lên phong cách thưởng thức cốm như một nghi 
lẻ thiêng liêng: “Phải nên kính trọng cái lộc của Trời, cái khéo léo của người, và sự 
cô sức tiềm tùng và nhẩn nại của thẩn Lúa”. Nghĩa là biết ăn cốm với tất cả tấm 
lòng trân trọng và biết ơn như khi ta ăn bát cơm dẻo thơm ngon lành: 

“Ai ơi hưng hát cơm đầy, 

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng!” 

(Ca dao) 

Àn cốm, thưởng thức cốm bằng cử chỉ ấy, tình ảm ấy, tấm lòng ấy, thì phong 
cách ẩm thực mới được “trang nhã và đẹp để hơn , và cái vui cũng sẽ tươi sáng hơn 
nhiều lấm”. Phong cách ăn com ấy, thương thức cốm - thứ quà thanh nhã và tinh 
khiết ấy là một nét đẹp văn hóa của con người Kinh kỳ xưa nay: 

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 

Dâu không thanh lịch cũng người Tràng An”. 

(Ca dao) 

Sự cầu kì về cách diễn đạt, biểu cảm của Thạch Lam không hê gây cho ngươi 
đoc kho chịu, mà đã tô đậm chất thơ, nâng việc cảm thụ cốm lên một tầm nhân 1 văn 
mới. Giọng văn của ồng nhẹ nhàng, có lúc như tâm sự, có lúc như nhăc khẽ, rât ân 
tình và thân mật. Ngòi bút* nghệ thuật của tác giả rất tài hoa, giàu có trong víệc 
chọn lọc ngôn từ, nhất là các tính từ, các so sánh ẩn dụ để ca ngợi và khang định sự 
ngôn lằnh thanh quý cùa cốm. Cốm là “thức quà thanh nhã và tinh khiêt , la thưc 
quà riêng hiệt của đất nước ”, là “thức dáng của cánh đồng lúa hát ngát xanh ”,... Màu 
xanh của cốm “như ngọc thạch quỷ ”, là “cái tươi mát của lá non Chất ngọt cua côm 
là “cái dịu dàng, thanh đạm của loài thảo mộc”. Khỉ cốm “nằm ủ” trong lá sen thì “lá 
cốm sạch sẽ va tinh khiêi”. Cốm là “cái lộc của Trời ”, là “sự cố sức tiềm tàng và nhẫn 
nại cua than Lúa... Thật không có cách gì nói hay hơn, đậm đà hơn cách nói của 
Thạch Lam. 

Tùy bút “Một thứ quà của lúa non: Cốm” là một tác phẩm có cốt cách và 
phẩm chất vần chương; nó đã đem đến cho chúng ta bao dư vị và nhã thú, đê ta 
thêm yêu mến tự hào ve hương vị của quê hương xứ sở. Cảm ơn Thạch Lam đã cho 
tã biết mà thêm phần trân trọng một đặc sản của Hà Nội, đã cho ta hiếu phong cách 
an cốm an từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ” là một nét đẹp thanh lịch của con 
người Tràng An xưa, nay. Trang vãn Thạch Lam đã làm giàu có tâm hỏn ta. 


177 



III. Bài đọc tham khảo 


Nhớ cốm Vòng Hà Nội 

... “Mà ở đâu đây có cái hương thơm gì dìu dịu thê? À đấy là hương lúa ha 
& ân 8,mà tiếng rung động nhè nhẹ kia chính là tiếng ân rình nhỏ bé của những hông 
thóc, thơm thơm ngã vào lòng nhau để tìm sự ấm áp trước ngọn gió vàng hiu hất. 

M ùah ý"X hk "ày đã rộ bưởi cũng đã nhiều, nhưng thơm ngọt ngào mùi đất nước, 
que hương, đô cổ cái gì so sánh được với cốm Vòng ăn với chuối trứng cuốc ngon lừ. 

Đitl ' ên " hữ ”z con đường nóng hỏng của trời tháng tám miền Nam hây giờ, 
tôi nhớ gì là nhớ đến những buổi sáng mùa thu mẹ mua cho một mẻ cốm giót ăn lót 

l í n L hU f- sán ,ĩ trước khi ẽi học / rẫi đến khi có vợ con ’ th ' v ? hiết tĩnh chồng, 
thường dặn những người gánh cốm ở Vòng lên hán, thế nào cũng giữ cho những me 

côm thật ngon, đem nén rồi đơm vào những cái đĩa con phượng đe chồng ngổi nhổn 

nha xắt ra từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhấm nháp nước trà sen thơm ngát”... 

(Trích “ Thương nhớ mười hai ” - Vũ Bằng) 


Bài số 29 


SÀI GÒN TÔI YÊU 

Minh Hương 

I. Đề luyện tập 

. (•' Phân tich nét đặc sắc, độc đáo của cảnh vật mà Minh Hương nói 
đến trong bài “Sài Gòn tôi yêu”. 

ũểjấẤL Cảm nhận về những con người đáng yêu được Minh Hương nói đến 
trong bài “Sài Gòn tôi yêu”. 

ũể.s.ô 3: Cảm nhận vể bài tuỳ bút “Sài Gòn tôi yêu” của Minh Hương. 

n. Bài văn tự luận 

Đề sỏ' 3 

“Sài Gòn tôi yêu ” là bài kí của Minh Hương viết vào tháng 12-1990, sau được 
in trong tập “Nhớ Sài Gòn" một tập văn thơ, nhân dịp kỉ niộni 300 năm Sài Gon. 
Trước năm 1945, tác giả đã đến sinh sống ở Sài Gòn, trở thành một cư dãn cua “hòn 

n ỉ ỌC ?i ền .? Ôn /’ ônggọi là “cái đô thị ngọc ngà". Nhan để bài kí đã thể hiện tình 
yêu thiết tha sâu nặng đối với Sài Gòn - “Sài Gòn tôi yêu”. 

^ydòngđẩu bài kí, tác giả nói một cách hóm hỉnh qua một số so sánh: “Sùi Gòn 

ỬJ[ ẻ 'Z ÔÌ í h i đương giè "' Sài GÒn 300 tuổi so với cái tuổl 5.000 năm của đất nước ta 
thì Sài Gòn “còn xuân chán ", “như một cây tơ đương độ nõn nà. . ”. 

Minh Hượng thổ lộ tình yêu Sài Gòn trong mọi thời tiết và mọi thời gian. Tác 
gia yêu năng sớm, một thứ nắng ngọt ngào", yêu “buổi chiều lộng gió nhớ thương, 
dưới những cây mưa nhiệt đới hất ngờ”; yêu thời tiết trái chứng: ‘Trời đang tu lù 
buồn bã,"hông nhiên trong vắt lại như thủy tinh”. Tác giả yèu đêm khuya “thưa thơt 

nh ; ững giờ cao điểm ’ P hố phường “náo động, dập dìu xs cộ"; yêu làn 
không khí “mát dịu, thanh sạch” vào buổi sáng tinh sương, trên một số cỏn đường 


178 




nhiêu cây xanh. Tình yêu Sài Gòn của Minh Hương được ông ví với tình cảm của 
"người dãn ông vẩn ôm ấp bóng dáng mối tình đẩu chứa nhiều ngang trái”, 

Sài Gòn rất bao dung và hào phóng " bao giờ cũng dang hai cánh tay mở rộng 
mà đón nhiều người từ trăm nẻo đất nước kéo đến”. Người Bắc, người Trung, người 
Nam, người Hoa, người Khơ-me... đã đến ở Sài Gòn, “rồi thừa nhận nơi đây là quê 
quán của mình". Minh Hương đã đến ở Sài Gòn hơn nửa thế kỉ sao không yêu Sài 
Gòn, sao khồng coi Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình được? 

Tác giả yêu Sài Gòn, rồi yêu hơn con người Sài Gòn với bao nhẩm chất tốt 
đẹp, biểu hiện một “phong cách bản địa mang nhiều nét đặc trưng”. Người Sài Gòn 
“ân nối tự nhiên, nhiều lúc hề hà, dễ dãi ”, “rất chơn thành, hộc trực ”, “ít dàn dựng, 
tính toán". 

Minh Hương đã nêu lên những nét đáng yêu của các cô gái “thị thiêng” Sài 
Gòn ngày xưa. Tóc “buông thõng” trên vai trên lưng. Đầu đội nón vải trắng rộng 
vành. Áo bà ba trắng... Quần đen rộng. Hoặc đi giầy bố trắng, hay xăng-đan da, 
hoặc đi guốc vồng trơn trắng nõn, quai da... Rất de nhìn, de ưa: dáng đi “khỏe 
khoăn, mạnh dạn”; “cũng yểu điệu, thướt tha...”, “cũng e thẹn, ngượng nghịu...”. Nụ 
cười “thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều thơ ngáy”. Cái đẹp của cô gái Sài Gòn “thật đơn 
sơ, đôn hậu”. 

Cách giao thiệp của thiếu nữ Sài Gòn rất duyên dáng. Chào người lớn, các cô 
“cúi đầu, chấp hai bàn tay lại và xá”. Gặp bạn bè thì “hơi cúi đầu và mỉm cười; cười 
ngậm miệng, cuời chúm chím, cười mỉm mỉm, cười he hé,...’\ tùy mức độ thân quen. 
Đặc biệt là cặp mắt cô gái Sài Gòn “sáng rỡ, nhí nhảnh, đôi lức lại ánh lên vài tia 
hóm hỉnh”. Cách giao tiếp của thiếu nữ Sài Gòn có vẻ hơi “cổxưa” nhưng lại rõ ràng 
“dân chù ", “không khúm núm hay màu mè ", “không chút mặc cảm, tự ti”. Nghĩa là 
họ vẫn giữ được phong cách dân tộc, nhưng không còn mang tư tưởng phong kiến, 
trai lại rất tân tiến. 

Có thể nói đoạn văn viết về cô gái Sài Gòn là đặc sắc nhất, vừa tỉ mỉ vừa khái 
quát, biểu lộ tấm lòng trân trọng, quý mến của Minh Hương. Ta vồ cùng thích thú 
như được thú vị ngăm nghía những bức ảnh chân dung nghệ thuật của các cô gái Sài 
Gòn trong phòng triển lam những năm đầu thế kỉ XX.. 

Tính cách con người Sài Gòn rất đẹp và đáng yêu. Các cô gái, các chàng trai, 
các giới đồng bào giàu lòng yêu nước, bất khuất, dám xả thân vì chính nghía, vì 
cách mạng và kháng chiến, vì đất nưóe và nhân dân. Với Minh Hương, tình yêu Sài 
Gòn gắn liền với tình cảm trân trọng, quý mến, cảm phục những con người Sai Gòn. 

Phần cuối bài kí, tác giả viết qua một so sánh đáng yêu: “Miền Nam là đất lành 
thì Sài Gòn cũng là một đô thị hiền hòa”. “Đất lành chim đậu” (tục ngữ). Trước kia, Sài 
Gòn có nhiều chim, nhưng ngày nay rất ít chim. Những kẻ vô trách nhiệm với môi 
trường sống, đã “đang tay bắn giết chim và dơi của thành phố”. Chim chóc thì “hiếm 
hoi dẩn ”, dân số lại gia tăng “leo lên hơn năm triệu”. Thoáng một chút băn khoăn? 

Minh Hương đã tâm sự: “yêu Sài Gòn và yêu cả con người ỏ dây”. Mối tình 
ấy " dai dang, bền chặt”. Tác giả ước mong “mọi người nhất là các bạn trẻ, đều yêu 
Sài Gòn như tôi". Đó là một tiếng nói “chơn thành, bộc trực”. Sài Gòn, thành phố 
300 tuổi, là Thành Đồng Tổ quốc, là thành phố mang tên Bác - thành phố Hồ Chí 
Minh rực rỡ tên vàng - ai mà chẳng tự hào, ai mà chẳng mến yêu. 


179 



Bài kí “Sài Gòn tôi yêu ” cho ta nhiều ấn tượng. Giọng văn hóm hỉnh, clơn 
thành thể hiện một cách viết độc đáo, sắc sảo. Chữ nghĩa, ngôn từ gợi lên sắc thái >ài 
Gòn rất đậm đà: Trời đang ui ui ”... “các cô gái thị thiêng ”, “chắp hai hàn tay lại và 
xá ”, v.v... Một vài so sánh khá ý vị, nhất là khi nói về một số nét đẹp của thiếu nữỉài 
Gòn: “cũng e thẹn, ngượng nghịu như vừng trâng mới ló, còn ngập ngừng giấu tửa 
vành sau áng mây. Nụ cười thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều ngây thơ",... 

“Sài Gòn tôi yêu ” là một bài ký duyên dáng có ít nhiều khám phá, tỏa Síng 
tính nhân văn. Hay đấy. Cần đọc để thưởng thức, để yêu Sài Gòn hơn nữa. 


Bài số 30 


MÙA XUÂN CỦA TÔI 
(Trích ‘Thương nhớ mười hai’) 

Vũ Bằng 

I. Đề luyện tập 

Đề số1: Giới thiệu một vài nét về nhà văn Vũ Bằng 

Đề số 2: Phân tích vẻ đẹp mùa xuân Hà Nội, mùa xuân Bắc Việt được /ũ 
Bằng thương nhớ qua bài “Mùa xuân của tôi". 

Đề số 3: Cảm nhận về bài tùy bút “Mùa xuân của tồi". 

Đề số4: Phân tích chất thơ trên trang văn “Mùa xuân của tôi”. 

II. Bài văn tự luận 

Để số 1 

Vữ Bằng (1913-1984) là bút danh, họ tên khai sinh là Vũ Đăng Bằng. Là ihà 
báo, nhà văn, ông có hàng chục bút danh khác: Tiêu Liêu, Thiên Thư, Lê Tâm, Vũ 
Trường Khanh, v.v... 

Quê gốc ở Cẩm Giàng, Hải Dương; sinh trưởng ở Hà Nội; viết văn, làm bá) ở 
Hà Nội từ năm 1930-1955; viết văn, làm báo ờ Sài Gón (1955-1984). Gẩn đây, Vũ 
Bằng mới được công nhận là chiến sĩ tình báo cùa cách mạng hoạt động bí mậttại 
Sài Gòn trong thời kì đất nước bị chia cắt và chiến tranh. 

Vũ Bằng ngoài hàng nghìn bài báo, còn để lại nhiều tiểu thuyết, bút kí, tuỳ lút, 
truyện dịch và khảo cứu phê bình. Trong đó, hai tác phẩm: Bôn mươi nám nói lío, 
Thương nhớ mười hai đã làm cho sự nghiệp văn chương của Vu Bằng trở thành bất ử. 

Để sỏ 3 

“Mùa xuân của tôi" là phần đầu bài tuỳ bút ‘Tháng giêng mơ về trăng nonrét 
ngọt” trong kiệt tác văn chương Thương nhớ mười hai ” của nhà văn Vũ Bằng. Vũ 
Bằng (1913 - 1984) là nhà văn, nhà báo Hà Nội, đã nổi tiếng trưóc năm 1945. Cng 
viết tác phẩm này tại Sài Gòn trong những năm tháng đất nước bị chia cắt, gửi gím 
bao nỗi “sầu hiệt li vơi sáng đầy chiêu": nhớ vợ con gia đình, nhớ quê hương, ihớ 
Bắc Việt, nhớ Hà Nội... Mỗi tháng ông có một nỗi nhớ, nhớ triền miên, nhớ d<ng 
dặc suốt năm. 


180 




Tháng giêng và mùa xuân Hà Nội, mùa xuân Bắc Việt đối với Vũ Bằng sao 
nhớ thế. Nỗi nhớ ấy, nỗi buồn đẹp ấy là của khách “thiên lí tương tư”. 

“Ai cũng chuộng mùa xuân” và “mê luyến mùa xuân ” nên càng trìu mến 
tháng giêng, tháng đầu của mùa xuân. Tinh cảm ấy rất chân tình “không có gì lạ 
hết". Cách so sánh đối chiếu của Vũ Bằng rất phong tình gợi cảm: “Ai hảo non đừng 
thương nuớc, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai 
thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chông thì mới 
hét dược người mê luyến mùa xuân”. Một cách viết duyên dáng, cảm xúc cứ trào ra 
qua các điệp ngữ: “ai hảo được...”, “ai cấm được... ai câm được... ai cấm được... ’. 
Chữ “thương” được nhắc lại 4 lần, liên kết với chữ “yêu”, chữ “nhớ” đầy ấn tượng và 
rung động. 

Là một khách tài tử yêu cảnh sắc thiên nhiên “yêu sông xanh núi tím”, rất đa 
tình, yêu nhan sắc giai nhân “đôi mày như trăng mới in ngần”, yêu những “mộng 
ước của mình". Nhưng Vũ Bằng đã tâm sự là mình “yêu nhất mùa xuân không phải 
vì thế”. Câu văn như nhún nhảy: “tôi yêu... tôi yêu... và tôi cũng xây mộng... những 
yêu nhất...”. Thoáng gợi một câu thơ Kiều Nguyễn Du, một cách viết tài hoa. 

Mùa xuân mà Vũ Bằng thương nhớ và yêu nhất là mùa xuân Bắc Việt, mùa 
xuân Hà Nội, nơi có gia đình và vợ con ông, nơi mà ông đã nhiều năm tháng cách 
biệt. Ông nhớ cái “mưa riêu riêu", cái “gió lành lạnh” của mùa xuân quê hương. 
Ông thương nhớ những âm thanh mùa xuân Bắc Việt: “tiếng nhạn kêu trong đêm 
xanh, tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, câu hát huề tình của cô 
gái đẹp như thơ mộng...”. Tinh thương nhớ mùa xuân Bắc Việt của Vũ Bằng rất thiết 
tha nồng nàn cháy bỏng. Ta thấy tâm hồn ông trang trải khắp cảnh sắc và con 
người, tư xóm thôn đến bầu trời, từ lễ hội mùa xuân đến tiếng trống chèo, đến câu 
tình ca thôn nữ. 

Càng yêu cảnh bao nhiêu, tác giả càng yêu sự sống bấy nhiêu! “Cái mùa 
xuân thần thánh” rất diệu kì. Vũ Bằng đã sử dụng hai so sánh để nói lên cái diệu kì 
ấy: "Nhựa sống ỏ trong người căng lên như máu căng lên trong lộc của loài nai, 
như mầm non của cây cói, nằm im mãi không chịu được, phải trôi ra thành những 
cái lá nhỏ tí ti giơ tay vẫy những cặp uyên ương đứng cạnh”. 

Thi sĩ Xuân Diệu đã từng viết: 

‘Tháng giêng ngon như một cặp môi gần 
(...) Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”. 

(Vội vàng) 

Cùng với cảm hứng mùa xuân ấy, Vũ Bằng cho biết, trong “cái rét ngọt ngào” 
cùa mùa xuân, “tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đập mạnh hơn..." và 
“thèm khát yêu thương thực sự", yêu đồng loại, yêu gia đình. Trong không khí gia 
đình đoàn tụ êm đềm giữa những ngày xuân, lòng người “ấm lạ ấm lùng”, bao niềm 
vui sướng hạnh phúc tưởng "như có không biết hao nhiêu là hoa mới nỏ, bướmfa 
ràng mở hội liên hoan". 

San sẻ với bao thương nhớ của Vũ Bằng, ta càng thấy rõ ông yêu mùa xuân, 
yêu cảnh vật, yêu con người của quê hương xứ sở, lại càng yêu sống, yêu đòi hơn 
bao giờ hết. 


181 



Câu văn xuôi của Vũ Bằng rất giàu biểu cảm và chất thơ trữ tình. Chất thơ 
lắng dịu ngọt ngào. Ta hãy khẽ đọc và cùng nhau cảm thụ: 

“Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - 

mùa xuân của Hà Nội thân yêu, 
cùa Bắc Việt thương mến". 

Yêu mùa xuân quê hương, nhưng tác giả “yêu mùa xuân nhất là vào khoảng 
sau ngày râm tháng giêng”. Lúc ấy có biết bao xuân tứ, xuân tình. Bao cảnh sắc 
vương vấn. Đào hơi phai nhưng nhụy vẫn còn phong, cỏ thì “nức một mùi hương 
man mác”. Con ong siêng năng bay đi kiếm nhị hoa trên giàn thiên lí. Sau cơn mưa 
xuân, bầu trời xuân rất đẹp. Buổi sáng sớm thấy “những vệt xanh tươi hiện ở trên 
trời . Độ tám chín giờ trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hổng rung 
động như cánh con ve mới lột”. Cà om thịt thăn điểm lá tía tô thái nhỏ hay bát canh 
trứng cua vắt chanh ăn mát như quạt vào lòng, là hương vị đậm đà bữa cơm gian dị 
gia đình. Đã mấy ai trong chúng ta được hưởng thụ như Vu Bằng? Hương vị đậm đa 
ấy tưởng như được ướp hương xuân. 

“Mùa xuân của tôi” thể hiện phong cách của Vũ Bằng: một lối viết tài hoa, 
câu chữ mượt mà, lòi văn giàu hình ảnh, cảm xúc trong sáng đậm đà, giọng văn nhẹ 
nhàng, mơn man như làn gió xuân. 

Vớ ị Vũ Bằng, tình yêu mùa xuân, yêu thiên nhiên Bắc Việt, yêu mùa xuân Hà 
Nội rất nồng hâu đắm say; tình yêu ấy găn bó với bao kỉ niệm, bao nỗi nhớ vơi đầy 
trong tâm hồn khách xa quê. Trong hoàn cảnh đất nưóe bị quân thù chia cắt, tác gia 
nhớ mùa xuân Hà Nội cũng là nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình vợ con đã bao ngày 
đêm năm tháng cách biệt. Tác giả đã kín đáo gửi qua T hương nhớ mười hai” một 
niềm tin sắt son chung thủy về cội nguồn, về ý chí thống nhất đất nước, vể Bắc - Nam 
liên một dải, sum họp một nhà mà không thế lực nào, kẻ thù nào có thể chia cắt được. 

III. Bài đọc tham khảo 

“Trăng non, tháng giêng” 

... Cuối tháng giêng, có những đêm không mua, trời sáng lung linh như ngọc, 
chi chừng mười giờ tối thì trăng mọc cao trên đỉnh đầu. 

Cái trăng tháng giêng, non như người con gái mơn mởn đào tơ, hình như 
cũng đẹp hơn các tháng khác trong năm thì phải: sáng nhưng không sáng lộng lẫy 
như trăng sáng mùa thu, đẹp nhitng không đẹp một cách úa héo như trăng tháng 
một. Cái đẹp cùa trăng tháng giêng là cái đẹp cùa nâng trinh nữ thẹn thùng, vén 
màn hoa ỏ lầu cao nhìn xuống để xem ai là tri kỉ, mặc dầu không có ai thấy dể 
đoán biết tâm sự mình, nhưng cứ thẹn thùng hàng khuâng, thẹn với chính mình. Ánh 
trăng ấy không vàng mà trắng như sữa, trong như nước ôn tuyền. Đi vào giữa ánh 
sáng mơ hồ ấy, mình cảm thấy như mình hay trong không gian vô bờ bêh. 

Nam ỏ trên cái giường tre ngoài vườn kê dưới một gốc lan tây thơm phức, 

mình nghe rỗ ràng có tiếng trăng thủ thỉ thì thầm"... 

(“Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt"- 
- Trích “Thương nhớ mười hai” - Vũ Bằng) 


182 



Phần thứ hai 
HỌC KÌ II 


Bài sô 31 

TỰC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XưẤT 
I. Đề luyện tập 

Dề sô l: Thế nào là tục ngữ? 

Đề số 2: Giải thích ngắn gọn 4 câu tục ngữ vể thiên nhiên. 

Đề số3: Giải thích ngắn gọn 4 câu tục ngữ về là động sản xuất. 

Đề sô'4: Giải thích ngắn gọn 8 câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. 
Đê số5: Học thuộc lòng 8 câu tục ngữ đã học. 

n. Bài văn tự luận 

Đề sỏ' 1 

Tục ngữ là những câu nói ngắn gọn được lưu truyền, thường có đối, có vần 
vè, đúc kết những kinh nghiệm, những nhận xét, những bài học về thiên nhiên, về 
lao động sản xuất, về đạo đức, về cách ăn ở, lối sống, ứng xử,... theo quan niệm của 
dân gian. 

- Về lao động sản xuất: 

+ Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. 

+ Nhất nước, nhì phán, tam cần, tứ giống. 

- Về đạo đức: 

+ Thương người như thể thương thân. 

+ Học ăn, học nói, học gói, học mở 

- Về cách ăn ở, lối sống: 

+ Nhà sạch thì mát, hát sạch ngon cơm. 

+ Bán anh em xa mua láng giềng gần. 

+ Một điều nhịn là chín điều lành. 

+ Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 

- Ý nghĩa: Học tục ngữ để mở mang trí tuệ, để biết sống đẹp. Học tục ngữ, 
vận dụng tục ngữ để nói và viết được ý vị, đậm đà. 

Để sỏ'4 

Giải thích ngẩn gọn 8 câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 

1. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

2. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 

3. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ. 


183 





4. Tháng hảy kiêh hò, chỉ lo lại lụt. 

5. Tấc đất, tấc vàng. 

6. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. 

7. Nhất nước, nhì phân, tam cẩn, tứ giống. 

8. Nhất thì, nhì thục. 

Bài làm 

Nước ta có nền nông nghiệp lâu đời và phát triển. Dân ta cần cù có nhiều kinh 
nghiệm quý báu về trồng trọt, trồng lúa nước, trồng hoa màu,... Nghề chăn nuôi súc 
vật, nghề đánh cá, nghể rừng cùng với nghề nông là nghề căn bản của nhân dân ta, đã 
tạo nên nển văn minh sông Hổng, nền văn hiến Đại Việt vô cùng rực rỡ. 

Trong cuộc sống lâu dài qua hàng ngàn năm lịch sử xây dựng và bảo vệ đất 
nước, nhân dân ta đã đúc rút được bao kinh nghiệm quý báu, chắt lọc qua hàng 
ngàn, hàng vạn câu tục ngữ ngắn gọn, cô đúc có vế đối, có vần vè, lưu truyền trong 
dân gian. Kho tàng tục ngữ Việt Nam thật phong phú và vô cùng quý báu. Trong 
đó, những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất đúc kết bao kinh nghiệm 
có nhiều giá trị thực tiễn. 

1. Trước đây, nhân dân ta chưa có những dụng cụ, máy móc khoa học để đo 
thời gian, nhưng chỉ bằng kinh nghiệm, bằng trực giác và vốn sống, họ đã có những 
nhận xét rất đúng đắn về độ dài ngày và đêm mùa hè, mùa đông: 

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. 

Câu tục ngữ vừa có vần lưng (năm với nằm, mười với cười, vần với nhau), 
vừa có đối (đêm và ngày, tháng năm và tháng mưòi, nằm và cười, sáng và tối, đối 
nhau). Cách nói hồn nhiên, hóm hỉnh: lấy giấc ngủ: “chưa nằm đã sáng” để đo 
chiều dài đêm tháng nám, chỉ ra đêm mùa hè là ngắn, rất ngắn; lấy tiếng cười để đo 
chiều dài ngày tháng mười, ngày mùa đông là ngắn, rất ngắn, chưa chiều đã tối. Suy 
luận ra, câu tục ngữ chỉ rõ: ngày mùa hè dài, đêm mùa đông rất dài. Do ánh sáng 
mùa hè, do mây mù mùa đông, và do kinh nghiệm cuộc sống, mà nhân dân ta nêu 
lên nhận xét rất đúng đắn: đêm mùa hè ngắn, ngày mùa đông ngắn. Nắm được độ 
dài thòi gian theo đêm và ngày, theo mùa để chủ động bố trí công việc làm ăn và 
nghỉ ngơi là rất cần thiết. Đây là một câu tục ngữ đặc sắc. 

2. Có thi sĩ đã viết: “Nắng mưa là bệnh của trời ..." thì tục ngữ cũng có câu 
nói về hiện tượng mưa nắng: “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”. Câu tục ngữ có 
2 vế, mỗi vế gồm 4 chữ đối nhau: chữ nắng vần với chữ vắng. Một cách nói vần vè 
dễ nhớ. “Mau” cỏ nghĩa là nhiều, dày; “mau sao” là nhiểu sao, dày sao và sao xuất 
hiện sớm, mọc sớm. về mùa hè, trời vừa chập tối, nhiều sao sáng xuất hiện trên bầu 
trời xanh qua đó nhân dân ta biết ngày mai và những ngày sắp tới trời nắng, rất đẹp 
trời, để chủ động sắp xếp công việc làm ăn, cày bừa cấy hái,... 'V ắng” là thưa sao, ít 
sao trên bầu trời. Đó là một hiện tượng cho biết trời sắp mưa. Biết trước trời mưa, 
nắng thì mọi công việc làm án, nhất là nghề nông mới chủ động tích cực, mới tránh 
được rủi ro thiệt hại. Câu tục ngữ “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”ìằ một kinh 
nghiệm hay về dự báo thời tiết mùa hè. Mùa đông thì trái lại: “Nhiều sao thì mưa, 
thưa sao thì nắng”. 


184 



Câu tục ngữ “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”có nhiều người còn nói: 

- “Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa”. 

' “Day sao trời nắng, vắng sao trời mưa”. 

3. Nhà nông, dân chài lưới, dân đi rừng ở ta chỉ có nhìn mây, nhìn ráng, nhìn 
mống cụt, cầu vồng mà đoán được gió bão, lũ lụt,... Câu tục ngữ: “Ráng mỡ gà, có 
nhà thì giữ” là một kinh nghiệm quý báu về dự báo thời tiết. Ráng là gì? Cuốn Từ 
điển Tiếng Việt” do Văn Tân chủ biên đã giải nghĩa như sau: “Ráng ì à đám mây 
màu sắc hổng, hoặc vàng... do ánh mặt trời buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tà chiếu 
vảo”. Ráng mỡ gà là ráng vàng tươi óng ánh. Có ráng mỡ gà xuất hiện ở trên bầu 
trời, nhân dân ta biết trời sắp nổi gió to, sắp bão, cần phải chuẩn bị giữ gìn, chằng 
buộc, chống đỡ, nhất là nhà gianh vách đất. Còn có những câu tục ngữ khác cũng 
nói vế ráng: 

- “Ráng vàng thì gió, ráng dỏ thì mưa”. 

- “Ráng vàng thì gió, ráng mỡ chó thì mưa”. 

4. Các biến đổi bất thường về cây cỏ, sâu bọ, chim chóc, loài vật... là những 
hiện tượng, qua đó nhân dân lao động đã đúc rút được nhiều câu tục ngữ có giá trị 
thực tiễn to lớn. Dự báo thời tiết của dân gian rất phong phú: 

- ‘Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa”. 

- “Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa”. 

- “Gió bắc hiu hiu, sếu kêu trời rét”. 

- ‘Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão”. 

- “Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đẩy nước \ 

- v.v... 

Ở miền Bắc nước ta, vào tháng bảy, tháng tám hằng năm thường có nhiều 
mưa, mưa rất to, mưa tầm tã, mưa nhiều ngày, gây ra bão, lũ lụt. Chỉ nhìn đàn kiến 
bò, lũ lượt kéo đi hàng đàn, nhân dân ta biết: sắp có mưa to, lũ lụt lớn săp xảy ra: 
Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lũ lụt”. Hoặc: 

- “Kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa sa gần tới”. 

- “Kiến đen tha trứng lên cao, 

Thế nào cung có mưa rào rất to”. 

Bốn câu tục ngữ tiếp theo (5, 6, 7, 8) nêu lên những nhận xét, những kinh 
nghiệm hay, sâu sắc, xác đáng vể đất đai, vé ngành nghề, về trồng trọt và kỹ thuật 
làm ruộng của bà con nông dân: 

- Tấc đất, tấc vàng. 

- Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. 

- Nhất nước, nhì phân, tam cấn, tứ giống. 

- Nhất thì, nhì thục. 

5. Câu tục ngữ: Tấc đất, tấc vàng” chỉ có 4 chữ rất ngắn gọn, chia thành 2 vế 
đối nhau nêu lên nhân xét: đất là vàng, đất quý như vàng, đất quý hơn vàng. Đất để 
trồng lúa, ngô, khoai, đậu, vừng, cây ăn trái, rau và các loại hoa,... Đất để làm nhà, 
để xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa... Đất là nguồn lợi, nguồn sống của 
nhân dân. Câu tục ngữ vừa nêu lên giá trị của đất, vừa khuyên mọi người phải có ý 


185 



thức bảo vệ, giữ gìn đất đai, ra sức chăm bón ruộng vườn ngày thêm màu mỡ. Gn 
có câu ca dao tương tự: 

“Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, 

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu!”. 

6. Nhà nông quê ta có nhiều kinh nghiệm quý báu phát triển các ngành nglê: 
làm ruộng, làm vườn, chăn nuôi, thả cá, xây dựng các làng nghề thủ công... làm CIO 
kinh tế nông thôn ngày càng mở mang, giàu có. Câu tục ngữ “Nhất canh trì, thị 
canh viên, tam canh điền” thể hiện trí tuệ và kinh nghiệm hay trong làm ăn cia 
nông dân nước ta. 

Trì là ao; canh trì nghĩa là đào ao thả cá... 

Viên là vườn; canh viên nghĩa là làm vườn, trồng cây ăn trái... 

Điền là ruộng; canh điền là làm ruộng, trổng lúa, hoa màu..: 

“Nhất canh trì”: nuôi cá, nuôi tôm... thu lợi lớn, chóng làm giàu nhất. Vì tiế 
mới có câu: “Một ao cá một rá bạc”. 

“Nhị canh viên”: làm vườn, trồng cây ăn quả, trồng rau, trồng hoa cũng à 
một nghề làm giàu, được xếp vào thứ hai, sau nghể nuôi trồng thủy sản. 

Nghề làm ruộng là nghể căn bản, lâu đời, được xếp vào thứ ba. Ngày nay, 
nền kinh tế thị trường và khoa học kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt ở nước ta phít 
triển, thúc đẩy và mở mang kinh tế trang trại ở khắp mọi miền quê. Hàng triệu nôig 
dân thi đua làm giàu. Các nghề nuôi trổng thủy sản, làm vườn, làm ruộng, với o 
thuật vể giống, cây, con tiến bộ vượt bậc, đã xuất hiện nhiểu triệu phú ờ nông thôi. 
Qua đó, ta càng thấy câu tục ngữ: “Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền” nin 
lên một bài học hay và sâu sắc. 

7. Câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cẩn, tứ giôhg” đã tổng kết và khẳig 
định 4 bài học lớn, kinh nghiệm hay về làm ruộng cho năng suất cao. Phải đù nưá; 
phải bón phân; phải cần cù cày bừa, bắt sâu, làm cỏ, vun xới,...; phải chọn đưcc 
giống tốt. Cuộc cách mạng xanh ở một số nước châu Á như Ấn Độ, Nhật Bải, 
Trung Quốc,... và ở nước ta cho thấy kĩ thuật vể giống là hàng đầu, được coi trọig 
nhất, ưu tiên nhất. Giống lúa mói, sức để kháng cao chống sâu bệnh, cho năng suít 
cao được các nhà khoa học và nông dân quan tâm đặc biệt. Nước ta có nển nôrg 
nghiệp phát triển, là nước xuất khẩu gạo lớn, qua đó, ta càng thấy giá trị và ý ngha 
đặc sắc ờ câu tục ngữ này. Còn có những câu tục ngữ: 

- “Phán tro không bằng no nước”. 

- “Không nước, không phân chuyên cần vồ ích”. 

- “Ruộng không phân như thân không của". 

8. “Nhât thì, nhì thục” là câu tục ngữ nêu lên kinh nghiệm vể kỹ thuật trồrg 
trọt, làm lúa nước. Thứ nhất là phải coi trọng thòi vụ: “nhất thì” (kịp thời vụ, đúrg 
thời vụ). Trái thời vụ, thòi tiết là thất bát, mất ăn. Thứ nhì là phải cày sâu cuốc bẫn, 
vun xới, chăm bón, làm cỏ, không để ruộng đất hoang hóa, bạc màu; làm cho đất đii 
ngày một thêm màu mỡ: “nhì thục”. Yếu tố thời gian, mùa vụ, yếu tố sức lao động cái 
cù cùa con người là 2 yếu tố tạo nên mùa màng tốt tươi, năng suất cao, bội thu. 


186 



III. Bài đọc tham khảo 


Bài thứ nhát 

Giải thích và bình luận câu tục ngữ ‘ ẽ Có làm thì mới có ăn...” 

Bài làm 

Cũng như hai tiếng học - hành, học - hỏi, hai chữ làm và ãn được nhân dân ta 
nói đến trong ca dao, tục ngữ thật sâu sắc, ý vị đậm đà. Đây là câu tục ngữ tiêu biểu 
nhất nêu lên bài học làm người, thể hiện một triết lí nhân sinh tích cực về mối quan 
hệ giữa làm và ăn của mỗi người trong xã hội: 

“Có làm thì mới có ăn, 

Không dưng ai dễ đem phần đến cho " 

1. Câu tục ngữ diễn đạt dưới hình thức thơ lục bát. Câu lục mộc mạc, gnn dị 
như một lòi ăn tiếng nói hằng ngày của bà con lao động về một sự thật hiển nhiên ở 
đời: “Có làm thì mới có ăn". Dân gian đã sử dụng cách nói điều kiện - hệ quả để chỉ 
ra một chân lí. “Có làm” là điểu kiện; “có ân” là hệ quả. Thật là dễ hiểu, vì có làm 
thí mới có ăn; muốn có ăn thì phải làm, phải lao động. 

Hai tiếng “không dưng” trong câu bát nghĩa là không bỗng chốc, không tự 
nhiên, tự dưng mà có. Chữ “phẩn” là miếng ăn, là của cải vật chất. “Có con mà gả 
chồng gần - Nửa đêm đốt đuốc đem phần hiếu cha” (ca dao). Nghĩa câu bát bổ sung 
cho nghĩa câu lục, dân gian đã nhắc khẽ người đời nên biết, nên nhớ là không tự 
dưng, không bông chốc vô cớ mà thiên hạ đem miếng ăn, đem của cải vật chất đến 
cho không mình. 

Tóm lại, câu tục ngữ đã chỉ rõ: muốn sống, muốn tồn tại, muốn ấm no thì 
phải lao động; không thể sống ỷ lại thiên hạ. 

2. Câu tục ngữ đã khẳng định giá trị to lớh của lao động, ca ngợi sức lao 
động và con người lao động. Lao động trước hết để nuôi sống bản thân mình, nuôi 
sống gia đình mình. Lao động còn để phục vụ đất nước và nhân dân trên vị thế công 
dân. Có làm, có lao đông mới sản xuất ra mọi của cải vật chất và sáng tạo ra mọi 
giá trị tinh thần để làm cho đất nước ngày thêm giàu đẹp. Lao động là nguồn sống, 
nguồn ấm no hạnh phúc cho gia đình và xã hội. 

Qua câu tục ngữ, nhân dân ta đã phê phán những kẻ lười biếng, ăn bám, chỉ 
biét “ăn dày làm mỏng ”, ỷ lại “há miệng chờ sung”. “Có làm thì mới có ăn \ siêng 
năng, chịu khó lao động thì ấm no, có bát ăn bát để. Lười biếng thì đói rét, khổ cực, 
chẳng ai cho, chẳng ai thương! Muốn ấm no hạnh phúc và được mọi người tôn 
trọng thì phải lao động, cần cù, chịu khó. Đã từ bao đời nay, người nông dân Việt 
Nam đem mồ hôi và công sức bám lấy ruộng đồng, nương rẫy, cuốc bẫm cày sâu, 
một nắng hai sương, cày cấy quanh năm mới làm ra được hạt gạo để nuôi sôhg 
mình, nuôi sống gia đình mình. Nhờ thế mới có lương thực nuôi bộ đội đánh giặc, 
mới có nhiều gạo để xuất khẩu. Khái niệm làm và ăn rất rộng lớn. Người thợ xây 
nhà, làm cầu đường, trường học, bệnh viện, dệt vải, làm ra mọi vật dụng cho quốc 
kế, dân sinh. Thầy thuốc chữa bệnh, săn sóc sức khỏe nhân dân. Giáo viên dạy học* 
đào tạo thế hệ trẻ thành người lao động có văn hóa, có kĩ thuật cho đất nước. Lao 
động chân tay và lao động trí óc đểu vẻ vang. Tất cả đều là nguồn nhân lực để nuôi 
sống xã hội, để xây dựng đất nước ngày một thêm văn minh, giàu đẹp. “Có làm thì 


187 



mới có ăn”, từ chân lí ấy ta mới cảm nhận được, lao động là cái đáng quý nlất, 
người lao động là người đáng kính nhất trong xã hội. 

3. Câu tục ngữ trên chỉ rõ lao động là thước đo giá trị phẩm giá của nỗi 
người, mổi thành viên trong gia đình, mỗi công dân trong xã hội. Cần cù siing 
năng, kiên nhẫn, chịu khó, dũng cảm, sáng tạo, v.v... là những đức tính tốt đẹp đtợe 
hình thành phát triển trong lao động, làm nên nhân cách công dân. Và cũng vì hế 
mà các thói xấu, tệ nạn như lười biếng, ỷ lại, ngại khó ngại khổ, tham lam, thíchãn 
ngon, mặc dẹp, xài sang mà chây lười, bóc lột, tham nhũng, xa hoa, lãng phí, w... 
đều bị cộng đồng chê cười, khinh bỉ, lên án. Dân gian nói thật hay về chuyện lun 
và ăn ở đời. Những câu tục ngữ ấy đã trở thành bài học luân lí thấm thìa: 

- “Hay ăn thì lăn vào bếp”. 

- “Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn”. 

- ‘Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. 

- “Có khó mới cố miếng ăn, 

Không dưng ai dễ mang phần đến cho” 

4. Câu tục ngữ “Có làm thì mới có ăn...” nêu lên một nguyên tắc, một qian 
niệm đúng đắn, công bằng, về làm và ăn, về cống hiến và hưởng thụ: có làm thìcó 
hưởng, làm tốt hưởng nhiều, làm ít, làm dở thì hưởng ít, không làm không hưởig. 
Trong xã hội cũ, nhân dân lao động đầu tắt mặt tối quanh năm mà vẫn đói rét, tói 
lại, tẩng lớp trên khồng làm mà lại sống trong nhung lụa. Đó là nghịch lí, bất côig: 
‘Thằng còng làm cho thằng ngay ân”, "Ke 9 ân không hết người lần không ra”. 

Lao động thủ công, lao động cơ bắp thật đáng quý. Một giọt mồ hôi, một lạt 
cơm vàng. Nhưng lao động kĩ thuật, lao động sáng tạo, tài kinh doanh quản lí mó là 
phẩm chất cần có, nên có đối với mọi người sống trong nền kinh tế - xã hội tri thức 

Nếu làm mà không tiết kiệm, sống xa hoa lãng phí, cần mà không kiệm, hì 
có thể nói là chưa hiểu đầy đủ câu tục ngữ “Cố làm thì mới có ăn..”. Qua câu ục 
ngữ trên, nhân dân ta đã đề cao lao động, nêu lên bài học giáo dục tinh thần ao 
động, nhắc nhở mọi người yêu lao động, biết sống bằng lao động. Bước vào đời ai 
cũng phải sống bằng lao động, phải biết làm giàu một cách chính đáng bằng \5n 
liếng của mình, bằng chất xám và tài năng của mình. Cuộc đời đâu chỉ vì ãn nà 
làm, mà lao động? Còn nhiều ý nghĩa cao quý hơn. Vì sự ấm no hạnh phúc (ủa 
cộng đồng, vì sự phú cường của đất nước mà người người lao động, nhà nhà ao 
động. Làm để ăn, để sống; làm còn để hiến dâng và phục vụ. Ông cha ta còn nlác 
nhở: “Miệng ăn núi lở”, vì thế cần kiệm phải là quốc sách. 

Học đi đôi với hành, học tập khoa học, kĩ thuật,... phải là niêm say mê (ủa 
thanh thiếu nhi. Để có miếng ăn mà phải lấy cái xe bò làm công cụ, phải làm kểu 
con trâu đi trước, người cày theo sau thì buồn lắm! Sự nghiệp công nghiệp hóa, hện 
đại hóa đất nước giúp chúng ta hiểu sâu hơn hai chữ làm và ăn trong câu tục Igữ 
“Có làm thì mới có ăn...” này. Vì thế, học giỏi, lao động giỏi, được sống trong kba 
học và giàu có là chí hướng, là ước vọng của mỗi chúng ta. 


188 



Bài thứ hai 

Giải thích ngán gọn một sô câu tục ngữ về thời tiết 

Bài làm 

Nước ta ở về xứ nóng, gió mùa. Nhân dân ta có nghề trồng lúa nước lâu đời. 
Nổn văn minh sông Hồng là nền văn minh trồng lúa nước đã hình thành và phất 
triển qua hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang. 

Chính nghề nông, nghề đi rừng, nghề đi biển đánh cá, bằng kinh nghiêm 
sống từ nhiều thế hệ mà trong dân gian đã đúc rút được nhiều câu tục ngữ vê thời 
tiết cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

1. Mưa nắng là chuyện của Trời, là hiện tượng thiên nhiên. Lên rừng, xuống 
biển, cày cấy, gặt hái,... phải chủ động, phải dự đoán, dự báo được thời tiết. 

“Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa". Chỉ có 8 chữ, với cách nói vần vè mà 
nêu lên một kinh nghiệm quý báu. về mùa hè, nhìn lên bầu trời đêm, thấy sao chi 
chít lấp lánh sáng. Trời có trong, đêm có thanh mới có hiện tượng “nhiêu sao”, ta có 
thể biết ngày mai, ngày kia sẽ nắng. Nếu trái lại, không có sao, “vắng sao”, chỉ lưa 
thưa sao thì có thể ngày mai, ngày kia sẽ mưa. Đó là kinh nghiệm nhìn sao mùa hè 
mà đoán mưa, nắng. Còn về mùa đông, thì trái lại, ngược lại: “Nhiều sao thì mưa, 
thưa sao thì nắng". Mây, ráng, cây cỏ, chim muông, con người... đều có mối “liên 
hệ" tự nhiên với hiện tượng mưa nắng: 

“Máy xanh thì nắng, mây trắng thì mưa”. 

“Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa”. 

“Mùa hè dang nắng, cỏ gà trắng thì mưa”. 

2. Có lúc nhân dân ta lại nhìn chim để dự đoán thời tiết. Câu tục ngữ: “Quạ 
tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa”. Chim thì bay, cá thì nhảy. Cũng có lúc chim tắm, 
quạ tắm, sáo tắm. Chim xòe cánh ra, chúc đầu xuống nước, cánh vỗ làm nước bắn 
tung tóe lên, lấy mỏ rỉa lông, rỉa cánh. “Ráo” nghĩa là khô ráo, nắng ráo. Hễ nhìn 
thấy quạ tắm thì biết là Trời còn nắng dài ngày; và nhìn thấy sáo tắm biết được Trời 
sắp mưa. Đó là kinh nghiệm của bà con ở vùng trung du và đồng bằng. 

3. Ở miền duyên hải, ngư dân lại có nhiều kinh nghiệm khác về thời tiết. Ra 
khơi đánh cá cần có biển lặng, sóng êm, may mắn gặp luồng cá. Chuẩn bị thuyền 
lưới, thức ăn nước uống đi khơi đi lộng, ngư dân phải quan sát mây gió, sắc Tròi. 
Câu tục ngữ: 

‘Thâm đông, hồng tây, dựng may, 

Ai ơi đợi đến ha ngày hãy đi", 

là một kinh nghiệm quý báu của bà con đánh cá. Nhìn về phía đông, thây mây, thấy 
sắc trời đen lại, thâm đi; nhìn về phía tây có ráng đỏ, sắc tròi hồng lên, đồng thòi gió 
may thoảng lên, nổi lên, dựng lên là trời sắp có bão, không thể ra khơi được. Phải “đợi 
đến ha ngày” rồi mới được ra khơi, mới “hãy đi”. Có thế mới an toàn. 

4. Con chuồn chuồn là “cái máy" dự báo thời tiết linh nghiệm. Tháng 7 ở 
miền Bắc nước ta mưa bão, lũ lụt nhiều. Nhìn thấy chuồn chuồn bay cao hay thấp, 
bay ít hay nhiều đều có thể cảm nhận đươc thời tiết. Những ngày tháng bảy âm lịch, 
gió heo may nổi lên, chuồn chuồn động tổ bay ra nhiều, bay rối rít loạn xạ cả lên, 

189 



vậy là dự báo trời sắp có bão. Con chuồn chuồn bé nhỏ là bạn thân thiết của nhà 
nông. Chuồn chuồn mách bảo để lo việc đổng áng: 

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, 

Bay cao thì nang, bay vừa thì râm”. 

hoặc: 

“Chuồn chuồn hay thấp mưa ngập hờ ao, 

Chuồn chuồn hay cao mưa rào lại tạnh”. 

5 - Giô ng tố là hiện tượng đáng sợ của thiên tai. Phải dự đoán để đề phòng 
chủ động, tích cực, hạn chế thiệt hại về người và của cải. Mùa hè thường có giông 
tô nôi lên bất chợt. Khi chân trời bỗng đùn lên những cuộn mây, núi mây đen 
ngòm, co khi che kín ca một góc trời, đó là điềm trời báo sắp có giông. Giông có 
thể đến nhanh cũng có thể đến từ từ. Nếu mây đen kéo lên ở phía đông (thương 
thường là vùng biển) thì cơn giông kéo đến rất nhanh. Trước hiện tượng ấy, người ta 
phai khân trương coi chừng “vừa trông vừa chạy”. Nhưng nếu có mây ở phía nam 
thì then tiêt không có gì đột biến. Mây tụ rồi mây tan. Nêu có mưa thì mưa sẽ đến từ 
từ, không thể có giông tố xảy ra. Ai cũng có thể “vừa làm vừa chơi”, có thể yên tâm, 
không phải lo sợ, vội vàng: 

“Cơn đằng đông, vừa trông vừa chạy, 

Cơn đằng nam, vừa làm vừa ân”. 

6. Cầu vồng, mống cụt xuất hiện là một dự báo thòi tiết đáng sợ. Nhân dân đã 
đúc kết thành kinh nghiệm quý báu lâu đời để phòng tránh, để lo liệu làm ăn: 

- “Mống cao gió táp, môhg áp mưa rào”, 

- “Môhg dài Trời lụt, mống cụt Trời mưa”, 

- “Mông hên đông, vồng hên tây, 

Chẳng mưa dây thì hão giật”. 

7 ; h ạ ! có nhiều câu tục ngữ nói về hi ^ n tư< ?ng tròi rét. Cuối thu, gió bấc thổi 
về, đưa khí lạnh tràn tới. Trên bầu trời, từng đàn sếu bay đi về phương nam. Sếu đổi 
mùa, tránh rét. Nghe sếu kêu giữa đêm khuya, cùng với gió bấc thổi nhẹ “hiu hiu’ Tà 
dự báo trời rét. Nhưng vào cuối tháng ba, “tháng ha ha già chết rét”, hễ thấy hoa 
gạo rụng, người ta biết khí trời ấm dần, sắp có nắng mới. Hoa gạo nở vào tháng 
giêng, rụng vào cuối tháng ba. Hoa gạo là cai “nhiệt kể' tinh nhạy về thời tiết. Đây 
là hai câu tục ngữ có giá trị dự báo ret đến và trời ấm: 

- “Gió bấc hiu hiu, sếu kêu trời rét", 

- “Bao giờ cho đến tháng ha, 

Hoa gạo rụng xuống, hà già cất chăn”. 

Khotàng tục ngữ rất phong phú, trong đó có hàng trăm câu nói về thời tiết. 
Đó là những kinh nghiệm dân gian lâu đời~ Những câu tục ngữ ấy thường chính 
xác, phản ánh trí tuệ dân gian, chúng tỏ nhân dân có tài quan sát thiên nhiên. Từ 
cuộc sống lao động, từ nhũng hiện tượng trong vũ trụ, từ cây cỏ hoa lá, chim 
muông, côn trùng, nhân dân ta đã phát hiện ra, đúc rút lại thành những kinh nghiệm 
quý báu để phục vụ lợi ích của con người. 

Ngày nay, khoa học phát triển. Việc dự báo thời tiết có nhiều máy móc hiện đại, 
tinh vi. Tuy vậy, những câu tục ngữ về thời tiết vẫn có ích và thiết thực đối với mọi người. 

190 



Bài thứ ba 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ “Tấc đất, tấc vàng” 

Gơi ý làm bài 

I. Mở hái: 

Dân tộc ta vốn có nghề trồng lúa nước lâu đời. Nghể nông là nghề căn bản 
của hàng triệu con người Việt Nam. Đồng ruộng, đất đai, vườn tược... gắn liền với 
cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà. Đã có biết bao câu ca, bài hát nói về giá trị của 
đất đai, ruộng vườn... nhưng gắn gọn và sâu sắc nhất là câu tục ngữ: 

‘Tấc đất, tấc vàng”. 

II. Thân hài: 

1. Phần giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng, ý nghĩa 

Tấc” là đơn vị đo lường, theo cách nói, cách tính toán, đo đạc của nhân dân 
ta ngày xưa. Từ tấc đất’ khái niệm về diện tích chuyển sang cách nói “tấc vàng"; 
một diện tích hạn hẹp, so sánh với một khối lượng và giá trị “tấc vàng”. Nhân dân ta 
đã lấy tấc đất ’ so sánh với “tấc vàng", lấy cái bình thường để so sánh với cái quý 
hiếm, nhằm khẳng định một chân lí: đất quý như vàng, đất đai trồng trọt có giá trị 
đặc biệt. Câu tục ngữ còn mang một hàm nghĩa, khuyên mọi người phải biết quý 
trọng và bảo vệ đất đai, ruộng đồng để sản xuất. 

2. Phần bình luận 

a. Bình: 

Câu tục ngữ “tấc đất, tấc vàng” hoàn, toàn đúng; ngày xưa, đúng; ngày nay 
vẫn đúng. Đất rất quý: đất để làm nhà, ruộng đồng, nương rẫy để trồng trọt, gieo 
cấy cây trái, lúa, hoa màu... Từ cái ăn cái mặc đến hoa thơm quả ngọt bốn mùa đều 
do đất mà có. Đất để phát triển nghể nống. Đất cho ta bãi lúa nương dâu xanh biếc. 

Đất tổn tại với mọi người, mọi nhà. Đất là tài sản vô giá của quốc gia. Hiểu 
theo nghĩa rộng: đất là giang sơn Tổ quốc. Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại. 

Đất là nguồn sống vô tận của con người, không thể thiếu. Trong lòng đất 
hàm chứa nguồn nưóe và bao khoáng sản quy báu. 

Tóm lại, đất quý như vàng, đất quý hơn vàng. 

h. Luận: 

Đất đai, ruộng vườn chỉ quý và vô giá khi có bàn tay, khối óc của con người 
tác động vào. Con người chăm bón, vun xới, dẫn thủy nhập điền... làm cho đất thêm 
màu mỡ. Đất trở thành “hờ xôi ruộng mật” thì lúc ấy mới thật sự là “tấc đất, tấc 
vàng". 

Quạ diu tục ngữ, nhân dân ta khuyên nhủ mọi người biết quan tâm bảo vệ, 
giữ gìn đất, không được làm cho ruộng đồng, vườn tược... bị bạc màu, khô xác, cấn 
cỗi. Không ai được lãng phí hoặc bỏ hoang đất. Ca dao có câu: 

“Ai ơi, đừng hò ruộng hoang, 

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng hẩy nhiêu!". 

Nước ta từ một nền nông nghiệp đi lên, đất là tài sản quốc gia. Chính sách 
khai hoang, lấn biển, giao đất giao rừng, mở mang vùng kinh tế mới của Chính phủ 


191 



hiện nay đã làm cho nền nông nghiệp nước ta phát triển mạnh, cuộc sống cùa hàng 
chục triệu nông dân ngày thêm ấm no, giàu có. Cuộc “cách mạng xanh" vói nhiều 
giống lúa mới cho năng suất cao, chống sâu bệnh... là nhân tố quan trọng làm cho 
đất thực sự là "tấc đất, tấc vàng”. Nông nghiệp đang trở thành nền sản xuất hàng 
hóa trong sự phát triển kinh tế thị trường. Nước ta đã xuất khẩu được hơn nhiều 
triệu tấn gạo đứng thứ hai các nước xuất khẩu gạo trên thế giới. Vấn dề lương thực 
nuôi sống hơn 80 triệu người đã được giải quyết. Cho nên, môi chúng ta càng thêm 
thấm thìa đất quý hơn vàng. 

Mồ hôi làm cho đất thêm màu mỡ. Máu đổ xuống mới giữ được “đất", mới bảo 
vệ được giang sơn gấm vóc. Trong kháng chiến, Hồ Chủ tịch đã từng dạy: 

“Ruộng rẫy là chiến trường, 

Cuốc cày là vũ khí, 

Nhà nông là chiến sĩ”. 

Thời nào cũng vậy, tình yêu đất đai, vườn tược, ruộng đồng của con người 
Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. 

IU. Kết hài 

Tóm lại, câu tục ngữ ‘Tấc đất, tấc vàng” đã khẳng định giá trị của đất: đất quý 
như vàng, đất quý hơn vàng. Nó nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng, giữ gìn, 
bảo vệ đất đai; không ai được phá hoại đất đai, lãng phí đất đai. Nhà nông phải 
chăm bón, vun xới cho vườn tược, ruộng rẫy được màu mỡ, tươi tốt. 

Sau chiến tranh, đất đai bị tàn phá nặng nề, rừng đầu nguồn bị chạt phá bừa 
bãi, đất bị xói mòn, bị bạc màu nghiêm trọng. Dân số tăng nhanh, bình quân đất 
canh tác tính theo đầu người giảm đi nhanh chóng. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi 
người công dân phải có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ đất đai, đồng ruộng. Đất nuôi 
sống người. Đất là Tổ quốc thiêng liêng mà ta yêu quý: 

‘Tấc đất, tấc vàng”. 


Bàị sô 32 

TỤC NGỮVỀ CON NGUỜI VÀ XÃ HỘI 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1: Hộc thuộc lòng 9 câu tục ngữ về con người và xã hội. 

Đề sô'2: Giải thích ngắn gọn 9 câu tục ngữ về con người và xã hội 
Đề sô'3: Sưu tầm 5-10 câu tục ngữ về con người và xã hội. 

II. Bài văn tự luận 

Giải thích ngắn gọn 9 cảu tục ngữ về con người và xã hội. 

Ị. Một mặt người hằng mười mặt của. 

2. Cúi răng cái tóc là gốc con người. 

3. Đói cho sạch, rách cho thơm. 

4. Học ăn, học nói, học gói, học mở. 


192 




5. Không thầy đô mày làm nên. 

6. Học thầy không tày học hạn. 

7. Thương người như thể thương thân. 

8. An quá nhở kẻ trồng cây. 

9. Một cây làm chẳng nên non, 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

Bài làm 

Trong 9 câu tục ngữ trên đây đểu có vần, chỉ trừ câu 7 và câu 8. Câu 9 diễn 
đạt bằng thơ lục bát. Có câu dùng cách nói cụ thể, có câu sử dụng ẩn dụ, so sánh. 
Câu nào cung có nghĩa bóng sâu sắc. Tất cả các câu tục ngữ hoặc khẳng định giá 
trị, vẻ đẹp của con người, hoặc nêu lên bài học giữ gìn phẩm giá, nhàn cách, hoặc 
chỉ ra kinh nghiệm học hành. Thương người, lòng biết ơn, tình đoàn kết là ba bài 
học lớn về sống đẹp, về làm người - con người chân chính được dân gian nói lên 
một cách sâu sắc, đậm đà. 

1. Câu “Một mặt người hằng mười mặt của” có cách nói cụ thể, hay. Chữ 
“mặt” dùng rất độc đáo; “mặt người"chì tình người, giá trị con người; “mặt của” chì 
tiển của, vàng bạc... Lấy “một mật người” so sánh với “mười mặt của”, nhân dân ta 
chỉ rõ: tiền của, vàng bạc... đã quý, nhưng cái đáng quý hơn là tình người, là giá trị 
con người. Con người là quý nhất: “Người ta là hoa đất", “Người sông đống vàng”. 

2. “Cái rủng cái tóc là góc con người” nêu lên hai nét đẹp của con người. 
“Góc con người” là cái sắc sảo, duyên dáng, mặn mà, tươi đẹp của con người, nhất 
là con gái, con trai. Ngày xưa, răng đen hạt na, tóc đen bóng, dày là đẹp. Ngày nay, 
răng đều, trắng bóng thì mới xinh. Nhất là thiếu nữ. Để tóc dài, cắt tóc ngắn, uốn 
tóc... đều phải theo nước da và khuôn mặt, dáng vẻ mỗi người. Câu tục ngữ không 
những chỉ nêu lên nét đẹp con người mà còn nhắc nhở chúng ta biết giữ gìn chăm 
sóc cái răng, cái tóc của mỉnh. Có hàm răng đẹp, mái tóc đẹp là “của trời cho”. 

3. Nhan sắc đã quý. Nhưng quý hơn là phẩm giá, nhân cách. Trong cuộc 
sống, ta phái ý thức được: 

‘Đói cho sạch, rách cho thơm”. 

Đói và rách là hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu thốn, đói cơm rách áo. Sạch và 
thơm là cách sống không tham lam, lèm nhèm, biết giữ gìn phẩm giá, biết bảo vệ 
nhân cách. Hai chữ “cho” rẵt hay, có nghĩa là “giữ lấy”, “hảo vệ lẩy”. Không vì nghèo 
đói mà sa ngã. Phải biết giữ gìn phẩm giá, nhân cách đó là kinh nghiệm sống, là bài 
học làm Iìgười mà câu tục ngữ đã nêu lên. Một số quan chức tham nhũng, họ chẳng 
đói, chẳng rách nhưng họ chẳng sạch chẳng thơm một tí gì, vì tâm hồn đã sa đọa 
cùng cực! Những kẻ vô liêm sỉ, đạo đức giả ấy bị nhân dân khinh bỉ. Trưóe tòa án, có 
đứa còn kể công, còn “khoe” bằng khen, huân chương một cách trơ tráo! 

4. Câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở” nêu lên bài học giao tiếp ứng xử. 
Phải sống lịch sự, văn minh. Phải cẩn trọng, khôn khéo, tế nhị trong lời ăn tiếng 
nói, trong mọi cử chi. Khổng được thô lỗ, cục cằn. Bài học làm người, con người 
văn hóa, sống đẹp được đúc kết trong 4 chữ 7?ọr”của câu tục ngữ này. Đúng là tục 
ngữ dạy ta biết sống tốt hơn, đẹp hơn. 


193 



5. Nói về sự học, cách học, tục ngữ có câu: 

“Không thầy đố mày làm nên” 

và “Học thấy không tày học bạn”. 

“Mày” là mọi người, là chúng ta. Dùng chữ “mày” không phải khinh thường 
mà chỉ để liền vần với chữ “thầy” cho dẻ nhớ. Thầy là người dạy ta về văn hóa, khoa 
học, nghề nghiệp... “Làm nên” nghĩa là trở nên giỏi giang, có ích cho gia đình và xã 
hội. Học chữ, học nghề phải có thầy. Ta còn phải học trong thực tế, trên trường đời. 
Ta sẽ gặp nhiểu người thầy dạy ta đủ điểu khôn, điều hay, lẽ phải. Câu tục ngữ nhắc 
ta phải biết tìm thầy mà học, phải kính trọng biết ơn thầy. Có thế mỏi tắ làm nén”... 

Lại có câu nói vể học bạn: 

“Học: thầy không tày học bạn” 

“Không tày” nghĩa là không bằng. Bạn cùng trang lứa tuổi, ta dễ học được 
điểu hay, điều tốt của bạn. Nói “học thầy không tày học bạn” chì là một cách nói để 
chỉ rõ việc học bạn là quan trọng. Chứ thật ra vai trò, vị trí, tác dụng của ngưòri tháy 
là vô cùng to lớn, quyết định. Có biết “tẩm sư học đạo” mới thành tài. Hai câu tục 
ngữ không hề đối lập nhau mà chỉ nhắc chúng ta phải biết học thầy, đồng thời 
khiêm tốn học hỏi bạn bè. 

7. Câu tục ngữ T hương người như thể thương thân ” dùng cách nói so sánh cụ 
thể. ‘ Thương người” là thương yêu đồng loại. ‘ Thương thân” là thương chính mình. 
Có lòng nhân ái bao la mới biết “thương người như thể thương thân”. Đổng cảm, 
thương xót những con người bất hạnh, đau khổ. An ủi động viên, nhường cơn sẻ áo 
cho những kẻ ốm đau, đói rét, hoạn nạn. Đó là những biểu hiện vể lòng 'hương 
người. Câu tục ngữ dạy ta bài học nhân ái cao cả. 

8. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một câu tục ngữ hay nêu lên bài học về lòng 
biết ơn. “Ăn quả” là được hưởng thụ chất dẻo thơm, vị ngọt do người trồng cây vất 
vả làm ra. “Nhớ” là biểu thị lòng biết ơn. “Nhớ kẻ trồng cây” là nhớ ơn nhân dân lao 
động. “Quả” còn có nghĩa bóng như công ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn Bác, ơn Đảng, ơn 
các anh hùng liệt sĩ, ơn nhân dân vĩ đại. Lòng biết ơn là bài học làm người. Không 
thể vong ân bội nghĩa. Xấu xa là kẻ ăn cháo đái bát, vô đạo. “uống nước nhớ 
nguồn”cũng là câu tục ngữ hay dạy ta bài học về lòng biết ơn, sống tình ngh~a thủy 
chung. 

9. Câu tục ngữ sau đây được thể hiện bằng thơ lục bát: 

“Một cây làm chẳng nên non, 

Ba cây chụm lụi nên hòn núi cao”. 

“Một cây”, “ba cây”, “non”, “hòn núi cao” là những ẩn dụ nói về con người và 
cuộc sống. “Chụm lại” có nghĩa liên hợp, liên kết, gắn bó với nhau. “Một cây” là số 
ít, đơn lẻ, thì khồng thể làm nên non, nên núi được. “Ba cây” là số nhiều, số đông, 
lại được “chụm lại” VI thế mới thành núi cao. Cách nói thậm xưng qua hình ả.ih hòn 
núi cao đã nêu lên bài học đoàn kết, thấy được đoàn kết là sức mạnh to lớn, vi địch. 
Đó là bài học dựng nước và giữ nước sâu sắc nhất của nhân dủn ta trong truờng kì 
lịch sử. 


194 



III. Bài đoc khảo 


Bài thứ nhát 

Giải thích và bình luận câu tục ngữ 
“Thương người như thè thương thán” 

Bài làm 

Nhân ái là đạo lí cao đẹp của đất nước và con người Việt Nam xưa và nay. 
Thương mình và thương người, tình cảm cao quý ấy được kết tinh và hội tụ trong 
một câu tục ngữ sáu chữ râĩcô đúc mà lấp lánh gợi cảm: 

‘Thương người như thể thương thân" 

Nhân dân ta đã tạo nên một câu tục ngữ bằng cách nói so sánh cụ thể, giản dị 
mà ý nghĩa sâu sắc, thấm thìa,biết bao! Trong đời người, có cái gì quý hơn, thân 
thtêt hơn “thân" mình? Chữ “thân" trong câu tục ngữ là chỉ sô' phận cuộc đời mình, 
niểm vui nỗi buồn, những ước mơ về hạnh phúc cua mình. Những con người xa lạ, 
những ké bất hạnh trong cõi đời chẳng có mối quan hê gì với ta, thế mà ta đã 
thương, đã quý mên, đồng cảm họ một cách vô cùng sâu sắc với tất cả tình người. 
Sự "thương" người ấy “như thể thương thân" ta vậy! Không vụ lợi! Không ban ơn! 
Tất cả chỉ vì tình thương người, tình yêu thương đồng loại. 

Đường đời nhiều chông gai hiểm trở. Xã hội biến động không ngừng. Cũng 
có tliuớ thái bình thịnh trị. Vì thương người ta vui với niềm vui của moi người, mọi 
nhà. Cũng có thời kì loạn lạc, mất mùa, dịch bệnh, giặc giã tung hoành khắp nơi. 
Người người đau khổ vật lộn trong thiên tai, địch họa, trong máu và nước mắt. 
Trong hoàn cảnh ấy, thương thân mình đã khó, thế mà ta còn biết “thương người" 
quý mến, trân trọng những kẻ bất hạnh gần xa. 

Tinh cảm ấy thật đáng quý vô ngần. Tình thương người gắn liền với đức hi 
sinh là thế! 

Tmh thương người của nhân dân ta mênh mông và bao la, vói những biểu hiện vô 
cùng phong phú. Đồng cảm, thương xót cho cảnh ngộ đau khổ của đồng loại. 

Đau nỗi đau, lo nỗi lo của đồng loại. Đó là “thương người như thể thương 
thân Bênh vực, chở che, săn sóc cứu giúp vật chất, san sẻ tình thương cho những 
con người hoạn nạn, cho những con người “nhỏ bé” ả ang sống “dưới đáy" xã hội. Đó 
cũng là “thương người như thể thương thân". “Lá lành đùm lá rách”; “Một miếng khi 
đói bâng một gói khi no"; “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; “Máu chảy ruột mềm", 
v.v... Đó là những biểu hiên, những hành động cao quý “thương người như thể 
thương thân”. 

‘Hũ gạo cứu đói” năm Ât Dậu 1945, phong trào rộng lớn của ĩoàn dân giúp 
đỡ đổng bào bị bão lụt, giúp nạn nhân chiến tranh, giúp học sinh nghèo,... trong 
những năm gần đây đã nói lên sức mạnh của tình nhân ái, đạo lí tốt đẹp “thương 
người như thể thương thân ” của dân tộc ta. 

‘Thương người..."không chỉ đồng cảm san sẻ, cứu giúp, mà còn phải biết trân 
trọng những phẩm giá tốt đẹp của đồng loại, thấu hiểu và nâng niu những ước mơ, 
nguy ện vọng về dân chủ tự do, về ấm no, hạnh phúc của nhân dân, nhất là của 
những con người lầm than, đói khổ. 


195 



‘Thương người như thể thương ỉlĩủn” chính là lòng “chí nhân" đã làm nên src 
mạnh Việt Nam như Nguyền Trãi đã nói: “Lẩy chí nhân để thay cường bạo” (“Bìih 
Ngô đụi cáo'). Tinh cảm cao quý ấy đã làm cho lòng người trong sáng hơn, nhìn 
hậu hơn. Biết lấy tình người trong ứng xử là đạo lí cao quý. Nhờ thế mà bóng tốibị 
xua tan. Cái ác bị đẩy lùi. Tinh người và tình đời tỏa sáng. Xã hội ngày một vm 
minh hơn, tốt đẹp hơn. 

Bọn bất lương, lũ “chuột lớn bất nhản” (thơ “Ghét chuột" của Nguyền Bỉih 
Khiêm) thì làm sao chúng nó hiểu được câu tục ngữ: ‘Thương người như thể thươìg 
thăn”. Những kẻ giàu nứt đố đổ vách, xài bằng ngoại tệ,... nhưng chẳng bao gờ 
dám bỏ ra một xu để giúp người cơ nhỡ, bố thí cho kẻ hành khất ngược xuối thì ctu 
tục ngữ ‘Thương người...” ắy rất xa lạ với họ! 

Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Khổng,... đều có nói đến lòng nhân ái. "ừ 
giáo lí ấy mà chúng ta càng thêm tự hào về đạo lí ‘Thương người như thể thươìg 
thân” cùa nhân dân ta. Cộng đồng người Việt, “bốn nghìn lớp người” đã lấy tìih 
thương để xây dựng và phát triển nghĩa đồng bào, tình dân tộc. Chẳng thế mà nó ỉã 
trở thành điệu ru, câu hát dân gian, thấm sâu vào hồn người như hương lúa đôig 
quê bao đời nay : 

‘Thấy người hoan nạn thì thương, 

Thấy người đói rét ta nhường áo cơm”. 

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cùng”. 

Sống không có tình thương sẽ bị khồ héo lương tri, cằn cỗi tâm hồn. Bởi víy, 
có người đã nói: “Biết san sẻ là hạnh phúc; được san sẻ cũng là hạnh phúc”. Có Ihi 
tình thương đã gắn liền với tình cảm cách mạng và kháng chiến: 

‘Thương nhau chia củ sắn lùi, 

Bát cơm sẻ nửa, chân sui đắp cùng” 

(“Việt Bấc” - Tố Hữu) 

Xưa nay, ai cũng muốn được sống trong tình thương. Câu tục ngữ: ‘Thươig 
người như thể thương thân ”\ằ bài học luân lí vố giá đối với mọi người. Nó thanh bc 
hồn người và hướng thiện. 

Thế kỉ XIX là thế kỉ của tri thức. Và còn phải là thế kỉ của tình thương. Tnh 
thương là cái gốc của đạo lí làm người, là vẻ đẹp nhân văn của nền văn hóa dân t»c. 
Một xã hội văn minh phải là xã hội của tình thương. 

Tinh thương mãi mãi là bài ca cuộc đời, bài ca của yên vui hạnh phúc, phcig 
trào “xóa đói giảm nghèo ”, “góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo” hiện nay chínhlà 
bài ca ‘Thương người như thể thương thân ” của đất nước và con người Việt N«m 
chúng ta. 

Bài thứ hai 

Chứng minh câu tục ngữ “Một cây làm chẳng nên non...” 

Bài làm 

Tinh yêu thương đoàn kết là truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nan. 
Trong bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước vẻ vang, nhân dân ta đã phát huy thh 
thương yêu, đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc lâu bển. Bài học về 


196 



tình thương và đoàn kết đã ăn sâu vào tãm hổn dân tộc. Vì thê, nhân vỉân ta thường 
nhắc 1 hờ nhau: 

“Một cây làm chẳng nên non , 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 

“Mót cây” chẳng thể nào làm nên núi “nên non”, nên rừng. Đó là một sự thật 
hiển rhiên. Nhưng “ba cây”, tượng trưng cho nhiều cây, rừng cây thì có thể tạo nên 
non, ‘nên núi”, không phải là núi thấp, mà là “núi cao”. Từ “một cây” đã chuyển 
thành “ba cây”, số lượng đã thay đổi thì chất lượng cũng biến đổi. Nhưng yếu tố 
quyct định của sự vận động từ “lượng” thành “chất” là sự “chụm lại” của ‘ba cây 
nên rrới có hiện tượng thiên nhiên sừng sững “hòn núi cao” kia. “Chụm lọi” là hành 
độnig, là biểu hiện tâm lí thể hiện sự hợp lực, đổng lòng, là sự gắn bó đoàn kết. 
“Ccuy trong câu tục ngữ được nhân hóa, trở thành một biểu tượng rất sống động và 
thấrm thìa về nhân dân, nói lên tình thương yêu đoàn kết dân tộc. Qua câu tục ngữ, 
nhâm dân ta nêu lên một bài học quý báu về tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với 
nhaiu .rong cộng đồng dân tộc. 

Lịch sử và cuộc sống, thơ văn và thực tê đã có biết bao thí dụ sống động nói 
về tàm đoàn kết dân tộc. 

Từ thời xa xưa, với công cụ thô sơ, người Việt đã bạt rừng, lấn biển, đắp đê 
đào kình để làm nên những cánh đồng màu mỡ, xanh tươi: 

Việt Nam đất nước ta ơi! 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. 

(Nguyễn Đình Thi) 

Con đê sông Hồng, sông Thái Bình sừng sững như bức trường thành, dài 
hàmg trám cây số là kết tinh từ sức mạnh đoàn kết, chung lưng đấu cật của hàng 
triệu riệu con người ta qua hàng ngàn năm lao động. 

Nhờ công ơn của nữ tướng Lê Chân mà có ấp An Biên những năm đầu Công 
ngtuyìn. Và mồ hôi, xương máu của bao thế hệ “chụm lại” mà ta có thành phố Cửa 
biểỉn o đẹp như ngày nay. Nhờ công ơn bao thế hệ mở cõi mà ngày nay nhân dân ta 
có một giang sơn gấm vóc trải dài, trải rộng từ Bắc chí Nam. 

Tiếng hô: “Quyết chiến! Quyết chiến!” của các bò lão vang lên khắp điện 
Diíẻn Hổng thời nhà Trần trong thế kỉ XIII không chỉ biểu thị cho tinh thần yêu 
nưcớc bất khuất mà còn thể hiện sức mạnh lớn lao của nhân dân Đại Việt quyêt 
chiiếr quyết thắng quân xâm lược Mông cổ, như Trần Quốc Tuấn đã nói: Vua tôi 
đồmglòng, anh em hòa thuận, củ nước góp sức”. 

Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết để chiến thắng ngoại xâm. Đoàn kết để khắc 
phiụckhó khăn, phát triển kinh tế. Từ ngày miền Nam giải phóng đến nay, sức lao 
độingcùa bộ đội và nhân dân đã làm thay đổi bộ mặt Đồng Tháp Mười, vùng đồng 
cóii mênh mông đã trở thành vựa lúa Long An. 

Công trình thủy điện Hòa Bình, đường dây dẫn điện cao thế Băc - Nam, xây 
dựrng con đường Trường Sơn cũng như hàng nghìn công trình khác trên mọi miên 
đấu rước hiện nay đã làm sáng tỏ một chân lí vĩ đại: "... Ba cây chụm lại nên hòn 
tỉúìi cao". 


197 



Em nhớ mãi bài thơ của Bác Hổ nói về sức mạnh đoàn kết, về ý chí, sư híp 
sức, đồng lòng cho con người niềm vui lớn: 

“Hòn đá to 
Hòn đá nặng 
Nhiều người nhắc 
Nhắc lên đận gỉ”. 

Nhân dân ta đã biến lời dạy của Hồ Chủ tịch thành hiện thực: 

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công , thành công, đại thành công”. 

Ỵàdựói sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ sức mạnh đoàn kết càrg 
được nhân lên gấp bội, nhân dân ta đã đánh thắng thực dân Phap và đế quốc 
Xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Đoàn kết để hàn gắn vết thương chiến tranh; đoìn 
kêt để xây dựng lại đất nước ta sau những năm dài chiến tranh "đàng hoàng 'hơn, 0 
đẹp hơn”. 

Câu tục ngữ: 

“Một cây làm chẳng nên non, 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

đã làm cho mỗi chúng ta thêm thấm thìa về bài học đoàn kết. Nó thắp sáng niểm tii 
va long tự hao dân tộc trong môi con người Việt Nam. Sức manh Việt Nam bit 
nguồn từ tình yêu thương đoàn kết dân tộc. 

Bài thứ ba 

Giải thích và bình luận câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn" 

Bài làm 

An tình ân nghĩa, thủy chung một lòng là nét đẹp, mang tính truyển thốnị 
của đạo lí dân tộc, thể hiện lối ứng xử mang vẻ đẹp nhân văn của con người Việ 
Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Bài học đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” âẵ thànỉ 
tục ngư, hóa thân trong lời hát câu ca, đã thấm sâu vào tâm hồn hàng triệu triêu COI 
người Việt Nam xưa nay. 

Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” có hình tượng đẹp, hàm chứa một ti 
tưởng, tình cảm đẹp, một lối ứng xử đẹp. 

1. Chỉ có 4 chữ ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa. Vống nước” là điều kiện, “nhí 
nguồn" là hệ quả. Nguồn là nơi phát nguyên những nguồn nước. Nước đầu nguồr 
thì trong mát ngọt lành. Nguồn nưóe có bao giờ vơi cạn? Nhờ nguồn mà sông suối 
ao hồ, biển cả có nước quanh năm, sự sống được nở hoa kết trái. Uống nước la dượt 
hương thụ; nhơ có nguôn mà ta được uống nước. Chữ nhớ trong câu tục ngữ thé 
hiện tấm lòng nhớ ơn, biết ơn. 

Câu “ Uống nước nhớ nguồn” nêu lên mối quan hệ lịch sử, xã hội, đó là hưởng 
thụ và nghĩa vụ. Câu tục ngữ nhắc nhở mỗi chúng ta bải học đạo đức- Phải nhớ ơn 
biết ơn những người đã đem lại ấm no, hạnh phúc và yên vui cho mình. 


198 



2. Câu tục ngữ đã nói lên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, 
giữa “bốn tìịỉhìn ỉớỉ? người” trong xã hội ta. Nó nêu lên một quan niệm nhân sinh 
đầy tình người, đúc kết một nét đẹp về đạo lí, nhắc nhở mỗi người sống có tình có 
nghĩa, trọn vẹn thủy chung. 

Lòng nhớ ơn, biết ơn là một tình cảm rất đẹp. Câu tục ngữ giáo dục chúng ta 
lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nó nhắc nhờ chúng ta biết ơn nhân dân vĩ đại 
đã đem mổ hôi xương máu xây dựng và bảo vệ đất nước. Bát cơm ta ăn, mái nhà ta 
ở, trang sách, ngọn đèn, ngôi trường soi sáng tâm hồn ta... đã thấm sâu công ơn 
hàng triệu người dân cày, người thợ, thầy giáo, cô giáo... Lá quốc kì đỏ thăm, đất 
nước độc lập thanh bình... là do máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Giang sơn 
gấm vóc hổm nay là do “nguồn thiêng ông cha”, như một nhà thơ đã ca ngợi: 

"Gánh vác phấn người đi trước để lại 
Dặn dò con cháu chuyện mai sau 
Hằng năm ân đâu làm đâu 
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ TỔ...”. 

(“Đất Nước” - Nguyễn Khoa Điềm) 

Lòng biết ơn không chi được khắc sâu trong tâm hồn mà còn phải được thể 
hiện bằng hành động cụ thể. Con cháu hiền thảo với ông bà cha mẹ. Tục cúng lễ giỗ 
tết với nén hương thơm tỏa khói trên bàn thờ gia tiên. Con cái chăm học chăm làm, 
sống tốt đẹp làm vẻ vang cho dòng họ, biết săn sóc ông bà cha mẹ khi già 
Ngay 27-7 và ngôi nhà tình nghĩa ỉa sự thể hiện lòng biết ơn cùa toàn dân đối với 
thương binh liệt sĩ. Học sinh biết tôn sư trọng đạo... Đó là hành động biết ‘Vôhg 
nước nhớ nguồn”. 

3. Kẻ vong ân bội nghĩa, con bất hiếu, trò vô đạo, loại người “ăn cháo đái 
bát” đều bị cộng đồng cười chẻ, khinh bí, xa lánh. Để giáo dục lòng biêt ơn, nhân 
dân ta đã sáng tạo nên những câu tục ngữ, bài ca dao đậm đà, ý đẹp lời hay từng 
thẩm sâu vào máu thịt và hồn người: 

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

“Ai ơi bưng bát cơm đầy, 

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chủng?”. 

“Con người cỗ tổ có tông, 

Như cây có cội, như sông có nguồn”. • 

Ở đời, người nhân hậu làm ơn không bao giờ nghĩ tới chuyện trả ơn. Họ coi 
việc cứu giúp mọi người là nghĩa vụ của lương tâm. Lòng biết ơn luôn luôn nhăc nhở 
chúng ta vừa nhớ tới cội nguồn, nhớ tới thế hệ đi trưóc, đổng thời phải nghĩ tới những 
lớp người mai sau. Biết nhớ nguồn còn phải biết khơi nguồn là vậy. 

Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” là bài học lớn dạy ta biêt làm người. Nó 
gợi nhớ trong lòng ta món nợ đời sâu nặng: 

“Cơm cha, áo mẹ, chữ thây, 

Nghĩ sao cho bỗ những ngày ước ao”. 


199 



Bài sô 33 


Giải thích một sô cáu tục ngữ nói về cần kiệm 

Ghi nhớ 

1. Về siêng năng, cần cù: 

-Tay làm, hàm nhai, tay quai, miệng trễ. 

- Hay lam hay làm, đầu quang mặt sạch, 

Ăn quen làm hiêhg, đầu rếch mặt dơ. 

- Gỉầu đâu những kẻ ngủ trưa, 

Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. 

- Một nghê cho chín còn hơn chín nghề. 

2. Về tiết kiệm: 

- Làm khi lành, để dành khi đau. 

- Buôn tàu hán hè không hằng ăn dè hà tiện. 

- Được mùa chớ phụ ngô khoai, 

Đến khi thất hát lấy ai hạn cùng. 

- Khi cố thì chẳng ăn de, 

Đến khi ăn hết thì dè chẳng ra. 

Bài làm 

Sieng năng, cân cù, tiết kiệm là những đức tính tốt đẹp của nhân dân ta từ bao 
n a /; Nước ta ởv i * ứ nóng ’ khí hậu gió mùa, nghề nông phát triển nhưng thiên 
^ xay ra thât thường, có thể gây tổn thất lớn về người và của cải vật chất. 

Phải có ý thức ' ‘tích cốc phòng cơ”. Phải dãi dầu mưa nắng, cuốc bẫm cày sâu thi 
cuộc sống mói được bảo đảm. 

Tr °ng dâ ự gian đã từ lâu đời, nhiều câu tục ngữ ngắn gọn hoặc có đối, có vần 

y ì\ h °r hằn ỉ^ lục bát nói về cần ’ ki ? m ’ dã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ cua 
nhân dân ta. Những câu tục ngữ ấy đã trơ thành lời khuyên giản dị, dễ hiểu mà rất 
thấm thìa. 

• J',, CâU !f“ c ; n 8 ữ / y a y lếm hàm nhai tay quai miệng trễ” đưa ra hình ảnh đối 
chọi đê làm nổi ý: có làm thì mới có ăn. Chữ dùng ở đây rất hóm hỉnh. Vế thứ nhất 
nói lên một sự thật ơ đời. Có “tay làm”, chăm chỉ lao động, làm ra tiền cua, thóc 
gạo... ứà “hàm nhai”, mới có ăn, mới có tiêu dùng. Vế thứ hai khuyên đừng nên lười 
biếng, nếu lười biếng "tay quai”, nghĩa là hai tay buông xuôi, không làm, không 
động đậy thì nhịn ăn, "miệng trễ", chẳng có thức ăn gì bỏ vào miệng. Bài hoc vi 
làm ăn về lao động và hưởng thụ được dân gian nói đến một cách gian dị, cụ thể, 
cô tác dụng giáo dục sâu sắc. Tay và hàm là hai hình ảnh hoán dụ, song hành, hô 

uL Tã L í đ v t trư í hà ™ để nêu bật mối s uan h ? : lao đ 9°g và ấm no, lười biêng và 
nghèo đói. Lao động là ấm no, hạnh phúc, một ý tưởng vĩ đại được thể hiện ngắn 

gọn trong một câu tục ngữ chỉ có 8 chữ. 

2 ', cẫu ỉ ục ngữ | hứ hai vừa khen người siêng năng “hay lam hay làm", vừa chê 
k ỷ * ười biến g mà !ại “ăn quen”, ăn nhiều, thích ăn ngon. Hai hình ảnh tương 
phản: “đầu quang mặt sạch" với “đầu rếch mặt dơ". Nghĩa đen là đầu tóc, mặt mũi 


200 




sáng sủa, sạch sẽ, ưa nhìn của người siêng năng lao động. Kẻ lười biếng thường ăn 
ở bẩn thiu, dáng điệu ốm yếu. Bài học về cần cù lao động được đúc rút qua cuộc đời 
về 2 loại người ta dễ nhìn thấy ngoài xã hội: 

“Hay lam hay làm, đấu quang mật sạch, 

An quen lảm hiếng, đầu vếch mật dơ”. 

Vế 2 của câu tục ngữ còn có hàm nghĩa: Kẻ đã “làm hiếng” mà lại “ủn quen ”, 
thích xài sang nên trộm cắp, làm bậy bị đồng loại che cười, khinh bỉ, có thể bị tù 
tội. “Dầu vếch mặt dơ" là thế! 

3. Có lúc dân gian sử dụng hình ảnh rất đích đáng để nêu lên bài học giáo 
dục sâu sắc. Đây là hai loại người, tuy khổng nhiều nhưng thời nào cũng có: 

“Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, 

Sang đáu những kẻ say sưa tôi ngày”. 

“Ngủ trưa” là ngủ từ tối đến trưa, ngủ nhiều, làm ít. Nhà nông phải ‘hai 
sương một nắng” mới có bất ăn bát để. Trái lại sống lười nhác, “ngủ trưa” quanh 
năm thì làm sao có thể trở nên giàu có được! “Những kẻ ngủ trưa” là kẻ lười nhác. 
“Những kẻ say sưa tôi ngày” là những kẻ rượu chè, thuốc phiện chơi bời (cả cờ bạc 
nữa) lu bù tù sáng đến tối, quanh năm quanh tháng, chẳng thiết gì làm ăn. “Kẻ say 
sưa” là kẻ nghiện ngập, tài sản, cơ nghiệp tiêu tán dần, chẳng mấy lúc mà nghèo 
khổ. “Kẻ say sưa tối ngày” khồng phải là kẻ lịch sự, sang trọng mà là kẻ bê tha, bệ 
rạc bị thiên hạ coi thường về cả nhân cách và lối sống. Cách nói cảm thán, nhẹ mà 
sâu: “Giàu đáu... sang đâu ...” nghĩa là sự giàu sang đời nào đến với những kẻ lười 
biếng, nghiên ngập. Chử “đáu” nhấn lại hai lần để khẳng định và biểu cảm một sự 
vô vọng đang trở thành trò cười cho thiên hạ! 

4. Câu tục ngữ: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghê ” là cách nói so sánh, 
là sự đánh giá trong việc làm àn, trong nghiệp vụ chuyên môn, kĩ thuật. “Một nghề 
cho chín” thì “chín” nghĩa là thành thạo, giòi giang, chu đáo; vế này nêu lên lời 
khuyên làm nghề gì phải thành thạo nghề ấy, có bàn tay vàng. Người có tay nghề 
bậc cao, lành nghề thì mới lao động, làm việc có năng suất cao, hiệu quả tốt đẹp, 
được xã hội trọng dụng. Trái lại, biết nhiều nghề, nhưng nghề nào cũng dở dang, 
vụng về, kém cỏi thì làm việc gì cũng chẳng đâu vào đãu, cuộc sống sẽ khó khăn, 
chẳng ai hỏi đến. Câu tục ngữ khuyên người đời phải đi sâu vào chuyên môn kĩ 
thuật, đạt đến mức kĩ xảo, làm cái gì tốt cái ấy. Trong nền sản xuất thủ công trước 
đây, câu tục ngữ “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề” là một lời khuyên chí lí. 
Trong xã hội ngày nay, nền kinh tế tri thức, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước thì câu tục ngữ ấy càng đúng. Phải học văn hóa cho giỏi, chọn nghề và học 
nghề, đi sâu vào kĩ thuật là con đường sáng của tuổi trẻ ngày nay. 

5. Bốn câu tục ngữ sau đều nêu lên bài học về tiết kiệm, biết lo xa phòng xa, 
chi tiêu đúng mực. Cuộc sống thường có những sự cố bất ngờ xảy ra, nên phải lo đề 
phòng. Hỏm nay ta còn khỏe mạnh (lành) có thể ngày mai bị ốm đau bệnh tật, gặp 
hoạn nạn, nên phải có ý thức: “Làm khi lành để dành khi đau". “Dành”lằ dành dụm 
tiết kiệm. Không thể sống theo kiểu “Bóc ngắn , cấn dài”, “làm một ăn hai" để đến 
khi ốm đau, thất cơ lỡ vận thì sẽ vô cùng khó khãn. 


201 



Người Ịấ buôn tàu bủn bè” là loại người giàu có, kinh doanh lơn. Thế nhưng, lân 
gian lại so sánh: “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Không nôn hoang )hí, 
mà phải biết ãn tiêu dè sẻn, tiết kiệm, đó là bài học rất hay. “Ăn dè" là ăn tiêu, chi lêu 
có kế hoạch, có chừng mực, khồng hoang phí. Câu tục ngữ nêu lên mối quan hệ gữa 
làm và ăn, giữa làm và tiêu dùng; lúc nào cũng phải biết tiết kiệm. 

Dân gian có lúc đúc rút kinh nghiệm bằng thơ lục bát, dùng ngôn từ lứm 
hỉnh để khuyên răn mọi người. Khoai, ngồ không giá trị bằng lúa gạo, nhưngrất 
quan trọng, để ăn độn, nhất là trong kì giáp hạt, tháng ba ngày tám. Dù có đrợc 
mùa cũng không nên “phụ" ngỏ khoai, coi thường, rẻ rúng ngô khoai: 

“Được mùci chớ phụ ngô khoai , 

Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”. 

“Khi thất bát" là khi mất mùa, nhà nông thu hoạch kém. “Lấy ai bạn cùìg” 
nghĩa là lấy gì để san sẻ, để chia ngọt sẻ bùi cùng mình qua cơn đói kém, thếu 
thốn. Câu tục ngữ với cách nói nhẹ nhàng mà thâm thìa vể một lời khuyên ihà 
nông, cũng như mọi người phải biết quý trọng ngô khoai, không được coi thưmg 
hoặc hoang phí ngô khoai, lương thực. 

Càu tục ngữ: 

“Khi có thì chẳng an de, 

Đến khi ăn hết thì dè chẳng ra". 

“Án de" là ăn tiêu dè sẻn đúng mức, ăn tiêu tiết kiệm; “dè” là dành dụm.để 
dành. Cũng là cách nói dân dã khuyên bảo ăn tiêu dè sẻn, biết phòng xa. Trước cầy, 
nồng nghiệp nước ta chỉ có 2 mùa: vụ chièm và vụ mùa. Kĩ thuật canh tác lạc hu, 
sâu bệnh bão lụt, nắng hạn nên hay mất mùa. Tháng ba ngày tám, kì giáp hạt, ngrời 
nông dân thường gặp đói kém. Tiết kiệm lương thực là bài học xương máu của ihà 
nống, của mọi người, mọi nhà. Các câu tục ngừ trên đây đều có cách nói tưcng 
phản, đối chọi nên dẻ nghe, dẻ nhớ, dễ làm theo. “Khi lành” với ẵl khi đau ”, “díơc 
mùa” với “khi thất hát ”, “khi có” với “klĩi ủn hết ", cách nói đối chọi giản dị mà thm 
thìa biết bao! 

Ngày nay nông nghiệp nước ta phát triển mạnh, Việt Nam đã trở thành qiốc 
gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, nhưng những ý tưởng của dân gian ihư 
“chớ phụ ngô khoai ”, biết “ăn de ", có ý thức “Làm khi lành để dành khi đau" vẫi là 
những bài học sâu sắc, thiết thực với mỗi người chúng ta. 

Cần kiệm là đức tính tốt đẹp của nhân dân ta. Cần kiệm để làm giàu, để ;ây 
dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Cần kiệm để làm cho dân giàu, nưóe mạih. 

Những câu tục ngữ nói về cần kiệm phản ánh trí tuệ dân gian, nếp sống ìếp 
nghĩ chất phác, thiết thực của người bình dân xưa. Những câu tục ngữ ấy vẫn CÒI là 
bài học làm người cho mỗi người trong xã hội. 


202 



Ghi nhớ: 


Bài số 34 


Giải thích một sô câu tục ngữ về việc học 


- Ăn vóc, học hay. 

- Có học mới hay, có cày mới biết. 

- Muốn biết phái hỏi, muốn giỏi phải học. 

- Không cày không có thóc, không học không biết chữ. 

- Di một ngày đàng, học một sàng khôn. 

- Học ăn, học nói, học gói, học mỏ. 

- Không thầy đố mày làm nén. 

- Học thầy không tày học bạn. 

- v.v... 


Bài làm 

Nhân dân ta giàu tình nhân ái, cần cù sáng tạo trong lao động, đặc biệt rất 
hiếu học. Đế giáo dục con cháu trong gia đình phát huy tinh thần hiếu học, biết 
chăm chỉ học hành, ông bà cha mẹ thường lấy tục ngữ làm bài học sâu sắc, thấm 
thìa. Phương pháp học tập rất phong phú, đa dạng, mục đích học tập vừa thiết thực 
vừa sâu xa, r*ên tục ngữ nói về việc học cũng nhiều vẻ. Mỗi câu tục ngữ nói về việc 
học là một bài học bó ích đối với mọi người, nhất là tuổi thơ thời cắp sách. Những 
câu tục ngữ thường ngắn gọn, kết cấu chặt chỗ, hoặc có vần, hoặc có đối, cách so 
sánh cụ thể, cách liên tướng hợp lí và thấm thìa, nên rất dễ nhớ, dễ thuộc. 

1. Câu tục ngữ: “Ản vóc II học hay” chỉ có 4 chữ, chia thành 2 vế đối nhau; 
chữ “vóc” vần với chữ “học”. ‘Vóc” nghĩa là sức vóc, tầm vóc. Người cao lớn, nở 
nang, là người có tầm vóc. Người khỏe mạnh, cường tráng là người có sức vóc. 
“Hay” nghĩa !à hiểu biết; biết đọc, biết viết, biết điều hay lẽ phải, có văn hóa, có kĩ 
thuật, biết ngoại ngữ. Câu tục ngữ thật giản dị, dễ hiểu: có ăn mới khỏe, mới lớn, 
mới có sức vóc mà lao động, mà làm ăn; có học mới hiểu biết, mới nên người. 
Khồng ăn, không có mà ăn thì chết đói, cũng như không học thì dốt nát, ngu đần, 
chỉ làm đầy tớ cho thiên hạ. 

2. Câu tục ngữ thứ hai có s chữ chia thành 2 vế đối nhau, chữ “hay” vần với 
chữ “cày”: “Có học mới hay II có cày mới biết”. Vế 1 nói về học chữ, học văn hóa; 
vế 2 nói vể học trong lao động, học cày, học làm ruộng. Nghề nông là nghể chính 
rất lâu đời của nhân dân ta. Câu tục ngữ này còn nêu lên bài học: học đi đôi với 
hành, học văn hóa kết hợp với học trong lao động sản xuất„ 

3. Câu tục ngữ: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Cần nên nhớ, 
trong tiếng Việt có các từ ngữ hay đi liền nhau như: học tập, học hành, học hỏi, ăn 
học, v.v... Học là học bài, học trong sách, học thuộc lòng, học ở trường, học ở nhà, 
học trong cuộc sống. Hỏi là đạt những câu, nêu lên những vấn đề chưa hiểu, còn 
thắc mắc để cho người khác trả lời, giảng giải giúp ta sáng tỏ, hiểu biết. Có lúc ta tự 
hỏi mình, tự mình suy nghĩ và giải đáp. Học mà biết hỏi thì mới hiểu sâu, hiểu 
rộng. Có biết hỏi thì mới thật sự biết học. Vế 1 “muốn giỏi phải học” nhấn mạnh kết 
quả học tập. Chữ “giỏi” ở đây có nghĩa là giỏi giang, tài giỏi, có kiến thức sâu rộng, 


203 




có tay nghề, có kĩ thuật cao. Trong thời đại mới, thời đại của tin học, của còng rghệ 
phát triển, câu tục ngữ “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” càng nhiái ý 
nghĩa và thiết thực. Chữ “phải” điệp lại 2 lần để nhấn mạnh nhiệm vụ, nghĩa vụcủa 
việc học rất quan trọng. 

4. Câu thứ tư, nhân dân ta dùng cách nói phủ định để khẳng định một bài 
học, một chân lí vừa giản dị vừa rõ ràng về làm ăn và học hành: “Khổng cày kỉông 
có thốc, không học không biết chữ”. Muốn no ấm thì phải cần cù lao động (ciy); 
lười biếng sẽ đói khổ (không có thóc), cũng như không được học, không chịu 1ỌC 
thì sẽ ngu si dốt nát (khồng biết chữ). Mà dốt nát thì sẽ nghèo khổ, không có :hỗ 
đứng trong xã hội văn minh. 

5. Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là cách nói íởc 1? và 
cụ thể của dân gian. “Đùng” là đường: “đàng” bắt vần với “sàng” cho dê nhớ “Đi nột 
ngày đàng” nghĩa là đi đây đi đó, thấy được nhiều cảnh, nhiều người, gặp được, cụan 
sát được bao điều hay điều dở trong cuộc sống: “Đi một ngày đàng” là cách rói ưc lệ 
về sự thâm nhập cuộc sống, học trong thực tế xã hội. Có nhà thơ đã viết: 

“Hạt gạo phải một nắng hai sương 

xay, giã, giần, sàng”. 

Thóc phải xay, giã rồi phải giần, sàng mới có hạt gạo. Cối xay, cối gi i gạo,cái 
giần, sàng là những dụng cụ ở nhà quê. “Học một sàng khôn”Yà cách nói thim xing, 
cụ thể học được nhiều điều hay, điều tốt đẹp trong cuộc sống. Câu tục ngữ khu/ên 
mọi người, ngoài việc học trong sách, học ở trường, còn phải biết học trong thự tê 
ngoài xã hội. Dân gian còn có câu tục ngữ nhắn nhủ, khích lệ: 

“Đi cho biết dó biết đáy, 

ơ nhà với mẹ biết ngày nào khôn!”. 

6. Phải biết sống có ý tứ. Phải sống khôn ngoan. Phải biết ứng xử một cích 
vãn minh, lịch sự, sống có nhân cách văn hóa. Muốn thế thì phải ẳl học”: ‘Họcăn, 
học nói, học gói, học mỏ”. Có nhiều điều phải “học”, nhưng điều trước hết là 1 ỌC 
cách ăn nói trong giao tiếp, ứng xử, phải biết “liệu lời mà nói cho vừa ìòrg nhtu”. 
“Học án, học nói, học gói, học mở” để tránh thỏ lỗ, tục tằn trong ứng xử. V thế nới 
có câu ví, câu ca: 

“Đất tốt trồng cây rườm rà. 

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng. 

Đất xấu trồng cây khẳng khiu, 

Những người thô tục nói điều phàm phu”. 

Chúng ta, cả người lớn và trẻ em phải “học ăn, học nói, học gói, học mỷ” ăể lói 
lời hay ý đẹp, để giữ gìn và phát triển sự trong sáng và giàu có của tiếng Việt 

7. Các câu tục ngữ trên đều nói rõ: học để làm gì? học cái gì? học như-hế 
nào? Hai câu tục ngữ sau đây nói rõ là học ai? Đó là học thầy và học bạn: 

- “Không thầy dô'mày làm nên” 

- “Học thấy không tày học bạn ” 

Nhờ học thầy, thầy giỏi thì trò mới làm nên, mới thành đạt, mới trở th nh 
người cỏng dân tốt, người lao động tốt, nhà khoa học, nhà quản lí tài ba. Hình nh 
ông thầy sống mãi trong tâm hồn tuổi trẻ của mọi thời đại, mọi chế độ xã hội. Cng 


204 



học lên cao thì vai trò ông thầy càng quan trọng. Biết “học thầy” lại còn cần biết 
“học hạn". “Học hạn" là một cách học thiết thực làm cho ta tiến mau, có ý thức 
vươn lên trong học hành. Biết “học thầy”vằ biết “học hạn thì chóng giỏi. Không 
tùy” nghĩa “khổng hằng”. Câu tục ngữ: “Học thầy không tùy học hạn chỉ là một 
cách noi, cách so sánh để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “học hạn”. Chứ thật 
ra, việc “học hạn" không thể thay thế việc “học thầy”. Bởi lẽ, chí có thầy giỏi, nhà 
giáo dục giỏi mới có thể dạy dỗ, đào tạo được học sinh giỏi. Biển học rộng bao la, 
ta càng thấy vai trò to lớn của người thầy trong nền giáo dục. 

Các thầy đồ ngày xưa dạy các nho sinh: “Bứt học diện tường" (không học như 
úp mạt vào tường), hoặc: 

“Nhân hất học hất tri lí, 

Ân hất học lão hà vi?" 

nghĩa là: Kẻ vỏ học thì chẳng biết nghĩa lí; trẻ không học thì về già làm được gì? Lại 
có câu cách ngôn: “Sự học lí) cái chìa khóa mỏ mọi kho háu trên đời ■ Có nhà triêt 
học vĩ đại nhắc nhở: “Học, học nữa, học mãi”. 

Thiên niên kỉ mới đã bắt đầu. Việt Nam đang trên đà phát triển công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ học tập vô cùng quan trọng đối với mọi 
công dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam. Vì thế, nhắc lại, ôn lại một số câu tục ngữ 
nói vể việc học, ta càng thêm thấm thìa và thú vị. 


Bài sô 35 


TINH THẦN YÊU NUỐC CỦA NHÂN DÂN TA 

Hổ Chí Minh 

Phân tích bài “Tinh thần yêu nước của nhân dàn ta” 

Bài làm 

Sau chiến thắng Biên giới và Trung du, Đại hội Đáng lân thứ II đã diên ra tại 
chiên khu Việt Bắc vao tháng 2/1951. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày trước Đại 
hội Đang bản Báo cáo chính trị. Văn bản ‘Tinh thần yêu nước của nhân dán ta" là 
một phần nhỏ trong bản Báo cáo chính trị ấy. 

Văn bản này được xem như một kiểu mẫu về văn chứng minh, tiêu biểu cho 
phong cách chính luận của Hồ Chí Minh: ngắn gọn súc tích, cách lập luận chặt che, 
lí lẽ hùng hồn, dẫn chứng (lịch sử, xã hội) vừa cụ thể vừa khái quát. 

1. Mở đầu văn bản tác giả khẳng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh: 
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước". Hai câu tiếp theo làm nổi bạt luận đê. 
Lòng yêu nước của dân ta rất nồng nàn, là “một truyền thống quỷ háu" và có sức 
mạnh “vỏ cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhân 
chìm tất cả lù hán nước và lũ cướp nước". Hồ Chủ tịch đã so sánh lòng yêu nước 
của nhân dân ta bằng hình ảnh “làn sóng”. Các từ ngữ: sôi nôi , ‘kết thành , vô cùng 
mạn h mè, 10 lớn", “lướt qua”, “nhấn chìm tất cả” - đã ca ngợi và khăng định sức mạnh 
của lòng nồng nàn yêu nước của dàn ta trong trường kì lịch sử: “từ xưa đến nay", 
trong tình thế hiểm nghèo: “khi Tô quốc hi xâm lăng . 


205 




, 2 -^ ần ** h fi văn bản, tác giả nêu lên hàng loạt dẫn chứng lịch sử Vi xã 
hội đê chứng minh, làm sáng tỏ lòng nồng nàn yêu nước của dân ta. Về quá kiứ la 
" hữ,, g ‘™ n g 4ch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê “ơi, 
Quang Trung, v.v Thủ pháp liệt kê hàng loạt dẫn chưng; các dẫn chứng vừa hai' 
quát vừa điến hình mở ra trường liên tưởng về bao trang sử hào hùng chông âm 
lăng của dân tộc trong tâm hồn người đọc. Các từ ngư: “Chúng ta cô quyei tư 
y hl \ n 8 ta pMỊ s hi nhà” đã làm rõ cảm xúc khi nêu dẫn chưng. Cảm xucdào 

d ? t :- lý , lẽ .!‘ ung hồ ?’ J ' p , lu - m đanh thé P’ đó là văn P hon g của Bác Hổ: “ChÚn; ta 
phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu hiểu ciianột 
dân tộc anh hùng”. 

Từ lịch sử quá khứ HỔ Chủ tịch nêu nhiều dẫn chứng để chứng minh bng 
nông nàn yêu nước của nhân dân ta trong hiện tại, trong cuọc kháng chiên chme 
thực dân Pháp xâm lược. e 

Co câụ chuyên y, chuyên đoạn rất khéo; “Đồng hào ta ngày nay cũng rất 

xứng đáng với rô tiên ta ngày trước”. Các dẫn chứng được sắp xếp va trình bày Ịua 

ba câu văn dài, có kết cấu liệt kê, trùng điệp: "từ... đến..}’. Cách viết ấy đã làm síng 

í ỏ J Òng , nồng nàn yêu nước ’ tinh thần đại đoàn kết dân tộc và nhiệt tình tham 3 
kháng chiến của nhân dân ta là vô tận. 

- Các lứa tuổi: 'từ các cụ già tóc hạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ”. 

- Đồng bào khắp mọi nơi: “từ những kiều hào ỏ nước ngoài đến những đing 
hào ở vùng bị tạm chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi...”. 

Bac Hó khăng định đồng bào ta “ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước và ghét giíc”. 

- Tiền tuyên và hậu phương: "từ những chiến sĩ ngoài mặt trận... đến nhrng 
công chức ở hậu phương...,^ từ những phụ nữ... đến các hà mẹ chiến sĩ...”. Lòig 
nồng nàn yêu nước được biểu hiện một cách phong phú, đa dạng muôn màu mtôn 
vẻ: hoặc “chịu đói mấy ngày để hám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc”, hoặc “nhị nin 
đe ung hộ hộ đội , hoặc khuyên chồng con đi tòng quân mả mình thì xung phơig 
giúp việc vận tải”, hoặc “sân sóc yêu thương hộ đội như con đẻ của mình ”. 

- Các giới đồng bào, các tầng lớp xã hội: “từ những nam nữ công nhân và 

nửn ? dê "' cho , dến những đồng hàoểiền xhủ..”, hoặc là “thi đua tăng gia sin 
xuất...", hoặc là “quyên ruộng đất cho Chính phủ”. 

Cầu kốt'đoạn, Bác Hổ bình lu ^ n ’ khần g định một cách hùng hồn mạnh nẽ: 

A hưng cư chì cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhỉừìg đều giăng nhau rơi 
lòng nồng nàn yêu nước”. 

Các dẫn chứng vừa cụ thể, vừa khái quát, vừa điển hình, vừa toàn diên, điy 
sức thuyết phục. J 

3. Phần cuối vãn bản, Hổ Chủ tịch ví lòng yêu nước “như các thứ của quỷ” ’à 
nêu lên những biểu hiện của lòng yêu nước, hoặc “trưng hày trong tủ kính, troìg 
hình pha lệ, rõ ràng dê thấy ’, hoặc “cất giấu kín dáo trong rương, trong hòm". B.C 
nêu lên nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân là phải “ra sức giải thích, tuyên truyền, ổ 
chưc lãnh dạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được tỉìtc 
hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. 


206 



Tóm lai, Hổ Chủ tịch đã khẳng đinh và ca ngợi lòng nồng nàn yêu nước và tinh 
thần hất khuất anh hùng, ý chí chống xâm lăng là một truyền thông quý báu của dân 
tộc ta. Bài văn đã bổi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mỗi chúng ta. 
Chúng ta học tập nghê thuật chứng minh cùa Bác: cách nêu vấn đề, cách chọn dẫn 
chứng và trình bày dẫn chứng, lý lẽ và cảm xúc liên kết hài hòa, đầy thuyết phục. 


Bài số 36 

SỰGIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT 

Đặng Thai Mai 

Phãn tích bài “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” 

Bài làm 

Văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt" là một phần nhỏ lược trích trong bài 
‘Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc” của giáo sư Đặng Thai 
Mai viết năm 1967. 

1. Mở đầu, tác giả nói rõ niềm tự hào về tiếng Việt, tin tưởng hơn nữa vào 
tương lai của tiếng Việt của mỗi con người Việt Nam chúng ta ngày nay. 

2. Đoạn văn (3 câu) tiếp theo, giáo sư giải thích về những đặc sắc của tiếng 
Việt, một thứ tiếng đẹp và hay. về mật âm hưởng, thanh điệu thì “hài hòa”, cách đặt 
câu thì “rất tế nhị và uyển chuyển”. Tiếng Việt lại giàu có, phong phú “có đầy đủ khả 
năng diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu 
của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử”. Nhận xét ấy rất sâu sắc. 

3. Đoạn thứ ba có 22 câu, tác giả dùng 21 câu để chứng minh tiếng Việt đẹp 
và hay, dùng 1 câu để tiểu kết. 

a. Giáo sư chí ra rằng, vế mặt cấu tạo, tiếng Việt có những đặc sắc của một 
thứ tiếng khá đẹp. Đẹp như thế nào? Nhiều người ngoại quốc sang thăm nước ta, 
tiếp xúc với nhân dân ta đã nhận xét: “tiếng Việt giàu chất nhạc”. Một giáo sĩ 
phươrng Tây (rất thạo tiếng Việt) đã ca ngợi tiếng Việt là một thứ tiếng “đẹp”\ằ "rất 
rảnh mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lảnh trong những 
câu tục ngữ”. Tác giả đã sử dụng trích dẫn, một lối viết nghiêm túc “nói có sách, 
mách có chứng”(xem chú thích 1SGK Ngữ Văn 7, tr. 138). 

- Tiếng Việt rất đẹp, “cố một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú”, 
lại “giàu về thanh diệu” (có 2 thanh bằng và 4 thanh trắc). Do đó tiêng Việt “giàu 
hình (tượng ngữ âm như những âm giai trong bản nhạc trầm bông". 

. Tiếng Việt rất đẹp, “cân đối, nhịp nhàng" về mặt cú pháp; có một từ vựng 
dồi dào về cả ba mặt thơ, nhạc, họa. Và giáo sư đã nói thêm rằng: Tác dụng của 
đặc tiinh này đối với văn học là rất quan trọng”. 

Chúng tôi xin minh hoạ: 

Cân đối, nhịp nhàng là vẻ đẹp tự nhiên của câu văn tiếng Việt: 

“Miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể 
cạn, múi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay dôi" 

(Hổ Chí Minh) 


207 




'Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuĩn 
có mưa riêu riêu, giỏ lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng tổng 
chèo vọng lại từ những thân xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp nhuthơ 
mộng". 

(Vũ Bằng) 

b. Tiếng Việt rất hay, nó thỏa mãn được nhu cầu của xã hội, vì nó là nột 
phương tiện, một công cụ 'trao đôi tình cảm, ỷ nghĩ giữa người với người”. Teng 
Việt hay như thế nào? 

- vể từ vựng, tiếng Việt “tăng lên mỗi ngày một nhiều" (giàu có). 

* Vê ngữ pháp, tiêng Việt “dần dần trở nên uyển chuyển hơn, chính xác lơn" 
(trong sáng). 

- Tiếng Việt “đã không ngừng đặt ra những từ mới, những cách nói mới bặc 
Việt hóa những từ và những cách nói của các dân tộc anh em và các dân tộc lmg 
giêng để thỏa mãn yêu cầu của đời sống văn hóa ngày một phức tạp về mọi năt 
kinh tế, chính trị, khoa học, kĩ thuật, văn nghệ, v.v... 

c. Câu cuối đoạn, giáo sư khẳng định rằng, tiếng Việt, về mặt cấu tạo, vể khả nng 
thích ứng với hoàn cảnh lịch sử đã chứng tỏ “sức sống của nó". Đó la câu kết đoạn. 

Văn bán trên đây là một bài nghị luận chứng minh đã khẳng định và ca rgợi 
sự giàu đẹp của tiếng Việt. Trưóe khí chứng minh, tác giả đã giải thích ngắn. Piần 
chứng minh, cách lập luận rất chặt chẽ, được thể hiện qua một hệ thống lí lẽ và lẫn 
chứng làm sáng tỏ 2 luận điểm: tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay (giàu có, trong sáig). 
Cách mở đoạn, cách trình bày lí lẽ và dẫn chứng, cách chuyển ý chuyển đoạn, cch 
tiểu kết của giáo sư vừa khoa học chặt chẽ, vừa tính tế. 

Đọc văn bản này, ta càng thêm yêu quý và tự hào tiếng Việt rất giàu ệp. 
Đồng thời, chúng ta học tập cách viết của giáo sư Đãng Thai Mai: cách dùng từjặt 
câu, cách chứng minh... mầu mực. 


Bài số 37 

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC Hồ 

Phạm Văn Đồng 

Cảm nhận của em về bài “Đức tính giản dị của Bác Hổ" 

Bài làm 

Ngày 19/5/1970, Đảng và Chính phủ đã tổ chức trọng thể Lễ kỉ niệm 80 nan 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Văn Đổng đã đọc dẫn 
văn với nhan đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tìm 
cùa thời đại”. Bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ" trích từ bài diễn văn ấy. 

1. Hai đoạn văn đầu, tác giả khẳng định “sự nhất quán" trong nhân cáchvĩ 
đại của Bác Hồ: “đời hoạt động chính tri lay Trời chuyển đất với đời sông hnh 
thường vô cùng giản dị và khiêm tốn". Tiếp theo, ông ca ngợi Bác Hồ suốt đời “vin 
giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng". Người đã sớig 
và chiến đấu vì một Ịí tưởng cao quý: “tất cả vì nước vì dán, vì sự nghiệp lớn”. Eao 


208 




đức của Người “trong sáng, thanh hạch, tuyệt đẹp”. Phần đầu bài văn cho thấy một 
giọng văn sôi nổi lôi cuốn, trang trọng, lí lẽ đanh thép hùng hồn, ngôn từ chuẩn mực, 
đĩnh đạc, biểu cảm: “Điều rất quan trọng”, “dời hoạt động chính trị lay Trời chuyển 
đất”, “vô củng giản dị và khiêm tốn”, “rất lạ lùng, rất kỳ diệu", “một cuộc đời sóng 
gió”, “vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quỷ”, “tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, 
trong sáng, thanh hạch, tuyệt đẹp”. 

2. Đoạn văn thứ ba, Phạm Văn Đồng đã chứng minh một cách sáng tỏ đòi 
sống giản dị của Bác Hồ trên 3 phương diện: cách ăn, cách ở, cách làm việc. 

- Cách ăn của Bác rất giản dị: “hữa cơm chỉ có vài ha món rất giản đơn, lúc 
ân Bác khống để rơi vãi một hột cơm; ăn xong, cái hát hao giờ cũng sạch và thức 
ân còn lại được sắp xếp tươm tất”. Tác giả nêu lên 4 chi tiết rất cụ thể để chứng 
minh cách ăn giản di của Bác. Phạm Văn Đồng đã từng sang Quảng Châu dự lớp 
huấn luyện Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc tổ chức (1925), đã từng bí mật sang 
Vân Nam gặp Bác (1940). Và từ những ngày ở chiến khu đến cách mạng tháng 
Tám và suốt trong những năm dài kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, ông đã 
từng sống và làm việc bên cạnh Bác Hổ, nên mới có thể nói một cách tỉ mỉ, cụ thể 
về cách ăn cúa Bác như vậy. Đây là một câu văn bình luận rất hay, từ cách ăn, tác 
giả ca ngợi đạo đức của Bác: “Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng 
biết hao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ”. 

- Cách ở của Bác cũng rất giản dị. Tác giả lập luận tương phản giữa tâm hồn 
và cách ở của Bác; tâm hồn thì “lộng gió thời đại” mà nhà ở của Bác chỉ là nhà sàn 
“vẻn vẹn chỉ có vài ha phòng”. Nơi ở “luôn luồn lộng gió và ánh sáng, phảng phất 
hương thơm của hoa vườn” do tự tay Bác trồng và chăm bón. Tác giả đã bình luận và ca 
ngọi cách ở giản dị của Bác “thanh bạch và tao nhã biết bao”. 

- Cách làm việc của Bác càng giản dị, càng cần mẫn say mê: “Bác suốt đời 
làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc rất lớn: việc cứu nước, cứu dân đến việc rất 
nhỏ..”. Phong cách làm việc ấy của Bác thể hiện một tinh thần xả thân, bền bỉ, cần 
mẫn, chu đáo và rất giản dị. Tác giả nêu lên 4 việc rất nhỏ Bác thường làm để ca 
ngợi cách làm việc giản dị, chu đáo của Bác như: “trồng cây trong vườn, viết một 
hức thư cho một đổng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam, đi thâm nhà tập thê 
của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn”. Là Chủ tịch nước nhưng 
Bác rất giản dị trong sinh hoạt: “việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp”. 
Số người giúp việc và phục vụ Hồ Chủ tịch có thể đếm trên đầu r.gón tay, môi 
người được Bác đặt cho một cái tên mới “gộp lại là ý chí chiến dấu và chiến thắng: 
Trường , Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!”. 

3. Đoạn vãn thứ tư, Phạm Văn Đồng bình luận về đời sống của Hồ Chủ tịch. 
Cách sống giản dị của Bác không phải là “sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, 
thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật”. Đời sống giản dị, thanh bạch của Bác Hổ 
là một sự hòa hợp tuyệt đẹp, bởi vì Người đã “sống sôi nổi, phong phú đời sống và 
cuộc sống đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân”. Hòa hợp giữa 
“đài sống vật chất giản dị” với “đời sống tâm hổn phong phú, với những tư tưởng, 
tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất”. Hai mặt đối lập mà tnống nhất ấy, 
“là đời sống thực sự văn minh”, “một gương sáng” mà Bác Hồ đã nêu lên trong thế 


209 



giới ngày nay. Qua đó, ta thấy cách lập luận của tác giả rất chặt chẽ. lời bình lu;n 
rất sắc sảo. 

4. Đoạn văn thứ 5, tác giả giải thích và bình luận về cách nói và cách viít 
giản dị của Bác Hổ. Người nói giản dị, viết giản dị vì Người “muốn cho quẩn chúỉg 
nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được". Những chân lí lớn mà giản dị, là khít 
vọng về độc tập, tự do, thống nhất, vể ấm no hạnh phúc của nhân dân ta nên Bấc (ã 
nói lên một cách rất giản dị: “ Không có gì quý hơn độc lập tự do", “Nước Việt Nan 
là một, dãn tộc Việt Nam ì à một, sông có thê cạn, núi có thể mòn, song chân lí (ỳ 
không hao giờ thay đổi”. Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó là “sức mạnh v5 
địch”, là “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” khi nó đã thâm nhập vào quả tim và lộ 
óc cua hàng triệu con người. Qua đó, tác giả đã chỉ cho chúng ta thấy tư tường cia 
Hồ Chủ tịch rất sâu sắc, cách nói cách viết của Người lại rất giản dị, thấm thìa. 

Văn bản này là một bài văn nghị luận hỗn hợp, tác giả đã kết hợp một cá<h 
chặt chẽ giữa ba thao tác giải thích, chứng minh, bình luận về “đức tính giản dị cia 
Bác Hồ” trong đời sống sôi nổi, phong phú, và cách nói cách viết rất giản dị 'è 
những chân lí lớn, những tư tưởng vĩ đại. 

Văn bản nghị luận này thể hiện một lối viết đặc sắc, mẫu mực. Lập luận chít 
chẽ, lí lẽ sạc sảo, dẫn chứng cụ thể, chọn lọc, rất tiêu biểu, lời bình luận sâu sắ!, 
đầy thuyết phục, cách sắp xếp, trình bày lí lẽ, dẫn chứng khúc chiết, sáng tỏ. Giọrg 
văn sôi nổi, tâm huyết, trang trọng, tự hào. 

Qua văn bản này, tác giả đã nâng cao lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ troig 
tâm hồn mỗi chúng ta. Hơn bao giờ hết, bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là một hi 
học quý báu đối với tuổi thơ chúng ta cả về tư tưởng, cả về văn chương. 


Bàl số 38 


Ý NGHĨA VẢN CHƯƠNG 

Hoài Thanh 

Phân tích bài “Ý nghĩa văn chương” 
để cho thấy cách viết tài hoa, độc đáo của Hoài Thanh 

Bài làm 

Hoài Thanh (1909 - 1982) là cây bút phê bình xuất sắc. Những bài bình tfor 
của ông rất đặc sắc, tài hoa. Tên tuổi ông trở thành bất tử với tác phẩm ‘Thi nhái 
Việt Nam”(1942). 

Bài “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh viết đã trên 60 năm, nhưng ngỉy 
nay chúng ta đọc vẫn tìm được nhiều điều thú vị. 

Hai chữ " văn chương” trong bài này mang nghĩa hẹp, đó là những tác phẩn 
thơ văn, là vẻ đẹp của câu thơ, lời văn. Chỉ là một bài báo ngắn, nên Hoài Thanh clỉ 
nói được một số điều, một số ý kiến về ý nghĩa văn chương. 

Tác giả vào đề bằng một câu chuyện đời xưa kể chuyện một thi sĩ Ân Độ ổ 
khóc nức nở khi nhìn thấy một con chim bị thương..., tác giả chỉ ra rằng: ‘Tiếrg 
khóc ấy, nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca”. Hoài Thah đã vào ổ 


210 




một cách có duyên, nhẹ nhàng, hấp dẫn. Cách mở bài ấy được gọi là “dụ khởi” (lối 
rmy bằng ví dụ: “Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn cũng có cách mở bài như thế). 
Từ cAu chuyện hoang đường ấy, tác giả nêu rõ nguồn gốc của văn chương là gì? - 
Đó là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. Nói một cách 
khác, hiểu một cách khác: cảm hứng thơ văn là tình thương. 

Ý nghĩa văn chương là “hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống”. Nguồn 
gốc của vãn chương “cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha”. Hoài Thanh đã 
có một cách nói riêng, chỉ ra 2 chức nãng của văn chương là nhận thức và giáo dục. 
Vãn học phản ánh hiện thực, nâng cao nhận thức hiện thực, giúp người đọc “hình 
dung sự sôhg muôn hình vạn trạng”; vân học còn “sáng tạo ra sự sống”, đó là điều 
kì diệu của thơ văn. Ví dụ, ta đọc những bài thơ như “Khoảng trời, hố bom” (Lâm 
Thị Mỹ Dạ), “Bài thơ vê tiểu đội xe không kính” (Phạm Tiến Duật)..., ta hình dung 
được, tái hiện được cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta trải qua muồn vàn 
khó khăn ác liệt, tuổi trẻ Việt Nam rất anh hùng: 

“Không cố kính, không phải vì xe không có kính 
Bom giật, hom rung, kính vỡ đi rồi 
Ung dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng...” 

(Phạm Tiến Duật) 

Nguồn gốc của văn chương “là tình cảm, là lòng vị tha”\ thơ văn đich thực có 
“mãnh lực lạ lùng” có thể làm cho độc giả vui, buồn, mừng, giận... Đó chính là tính 
giáo dục của văn chương. Văn chương có tính nhân bản đã góp phần nhân đạo hóa 
con người. Quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc, về cồng dụng của văn chương 
rất tiến bộ, đúng đắn. Ta yêu kính cha mẹ hơn, hiếu thảo hơn khi đọc bài ca dao 
"Công cha như núi Thái Sơn”. Ta thầm nhớ công ơn người trồng cây, gieo hạt, nhờ 
họ, ta được nếm hương đời,vị đời: 


“Ai ơi hưng hát cơm đầy, 

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”. 

Văn chương rất kì diệu, thể hiện những ước mơ, khát vọng của con người, “gây 
cho tư những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có), luyện những tình cảm ta sẵn có” như 
tỉ oài Thanh dã nói. Thương người, yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, say mê 
học tập và lao động, sáng tạo, mơ ước vươn tới những chân Trời hao la,... những tình 
cảm ấy là do cuộc sống, do văn chương mà tăm hồn ta được hồi đắp. 

Vân chương làm cho cuộc đời thêm đẹp, cuộc sông thêm sắc màu ý vị, phong 
phủ hơn, dẹp dể hơn. Đúng như tác giả đã viết: “Cuộc đời phù phiếm vù chật hẹp 
của cá nhân vì vãn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần”. 

‘Tôi yêu sông xanh, núi tím; tôi yêu đôi mày ai như trăng mới in ngần và tôi 
cũng xây mộng ước mơ, nhưng yêu nhất mùa xuân..." 

(Vũ Bằng) 


“Khi chén rượu, khi cuộc cờ, 

Khi xem hoa nỏ, khi chờ trăng lên” 

cTruyện Kiều” - Nguyễn Du) 


211 



Cuộc đời không thể thiếu văn chương. Văn chương sáng tạo ra cái đẹp, làm 
cho ta thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng yêu hon. Hoài Thanh đã dùng hình ảnh gọi cảm 
để diễn tả ý đó: “từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ 
trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chày làm đê ngâm 
vịnh , tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay”. 

“Côn Sơn suối chảy rì rầm , 

Ta nghe như tiếng đàn cầm hên tai” 

(“Cỏn Sơn ca” - Nguyễn Trãi) 

“Cũng có lúc chơi nơi dậm khách, 

Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo”... 

(“Khóc Dương Khuê” - Nguyễn Khuyến) 

‘Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Tràng lồng cổ thụ, hóng ì ồng hoa”... 

(“Cảnh khuya" - Hồ Chí Minh) 

Vai trò, vị thế của văn nhân, thi sĩ rất to lớn. Nhân loại, các dân tộc, nếu “xóa 
các thi nhân vân nhân”, nếu “xóa hết những dấu vết họ còn lưu lại" (tác phẩm) thì 
xã hội và cuộc đời sẽ “nghèo năn” đến bực nào! Cảm xúc của Hoài Thanh như tràn 
ra trang giấy. 

Bàn về ý nghĩa văn chương, Hoài Thanh đã đưa ra những lí lẽ xác đáng về 
nguồn gốc và công dụng của thơ văn. Giá trị nhân bản và tính nhân vàn của văn 
chương đã được tác giả nêu bật một cách sáng tỏ. Cách viết nhẹ nhàng, biêu cảm, 
sử dụng hình ảnh có duyên và đậm đà, do đó lý lẽ của Hoài Thanh nêu ra tuy khòng 
mới, nhưng dầy sức thuyết phục. 


Bài số 39 

SỐNG CHẾT MẶC BAY 

Phạm Duy Tốn 

Lập dàn bàỉ cho đề văn: Phân tích nhân vật “Quan phụ mấu ” 
trong truyện “Sông chết mặc bay" 

Gơi ý làm bài 

/. Mở hài 

- Văn xuôi quốc ngữ buổi đầu đã có sự đóng góp của Phạm Duy Tốn. Truyện 
ngắn “Sống chết mặc hay” của ông là một trong những thành tựu đột xuất của dòng 
văn học hiện thực thuở sơ khai. Tác giả viết truyện ngắn này vào tháng 7/1928, 
được đăng tải trên báo Nam Phong số 18, tháng 12.1918. 

- Truyện kể chuyện một “quan phụ mẫu” ung dung ăn chơi bài bạc trong 
cảnh vỡ đê, nhân dân trên một vùng rộng lớn chìm đắm trong thảm họa. Tác già đă 
lên án thói vô trách nhiệm, bộ mặt vồ nhân đạo của bọn quan lại trong xã hội thực 
dân nửa phong kiến. 

- Tên “quan phụ mẫu” được miêu tả bằng những chi tiết rất hiện thực có giá 
trị tố cáo sâu sắc. 

212 




//. Thân hùi 

- Sống sang trọng xa hoa: 

+ Đi hộ đê mà mang theo ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chuôi ngà, ống 
vôi chạm... trông mà thích mắt. 

+ Ăn của ngon vật lạ: yến hấp đường phèn. 

- Sống nhàn nhã vương giả: 

+ Trong lúc hàng trăm con người đội đất, vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm 
cỉưới bùn lầy, trong mưa gió lướt thướt như chuột lột thì quan phụ mẫu 'uy nghi, 
chễm chê ngồi” trong đình đèn thắp sáng choang. 

+ Quan dựa gối xếp, có lính gãi chân, có lính quạt hầu, có tên chực hầu điếu đóm. 

-f Trong lúc trăm họ iệ gội gió tắm mưa, như đàn sâu lã kiến” ờ trên đê, thì trong 
đình, quan ngồi trên, nha ngồi dưới, nghi vệ tôn nghiêm, như thần như thánh... 

- An chơi bài bạc, thản nhiên ung dung: 

+ Đê sắp vỡ! “Mặc! Dân, chẳng dãn thì chớ!”. Quan lớn ngài ăn, ngài đánh; 
người hẩu, kẻ dạ, kẻ vâng! 

+ Quan lớn ù thông, xơi yến, vuốt râu, rung đùi, mắt mải trông đĩa nọc. 

- “Sông chết mặc hay” 

+ Có người khẽ nói: “dễcó khi dê vỡ”, quan gắt: “mặc kệ!”. 

+ Có người nhà quê hốt hoảng chạy vào đình báo “đê vỡ mất rồi!”, “quan phu 
mâu quát: Dê vỡ rồi, thời ông cách cô chúng mày, thời ông hỏ tù chúng mày!...” 

+ Quan sai bọn lính đuổi người nhà quê ra khỏi đình, rồi vẫn thản nhiên đánh bài. 

+ Quan vỗ tay xuống sập kêu to, tay xòe bài, miệng cười: “Ù! Thông tôm chi 
chi nẩy!... Điếu, mày!”. 

- Quan sung sướng ù ván bài to khi đê đã vỡ. Cả một miền quê nước tràn lênh 
láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết: kẻ sống không chỗ ở, 
kẻ chết không nơi chôn... lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm 
sầu, kể sao cho xiết! 

- Nghệ thuật tương phản đã vạch trần và lên án thói vô trách nhiệm, nhẫn 
tâm, vô nhân đạo của bọn quan lại, coi thường tính mạng và đời sống nhân dân. 
Chúng nó chí lo chơi bời bài bạc, ăn chơi hưởng lạc, còn nhân dân thì “sống chết 
mặc hay”. 

III. Kết hải 

- Một lối viết ngắn, sắc sảo. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong thế tương 
phản rất đặc sắc. Câu chuyện đầy kịch tính, thương tâm, giàu giá trị tố cáo hiện 
thực và tinh thần nhân đạo. 

- Xây dựng thành công nhân vật “quan phụ mẫu”, mệnh danh là “cha mẹ dán” 
mà coi tính mạng của dân như rơm rác, “sôhg chết mặc hay!”. Tên “quan phụ mẫu” 
khá điển hình cho sự thối nát của chế độ quan trường thời Pháp thuộc. 

- Đâu chỉ tên “quan phụ mẫu” thối nát! Hắn là một trong hàng ngàn hàng vạn 
bọn quan lại ngày xưa; hắn là sản phẩm, là cồng cụ đắc lực của chế độ thực dân nửa 
phong kiến thối nát. 


213 



Bài sô 40 

NHŨNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU 

Nguyễn Aí Quốc 

Gơỉ V phán tích 

Nguyễn Ái Quốc, thời sống và hoạt động ở Pháp đã có một số truyện kí vitt 
bằng tiếng Pháp như: tB Vi hành”, “Lời than văn của hà Trưng Trắc”, “Những trò lố h cụ 
là Va-ren và Phan Bội Châu”, v.v... Đó là những tác phẩm giàu chất trí tuệ và tím 
hiện đại, thể hiện một quan niệm lấy văn chương để phục vụ chính trị và dân tộc. 

Tác phẩm “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ” đăng trên bá) 
“Người cùng khổ” số 36-37 vào tháng 9, 10-1925. Truyện gồm có 3 cảnh: 1, Vc- 
ren đến Sài Gòn được bọn tay chân đón rước linh đình; 2, Va-ren dừng lại Huế đưc 
bọn bù nhìn đãi yến và gắn mề-đay Nam Long bội tinh; 3, Va-ren đến Hà Nội vì 
gặp Phan Bội Châu đang bị thực dân Pháp cầm tù với bản án tử hình. 

Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu cho thấy ngòi bút châm biến 
sâu sắc của Nguyễn Ái Quốc. Tác giả đã sử dụng thủ pháp tương phản đối lập ể 
tạo nên tính chiến đấu sắc bén. 

Va-ren đã vào “tận xà lim” nơi Phan Bội Châu “đang rên xiết”. Va-ren là CC1 
người “đã phản hội giai cấp vô sản Pháp, tên chính khách đã bị đổng bọn đuôi n 
khỏi tập đoàn, kẻ đã ruồng hỏ quá khứ, ruồng hỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cá) 
mình”... Phan Bội Châu là con người “đã hi sinh cả gia đình và của cải”, phải “sốrg 
xa lìa quê hương” để tim đường cứu nước cứu dân, bị bọn thực dân “kết án tử hìrh 
vắng mặt”, đang bị “đeo gông” chờ ngày lên “máy chém”. Hai nhân cách đối đầi, 
một bên là “kẻ phản bội nhục nhã”, một bên là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng ú 
thân vì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng.. ”. Ngòi bút cỉa 
Nguyễn Ái Quốc biểu lộ thái độ yêu, ghét, tôn trọng, khinh bỉ rất rõ ràng, drt 
khoát. 

Bằng trí tưởng tượng kì diệu, tác giả đã vạch trần bộ mặt xảo quyệt, giả nhái 
giả nghĩa, thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc của tên thực dân cáo già! Va-ren “tay phii 
giơ ra bắt tay Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm”. Va-ren dụ dỗ Phan Bội Chài 
hãy “trung thành", “cộng tác”, “hợp lực” với nước Pháp vì sự nghiệp “khai hóa ứ 
công lí”. Hắn khuyên nhà cách mạng Việt Nam đừng “xúi giục” đồng bào ta nổi lói 
chống Pháp... Hắn khoe mẽ ở Đông Dương “nền dân chủ... nhờ Chúa, rất là tốt!\ 
vân vân... Cuối cùng hắn tự vạch trần chân tướng hắn là một kẻ phản bội, tên cơ bi 
hãnh tiến: “ông hãy nhìn tôi này, ông Phan Bội Châu! Trước tôi là đúng viên xã tồi 
đấy và giờ đây thì tôi làm Toàn quyền!..”. 

Trái -lại, trong cuộc chạm trán ấy, Phan Bội Châu rất chủ động “:m lặng, dửtg 
dưng”, “mỉm cười một cách kín đáo...”Đầc biệt ở phần “tái bút”, tác giả cho biết m»t 
nhân chứng quả quyết rằng “Phan Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren’. Một cái nlổ 
khinh bỉ. Vị toàn quyền “tôn kính” đã bị hạ nhục! 


214 




Nguyễn Ái Quốc viết truyện này không chi nhằm mục đích ca ngợi Phan Bội 
Chấu “một người lừng tiếng" mà còn đòi ân xá cho cụ, đồng thời vạch trần bộ mặt xảo 
quyệt, bẩn thiu của tên Toàn quyền Va-ren nói riêng và lũ thực dân Pháp nói chung. 

Giọng văn đả kích châm biếm đầy khinh bí. Một lối viết ngắn, tạo tình huống 
rất độc đáo về cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu. Trang văn của 

Nguyễn Ai Quốc trở thành lưỡi gươm chống thực dân, chống kẻ thù xâm lược! Vô 
cùng sắc bén! 


Bàỉ sô' 41 


CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 

Hà Ánh Minh 

Cảm nhận của em về bài “Ca Huế trên sông Hương” 

Bài làm 

“Ca Huế trên sông Hương” là một bài tùy bút đặc sắc, giàu chất thơ của Hà 
Ánh Minh đã đăng tải trên báo “Người Hù Nội”. Bài tùy bút đã ngợi ca vẻ đẹp 
phong phú, đặc sắc, độc đáo của những điệu hò, bài lí, những bài dân ca Huế, 
những khúc nhạc, những tiếng đàn réo rắt du dương đầy sức quyến rũ, thể hiện một 
cách tuyệt đẹp tâm hồn con người Huế xưa và nay. 

1. Hà Ánh Minh cho biết “xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò" như: chèo cạn, 
bài thai, hò đưa linh, hò giã gạo, hò mái nhì, hò mái đẩy, ru em, giã điệp, giã vôi, 
bài chòi, bài tiệm, nàng vung... Bà con xứ Huế cất tiếng hò trong lao dộng sản xuất, 
hay trong mọi sinh hoạt đồng quê, “hò khi đánh cá trên sống ngòi, hiển cả, hò lúc 
cày cấy, gật hái, trổng cây, chăn tâm”,... Hò xứ Huế, ý tình “trọn vẹn”, từ ngữ địa 
phương được dùng “nhuần nhuyễn”, ngôn ngữ diễn tả “thật tài ha phong phú”. 
Giọng điêu cũng muôn màu muôn vẻ: hò đưa linh (tống tiễn linh hồn) thì “buồn 
bã”; chèo cạn, hò giã gạo, hò mái nhì, mái đẩy, bài chòi,... thì “náo nức nồng hậu 
tình người’. Các điệu hò lơ, hò xay lúa, hò nện... “thểhiện lòng khao khát, nỗi mong 
chờ hoài vọng thiết tha của tâm hổn Huế”. Dân ca Huế còn nổi tiếng "ới các điệu lí 
rất tình tứ, dịu ngọt như: lí con sáo, lí hoài xuân, lí hoài nam,... Ví dụ: 

‘Thuyền từ Đông Ba, thuyền qua Đập Đá, 

Thuyền vê Vĩ Dạ, thẳng ngã ha Sình, 

Lờ đờ hóng ngả trăng chênh, 

Giọng hò vang vọng, nhắn tình nước non"... 

hay: 

‘Trước hến Phú Văn Lảu, 

Ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, 

Ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. 

Thuyền ai thấp thoáng hên sông, 

Đưa câu mái đẩy chạnh 1 òng nước non”... 


215 




hay: 

“Nước trong xanh bên thành con én trắng, 

Thẳng cánh bay, muôn dặm xa xâm. 

Anh đi mô không bóng không tăm 
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon”... 

2. Thú nghe ca Huế tao nhã, đẩy sức quyến rũ. 

Ca Huế là sự kết hợp hài hòa giữa dòng ca nhạc dân gian đậm đà, đắm say 
ca nhạc cung đình, nhã nhạc “trang trọng uy nghi”. Ca Huế rất phong phú thể hiệi 
theo 2 dòng lớn: điệu Bắc và điệu Nam với trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc. 

Điệu Nam như: nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc, hàm 
vân,... thì “buồn man mác, thương cảm, bi ai, vương vấn ”... Ví dụ: 

Đây là lời ca - khúc Hành Vân: 

“Một đôi lời (một đôi lời, 

Nhắn bạn tình ơi! 

Thề non nước, giao ước kết đôi, 

Trăm năm tạc dạ. 

Dầu xa cách, song tình thương chớ phụ thì thôi. 

Niềm trọn niềm, xin đừng xao nhãng. 

Trời kia định nợ ba sanh, 

Đẹp duyên lành, 

Trọn niềm phu phụ, bậc tài danh (tài danh). 

Dầu tiên cố tại non Bồng. 

Kết mối tơ hồng, 

Ay thời trông (thời tròng) 

Nghĩa sắt cầm 
Hòa hợp trăm năm. 

Bởi vì xạ cách, nhắn nhe cùng bạn tri âm”. 

Và đây là lòi ca - điệu Nam Bình: 

“Oi! tan hợp xiết bao, 

Tháng ngày đợi chờ non nước. 

Ngàn dặm chơi vơi 
Mấy lời, nào dễ sai lời. 

Ai ơi! chớ đem dạ dổi dời, 

(Ưng tình ưa ý) ưng tình thêm càng ưa ỷ. 

Thiệt là đang mấy người, 

Lại sai lời. 

Tương tri cho đá vàng, thêm lại yêu vì. 

Nhớ khi cuộc rượu câu thi, 

Thêm càng thương tiếc, phong lưu ai bì. 

Nặng vì tình, tình dôi ta, 

duyên trao nợ, rằng ai. 

Buộc lại người xinh, 

Lời hẹn ba sinh, 

V ấn vương tơ tình ”... 


216 



Ca Huế rất phong phú, đa dạng, biến hóa về âm hưởng, thế điệu và lời ca., 
Âm hưởng các bản nhạc điệu Bắc pha phách điệu Nam thì “không vui không buồn 
như “tứ đại cảnh”. Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, 
có tiếc thương ai oán". Lời ca thì trăm màu trăm vẻ: “thong thả, trang trọng, trong 
sáng gợi lẽn tình người, tình đất nước, trai hiên, gái lịch : 

... “Nước non ngàn dặm 
Ra di 

Cái tình chi...” 

(Câu ca Nam Bình) 

... “Nguồn ân ai dám đâu vơi đầy; 

Thương càng bận, làm óc bận lòng đây, 

Vấn vương tình tự vì dây, 

Tơ hổng khéo xe, thực lù may!...” 

(Câu ca Cổ bản) 

Ca Huế rất hấp dẫn đối với dư khách vì không gian trình diễn là trên một con 
thuyền rộng LO và dài, đầu rồng như muốn bay lên; sàn gô bào nhăn, mui vòm trang 
trí lộng lẫy. Đêm xuống, màn sương dày lên. Trăng lên. Gió mơn man dìu diu. 
Dòng sông Hương gợn sóng. Con thuyền bổng bềnh. Những đêm ca Huê tuyệt vời 

như vậy. 

Dàn nhạc dân tộc trong đêm ca Huế có đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, nhi, đàn 
tam, đàn bầu, sáo, cặp sanh để gõ nhịp, có đủ mặt anh tài tham gia. 

Các ca công rất trẻ, nam vói áo dài the, quần thụng, khăn xếp; nữ rất xinh 
đep, mặc áo dài, khăn đóng, duỹên dáng. Nghệ thuật biểu diễn vô cùng điêu luyện, 
đu các ngón đàn trau chuốt niíư: ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, 
búng, ngón phi, ngón rãi,... nghe rất du dương, trầm bổng, réo rãt, ‘úc khoan lúc 
nhặt “làm nên tiết tấu xao động tận đáy hồn người". 

Hòa cùng tiếng đàn, nhịp phách là “sóng vô ru mụn thuyên , la tiêng ga gay 
bẽn làng Thọ Cương, tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi năm canh... Đêm vê Khuya, 
chùa Thiên iviụ mơ ảo, ngọn tháp Phước Duyên dát vàng... Khung cảnh ấy thật 
huyển ảo, thơ mộng. Giữa không gian ấy lúc đêm đã vê khuya, các ca nhi đẹp như 
nhưng nang tiên cất lên những điệu Nam “nghe buồn man mác, thương cảm, bi ai, 

vương vấn”... 

Đúng như tác giả đã nói: ‘Thụ nghe ca Huê tao nhã, đây sức quyên tu . Gà 
gáy đã sang canh mà trong khoang thuyền “vẫn đầy ắp lời ca, tiếng nhạc". 

Hà Ánh Minh, một lữ khách thích giang hồ, lần đầu được thưởng thức một 
đùm ca Huế trên sông Hương không bao giờ có thể quên. Lúc bước xu ^s^ hu y^ n 
rồng “với hồn thơ lai láng, tình người nồng hậu". Lúc nằm trên dòng Hương thơ 
mộng đổ nghe ca Huế “với tâm trạng chờ đợi rộn lòng". Say đắm trong lời ca tiếng 
nhạc du dương, tác giả cảm thấy: “Không gian như lăng đọng. Thời gian như ngưng 
trôi". Ca Huế, chính là nội tâm con gái Huế “thật phong phú và âm thủm, kín đao 
và sâu thẳm”. Nhận xét ấy rất xác đáng, rất phong tình và tài hoa. Câu văn như rung 
độn g, cảm xức dồn nén lại, lắng đọng và bâng khuâng. 


217 



T^ r ^ ng o C ! 1 r ứng ta ’ ai đã được tham d ^’ đư <? c thưởng thức một đèm ca Huế trên 
sóng Hương? Và những ai trong chúng ta đã có ít nhiều hiểu biết vê dân ca Huế và 
tâm hồn Huế? 

Huê đẹp và thơ. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp. Nhất là sồng Hương - bài thơ trữ 
tình của cố đô Huế. Những câu hò, những bài ca Huế với tiếng đàn tranh, đàn tam, 
đan nguyệt huyên diệu... mãi mãi in sâu vào tâm hồn người gần xa... 

Đã đôi ì ân đến với Huế mộng mơ 

Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt"... 

(Câu hát) 

Ca Huê, ấy là tâm hồn Huế mộng mơ: 

“Nếu không có điệu Nam ai, 

Sông Hương thức suốt đêm dài làm chi?" 

(Hà Thúc Quả) 

Qua bài tùy bút “Ca Huế trên sông Hương”, Hà Ánh Minh dành những lòi 
đẹp nhât, hay nhât rigợi ca một thú chơi tao nhã của con người núi Ngư sông Hương 
đã bao đời nay. Ca Huế, hò Huế mãi mãi để thương để nhớ trong lòng ta: 

‘Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương! 

Mái nhì man mác nước sông Hương...” 

(“Quê mẹ’ - Tố Hữu) 

Hò Huế, ca Huế và những tiếng đàn réo rắt du dương trong những đêm trăng 

ca Huê trên sông Hương là một nét đẹp của miển văn hóa Huế rất đang trân trong 
và tự hào. ° 

Ha Anh Minh VƠI cam xúc hôn thơ lai láng” của một lữ khách đã giới thiệu 
cho ta biêt các điệu hò, bài ca Huế, hình ảnh các nhạc công và các ca nhi tài hoa, 
điệu nghệ, cách trình diễn những đêm ca Huế trên sông Hương. Câu văn của Ha 
Anh Minh rất giàu chất thơ khi viết về thiên nhiên, gió, trăng, sóng, con thuyển, 
chùa Thiên Mụ, tháp Phước Duyên... Cảnh và tình, không gian nghệ thuật, thời gian 
nghệ thuật và tâm trạng nghệ thuật đồng hiện, au hát, lòi ca và tiếng đàn du dương 
hòa quyện, được nói đến với bao cảm xúc dạt dào: 

‘Trăng lên. Gió mơn man dìu dịu. Dòng sông trâng gợn sóng. Con thuyền 
hồng hềnh. Đêm nằm trên dòng Hương thơ mộng để nghe ca Huế, vã tâm trạng 
chờ đợi rộn lòng". Hoặc: “Đêm đã về khuya. Xa xa hờ hen kia Thiên Mụ hiện ra mờ 
ao, ngọn tháp Phước Duyên dát ánh trăng vàng. Sóng vổ ru mạn thuyền rồi gợn vô 
hồi xa mãi cùng những tiêhg đàn réo rắt du dương...”. 

Bài tùv bút của Hà Ánh Minh như đang vẫy gọi, mời chào mỗi chúng ta đến 
với Huế mộng mơ ít nhiều khao khát: 

“Xin chào Huê một lần anh đến, 

Để ngàn lần anh nhớ trong mơ"... 

(Thu Bổn) 


218 



Bài số 42 

NỖI OAN HẠI CHỒNG 
(Trích chèo “Quan Ầm Thị Kính’’) 

Cám nhân 

Trích đoạn “Nỗi oan hại chồng” là phần đầu vở chèo “Quan Ầm Thị Kính”. 
Màn chèo này có 3 cảnh. 

Cảnh 1, Thiện Sĩ đọc sách, Thị Kính ngồi khâu áo. Thiện Sĩ thiu thiu ngủ, 
Thị Kính quạt cho chồng. Thị Kính cầm dao cai chiếc râu mọc ngược ở cằm chồng. 
Thiện Sĩ chợt tỉnh, túm lấy con dao rồi kêu to lên. Sùng ông và,Sùng bà hốt hoảng 
chạy ra. 

Cảnh 2, Sùng bà và Sùng ông chửi mắng Thị Kính thậm tệ, vu cho Thị định 
giết chồng. Thị Kính khóc lóc và kêu oan. 

Cảnh 3, Sùng ông đi gọi Mãng ông sang. Mãng ông bị Sùng ông dúi ngã. Thị 
Kính bi đuổi về cha mẹ đẻ. Hai cha con ôm nhau than khóc. Thị Kính cất tiếng than 
và thổ iộ “quyết tâm trá hình nam tử hước đi tu hành”. Chân trời sớm rạng đông khi 
Thị Kính bước ra khỏi nhà họ Sùng. 

Nhân vật Sùng bà là một vai chèo rất sống, rất ghê gớm. 

Tuy có đủ mặt 5 nhân vật, nhưng xung đột chủ yếu thể hiện qua 2 nhân vật: 
Sùng bà và Thị Kính. Trong chèo, Sùng bà thuộc loại nhân vật mụ ác, từ ngôn ngữ 
đến cử chỉ, hành động của mụ rất tàn nhẫn, độc địa. Mụ mạt sát Thị Kính Ịà "mặt 
sứa gan lim" định giết con bà. Mụ chửi Thị Kính là tuồng “mèo mả gà đồng” rất 
“lẳng lơ". Thị Kính càng vật vã kêu khóc thì mụ càng lồng lên dữ dội, nanh ác. Mụ 
xỉa xói Thị Kính là “cả gan", là kẻ hư hỏng “say hoa đắm nguyệt", “trên dâu dưới 
Bộc",... là “gái say trai lập chí giết chồng”. Mụ đòi “chém hổ hăm vằm” Thị Kính. 
Mụ xỉ vả Thị Kính “mặt gái trơ như mặt thớt”, không biết “tam tòng tứ đức”, không 
sợ “gươm Trời hua nguyệt”. 

Sùng bà rất tàn nhẫn và độc ác, mụ quyết tâm đuổi Thị Kính về nhà, như 
“ngựa hất kham thôi phó vê Bồng Bảo", như “Đồng nát thì vê cầu Nôm - Con gai 
no mồm thì về ở với cha”. Mụ vênh váo tự hào gia thế bà là cao sang quyển quý, 
thuộc loại “cao môn lệnh tộc", “trứng rồng lại nỏ ra rồng”. Mụ hạ nhục Thị Kính là 
“con nhà cua ốc", “liu diu lại nỏ ra dòng liu diu”. 

Sùng bà mắng Sùng ông, chồng bà là kẻ nát rượu, lúc nào cũng rượu, luc 
nào cũng say”, ăn nói thì “lèm hèm lèm hèm... ■ Mụ nạt v à ra lệnh cho Thiện Sĩ: Đt! 
Đi vào!". Mụ nhắc Thiện Sĩ “vào rửa mặt mà đọc sách"; mụ hứa lấy cho con trai mụ 
“ddm vự" (mụ có biết đâu cậu quý tử của mình, tuy theo đòi bút nghiên nhưng chỉ là 
một kẻ nhu nhược, hồ đồ và đần!). 

Sùng bà ra lệnh cho Sùng ông đi gọi Mãng ông đến đê tra Thị Kinh. Mụ tan 
nhẫn dúi tay xô ngã Thị Kính khi Thị Kính chạy theo mụ van xin. 

Có thể nói, Sùng bà được xây dựng rất sống. Ngôn ngữ của mạ độc địa, mụ 
cũng ví von, cũng sử dụng tục ngữ ca dao, mụ cũng nói chữ, cũng chưi măng, mạt 


219 




sát rất thô lỗ tục tằn. Mụ cùng con trai dựng chuyện không đâu vào đâu, rất vu vơ 
đê vu oan cho Thị Kính âm mưu hại chồng, đang tâm và tàn nhẫn đuổi Thị Kính về 
nhà bố mẹ đẻ. Sùng bà là hiện thân mụ ác, một vai chèo rất sống, một người đan ba 
giàu có, hợm hĩnh, độc ác và tàn nhẫn. 

Nhân vật Thị Kính là một vai chèo đau khổ, đáng thương. 

Nhân vật Thị Kính rất đáng thương. Nhờ có nhan sắc, tuy nhà nghèo mà Thị 
Kính lấy được chồng là một “nho sinh", con nhà giàu có. Thị đã hành xử một cách 
tùy tiện, đơn giản là lấy dao khâu cắt râu chổng lúc chổng nằm ngủ, nên đã gây ra 
bi kịch “nỗi oan hại chồng". Trong trích đoạn, 6 lần Thị Kính khóc lóc, van xin. 
Bốn lần khóc, van lạy Sùng bà: "... Oan cho con lắm mẹ ơi!”, “Mẹ xét tình con, oan 
con lấm mẹ ơi!”... Thị Kính càng khóc lóc van xin càng bị Sùng bà chửi mang đọc 
địa, dúi cho ngã khuỵu xuống. “Oan này còn một kêu Trời, nhưng xa" (Nguyên Du). 
Bị vu oan cầm dao hại chổng, bị đuổi về nhà cha mẹ đẻ, đó là noi đau khỏ, tủi nhục 
tột cùng của Thị Kính, của người phụ nữ nghèo hèn trong xã hội cũ. Hình anh 
Mãng ông bị Sùng ông dúi ngã, Thị Kính ôm lấy cha, cả hai cha con cùng khóc là 
hình ảnh đau khổ và thương tâm cho thân phận những kẻ nghèo hèn. 

Thị Kíhh kêu với Thiện Sĩ: “Oan thiếp lắm chàng ơi!". Nhưng anh chồng đần 
nào có động lòng. Nỗi oan của Thị Kính chỉ được người cha cảm thông, san sẻ. Nghe 
con gái kêu khóc: “Cha ơi! Oan cho con lắm cha ơi!" thì Mãng ông cất lời than: 

“Con ơi! 

Dù oan dù nhẫn chẳng oan, 

Xa xôi cha biết nỗi con thế nào?". 

An ủi con gái, Mãng ông khuyên con đi về nhà, “vềcùng cha con ơi!”... 

Cuối trích đoạn “Nổi oan hại chồng", Thị Kính cất lời than. Đau khổ về 
“tiếng mỉa mai” sao tránh khỏi! Trách duyên số, trách hai mẹ con Thiện Sĩ: “Dang 
lay nỡ hẻ phím đồng làm đôi". Nàng cầu mong “nhật nguyệt rạng soi ” cho nỗi oan, 
xin lạy cha lạy mẹ, và “quyết tâm trá hình nam tử hước đi tu hanh”. Cách hành xử 
ấy cho thấy Thị Kính đau khổ và bế tắc đến tột cùng. Cảnh chân trời chớm rạng 
đông khi Thị Kính lặng lẽ bước ra khỏi nhà họ Sùng là một cảnh tượng trưng nói 
lên một quan niệm, một niềm tin thánh thiện của nhân dân ta ngày xựa: con đường 
tu hành đi tới cửa Phật là con đường sáng...? Phải chăng đó cũng là điêu mà 
Nguyễn Du đã nói đến trong ‘Truyện Kiều": 'Tu là cỗi phức, tình là day oan? 

“Nỗi oan hại chồng” là tiếng kêu thương, đau khổ của người phụ nữ nghèo 
hen trong xa hội cũ. Bị vu oan, vùi dập, bị xua đuổi, sống trong đau khổ, bế tắc. 
Trích đoạn chèo đầy nước mắt và tiếng kêu thương, giàu tình cảm nhan đạo. Xung 
đột kịch, tâm trạng và hành động nhân vật còn sơ lược, chưa sâu sắc. Đo cũng la 
hạn chế của chèo Cổ dân tộc. 


220 



Phần thứ ba 
BÀI TẬP LÀM VĂN 
THEO CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 


Bài sô 43 

Viết bài tập làm văn số 1 

VĂN Tự Sự VÀ MIÊU TẢ 
ị làm ở nhủ) 

I. Đề văn tham khảo 

Đề sô' 1: Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm động, hoặc buồn 
cười,...) mà em đã gặp ở trường. 

Đề sỏ'2: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất 
tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay Bác không ngủ) theo những ngôi kể khác nhau 
(ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất). 

Đề sô'3: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có 
thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng lúa quê em). 

II. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhất 
Đường lên Sơn La 

Đường lên Tây Bắc xa xôi, với bao núi đồi, bao dốc bao cua trập trùng hiểm 
trở. Từ thủ đô Hà Nội vượt đường quốc lộ 6, qua dốc Cun, Thung Khe đến Mộc 
Châu rồi Yên Châu, xe ô tô vượt qua đèo Chiềng Đông, du khách đến thị trấn Mai 
Sơn. Thiếu nữ Yên Châu duyên dáng trong chiếc khăn piêu đi nương, đi chợ thấp 
thoáng ẩn hiện giữa mùa hoa trạng nguyên nở đỏ rực hai bên đường. 

Chỉ sau 7, 8 giờ đồng hổ, từ Hà Nội xe đã đến Sơn La, điều mà những năm 
trước đây nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới. 

Thị xã Sơn La thanh bình nằm gọn trong thung lũng, dưới chân đồi Khau Cả, 
với những nếp nhà sàn thấp thoáng, viền xung quanh như bảo vệ cho thành phô' 
xinh đẹp, thơ mộng. Hãy đến thăm nhà tù Sơn La, ngắm nhìn cây đào Tô Hiệu, 
viếng đài liệt sĩ, đến thăm Trường dân tộc nội trú, đến thăm Bản Cọ, xã Chiềng An, 
quê hương của anh hùng Lò Văn Giá,... 

Trong tiết trời se lạnh, bên ngọn lửa trại bập bùng, du khách nắm tay nhau 
múa quanh điệu xoè, rập rờn theo tiếng khèn tiếng hát. Vị ngọt của rượu cần Thái 
Sơn La lâng lâng, ướp hương hồn người để ta mang về xuôi và nhớ mãi. 


221 





Bài thứ ha! 

Hồ Thác Bà 

Hổ Thác Bà là một viên ngọc quý của miền Tây Bắc nước ta. Nàm 1961, 
công trình thuỷ điện Thác Bà bắt đầu xây dựng, đến năm 1971 mới hoàn thành, hồ 
Thác Bà có từ đấy. Nó nằm trong lưu vực sông Chảy thuộc hai huyện Yên Bình va 
Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

Là một trong ba hồ nước nhân tạo to lớn nhất của Việt Nam, rộng gần 20.000 ha, 
với trên 80 km chiều dài, chiều rộng từ 8-10 km, có chỗ sâu tới 45m. Ho Thác Bà có tới 
1331 hòn đảo lớn nhỏ, xen kẽ những dãy núi đá vôi xanh thẫm, trong đó có khá nhiều 
đảo trồng cây ăn quả như bưởi, quýt, hồng,... Cảnh quan thiên nhiên vừa kì vĩ vừa 
thơ mộng. 

Ai đã một lần lên Tây Bắc và ghé chơi hồ Thác Bà? Từ cảng Hương Lý, sau 
khoảng một giờ ngồi ca nô, du khách đã tới nhà máy thuỷ điên Thác Bà rồi lên thắp 
hương cầu may tại đền Thác Ông, lần lượt vào thăm các hang động dá vôi như động 
Thuỷ Tiên, động Xuân Long, động Bạch Xà,... 

Động Thuỷ Tiên hun hút dài khoảng lOOm, nhũ đá lấp lánh muôn hồng 
nghìn tía, đặc biệt có hình tiên nữ trong bộ xiêm y lộng lẫy thướt tha đang múa hát, 
môi nàng một vẻ, gắn với cổ tích li kì. Động Xuân Long nằm ẩn trong dãy núi đá 
trập trùng; càng đi sâu vào khách tham quan không khỏi ngỡ ngàng trước những 
tượng đá, nhũ đá có màu sắc và hình dáng kì lạ. Núi Cao Biền là dãy núi lớn và dặi 
nhất của thắng cảnh hồ Thác Bà. Những buổi sáng sớm hay buổi chiểu mùa hè, 
những đêm trăng thu, du khách leo lên đỉnh núi phóng tầm mắt ngắm cảnh hồ bao 
lạ, mênh mông trong màn sương với vẻ đẹp lung linh huyền ảo; càng ngắm càng 
đắm càng say. 

Ngược dòng sông Chảy, du khách tới thăm khu di tích lịch sử đền Đại La, 
hang Hùm, chùa Lãi, núi Vua Áo Đen; nơi đây còn lưu giữ bao dấu vết văn hoá 
thuộc nền văn hoá Bắc Sơn của người Việt cổ. Câu ca ngày xửa ngày xưa còn Vọng 
theo thời gian làm bồi hồi xao xuyến du khách gần xa: 

Nhiều tiền chợ Ngọc, chợ Ngà, 

Không tiền lơ lửng Thác Bà, Thác Ông. 

Xung quanh hồ Thác Bà nhấp nhô những mái nhà lá, nhà sàn của đồng bào 
Dao, Tày, Nùng, Mông, Mán, Phù Lá, Cao Lan. Tiếng mõ rừng chiểu, tiếng cá đớp 
mồi vẫy trăng, tiếng máy ca nô, tiếng thuỷ điện rì rầm, tiếng gió lồng hang động, 
tiếng sóng vỗ, tiếng rít của đàn vịt trời, cái hợp âm trầm hùng ấy càng lắng nghe 
càng thú vị. 

Đúng như dân gian đã nhắc: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Đến 
thăm hổ Thác Bà, lúc trở về xuôi, ta khẽ nhẩm lời ca: 

"Ai vê ai có nhớ không? 

Ta về ta nhớ Thác ông, Thác Bà 
Nhớ Xuân Long, nhớ Bạch Xà 
Chợ Ngọc, chợ Ngà nhớ mãi không nguôi...” 


222 



Hai thứ ba 

Bạc Liêu - một miên quê đáng yêu và đáng nhớ 

Bạc Liổu ở cực Nam đất nước, liền kề với Cà Mau. Từ thành phố Hổ Chí Minh, 
vượt sông Tiển Giang, qua sông Hậu Giang, du khách đi thẳng tới Bạc Liêu, một 
hành trình 280 km. Đó là một miền đất thoáng đãng, trù mật, với bao cảnh vật đáng 
yêu, với những con người tuyệt đẹp, chất phác, siêng năng, thẳng thắn và phóng 
khoáng, cởi mở. 

Bạc Liêu có diện tích tự nhiên 2520,6 km 2 . Dân số khoảng 800.000 người, có 
20 dân tộc, đông nhất là người Kinh. Các thế hệ người Kinh, người Hoa, người Khơ 
me,... đã chung vai sát cánh qua nhiều thế kỉ, lấn biển, đào kênh, bắt sấu, khai phá 
mộng đổng, đánh giặc giữ làng mới có một Bạc Liêu giàu đẹp như ngày nay. 

Ai đã từng đến thăm thú Bạc Liêu một đôi lần chắc sẽ không bao giờ quên 
cảnh sắc hương vị nơi đây. Chùa Xiêm Cán ở Vĩnh Trạch Đông, chùa Cái Giá ở xã 
Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi... lộng lẫy, uy nghi, với mái chùa uốn cong, gác chuông 
cao vút giữa trời xanh, với hàng trăm pho tượng thếp vàng tráng lệ. 

Những ruộng muối vùng Kinh Tư bao la, muối trắng lấp lánh trong nắng chiều; 
những đụn muối trắng chạy dài như muôn ngàn gò đống nhấp nhô. Vườn chim Lập 
Điền có nhiều loại chím quý, hiếm được nhắc đến trong sách Đỏ. Khu du lịch Phật bà 
Nam Hải nổi tiếng linh thiêng... Nếu như nhãn lồng Hưng Yên là đặc sản của miền 
Bắc thì ở miền Nam Tổ quốc thân yêu nổi tiếng với vườn nhãn Bạc Liêu, trái tròn to, 
cùi dày trắng phau, ngọt ngào và thơm ngát. Đến thăm vườn nhãn, du khách còn được 
thương thức bánh xèo A Mật và nghe các ca sĩ tài tử đổ câu vọng cổ nổi tiếng ‘Từ là 
từ phu tướng...” của cố nhạc sĩ Văn Cao Lầu. Ta hãy đến Phước Long và Hồn Dân 
thăm các làng nghé thủ công đan lát, dệt chiếu, làm nón... và đừng quên thưởng thức 
món bánh tầm bì hay bún bì ở Ngạn Dừa, Hồng Dân. 

Cảnh sắc và con người Bạc Liêu thật đáng yêu và đáng nhớ. Tiếng hát, tiếng 
hò của ai đó cất lên trên dòng kênh giữa màu xanh của rừng tràm, rừng đước như 
giăng mắc hồn du khách, lơ lửng đến mọi chân trời xa: 

“Bớ chiếc ghe sau / chèo mau / anh đợi / 

Qua khúc sông này / hờ hụi / tối tăm”... 

Bài thứ tư 
Thác Trắng quẻ em 

Dãy núi Trường Sơn trập trùng chạy dài theo “khúc ruột miền Trung” có hàng 
trăm con thác hùng vĩ: 

Trập trùng Tìịác Lửa, Thác Chông, 

Thác Dài, Thác Khó, Thác ông, Thác Bà.. 

(Nưởc non ngàn dặm □ Tố Hữu) 

Bao con thác bao huyền thoại, gắn liền với chiến tích hào hùng của anh bộ 
đội Cụ Hồ thời đánh Mĩ “xẻdọc Trường Sơn đi cứu nước”. 

Trong hàng trăm con thác ấy có Thác Trắng nằm gần Tịnh Đố một bản của 
người Hơ rê, thuộc huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Thác Trắng cách trung tâm 
thành phố Quảng Ngãi trên 30 km. Đến thị trấn Minh Long, du khácỉi có thể đi xe 


223 



máy, đi xe đạp hoặc đi bộ vượt qua đoạn đường núi dài độ 7 km là đến chân Thác 
Trắng. Cảnh núi đồi trập trùng xanh ngắt một màu bao la, những ô ruộng bậc thang 
nhấp nhô trải dài, trải rộng uốn quanh sườn núi, càng ngắm càng thích thú vô cùng. 

Thác Trắng từ độ cao hơn 50m, nước chảy xuống theo ba dòng lớn trắng xoá 
như dát bạc trên sườn núi đá dốc đứng. Lúc hoàng hôn hay giữa canh khuya, nhất là 
sau những cơn mưa rừng, tiếng Thác Trắng dội ầm ầm vang động như tiếng sấm, 
như tiếng trống thúc quân của Thần Núi. Những đêm trăng, nhiĩng buổi sớm bình 
minh, Thác Trăng như ba dải lụa màu lấp lánh hiện lên giữa màu xanh của bẩu trời 
và ngàn cây vắt ngang sườn núi. 

Dưới chân Thác Trắng có hồ nước sâu tự nhiên rộng hàng trăm mét vuông, nước 
xanh biếc và mát lạnh. Có thể bơi dọc theo các dòng suối trong vắt mà đến hồ. Mùa hè 
đến thăm Thác Trắng, leo núi và tắm mát, thật không có niềm vui thú nào bằng. 

Cá niêng là đặc sản của núi, hồ Thác Trắng. Câu được vài ba con cá niêng to 
băng bàn tay, đem nướng trên than hoa, chấm với nước mắm làm từ loại cá cơm nổi 
tiếng của xứ Quảng, nhấm nhí với chén rượu quê sẽ nhớ đời! 

Quảng Ngãi có bao danh lam thắng cảnh như bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Sa 
Huỳnh, núi Thiên Ân, sông Trà Khúc, biển Sa Cần, núi Răng Cưa... Nếu du khách 
chưa một lần đến thărn thú Thác Trắng quê em thì có thể nói chưa biết gì nhiều về 
hồn thiêng sông núi Quảng Ngãi, một miền quê anh hùng, nơi chôn nhau cắt rốn 
của các chiến sĩ du kích Ba Tơ một thời oanh liệt. 

Bài thứ năm 

Xẻo Quýt - khu rừng tràm Đổng Tháp Mười 
Bài làm 

Xẻo Quýt - khu di tích lịch sử oai hùng thời kháng chiến chống Mỹ, thuộc 
hai xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là khu rừng 
tràm ngập nước nguyên sinh, rộng chừng 20 héc-ta. 

Ngày xưa, noi này là đổng trống hoang vu, cò bay thẳng cánh, kênh rạch 
chằng chịt, sấu lội hàng đàn, chốn bưng biền hiểm trở. 

Từ năm 1959, Tỉnh uỷ Kiến Phong (nay là Đồng Tháp) đã chọn nơi đây làm 
căn cứ chiến lược, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, lãnh đạo nhân dân 
kháng chiến chống Mỹ - Diệm. Giữa những vệt tràm xanh ngắt bám đất mênh mông, 
vưon lên bạt ngàn ẩn hiện bao công sự chiến đấu, bao hầm trú ẩn vững chắc như thiên 
la địa võng vô cùng bí hiểm, là tử địa đối với quân xâm lược và lũ giặc tay sai. 

Trong những năm dài kháng chiến cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, quân giặc đã càn quét, bắn phá liên tục, dùng cả máy bay B52 rải thảm, 
nhưng xẻo Quýt vẫn kiên cường, hiên ngang. Cán bộ và chiến sĩ vẫn ngoan cường 
bám đất, bám dân, dũng cảm chiến đấu. Khu rừng tràm đã thấm đỏ máu của bao 
liệt sĩ anh hùng, xẻo Quýt “căn cử của lòng dán” bất khả xãm phạm. 

Sau ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta hồi sinh. Cùng vối 
mọi miền quê, xẻo Quýt ngày một đổi sắc thay da. Xóm làng đông vui trù phú. 
Kênh rạch trong xanh. Rừng tràm thêm xanh biếc. Từ năm 1998, xẻo Quýt đã trở 
thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Đường sá được mở rộng. Xuồng ba lá như 
những con thoi nhẹ lướt trên các dòng kênh, thấp thoáng giữa rừng tràm mênh 

224 



mồng. Những chiếc cầu khỉ bắc ngang đi vào các lối xóm, du khách chầm chậm đi 
qua, ngó xuống dòng kênh xanh trong, thấy hình bóng mình đang bơi giữa mây trời 
lãng đãng, cảm thấy bâng khuâng được sống lại giữa cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ 
nơi xóm làng nông thôn tiêu biểu của Lục tỉnh thời khai trang lập ấp. 

Càng đi sâu vào rừng tràm, ta càng có cảm giác như đang được đắm hồn 
mình trước một bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Rừng tràm toả hương ngào ngạt. Tiếng 
gió reo, tiếng chim huyên náo lúc binh minh, tiếng rù rì của đàn ong mật, cánh cò 
trắng phau nổi trên bầu trời tím hoàng hôn, muôn ngàn dây leo bòng bong thân đen 
nhánh, lá xanh mượt bám theo thân tràm vươn cao lên tận ngọn jhư vẫy tay đón 
mừng..., tất cả đều mở ra một thế giới thiên nhiên kì diệu, xẻo Qùỵt có một hồ sen 
rộng mênh mồng bao la. Sen hổrig, sen vàng, sen trắng đua sắc khoe hương, đẹp 
nhất trong những ngày cuối xuân đầu hè, chợt làm cho du khách bồi hồi nhớ lại câu 
thơ của Bảo Định Giang thuở nẩo: 

Tháp Mười đẹp rihất bông sen, 

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. 

Du khách có thể đi bộ, có thể chèo xuồng len lỏi giữa mênh mông rừng tràm, 
đi sâu vào thảm thực vật vô cùng phong phú. Cũng có thể đến thăm những công sự, 
hầm bí mật, hầm tránh bom đạn..: của các chiến sĩ xẻo Quýt năm xưa, nay đã được 
phục chê và bảo tổn. Cuộc sống^ian khổ, cuộc chiến đấu vẻ vang hào hùng của các 
chiến sĩ anh hùng thời đánh Mỹ được tái hiện làm cho ta vô cùng cảm phục. 

Sự giàu có, phong phú và đa dạng của khu rừng tràm ngập nước nguyên sinh 
thật khó mà nói hết. Cá đồng có đến i 16 loài; thực vật có 32 họ, mỗi họ có đến 12 
loài như lúa ma, cỏ mòm dưng; 4ác, năn... Các loài chim muông, ong mật thì vô kể, 
cổ đến hàng trăm loài, vừa quý hiếm vừalrì lạ. 

Trong khu du lịch xẻo Quýt, buổi trưa hè len lỏi giữa rừng cây ngập nước thì 
ta thấy mát dịu; buổi tối qua đêm trên chiếc võng, ta lại thấy ấm áp êm đềm. Phải 
chàng thảm thực vật hài hoà ở đây đã tạo nên một không khí riêng cho xẻo Quýt. 

Theo Minh Đạt 


Bài thứ sáu 

Đường Lâm xứ Đoài, làng Việt cổ, đất “hai vua ” 

Bài làm 

Đường Lâm là một làng Việt cổ, ở xứ Đoài của Đạị Việt, ngày nay thuộc 
thành phố Sơn Tây. Đường Lâm có tên nôm là Kẻ Mía, nơi “địa linh nhân kiệt” đất 
“hai vua”. Bố Cái Đại Vương, Ngô Quyển đều sinh ra và lớn lên tại Đường Lâm. 

Người dân Đường Lâm thượng võ, giàu chí khí; trai tráng có sức khoẻ, võ 
nghệ phi thường, “tay không đánh hổ”, ,à đội thuyền chạy băng băng qua bãi cát lao 
xuống dòng sông”... 

Nhân dân Đường Lâm rất tự hào mỗi khi nhắc đến võ công của tổ tiên, ông 
cha mình. Năm 791, người anh. hùng Phùng Hưng đã phất cờ khởi nghĩa, kéo quân 
thẳng đên vây hãm thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay), đập tan đạo quân xàm lược 
của Cao Chính Bình, giành lại đất s nướe, xây dựng nền tự chủ. Nhân dân đã tôn ông 
là Bô Cái Đại Vương. Đên thế kỉ thứ X, Đường Lâm lại sinh ra một người con xuất 
chứng nữa là Ngô Quyền. Năm 937 Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại, 
Ngỏ Quyền đem quân từ Ái Châu (Thanh Hoá) ra thẳng thành Đại La (Hà Nội ngày 


225 



nay) giết chết tên phản bội Kiều Công Tiễn, rồi hành quân cấp tốc xuống cưa sông 
Bạch Đằng đón đánh quân giặc Nam Hán. Ông đã dùng kì mưu đóng cọc gỗ đáu bịt 
sắt nhọn cắm xuống dòng sông, chờ nước thuỷ triều lên, đưa chiến thuyền ra khiêu 
chiến. Giặc bị trúng kế, hàng ngàn chiến thuyền bị đánh chìm, hàng vạn giặc cùng 
chủ tướng Hoàng Thao bị tiêu diệt. 

Chiến thắng Bạch.Đằng năm 938 là một trang sử vàng oanh liệt của dân tộc, 
chấm dứt nghìn năm Bắc thuộc, mở ra ki nguyên độc lập cùa Đại Việt. Ngô Quyền 
lên làm vua, đóng đố ở cổ Loa. 

Đường Lâm có 16 di tích kiến trúc gồm đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ, làng mộ. 
Trong đó có 7 di tích cấp quốc gia là: Đền thờ Phùng Hưng, Đển thờ và Lăng Ngô 
Quyền, Đình làng Mông Phụ, Chùa Mía, Đình làng Đoài Giáp, Đinh làng Cam Thịnh 
và Đền thờ Giang Văn Minh. Riêng Chùa Mía là di tích có giá trị nghệ thuật cao, được 
xếp loại đặc biệt quan trọng. Chùa Mía có hiệu là "Sùng Nghiên} tự\ cửa tam quan treo 
một quả chuông đồng và chiếc khánh đồng cổ. Ngay sát tam quan có một cây da cô 
thụ, tán rợp sân chùa. Chùa được làm bằng nhiêu loại gỗ quý, chạm khắc công phu. 
Chùa Mía hiện có 287 pho tượng Phật, gồm 6 tượng đồng, 107. tượng gỗ và 174 tượng 
đất. Mỗi tượng một vẻ, được chế phối hài hòa, sơn son thếp vàng lấp lánh. 

Đến tham quan Đường Lâm, du khách được sống lại trong không gian yên 
bình: cổng làng Mông Phụ, sân dinh, cây đa, bến nước, con đò, đcm trăng, con 
đường làng quanh co uốn lượn, những ngôi nhà cổ kính trăm năm tuổi có tương bao 
quanh được xây bằng đá ong, những mảnh vườn Xanh tốt quanh năm, những hàng 
cau đứng trầm mặc, những chậu hoa, cây cảnh .xinh xinh, những mái chùa rêu 
phong thấp thoáng... 

Đưòng Lâm là biểu tượng của nền văn hóa Phùng Nguyên (cách ngày nay khỏang 
4.000 năm), đặc trưng của một làng Việt cổ, một làng nông thôn Bắc Bộ. Đưèng Lâm 
đang trở thành điểm dư lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và ngoài nước. 


Bài số 44 

Viết bài tập làm văn số 2 
VĂN BIẾU CẢM 
(Lùm hài tại lớp) 

I. Đề văn tham khảo 

Loài cây em yêu thích (chọn bất cứ cây gì ở làng quê Việt Nam: tre, dừa, 
chuối, gạo, đa,... không viết lại về cây sấu). 

n. Bài đọc thain khảo 

Bài thứ nhất 

Hây chọn và tả một trong các loại cây sau: cây tre lũy tre, cây đa, 
cây gạo, cây liễu, cây khế,... ở vườn quê, làng quê ta. 

Cây khế vườn nhà 

Vườn nhà em có hai cây khế chua. Một cây do ông nội trồng dê lại; một 
cay do anh Quế chiết cành mà trồng lên. Ca hai câỵ dều sum sê tươi tốt, cây lá 
rợp vườn, hoa trái quanh năm. 


226 ; 




Mùa xuân cây khế ra hoa nhiều đợt nối tiếp nhau; hoa nở từng chùm 
màu dỏ au. Mỗi đóa hoa nhỏ nhỏ xinh xinh bằng hạt đậu, cũng có 5 cánh xòe ra 
tựa như chén ngọc lưu li. Khế ra hoa vẫy gọi đàn ong bay đến tìm một từ tinh 
mơ đến chiều tà. Gốc khế tròn to như cái cột đình bằng gỗ lim. Từ độ cao trên 2 
mét, cây khế trổ ra ba bốn cành. Cành mẹ. cành con, cành anh, cành em mọc chi 
chít. Lã khế xanh mượt, hình bầu dục bằng vỏ hến vỏ trai, mọc đối xứng trên 
những cành, những nhánh nhỏ. Cành khế rất giòn, dễ gãy. 3Ố mẹ cấm các con 
trèo khế. Bà vẫn nhắc: “Hóc xương gả, sa cành khế-nguy hiểm lâm!”. 

Ọuả khế có nhiều múi, thường có 5 múi. Mỗi múi khế như một lưỡi 
gưcttn uốn cong chĩa ra. Đuôi quả khế, các múi chụm vào nhau như một mũi 
khoan lớn. Khế xanh da bóng mượt, lúc chín óng ánh vàng tươi. Môi quả khế là 
một cái kho đầy nước, mọng nước. Khế xanh chua lét; khế chín vẫn chua. Quả 
khế thái ra để kho cá, ăn thật đậm. Nộm hoa chuối không thể thiếu quả khế 
vườn nhà. Bát canh chua cá quả nấu với khế thật đậm đà hương vị đồng quê. Bà 
và mẹ vẫn hái khế đem ra chợ bán. Cây nhà lá vườn, dăm ba trái' khế chua là quà 
tặng bà con anh em. Ai cần bao nhiêu cứ hái, cây khế hào phóng lắm. Trưa hè đi 
học về, bạn bè kéo đến, em hái khế đãi bạn. Khế thái ra, khế xẻ thành múi, 
chấm muối vừa ăn vừa nhăn mũi, cả bọn cười rúc rích xung quanh “mâm tiệc 
khế”. Có đứa bảo: ‘Viên sủi vi-ta-min c không hổ, không ngon hằng!” 

Đến tháng chạp mà trái chín vàng ươm vẫn lúc lỉu trên cành khế. Không 
có phật thủ bày mâm ngũ quả trong ba ngày Tết, mẹ em đặt ba quả khế rõ to rõ 
đẹp để thay thế vào. Vừa bày vừa ngắm nghía mâm ngũ quả, mẹ hài lòng lăm. 

Cùng với cây bưởi, cây cam, cây chanh, cây khế tỏa bóng sai quả là vẻ 
đẹp của ngồi vườn nhà em. Cây khế bình dị, quê kiểng được bố mẹ chăm bón tốt 
tươi. Những trái khế vàng ngon lành, mọng nước là sự dâng hiến, đền đáp đầy 
tình nghĩa của cây cỏ đối với con người. Mùa hè đứng dưới gốc cây nhìn lên 
những trái khế chín trên cành cao, em càng yêu ngôi vườn của bố mẹ, càng thấy 
gắn bó nâng niu đối với hai cây khế, cây của ông trồng, cây của anh chiết. 

Vị khế chua vườn nhà làm em bâng khuâng nhẩm lại vần thơ của Đỗ 
Trung Quân: “Quê hương lả chùm khế ngọt - Cho con trèo hái mỗi ngày”. Vị 
khế vườn nhà nhắc nhở em hoài, nhắc nhở em mãi: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

Bài thứ hai 
Cây bằng lăng 

Từ đường cái liên xã có lối rẽ vào trường em dài độ 100 mét. Lối rẽ được lát 
xi măng phẳng lì rộng khoảng 4 mét. Hai bên lối đi là hai hàng cây bằng lăng khép 
tán làm cho cảnh quan trường em trở nên xanh, đẹp. 

Ngày em vào học lớp Một, Hội Khuyến học đã trồng hai hàng cây bằng lãng 
này. Thầy Hiệu trưởng dã phân công cho mỗi thầy, cô giáo yà lớp mình phụ trách 
được chăm bón, bảo vệ săn sóc hai cây bằng lăng. Tết trồng cây đối vớĩ thầy, trò 
trường em hầu như diễn ra quanh năm suốt tháng. 

Chỉ sau hai mùa xuân, bằng lăng đã cao vọt lên, cành khép tán, lá sum sê. 
Mùa xuân, bằng lăng ngời lên xanh biếc. Mùa hè, bằng lăng toả bóng mát rượi. 
Từng đàn chim sâu lích chích, ríu rít kéo đến bắt sâu, tìm mồi làm cho con đường 
tới triường thêm vui, thêm đẹp. 


227 



Bằng lăng là loài cây thân gỗ có nhiều cành ngang. Lá bằng lãng gầỉ g iống 
như lá vối, lá ổi. Có lá to bằng bàn tay người lớn, lá nho bằng bàn tay tre em, bầu 
bĩnh, thon xinh. Mặt trên lá màu xanh thẫni, bóng mượt, xanh biếc; mặt dưới xanh 
nhạt nổi lên những đường gân như chiếc tăm tre dài. 

Năm em lên học lớp Ba thì bằng lãng đã trổ hoa. Trong làn mưa xuin mưa 
bụi, lá bằng lăng phơi phới vươn lện. Một màu xanh nhạt phơn phớt tím bio trùm 
hai hàng cây mơn mởn. Hoa bằng lăng màu tím hồng, kết thành chùm. Cây có bao 
nhiêu cành, bao nhiêu nhánh là có bấy nhiêu chùm hoa. đứng xa nhìn tưỏig như 
mỗi cây bằng lãng được đội bằng một chiếc mũ tím hồng rực rỡ. Hoạ bằng ăn.g có 
cánh kép, mỏng như lụa; giữa đài hpa có những chiếc nhị vàng như chiếc tâm bé 
xinh. Những hôm trời nắng cuối xuân đầu hạ, hoa bằng lăng rực lên làm cho con 
đường dẫn tới cổng trường như hai dải lụa tím hồng rung động, nhấp nhô kh có làn 
gió nhẹ thoảng qua. 

Sau một đêm mưa, hoa bằng lăng rụng nhuộm tím con đường viền co x.anh. 
Hoa bằng lăng nối tiếp nở thành nhiểu đợt. Em ít thấy loại cây nào nơi làng tuê cho 
nhiều hoa và kéo dài mùa hoa như bằng lăng. 

Cuối hè, cây bằng lăng tua tủa những quả. Quả bằng lăng nhích hơn trái cà 
xanh nhạt. Cành bằng lăng trĩu quả tròn xanh đậm. Quả nào cũng có bảy míi. Lúc 
chín già, các múi bằng lăng tự tách ra; hạt bằng lăng được làn gió mang đi rri Ikhắp 
mọi nơi, mọí chốn. Nhặt một trái bằng lăng già đặt lên lòng bàn tay ngắm nịhía, ta 
cảm thấy như một trái bần gỗ mĩ nghệ thủ công cực xinh. 

Hoa bằng lăng cũng như hoa giấy, không có hương thơm nhưng rực rỡ sắc 
màu. Mỗi mùa xuân đến, em chờ mong bằng lăng đơm hoa. Đi học ngắm bằig lăng 
tím hồng; mùa hè được đứng trong bóng bằng lăng tỏa mát, em càng thấy }êui Cây 
bằng lăng khôn xiết ke. 

Mùa xuân này đến sớm, hoa bằng lăng nở rộ. Em đã bước sang học kì ha.i lớp 
Năm. Nhìn hoa bằng lăng tím hồng, em càng thấy con đường tuổi thơ thêm cẹp>, em 
càng yêu thêm ngôi trường tuổi thơ. 

Nguyễn Thị Châj 
Tiên Sơn - Bắc Nnh 


. , Bài sô 45 

Viết bài tập làm văn sô 3 
VĂN BIỂU CẢM 
(Làm tại lớp) 

I. Đề bài 

Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo V.'V,..) 

II. Bài đọc tham khảo 

Bàí thứ nhất 

Người mẹ hiền thân thương của em 
Bài làm 

Mẹ em goá chồng từ năm 32 tuổi. Bố em là bộ đội bị tai nạn giao thôn; tirong 
khi làm nhiệm vụ, mất năm 37 tuổi. Năm đó, chị Lý lên tám tuổi, em chưa cượíc 20 


228 




tháng. Tang chồng và gánh nặng gia đình với hai đứa con thơ, có thời kì đã làm cho 
tinh thẩn và sức khoẻ của mẹ gần như suy sụp và kiệt quệ. Nội ngoại chẳng có ai, 
mẹ phải "nghiến rủng " gánh vác, trụ lại trước cay đắng cuộc đời. 

Mẹ là con gái làng hoa Đàng Hải ở ngoại thành Hải Phòng. Sau khi nhờ các 
bác, chú ở đơn vị bộ đội xin được tiền trợ cáp cho hai con nhỏ, mẹ được Công ti 
Còng viên cho nghỉ chế độ với số tiền 24 triệu đồng. Với cái vốn bé nhỏ ấy, mẹ cải 
tạo lại ngôi vườn để trồng rau, trồng hoa và đào một cái ao 36 mét vuông nuôi cá. 

Năm 20 tuổi, mẹ chỉ có trình độ Trung cấp nông nghiệp, sau đó học Đại học 
Tại chức, 28 tuổi mẹ đã có ibằng kĩ sư trồng trọt, được cử làm tổ trưởng kĩ thuật 
vừờn hoa - cây cảnh cua Công ti Công viên. Mẹ đã từng được cơ quan cử vào Đà 
Lạt sáu lần để học tập kĩ thuật về rau và hoa giống mới. Cái vốn kĩ thuật ấy thật quý 
đối với mẹ sau này. 

Mẹ là một phụ nữ rất táo bạo và đảm đang. Mẹ nghĩ: muốn làm vườn thì phải 
có vốn. Mẹ bàn với chị Lý (năm đó chị Lý học lớp 9) đem thế chấp ngôi vườn cho 
Ngân hàng lấy 50 triệu đồng. Mẹ mua máy bơm, mua giống hoa, giống rau mới. 
Mẹ thuê người làm giàn che nắng, mưa cho hoa, cho rau. Mẹ nói: 11 Nhờ trời , năm 
2001 , mẹ thắng lớn một vụ hoa vả vụ rau". Hoa tuylíp, hoa cẩm chướng, hoa bắp 
cải; hoa lan... mẹ bán được hàng vạn bông cho các quầy hoa trong thành phố. Cải 
bắp và súp lơ trong vườn mẹ được nhiéu chị em buôn rau mua hẳn từng luống dài. 
Sau vụ hoa, vụ rau thiên niên kỉ ấy, mẹ thu được một khoản tiền kha khá. Chị Lý trở 
thành nhcln viên kế toán của mẹ. Sau khi trả nợ Ngân hàng, mẹ còn lại gần 40 triệu 
đổng làm vốn. 

Khu vườn của ba mẹ con bốn mùa xanh ngắt và rực rỡ các loại rau, loại hoa 
thơm, hoa quý. Bắp cải, súp lơ, su hào... vụ đồng cuộn to, xanh ngăn ngắt. Đẹp nhất 
là những luống hoa tuylíp vàng óng, những luống hoa lan đỏ rực, xanh lơ, xanh 
biếc, tím hồng, tím biếc... Mỗi loài hoạ có tiếng nói riêng, có giá trị kinh tế riêng, 
như mẹ thường nói. 

Mẹ thức khuya dậy sớm, nhất là những tháng ngày nắng hạ, những lúc mưa 
to, gió lớn. Mùa thu hoạch rau, mùa hoa rộ, suốt ngày mẹ ở ngoài vườn. Nhiều đêm 
khuya, mẹ còn đi đi lại lại khắp các luống hoa. 

Năm nay, chị Lý đã lên lớp 12, em đã trở thành cô học trò nhỏ lớp 5 tiểu học. 
Sau tám nãm goá chồng, tóc mẹ đã có vài sợi bạc. Gương mặt đồn hậu của mẹ đã 
có nhiều nếp nhăn, nhưng mẹ đã cười cùng mùa rau, mùa hoa tươi tốt. Cả hai chị 
em năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Mẹ nói: "Sang năm , cô Lý thi đổ Đại học 
Nông nghiệp, cô Hoa hé hỏng của mẹ lên học lớp 6 thì mẹ con ta sẽ sửa lại ngôi 
nhà...". Mẹ tần ngần nhìn ảnh bố, cầm tờ giấy khen cùa hai con, nước mắt mẹ lăn 
dài trên gò má. Những lúc ấy, cả hai chị em đều muôn trở thành học sinh giỏi để 
làm cho mẹ vui. 

Mỏi chiều đi học về, từ xa nhìn thấy bóng mẹ đi lại giữa những luống rau 
xanh, giữa những luống hoa toả hương khoe sắc, em vồ cùng thương mẹ. Em vừa 
chạy vừa gọi rối rít: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!..." 

Nguyễn Thị Nhàn 
Đằng Hải - Hầi Phòng 


229 



Bài thứ hai 

Người bà yêu quý của em 
Bà ngQại 

Nhà bà ngoại ở Vĩ Dạ, ngoại ô Huế, bên bờ sông Hương. Ông bà có bốn 
người con: Bác Chính, bác Thành, mẹ em và dì Ngọc. Năm nay, bà đã 75 tuổi; Ong 
ngoại mất khi bà mới ngoài 40. 

Năm nào, bố mẹ cũng đưa hai con vào thăm bà. Đối với em, đó là những 
ngày hè vui nhất, thích nhất. 

Bà là bác sĩ vể hưu. Ông là kĩ sư cầu đường. Ngôi nhà bà tuy nhỏ bé nhưng 
rất êm đềm, ấm áp. Đẹp nhất là giàn thiên lí xanh biếc bốn mùa. Mái tóc bà bạc 
trắng, óng ánh, búi gọn sau gáy. Dáng người nhỏ nhắn, thanh tú như vóc dáng mẹ 
và dì Ngọc. Mắt bà sáng, bà đọc sách, đọc báo không dùng kính bao giờ. Hàm răng 
trắng, đều chưa rụng một chiếc nào. Gương mặt hiền hậu, tiếng nói nhẹ nhàng của 
bà nghe ấm dịu vô cùng. 

- Nga ơi! Cháu làm giúp bà việc này! Nga ơi! Cháu gọi điện cho má cháu 
chưa? Nga ơi! Cháu đã đói chưa? V...V... 

Mỗi lần nghe bà gọi, em lại thấy yêu bà nhiều lắm. Bà đã truyền cho cháu 
bao yêu thương, tưởng như thời còn thơ bé được nằm trong lòng bà, nghe bà ru, 
nghe bà hát. 

Tay bà khéo léo, dịu dàng. Ngón tay nhỏ nhắn, thon dài. Mười ngón tay, 
ngón nào như cũng biết nghe, biết nói. Bà không thái rau, thái củ mà bà tỉa. Đĩa xào 
đủ màu sắc gia vị, đủ các loại hình con giống, các loài hoa. Món ăn vừa thơm ngon 
vừa đẹp mắt. Bất nước lèo của bà nấu có mười hai vị vừa đậm vừa ngọt, ăn một lần 
ai cũng không thể quên. Năm nào vào Huế chơi, bà cũng nấu chè sen cho các cháu 
thưởng thức. Món mứt gừng của bà là “kiệt tác” nghệ thuật. Tay gừng làm sạch vỏ, 
dùng kim xăm, ngâm nước gạo nếp, rồi bà mới ướp đường, mới sấy. Tay mứt gừng 
trong trắng mượt mà bày lên đĩa, chỉ ngắm đã thấy thơm ngon hấp dẫn. Các món ăn 
như hoa thiên lí xào lòng gà, cá bống kho thệ, dưa món Huế... mẹ học mãi mà làm 
vẫn không thơm ngon như bà nấu, bà chế biến. Dì Ngọc khéo tay hơn mẹ, nhưng nữ 
công gia chánh cũng không thể bằng bà. 

Mùng một và ngày rằm hằng tháng, bà đi chùa. Hôm thi bà đi chùa Diệu Đế, 
hôm thì bà đến chùa Thiên Mụ. Huế có 99 chùa, chùa nào bà cũng đến vãn cảnh. Đi 
chùa, bà mặc áo dài lụa nâu, vai khoác túi vải, dáng (!i khoan thai, trông thật dẹp. 

Em đã được theo bà đi chợ Đông Ba. Thích lắm. Thứ gì bà mua, bà củng cho 
cháu xách. Một lần, em xin theo bà đi chơi chùa Thiên Mụ, nhưng bà không cho đi 
theo. Bà nhẹ nhàng nói: “Nơì đến của trẻ em là trường học. Các cháu lớn lên, sau 
này hãy đi văn cảnh chùa ...” 

Xa bà, em nhớ lắm. Các cháu nhớ bà lắm. Bác Chính nói với mẹ em và dì 
Ngọc: “Năm hà 80 tuổi, gia đình ta sẽ tổ chức lễ thượng thọ bà”. Còn 5 răm nữa. 
Em mong bà khoẻ và mong đến ngày vui đó. 

Trương Thị Tharh Nga 
Đại Từ-Thái Nguyên 


230 



Bài thứ ba 


Người chị gái muôn vàn yêu quý của em 
Bố mẹ em có hai người con: chị Thuần và em. Em tên là Hậu. Tên hai chị em 
đều do bà ngoại đặt cho. 

Chị Thuần hơn em 9 tuổi, khi cm lén học lớp 5, chị đã là sinh viên nămthứ 2 
Đại học Ỷ khoa Hà Nội. Chị rất xinh đẹp, có nước ra trăng hông như làn da mẹ. ChỊ 
de tóc dai, ong mượt, phong cách trang trọng thướt tha. Hàm ră "S của emkhông 
đêu và trăng đẹp như hàm răng chị Thuần. Nhưng cả hai chị em đều có má lúm 

đổng tiền. , 

Chị gái của em có đôi bàn tay búp mãng xinh xắn. Chị si f n s " ăn s nhó 
học được ở bà và mẹ bao điều tốt đẹp: dịu dàng chu đáo, ngăn năp khéo léo.. Ba 
nôi: ''Dana ốm nùi cháu Thuần sác thuốc cho hà, hà chỉ' uống một thang là khoi 
bệnh ngay...". Chị biết nấu nhiều món ăn ngon, có tài căm hoa và thích trang tri. ^ 

Chị sống sạch sẽ và nền nếp. Em noi gương chị, cố bắt chưctc học theo, 1 àm 
theo. Chư chị viết rất đẹp, học giỏi các mộn tự nhiên và tiếng Pháp Chị là học sinh 
giỏi trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ được tuyển 1 thẳng ’vào Đạ học 
Hai năm liền, chí được học bổng toàn phần. Hè nào về nhà, chị “"2 dành dụm ít 
tiền mua quà biếu bà, tặng bố mẹ và chò em gái. Người nào cũng vui khi nhận được 

qua CU Mẹ không cho em nằm ngủ với bà. Mẹ bảo: "Cái Hậu đoảng lấm! cứ vừa 
nằm vừa giây thì bà ngủ lùm sao được! Chị Thuần vịnh dự được nằm ngủ với bà. 
Chị hay nấu nước lá thơm gội đầu cho bà, cho mẹ và em gái. 

Chị thích mặc quần bò, vận áo màu trang nhã. Áo quần cũ nhưng trông chị 
măc toát lên niôt vé đẹp bình dị, kín đao, khiem nhương. 

Bà con, anh em nội ngoại, bạn học cũ và mới, ai cũng quý mến chị. Bà 
thường nhac em: "Cháu cố lên, học giỏi như chị Thuần..." Mỗi lần được giấy khen 
học sinh tiên tiến đem về, bố mẹ lại cười và nói: "Con gái út ít của bô mẹ học hành 

gân bằng chị Thuần rồi đấy, CÔ lên con ạ!... . 

Chị Thuần của em giỏi lắm! Em rất yêu và tự hào về người chị gái thân 

thương của mình. _ . 

Quách Thị Hà Hậu 
Thị xã Hoà Bình 

Bài thứ tư 

Về một người thân quen mà em yêu quý 
Anh trai của em 

Anh Vũ là anh trai ruột của em. Anh là học sinh lớp 12 chuyên Toán trường 
Trung học Năng kiếu Trần Phú, Hải Phòng. 

Anh 16 tuổi, tuổi Mão. Bà nôi vẫn yêu quý gọi anh là " th ịy ý a Ịý"- 
biết đọc, biết viết năm lên 6 tuổi, do bà nội dạy anh ởnlừb Từ Ịớp>6. đến lớp' l^anh 
là học sinh các lớp chuyên Toán. Năm nào, anh cũng là học sinh giỏi. Năm 1 lớp 9, 
anhgiât giảĩ Nhì toan thành phố về môn Toán. Nãin học idp 11, thi học sinh giỏi 
quốc gia môn Toán, anh thi vượt cấp giành được giải Ba. Bà nội và bô mẹ em rất tạ 


231 



z «“é„ h L« tón - ch “ đáo " ê "- «* mế " A " b - "**■ b '>" a*. 

_ _*** , ndi: , Từ nhỏ đến giờ, anh Vũ của em đã có tính thần độc lập rồi, nhất’à 

“ và la ° đ ỷ n f- Lên lớ P 6 ’ a "h tự giạt quần áo. Mọi việc vặt tron ĩ mà 
"oML q _ n T’. qu ? nllà lau nhà ’ 'bu dọn yệ sinh, anh đểu làm nhanh, lam kiteo 
! U : P ^’, mẹ . Anh T , ắt hiề . n ’ tu ỵ hơn em 6 tuổi ’ "hưng vẫn bị em "hắt nạt". Anh vin 
d fy h< ỵ.j°i n \ học tiêng Anh ’ dạy về phương phap tự học và đọc sách. Bàn h»c 

ĩ! ĩz-í?_ v í i 'i niọi . tl ] ứ ’ anh xếp đạt rất đ ?p- ốên cạnh đồng hồ báo thức là mt 
con mèo băng sứ, tặng phẩm của bạn anh nhân ngày sinh nhật lơ tuổi. 

. A yb Ỵ a tbtcb mặc quẩn âu ka ki màu xanh, màu cỏ và áo sơ mi trắng. Gươig 

s_” tú ’. vần v? n rộng ’ cặ p mắt tinh a "h, hàm răng trắng đểu. Nhiều ngưrị 

r* e í;,SÍ uf^:T nh _ Ca ° hơn cách đi dứng,cách ăn cơm uống nước và tính nẩ 
rat giông bô. Chỉ có dáng người, cập mặt và nụ cười, tóc và nước da là giống mẹ. 

, ... eh “ dáo ’ Ịtiêu thảo. Một chục cam, ngọt biếu ba, cái kính lá) 

í U ^ Ố ’ÍÍ h ° a hổng và dôi bít tất biếu mẹ, cái bút máy Hê-rô mạ vàng, tuyển z 

StIx.ST!" tăngen gái ’ là nhữn g tặng phẩm sinh nhật gần đây nhất anh mìa 
btêu b° va tặng em gái - "Con chim chích choe", anh đặt ten chó en. 
Mẹ cám động khi nhận bó hoa anh biếu. 

Lịch bọc tập ở trường, ở lóp, ở nhà, anh sắp xếp rất khoa học. Giờ chơi, gỡ 
gia ’5ỉũ" an b bô trí đâu vào đó Anh thích đọc sach, ham hục tiếng Anh, sư dụm 
thành thạo máy tính nhưng anh không chơi điện tử_ ■ 

, , Bốcm ; akĩ _ sư dóng tàu mẹ em là bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp. Nhà có 5 nhâi 
hâu ớ trong ngôi nhà tập thể cấp 4, nhưng anh giúp bố mẹ sáp xếp gọn gàng, sạch se. 

Cach sông gian dị, tiết kiệm, tinh thần học tập chăm chỉ của anh đã trỏthàni 
gương sáng cho em gái noi theo. 

Nhiều tối ’qưd giờ khuya anh vẫn chong đèn bàn ngồi học. Bà và mẹ lạ nhắc 
Vũ ơi, khuya rồi, đi ngủ đi cháu... Vũ ơi, 12 giờ roi, ngủ đi, mai còn đi học đi con'..'. 

Anh trai của em là như thế đó. Em nhớ lời anh dặn: "Học hôm nay cho Ngày Mai..: 

Nguyễn Thị Thu Lan, 5A 
Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
Quận Hổng Bàng - Hải Phòng 

Bài thứ nám 

Người cha thán yêu của em 

„ , Cha e ! T1 . là Hoàng . Văn Lình- Là con thôn xóm thường gọi một cách thân rnâ 
là “chú Bình", "hác Bình". 

. ; c N ặm nay, cha em vừatròn 40 tuổi. Tốt nghiệp cấp 2 Phổ thông, cha em đi b< 

hoàn rhành nghĩa v y q uân sự- cha trở về quê làm ruộng trở thàni mội 
luc điên, chân lấm tay bùn quanh năm. Năm 28 tuổi, cha xây dựng gia đình vơi me 
em à người cùng lạng. Cha mẹ có hai người con: anh Hoằng Í3 tuổi học lớp Bay 
em 10 tuổi học lớp Năm. 

013 em cao to, dáng người vạm vỡ. Tóc rễ tre, râu quai nón, nếu dăn bữa 
không cạo thì mọc tua tua Có lần mẹ em nói: "Cha các con hận bịu cày hừc nên 
rãu dài như tướng ì rương Phi thời Tam quốc!”. Cha chỉ cười khì khi, rổi nói: 'Xong 

232 



mùa vụ sề cắt tóc, cạo râu cá thể cho bảnh giai”. Nước da bánh mật, mặt vuông chữ 
điền. Bấp chân, bắp tay cuồn cuộn. Cha có giọng nói Ồm Ồm. Ao quần chỉ có hai 
màu: màu xanh công nhân và màu nâu dan dã. Ong quần, ống tay thường xắn cao. 
Tính tình mộc mạc, giản dị, sống chất phác, cần cù nên trong làng ngoài xã ai cũng 
quý mến. Bọn thằng Quang, cái Huệ vẫn chế em: “Quyên ơi! mày đi vòng kiềng như 
c ha tnày lúc cày ruộng”. Em về hỏi mẹ, mẹ bảo: “Chân đi vòng kiêng như-thế mới 
cày bừa, cấy húi ra nhiều lúa gạo cho các con án no, học giỏi”. Cha làm ruộng giỏi, 
có nhiều kinh nghiệm thâm canh nên được bà con thuê mướn, đổi công bận bịu 
quanh năm. Cha biết thâm canh lúa giống mới, có kĩ thuật trồng rau, trồng màu 
năng suất cao, nên mùa nào gia đình em cũng có trên hai tấn lúa. Mảnh vườn trồng 
nhiều thứ rau như cải bắp, cải xanh, su hào... quanh năm tươi tốt; hầu như ngày nào 
mẹ cũng có rau non, rau tươi gánh đi chợ bán. 

Mùa hè, cha hay nằm võng. Ăn vài củ khoai, uống một hai bát nước chè 
vối... ìà niềm vui thích của cha. Thỉnh thoảng, cha xem sách vở các con rồi mỉm 
cười nói: "Bùi vơ của học trò bây giờ khó quá! Các con phải cố-lên, phải học giỏi 
hơn cha mẹ...” 

Cha em chỉ ỉà một “phó thường dân”. Suốt đời cha chỉ mỡ ước một cách giản 
dị, mộc mạ-.?: “Mùa màng hội thu, vợ con khoẻ mạnh, dược sống ấm no yên vui 
trong tình nghĩa xóm làng”. 

Bà ngoại bảo: “Hơ! anh em cháu, cháu Hoang thì giống cha như đúc, cháu 
Quyên thì giống mẹ như hai giọt nước”. Em yêu mẹ bao nhiêu lại yêu cha bây nhiêu. 

Lê Thị Quyên 
Cẩm Bình - Hải Dương 


Bài sô 46 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian chép hoặc giao đê) 

Phản I: Trác nghiệm ị 10 câu, mỗi câu đúng được 0$ điểm, tổng số là 5 điểm) 

Đọc kĩ đoạn văn và các câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách lựa chọn câu trả lời 
đung nhất. 

Mùa xuân của tòi 

(...) Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa 
xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng 
trốnỳychèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, cố câu hát huê tình của cô gái đẹp 
như chơ mộng... 

(...) Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của Hà Nội thản yêu, của Bắc Việt 
thương mến. Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm thủng 
giêng, Tết hết mà chưa hết hẳn, đào h(Xi phai nhưng nhuy vản còn phong, cỏ không 
mướt xanh như cuối đông, dầu giêng, nhưng trái lai, lại nức một mùi hương man 
mác. (...) 

(Ngữ văn 7, tập một) 


233 




1. Đoạn văn Mùa xuân của tôi được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 

A. Miêu tả (B)Biểu cảm 

c. Tự sự I). Nghị luận 

2. Tác giả đoạn văn Mùa xuân của tôi là ai? 

@ Vũ Bằng B. Thạch Lam 

c. Xuân Quỳnh D. Nguyễn Tuân 

3. Câu nào thể hiện rõ nhất tinh cảm yêu mến của tác giả đối với mùa xuân 
Hà Nội? 

A. - Mùa xuân của tôi (...) là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có 
tiếng nhạn kêu trong đêm xanh (...) 

(^) - Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt 
thương mến. 

c. -(...) Đào hơi phai nhưng nhuỵ vẫn còn phong, cỏ không mướt xanh như 
cuối đông, đầu giêng (...) 

D. - Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng, 
Tết hết mà chưa hết hẳn (...). 

4. Trong đoạn văn Mùa xuân của tôi , tác giả đã dùng mấy từ láy? 

A. Một B. Hai 

c. Ba - ©Bốn 

5. Trong câu văn: *Đào hơi phai nhưng nhuỵ vẫn còn phong từ phong 
có nghĩa là gì? 

A. Đẹp đẽ B. Cơn gió 

(€) Bọc kín D. Oai phong 

6. Trong các từ sau đây, từ nậo đồng nghĩa với từ thương mến? 

A. Kính trọng ©Yêu quý 

c. Gần gũi ^ D. Nhớ nhung 

7. Trong đoạn văn Mùa xuân củạ tôi , người viết sử dụng đại từ ngồi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ ba - B. Ngôi thứ hai 

©Ngôi thứ nhất số ít " D. Ngôi thứ nhất số nhiều 

8. Dòng nào dưới đây không phải là thành ngữ? 

A. Nhà rách vách nát 

©Nhai (Ản) kì no lâu, cày sâu tốt lúa 
c. Lanh chanh như hành không muối 
D. Ếch ngồi đấy giếng 

9. Dòng nào dưới đây diễn đạt chính xác nội dung định nghĩa ca dao, dân ca? 

A. Đó là những tác phẩm văn học truyền miệng 

B. Đó là những bài thơ được truyền tụng từ xưa đến nay 
©Đó là những bài thơ - bài hát trữ tình dân gian 

D. Đó là những bản nhạc do nhân dân lao động sáng tạo nên 


234 



10. Nhận xét nào đúng với bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan? 

A. Đó là một bài thơ Đường 

B. Đó là một bài thơ tứ tuyệt 

c. Đó là một bài thơ nguyên vãn bằng chữ Hán 

(D) Dó là một bài thơ làm theo thể Đường luật 

Phán II. Tự luận (5 điểm) 

Có thể chọn một trong các đề sau đây: 

Để 1: Từ các bài thơ Bài ca Côn Sơn, Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Xa 
ngắm thác núi Lư trong Ngữ văn 7, tập một, hãy phát biểu những suy nghi và tình 
cảm của em về niềm vui sống giữa thiên nhiên. 

Bể 2: Từ các văn bản Mẹ tôi, Những câu hát về tình cảm gia đình, Bạn đến 
chơi nhà trong Ngữ văn 7, tập một, hãy phát biểu những suy nghĩ và tình cảm của 
em về hạnh phúc được sống giữa tình yêu của mọi người. 

Bề 3: Từ các văn bản cổng trường mỏ ra, Cuộc chia tay của những con húp 
hê trong Ngữ văn 7, tập một, hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ hoặc tình 
cảm với một đồ chơi thuở nhỏ. 

Bài đoc tham kháo 

Lên lớp 7, bọn con gái lớp 7A bước sang tuổi 13. Cái Quyên, cái Hông, cái 
Ngọc, đã có lần nói: ‘Tết này, tớ lên 14 tuổi rồi dấy!". 

Đến lớp, đứa nào cũng ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, tóc được tết thành dải cài nơ 
màu trông thật xinh xắn đậng yêu. Công việc trang trí lóp trong những buôi họp 
dội, họp lóp hay ngày lễ, bọn con gái xung phong làm tất. Cô Lê chu nhiệm đa 
nhiều lần tuyên dương: "Nữ sinh 7A vừa học giỏi vừa đảm đang . Môi lân nghe cô 
giáo nói thế, bọn con trai lại vỗ tay reo ầm lên. Cuộc thi đua ngẩm trong học tập va 
công tác giữa bọn con trai và bọn con gái lóp 7A diễn ra sôi nổi suốt tuần, suốt 
tháng. Điểm các môn toán, vãn, ngoại ngữ,... cứ nhích dẩn lên. Chẳng bên nào chiu 
kém bồn nào. Bọn con gái sau khi đoạt vương miện hoa hậu môn văn, môn ngoại 
ngữ đang nỗ lực phấn đấu giành nốt cúp vàng mõr. toán. Trước đây việc họp nhóm, 
họp tổ chỉ chơi nhiều, nhưng bây giờ thì việc học tập được quan tâm đặc biệt. Các 
bải tập đều được bọn con gái trao đổi, tranh luận đến nơi đến chốn. Thật vui vì 
không còn hiện tượng quay cóp, không thuộc bài, không làm bài tập trước khi đến 
lớp, đến trường. Học sinh nào trong lớp cũng cảm thấy mình tiến bộ vượt bậc. Ai 
cũng cảm thấy được sống và học tập trong tình bạn đầm ấm, yêu thương. 

Bọn con gái lớp em thường kéo đến nhà cô Yến dạy Anh văn để học nữ công 
gia chánh vào chiều thứ bảy hằng tuần. Hôm thì cô dạy cách căm hoa, cách trang tri 
góc học tập, cách sắp xếp bàn học. Hôm thì cô dạy cách làm các món nộm, cach 
chế biên thức ăn. Bọn con gái ríu rít quanh cô, vui sướng vì được cô dạy dỗ cho bao 
nhiêu bài học quý báu, thú vị. 


235 



Hôm sinh nhật bố, em làm món nộm, bố và mẹ cứ khen thơm và ngon. Trên 
bàn học, sách vở được em sắp xếp ngăn nắp không lộn xộn nữa. 

Bô' mẹ khen con gái của bố mẹ đã lớn rồi, học giỏi, nhanh nhẹn và tháo vát. 
Em thầm nghĩ: phải cố học giỏi hơn nữa để thầy cô và bố mẹ vui lòng. 

Thời gian trôi nhanh quá! Chỉ bốn tháng nữa, em là cô nữ sinh lớp 8 rồi đấy! 

Nguyễn Kiều Minh, lớp 7A 
Trường THCS Láng Hạ, Hà Nội 


Bài số 47 

Viết bài tập làm văn số 5 
VĂN LẬP LUẬN CHÚNG MINH 
(Làm bài tại lớp) 

I. Đề vãn tham khảo 

Đề số 1: ít hôm nay, một sỗ bạn trong lớp có phần lơ là việc học tập. Em hãy 
viết một đoạn văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu học tập thì lớn 
lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích! 

Để sô 2: Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

Để số3: Dân gian ta có câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gắn đèn thì rạng". 
Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Em 
hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em. 

ệ£ số 4: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn 
nếu mỗi người không có ý thức bảo vẹ môi trương sống. 

Đề sô 5 • Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạcl. của Bác Hồ. 

II. Bài dọc tham khảo 

Đề sỏ 2 

Phải bảo vệ rừng, đó là tiếng gọi thiết tha của thiên nhiên. Ngắm màu xanh 
của những cánh rừng trùng điệp dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân, ta mới thấy sự 
kì diệu của thiên nhiên. Sau những trận mưa mùa hè, nước suối sông dâng đầy, 
những cánh rừng uống no nước, lưu giữ lại trong lòng đất một lượng nước thiên 
nhiên vô kể, đế quanh năm những con suối đầu nguồn vẫn có nước róc rách, không 
bao giờ vơi cạn 

Các chiên sĩ biên phòng, các anh cán bộ kiểm lâm sống giữa núi rừng cho 
biết hàng trăm hàng nghìn loài chim, các loài thú quý hiếm sống với rừng; rùng là 
mái ấm thần tiên của chúng. Lúc sáng sớm bình minh, lúc chiều tà, những đêm 
trăng, tiếng hươu nai gọi bầy, tiếng kêu của rùa núi, tiếng hót của muôn loài chim 
gọt đàn vang lên, ta tưởng như khúc nhạc rừng được tấu lên để chúc mừng sự 
trường tho và bình yên của Thần Núi. 

Có màu xanh của núi rừng mới có màu xanh của bầú tr Á, mới có màu xanh 
của sống suối ao hồ. Đi qua những đồi thông xanh ở miền Trung được trồng lén sau 
những Têt trồng cây, giữa ngày hè gió Lào bỏng rát, ta mới cảm thấy mát mé tâm 
hồn khi nghe thông reo, ta mới thấm thìa cái hay của câu thơ Nguyễn Trãi: 


236 




‘Trong ghểnh (hông mọc như nêm , 

Tìm nơi hóng mút ta lên ta nằm. 

Trong rừng có trúc hó.ìg râm, 

Trong màu xanh ngát ta ngâm thơ nhan”. 

(Côn Sơn ca) 

Phải bảo vệ rừng, đó là mệnh lệnh của sự sống. Rừng vàng biển bạc. Rừng 
cho ta nguồn tài nguyên lâm sản vô giá. Các thứ gỗ quý như lim, kiền kiền, sến, 
mun, táu... là sản phẩm của đại ngàn. Tre, nứa, mai, luồng, vầu,... là của rừng cho 
ta. Các loài củ, các loài thuốc, sa nhân, cánh kiến, trầm hương... chí rừng xanh mới 
có. Đồi hoang, đồi trọc cho ta gì? Nguyên liệu làm giấy do rừng tạo nên. Nền công 
nghiêp hiện đại, nguồn nguyên liệu hàng xuất khẩu đều do rừng cung cấp cho ta. 

Phá rừng, làm cháy rừng, làm chảy máu rừng là tội ác. Nạn hạn hán, nạn lũ 
lụt xảy ra, một phần do con người chặt phá rừng đầu nguồn gây ra. 

Phải tổ chức Tết trổng cây. Phải tạo ra nhiều màu xanh cho quê hương đất 
nước. Cuộc sống cần màu xanh, cần bầu khí quyển trong lành, cần nhiều đặc sản, 
hương vị của núi rừng. 

Bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Bảo vệ 
rừng là nghĩa vụ của mỗi cổng dân. 

Để sỏ 3 

Cho rằng: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng, đó là ngụy 
biện và phi lí. Từ bao đời nay, nhân dân ta vẫn truyền tụng câu tục ngữ: “Gần mực 
thì đen, gần đèn thì rạng”. Đó là chân lí. Các sự vật, các hiện tượng đều tác động 
đến nhau. Môi trường sống ảnh hưởng đến sự vật, đến con người. Sống gần mực sao 
lại không đen? Sống ở nơi uế tạp, mất vệ sinh, sao con người không bị nhiêm bẩn? 
Ao tù, cống rãnh tắc nghẽn, dòng nưóc hôi thối, đường sá, nhà cửa mất vệ sinh, làm 
sao không tác hại đến cuộc sống và sức khoẻ con người? Báo chí đưa thông tin vê 
những làng bị ung thư do nước thải công nghiệp gây ra đã làm bàng hoàng nhiêu 
người. Tại sao không ít gia đình có hai, ba đứa con đểu nghiện ma tuý hoặc trộm 
cướp mà bị tù tội, làm tan nát nhà cửa? Các tệ nạn xã hội là một thứ “mực” rất đáng 
sợ, nếu không biết tránh xa thì nguy hiểm vô cùng!. Có đứa trẻ nào dám “dũng cảm” 
kết bạn và rước về nhà chơi những học sinh cá biệt? Xin được khẳng định: “Gần 
mực thì đen”, đen bẩn, đen sì, đen ghê gớm! 

“Gần đèn thì rạng”, đó là sự thật hiển nhiên. Áhli sáng của ngọn đèn sẽ làm 
sáng những sự vật ở gần xung quanh. Suy rộng ra, sống gần người tốt sẽ học được bao 
điều tốt đẹp. “Chọn hạn mù chơi” - ông bà cha mẹ vẫn nhắc nhở con cháu như vậy. 

Trong cuộc sống cũng có số ít người tuy ở gần đèn nhưng chẳng rạng chút 
nào! Tại sao như vậy? Đó là những kẻ vồ cảm, vo hồn, vò trí, sống theo lối bản 
nâng. Đầu óc, tâm trí của những kẻ ấy thì trống rỗng đáng thương và đáng chê. 
Việc xây dựng nền văn hóa mới, cuộc sống mới, con người mới hiện nay không chỉ 
để làm cho xa hội ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn mà còn để giảm thiểu loại 
người giá áo túi cơm ấy! 

Trong “Quốc ăm thi tập”, Nguyễn Trãi đã viết: “Án sách cây đèn hai hạn cũ”, 
“Bạn cũ thiếu đâu đèn liễu sách”', trong “Bảo kính cảnh giới” - bài 21, ông lại viết: 


237 



..."Bạn bè kẻ trộm phải đau đòn. 

Chơi cùng đứa dại nên bẩy dại, 

Kết mấy người khôn học nết khôn. 

Ớ đấng thấp thì nên đấng thấp, 

Đen gần mực, đỏ gần son”. 

Qua đó, ta càng thấy rõ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng ” là một chân lí, 
một lời khuyên, một bài học sâu sắc về lối sống, cách sống. Tuổi trẻ chúng ta phải 
biết sống đẹp, phải hướng tới môi trường văn minh, tiến bộ để sống đẹp. 


Bài sô 48 

Viết bài tặp làm văn số 6 
VÀN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 
(Làm ở nhà) 

I. Đề vãn tham khảo 

Đê số ì : Mùa xuân là Tết trồng cây 

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân 

Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua hai dòng thơ này? Vì sao việc 
trồng Cấy trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của 
đất nước? 

ĐỂ số2: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

" Người trong một nước phải'thương nhau cùng. 

Hãy tìm hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao này? 

Đề số3 : Hãy giải thích ỹ nghĩa câu tục ngữ: ‘Thất bụi là mẹ thành còng”. 

Đê số 4: Dân gian có câu: “Lời nối là vàng ”, đồng thời lại có câu: t{ Lời nóị 
chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Qua hai câu trên, em hãy 
cho biết dân gian đã hiểu như thế nào về giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống. 

Đê số5: Em hãy giải thích nôi dung lời khuyên của Lê-nin: “Học, học nữa , 
học mãi”. 

II. Bài đọc tham khảo 

s Bài thứ nhát 

Ca dao có cảu: 

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương, i 
Người trong một nước thì thương nhau cùng”. 

Em hãy bình luận cáu ca dao ấy và nói nén cảm nghĩ của em. 

Bài làm 

Tinh dân tộc, nghĩa đồng bào là vô cùng thiêng liêng. Tinh nghĩa nồng thắm 
ấy đã in sâu vào trái tim khối óc người Việt Nam, tạo nên bản sắc dân lộc. Trên 
chặng đường 4000 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu, nhân dân ta đã phát 
huy cao độ lòng yêu nước thương nòi thành truyền thống quý báu. Truyền thống ấy 
đã trở thành tiếng hát, lời ca mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Tiêu biểu là câu ca dao: 


238 




"Nhiễu ăieu phủ ìấy giá gươni, 

Người trong một nước thì thương nhau cùng". 

"Giá gương" là một vật dụng đặt trôn bàn thờ gia tiên, một biểu tượng thiêng 
liêng cua người đã khuất. Trên giá gương có thể tà một tấm ảnh, một tờ giấy đã 
phai màu gh; một vài nét về tiểu sử và công đức của người đang được thờ cung. Giá 
gương thường được sơn son thiếp vàng rất đẹp, một vẻ đẹp cổ kính trang nghiêm. 

"Nhiễu điều " là một thứ hàng dệt cao cấp (vóc, nhiễu, the, lụa...) màu đỏ 
thắm (diều). Đem nhiễu điều phủ lấy giá gương, lam cho giá gương đã đẹp, lại càng 
thêm đẹp, thêm trang trọng. Chữ "phủ" trong câu ca dao là nghĩa chở che, bao bọc, 
biểu thị một thái độ, một tấm lòng tôn kính, biết ơn... của con cháu đối với ông bà, 
tổ tiên. Hình ảnh gần bổ vừa thiêng liêng, vừa thương cám. 

Đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ SO sánh đến khái quát, nhân dân ta đã lấy hình 
ảnh "nhiễu diều phủ lấy giá gương" để qua đó, nêu lên một bài học đạo lí có giá trị 
giáo dục sâu sắc: khuyên nhủ mọi người Việt Nam giữ gìn và nêu cao tình yêu 
thương đoàn kết dân tộc. 

Bài học mà câu ca dao nêu ra là sấu sắc, thấm thìa. 

Tại sao "Người trong một nước thì thương nhau cùng?" - Người trong một 
nước cùng chung cội nguồn, nòi giống đều là con Rồng cháu Tiên. Họ có chung 
một nền văn hoá lâu đời, chung lịch sứ, chung một nước Việt Nam yêu quý. Dù là 
Kinh hay Mường, Thái hay Tày, Bana hay Ê-đê, v.v... nhưng vẫn là anh em xa gân, 
anh cm trong đại gia đình Việt Nam, có mối quan hệ vật chất và tinh thân găn bo, 
chung một thủ đô Hà Nội và chung một cơ đồ Việt Nam. Huyền thoại "Trâm trứng " 
làm cho mỗi người chúng ta bồi hồi xúc động, biểu cảm sâu sắc lời ca "Người trong 
một nước thì thương nhau cùng". 

Tình yêu thương đoàn kết dân tộc ấp ủ trong tim ta tình làng nghía xóm, long 
yêu nước thương nòi thắm thiết bao la. Nó nhắc ta "Một giọt máu đào hơn í/ớ nươc 
la", chia ngọt se bùi với nhau. Nó cho ta niềm tin về sức mạnh nòi giống, vể lòng tự 
hào dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng thù trong giặc ngoài. Cả cộng 
đổng người Việt Nam đoàn kết yêu thương cùng đi lên phía trươc, xây dựng đat 
nước phồn vinh. 

Tình yêu thương, đùm bọc đồng loại là đạo lý sống của nhân dân ta. Cây co 
cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Câu ca dao sau đây môi lân đọc lên, 
là người Việt Nam ai mà chẳng bồi hồi? 

"Ai về Phú Thọ cùng ta, e 

Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ha mồng mười . 

Dù ai đi ngược về xuôi, 

Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ha". 

Dù sống ở miển Nam hay miền Bắc, miền xuôi hay miền ngược hoặc là Việt 
kiều tha phương,... tất cả đều là con em đại gia đình Việt Nam. Việt Băc, Tây Băc là 
cái nôi của cách mạng. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã từng hạt muôi can 
đỏi" với anh bộ độ Cụ Hồ trong thời chống MT. Tinh yèu thương đoàn kết dân tộc là 
cơ sở cua tình yêu nước. Qua đó, ta càng thấy trách nhiệm của mỗi người phải góp 
phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Trung hiếu, nhân nghĩa là nền tảng của đạo lí. Chữ hiêu là đạo làm con. Chư 
trung là đạo làm người, làm dân. Trong mối quan hệ xã hội, con người phải sống có 

239 



tình nghĩa thuỷ chung. Tinh người, tình đồng bào là thiêng liêng cao cả "Người 
trong một nước thì thương nhau cùng". 

Tình y êu thương đoàn kết dân tộc phải được biểu hiện bằng những viêc làm 
cụ the: nhường cơm sẻ áo, giúp thuốc men, vật liệu... cho nhau khi găp thiên tai 
^■ c h hoạ. Đổng bào vùng sông Cửu Long bị lu lụt, tàn phá thì đồng bao ca nước 
hướng về, ra sức giúp đỡ, chi viện. Hoạt động của các Hội Việt kiều đã thắt chặt ba 
triêu người v iệt đang sinh sống làm ăn ở nừơe ngoài gắn bó với quê hương là môt 
biểu hiện cao đẹp nâng cao tình cảm dân tộc ' 

Nghĩa đồng bào ta sâu sắc, đẹp đẽ lắm nên ca dao, dân ca có bao bsf'hay ý 
đẹp ngợi ca:' ■> . , 3 ' 

"Bầu ơi thương lấy hí cùng, 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". 

Nhân dân ỉa nhân hậu, sống trọn vẹn nghĩa tình. Yêu nước, thương nòi, 
thương mình, thương người, tương thân tương ái ,... là vẻ đẹp tâm hồn, là đạo lý cua 
dân tộc. pu ca dao trên đã cho thấy nguồn sức mạnh Việt Nam. Vớị tình thương 
mà tổ tiên tá đã xậy đắp nên nền Văn hiến Đại Việt lâu đời như Nguyên Trãi đa 
nói. Với tình thương mà nhân dân tá ngày nay đang xoá bỏ hận thu qua khư, cùng 
nhau xây dựng khộ'i đại đoàn kết dân tộc, hướng vào mục tiêu " dan'giàu, nươc 
mạnh”. Hạnh phúc, ấy là tình thương. 

Bái thứ hai 

Bình luận câu tục ngữ: 

"Lời nói chẳng mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau " 

Bài làm 

Ngôn ngữ - tiếng nổi là công cụ để giao tiếp, để diễn đạt tư tưởng, tìrh cảm 
của con người: Ngôn ngữ - cách ăn nói là thước đo tri thức, nhân cách cta mỗi 

chúng ta. Vì thế, nhân dân ta luôn luỗn nhắc nhở nhau: 

"Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" 

"Lời nói chẳng mất tiền mua" vì nó là ngôn ngữ cộng đồng, lằ tài sắn chung 
của cả dân tộc. Hồ Chủ tịch có nói : '"Tiêng Việt là củcuquy lau đời ỉua nhân dãn ta". 
Ng a ỵtừ lúc còn nằm trong bụng mẹ đến lúc cất tiếng chào đời, rồi trưởng thàni khôn 
lớn, tiếng mẹ đẻ luôn luôn gắn liền với tâm hồn và cuộc sống của mỗi con ngừa. Về 
Câu tục ngữ "Lời nói chẳng mất tiền-mua" chứa đựng một lời khuyên, một sr nhắc 
nhở: phải biết trân trọng và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

"Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" - "Lựa lời" nghĩa là biết cân nhắc chọn 
tư ngư, tim cách diên đạt chính xác nhất, tê nhị nhất, phản ánh đúng tư tưởng tình 
cảm của mình lúc nói. Nói như thế nào "cho vừa lòng nhau", nhân dân ta muốn lưu 
ý đến tính hiệu quả trong giao tiếp phải văn minh, lịch sự, họp tình hợp ly vè đúng 
lễ nghĩa, đạo lí. 

Tóm Lai, câụ tục ngữ nêu lên một kinh nghiệm quý báu về cách ứng xử, gũo tiếp 
nhăm giáo dục mọi người cách ăn nói văn minh lịch sự, không được thô lô, cục cằi. 


240 



Bài học mà câu tục ngữ nêu lên là đúng đán và sâu sắc cho tất cả mọi người. 
Tại sao phải "lựa lời" lúc nói năng? 

Nói phải đúng: đúng sự vật, đúng hiện tượng, khách quan, đúng tư tưởng tình 
cảm ý nghĩ của mình, phải ăn nói đúng nơi, đúng lúc. Không được ăn nói tuỳ tiện, 
ăn nói thiếu suy nghĩ. Muốn nói đúng phải "lựa lời": cân nhăc ngôn từ, lựa chọn 
cách diễn đạt sao cho tế nhị, dể hiểu, cảm hoá người. 

Nói phải văn minh, lịch sự nên phải "lựa lời mả nói". Ngốn ngữ phản ánh 
vốn sống, sự hiểu biết, trình độ học vân của mỗi người. Kẻ dốt nát, thô lậu thường 
ăn nói thò lỗ, tục tằn. Ngôn ngữ là thước đo dạo đức của mọi người. Ong bà ta quan 
niệm lời ăn tiếng nói luôn luôn gắn liền với lễ nghĩa, đạo lí. Trong gia đình, ngoài 
xã hội, có kẻ trên người dưới, có người già người trẻ, có quan hệ thân, sơ... "kính 
thưa, dụ, vâng..." là những điều cần biết trong lúc nói năng, ứng xử. 

Giao tiếp phải biết "lựa lời mà nói cho vữa lòng nhau", nghĩa là ăn nói văn 
minh, lịch sự, hợp tình hợp lí, phải coi trọng tâm lí, tình cảm người đang đối thoại 
với mình. Tính hiệu quả iuc noi cần được đặc biệt quan tâm. Ăn nói phải lễ phép, 
khiêm nhường và chín chắn. "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" không có nghĩa là 
ăn nói mơn trớn, xu nịnh, giả dối để mua chuộc, lừa bịp người đối thoại. Kẻ ăn nói 
xu nịnh, giả dối là vô đạo đức, kém nhân cách, bị người đời kinh bỉ. 

Suy rộng câu tục ngữ trên, ta thấy rõ hơn bao giờ hết, nhân dân ta rất coi 
trọng lời ăn tiếng nói. Có biết bao câu ca dao, tục ngữ cho ta lời khuyên quý báu vê 
cách ăn nói: 

- "Học ăn, học nói, học gói, học mỏ". 

- "Gọi dạ, hảo váng". 

"Đất tốt trồng cây rườm rà, 

Những người thanh lich nói ra dịu dàng". 

"Đất xấu trồng cây khăng khiu, 

Những người thô tục nói diều phàm phu". 

Trong giao tiếp, chúng ta phải biết nói lời hay ý đẹp. Tuổi học trò phải biết 
ăn nói trung thực, khiêm tôn, lễ phép; không được đặt điều, nói năng giả dối, xảo 
trá; phái tránh cách nói hoa hoè hoa sói, ngọt xót, đãi bôi. Ai ai cũng nên nhớ: Mật 
ngọt chết ruổi". 

Nói với ai? Nói điều gì? Nói để làm gì? Nói như thế nào? Đó là những câu 
hỏi mà con người khôn ngoan, chín chắn luôn luôn tự nêu ra làm định hướng trong 
giao tiếp, ứng xử. 

Từ cuộc sống gia đình, học đường vào cuộc sống xã hôi rộng lớn, trong quan 
hệ xã hội làm ăn của nền kinh tế thị trường, nghệ thuật "ăn nói " càng trở nên vô 
cung quan trọng. Do đó, tuổi trẻ chúng ta phải học tập lời ăn tiếng nói của nhân 
dân, học tập ca dao, tục ngữ, học cách diễn đạt, cách chọn từ, đặt câu của các nhà văn 
trong tác phẩm văn học. Cái gốc ngôn ngữ của mỗi người là đạo đức, kinh nghiệm và 
tnnh độ văn hoá. Cho nên phải biết học: "Học ăn học nói, học gói học mở". 

Tóm lại, câu tục ngữ trên đã cho em một kinh nghiệm quý báu, một bài học 
sâu sắc về cách ăn nói, ứng xử, giao tiếp. Quan hệ giữa con người với con người là 
bạn. Chúng ta phải học cách ăn nói lễ phép, văn minh lịch sự; phải xa lánh những 
kể ăn nói tục tiu, thô lỗ. Nhiệm vụ của mỗi người cần phải góp phần giữ gìn sự 
trong sáng của tiếng Việt. 

* ' t 


241 



Bài thứ ba 

Bình luận câu tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" 

Bài làm 

Tục ngữ Việt Nam giàu và đẹp. Đẹp ở cách diễn đạt chắc và gọn, hoặc có 
đối, hoặc có vần vè. Tục ngữ giàu chất trí tuệ, hàm chứa bao kinh nghiệm sống quy 
báu ở đời. Hầu như câu tục ngữ nào cũng cho ta một bài học rất chi lí va thiết thực 
để ta sống tối hơn, khôn hơn. 

Cuộc đời nhiêu gian nan thử thách. Câu tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử 
sức" đã trở thành hành trang của mỗi chúng ta trên mỗi chặng đường để bưóc vào 
thiên niên kỉ mới. 

Câu tục ngữ có hai vế; vế trước cụ thể, vế sau hàm nghĩa. Lửa có thể đốt cháy, 
làm tan biến mọi vật chất. Lấy lửa để thử, để kiểm tra vàng, xem tuổi vàng, biết lẩ 
vàng mười, hay vàng thau lẫn lộn. Nghĩa đen ở vế: "Lửa thử vàng", ai ai cũng đễ nhân 
thấy Cái hay của câu tục ngữ là ở vế thứ hai: "Gian nan thử sức". Gian nan nghĩa la 
gian khổ, khó khăn, vất vả. Gian nan là điểu kiện, là hoàn cảnh, là thử thách để thử, 
đê đo sức củạ mỗi người. Sức là sức mạnh, là ý chí, là trí tuệ sáng suốt, là lòng kiên 
nhẫn, là tinh thần quyết tâm vươn lên, trước mọi khó khăn, gian khổ. 

Câu tục ngữ có 7 chữ, từ cụ thể đến khái quát, nó nêu lên bài học sống, nhắc 
nhỏ m 9‘ người phải nêu cao tinh thần kiên nhẫn, quyết tâm vượt qua khó khăn gian 
khổ, chiến thắng mọi thử thách trên đường đời, ca ngợi niềm tin va sức mạnh ý chí. 

Tại sao "gian nan thử sức" ? Cuộc sống có lúc thuận lợi, có lúc khó khàn. 
Chinh lúc khó khăn, gian khô là lúc đê thử sức người có bền bỉ, có vững vàng hay 
không. Kẻ tầm thường, mềm yếu sẽ rối trí, sẽ gục ngã, sẽ đầu hàng trưóe gian nan 
thử thách. Kẻ tầm thường hay bi quan, kêu rên trong cuộc sống la vậy. "Khóc là 
nhục, rên hèn, van yếu đuối" (thơ Tố Hữu). Trái lại, người có ban lĩnh, giàu y chí, 
nghị lực thì họ dám nhìn thẳng vào khó khăn gian khổ, bình tĩnh sáng suốt chỊu 
đụng và tìm cách vượt qua, quyết tâm đem tài trí và tinh thần kiên cường để chiến 
thăng thử thách. Trong kháng chiên gian khổ, nghe tiếng chim kêu giữa rừng 
khuya, có người lính nhại tiếng chim là "hắt cô trói cột", có anh bộ đội lại nói là 
"khó khăn khắc phục". Đó là cách cảm, cách nghĩ của những người rất lạc quan, 
giàu chí khí chiến đấu 'nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kè thù nào cũng đánh thắng . 

Câu tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" đã nêu lên bài học sâu sắc vể 
rèn luyện chí khí, bản lĩnh sống. Sức không chỉ là sức mạnh của cơ bắp mà còn là 
trí tuệ sáng suốt, ý chí kiên cường. Gặp một bài toán khó, một dề văn mới lạ, không 
nên "quay cóp" mà phải dùng sức mạnh của trí tuệ, biết đào sâu suy nghĩ, sáng tạo 
và khám phá. Gặp khó khăn, có người lúng túng cho là "cái khó ho cái khôn", 
nhưng lại có người nêu cao quyết tâm khẳng định: "cái khó ló cái khôn". 

Dân gian có biết bao câu ví, câu ca giàu ý nghĩa nhân sinh. Mỗi câu một vẻ 
đêu ngụ ý "gian nan thử sức" nhằm động viên nhắc nhở người đòi nêu cao tinh thần 
vượt khó, vượt khổ: 

- "Có cứng mới đứng được đầu gió" 

- "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" 

242 



- "Ngựa hay chẳng quán đường dài 
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng" 

- "Có gió lung mới biết tùng hách cứng" 

Những gương sáng quanh ta như học sinh nhà nghèo mà vượt khó học giỏi, 
anh thương binh trổng cây gây rừng ở Lào Cai,... là sự thật ở đời về bài học: " Lửa 
thử vàng, gian nan thử sức”. 

Sống trong cảnh tù đày, Bác Hồ tự động viên mình: 

"Sống ỏ trên dời, người cũng vậy, 

Gian nan rèn luyện mới thành công" 

(Nghe tiếng giã gạo) 

Trong kháng chiến gian khổ, Bác khuyên thanh niên: 

"Không có việc gì khó, 

Chỉ sợ lòng không bền. 

Đùo núi và lấp biển, 

Quyết chí ắt làm nên". 

Đường đời nhiều khó khăn, đầy gian nan thử thách. Câu tục ngữ: "Lửa thử 
vàng, gian nan thử sức" là bài học quý đối với tuổi trẻ học sinh chúng ta trong việc 
rèn luyện ý chí, nghị lực, tài năng. Tổ quốc cần nhiều người tài giỏi trong sự nghiệp 
công nghiẹp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thế kỉ 21 là thế kỉ của tri thức, nhân loại 
bước vao một nén vẩn minh huy hoàng hơn. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thử 
thách. Chữ "sức" trong vế câu tục ngữ: "gian nan thử sức" phải hiểu là tầm trí tuệ, 
bản lĩnh Việt Nam. Câu tục ngữ vãn mới mẻ và sâu sắc biết bao ! 

Bài thứ tư 

Bình luận câu ca dao: 

"Ai ơi giữ chí cho bền, 

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai!". 

Bà! làm 

Trong dòng chảy thời gian hàng ngàn năm, hàng trăm năm sẽ có bao sự kiện, 
bao chuyện đời bị phủ mờ, bị quên lãng. Thế nhưng lại có một sự kì lạ, là những 
câu nói dân gian, nhất là ca dao tục ngữ cứ đậu lại trong lòng, gợi nhớ gợi thương, 
nhắc nhở ta bao điều. 

Xã hội biến động không ngừng, lòng người luôn đổi thay, đến một phút giây 
nào đó, trước những trắc trở, tình huống gai góc trong cuộc sống, những vấn đề cần 
giải đáp, thì bất chợt những câu tục ngữ, ca dao ấy liền vụt hiện, làm sáng lên trong 
tâm hổn ta bao ý tưởng đẹp, bao gợi ý hay. Câu ca dao dưới đây là một ví dụ: 

"Ai ơi giữ chí cho bển, 

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai!". 

Hai tiếng "ai ơi" cất lên làm cho câu ca dao trở thành một tiếng gọi đàn tha 
thiết. Ba chữ "ai" cùng xuất hiện nối tiếp, hô ứng đều là đại từ nhân xưng phiếm 
chỉ. Chữ "ai" trong câu ca thứ nhất là đại từ nhân xưng chỉ ngôi thứ 2, có thể là anh, 
chị, hoặc mỗi chúng ta, người trực tiếp nhận lời nhắn gọi. Hai chữ "ai" trong câu ca 
thứ hai chỉ người đời gần xa, là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. 


243 



Trong ngôn ngữ dân tộc, chữ "chi” trong câu "Ai ơi giữ chí cho hồn" có nhiều 
nghĩa như ý chí, chí khí, chí hướng, nói lên sức mạnh tinh thần quyết không thay 
đổi. Chữ "hến" chỉ sự dẻo dai, bền vững, giữ vững được lâu dài, không biên đổi, 
không suy yếu, dù có bị tác động bất lợi từ bên ngoài. "Giữ chí cho hển" nghĩa là 
quyêt tâm giữ vững ý chí, không nao núng, không thay đổi trước mọi khó khan trở 
ngại, quyết thực hiện mục đích cao đẹp của mình. 

Câu thứ hai nói về thiên hạ, nói về những sự việc khách quan đang diễn ra, và 
"ai ơi" hãy bình tâm "giữ chí cho hên" trước những sự việc đó: 

"Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai". 

"Hướng" là phương hướng, chí hướng. "Nền" là nền tảng, là cơ sở. Làm nhà 
thì phải xem hướng, đắp nền để nhà cửa bển vững, thoáng mát, mĩ quan. Tục ngữ có 
câu: "đăp nên xây nhà, đi xa trông hướng". Hướng và nền chỉ sự bền vững, tính mục 
đích trong làm ăn, trong sinh sống của mỗi người. Những kẻ "xoay hướng đổi nền" 
là những con người không có chí hướng bền vững, hay thay đổi, dao động trong 
cuộc sống. Vì thế mới có thành ngữ: "xoay như xoay chong chống". Bốn chữ: "dù 
ai, mặc ai" nhắc nhở một cách ứng xử, nói lên một thái độ phủ định, khuyên nhủ 
mọi người đìmg dao động, không nên lệ thuộc vào hành động thiên hạ, việc làm của 
người ta thì mặc kệ người ta, đừng có a dua, bắt chước một cách vội vã, thiếu cân 
nhắc, tính toán. 

Tóm lại, câu ca dao "Ai ơi giữ chí cho hền - Dù ai xoay hướng đổi nén mặc * 
ai" nêu lên một lời khuyên chân thành, một bài học về giữ vững ý chí, chí hướng 
của mình, bản lĩnh của mình, quyết tâm hành động để thực hiện tốt đẹp mục tiêu 
của mình đã đề ra. Không nên bị động, dao động vì thiên hạ mà nhựt chí, ngã lò>ng. 

"Giữ chí cho hên" vô cùng quan trọng. Đưừng đời nhiều khó khăn thử th ách. 
Vạn sự khởi đầu nan. Việc học hành, việc làm ăn, kinh doanh buôn bán, công tác 
nghiên cứu khoa học, v.v... đều phải có mục đích, có kế hoạch, đâu có thể tuỳ tiện 
được. Có mục đích, có kế hoạch chưa đủ mà còn cần phải có nghị lực, có ý chú để 
đương đẩu vốri mọi khó khăn, dũng cảm vượt qua mọi thử thách, trở ngại thì móýi có 
thể giành thắng lợi. 

Phải biết giữ thí cho bền. Cuộc đời không bao giờ nuông chiều hoặc "'bày 
cô" cho những kẻ thiếu bản lĩnh, yếu hèn, sống bị động, dao động. Thiên hạ trăm 
người trăm ý, vạn người vạn ý. Khen chê phải, trái; bình luận đúng, sai là chuiyện 
đời mà ta thường nghe thấy. Nhiều người bị hỏng việc vì dao động khi nhìn thấy 
thièn hạ "xoay hướng đổi nền". Có người bị tan tành cả cơ nghiệp như anh thợ mộc 
ngày xưa "đẽo cày giữa đường" là vậy ! 

Sống giữa cuộc đời, ta phải biết bình tâm lắng nghe ý kiến mọi ngườ, phải 
đê ý xem xét hành động "xoay hướng đổi nền" của thiên hạ. Chính trong hoàn Cỉảnh 
ấy, trí tuệ ta thêm sáng suốt, ý chí ta thêm sắt đá, quyết tâm ta càng thêm cao, Cíông 
việc sẽ hoàn thành tốt đẹp. Ý chí, chí hướng là phẩm chất cao quý hàng đầu caa con 
người chân chính. Vì thế, Bác Hồ đã dạy thanh niên: 

"Không cố việc gì khó, 

Chỉ sợ lòng không hên. 

Đào núi và đắp hiển, 

Quyết chí ắt làm nên". 


244 



Hình như câu ca dao này còn ngụ ý nêu lên bài học biết giữ vững sự thuỷ 
chung son sắt trong tình yêu ? Nó cung tương tự như bài ca dao: 

"Dù ai nói đông nói tây, 

Thì ta cũng vững như cây giữa rừng. 

Dù ai nói ngả nói nghiêng 
Lòng ta cũng vững như kiềng ha chán". 

'Ai ƠI giữ chí cho bển - Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai” là tình cảm, tư 
tưởng, trí tuệ dãn gian, là sản phẩm tinh thần của một nền sản xuất tiểu nông nhỏ 
bé, khép kín. Ý chí, chí hướng là phẩm chất cao quý, nhưng chưa đủ. Con người 
còn cần phải có trí tuệ thông minh sáng suốt. Có chí hướng, có ý chí nhưng không 
được bảo thủ, tự coi mình là "nhất thiên hạ". Phải sáng suốt, tỉnh táo phân biệt 
đúng, sai, cái tiên bộ, lạc hậu và cái lỗi thời. Biết gạt bỏ cái hạn chế của mình, thấy 
rõ cái sở đoản của mình, biết khiêm tốn học hỏi cái hay, cái tốt đẹp của thiên hạ 
mới là con người thức thời, khôn ngoan. Đổi mới, hòa nhập xu thế cùa thời đại. 
Không thể đóng cửa tự khép kín mình mà phải vừa học hỏi cái tinh hoa của người, 
vừa dám đem cái tốt đẹp của mình để thi thố tài năng với thiên hạ. 

Nhân loại đã bước vào thiên niên kỉ mới, thời đại của nền văn minh tri thức. 
Chủ quan, tự mãn, duy ý chí là những tư tưởng phải khắc phục. Sống trong xã hội 
mới, xã hội của nền sản xuất công nghiệp hoá và hiện đại hoá, câu ca dao trên đây 
là một bài học bô ích cho mỗi chúng ta trong việc trau dồi phẩm chất ý chí, xác 
định chí hương, nêu cao quyết tâm trong hành động, trong học tập và lao động. 
Thời đại của nền văn minh tri thức, với những phát minh kì diệu về tin học, về võ 
trụ, về sinh học,... ta nên nhớ và nên biết, cùng với sức mạnh của ỷ chí là sức mạnh 
của trí tuệ. Vì thế, tuổi trẻ phải biết học tập một cách thông minh và sáng tạo, biết 
đổi mới nội dung và phương pháp học tập. 

Ca dao dân ca đã cùng sữa mẹ và lời ru của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ 
mồi chúng ta. Cho nên phải biêt học ca dao. Phải biết nói bằng ca dao. Và còn phải 
biôt suy nghĩ từ ca dao, suy nghĩ một cách mới mẻ. Câu ca dao: 

"Ai ơi giữ chí cho bền, 

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai !". 
càng đọc ta càng cảm thấy thú vị. 


245 



MỊJC LỊJC 


PHẦN THỨ NHẤT: HỌC KÌ I 

Bài số 1 

cổng trường mở ra 

5 

Bài sỏ 2 

Mẹ tôi 

12 

Bài số 3 

Cuộc chia tay của những con húp hê 

18 

Bài số 4 

Gi dao, dân ca k % 

22 

Bài số 5 

Gi dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình 

28 

Bài số 6 

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người 

30 

Bài sô 7 

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (tiếp theo) 

37 

Bài số 8 

Những câu hát than thân 

39 

Bài số 9 

Những câu hát châm biếm 

45 

Bài số 10 

Ôn tập về ca dao, dân ca 

48 

Bài số 11 

Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam) 

57 

Bài số 12 

Tụng giá hoàn kình sư (Phò giá về kinh) 

63 

Bài số 13 

Thiên Trường vãn vọng (Buổi chiều đíừig ở phủ Thiên Trường trông ra) 

71 

Bài số 14 

Côn Sơn ca (Bài ca Côn Sơn) 

79 

Bài số 15 

Sau phút chia li (Trích “Chinh phụ ngâm”) 

91 

Bài số 16 

Bánh trôi nước 

99 

Bài số 17 

Qua Đèo Ngang 

105 

Bài số 18 

Bạn đến chơi nhà 

120 

Bài số 19 

Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn hộc hố) 

127 

Bài số 20 

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) 

131 

Bàỉ số 21 

Phong Kiều da hạc 

136 

Bài số 22 

Hổi hương ngẫu thư (Ngầu nhiêạ viết nhân buổi mới về quê) 

140 

Bài số 23 

Mao ốc vị thu phong sà phú ca (Bài ca nhủ tranh hi gió thu phá)) 

145 

Bài số 24 

Thơ Đường 

151 

Bài số 25 

Cảnh khuya 

153 

Bài số 26 

Nguyên tiêu (Râm thúng giêng) 

161 

Bài số 27 

Tiếng gà trưa 

m 

Bài số 28 

Một thứ quà của lúa non: Cốm 

174 

Bài số 29 

Sài Gòn tôi yêu 

178 

Bài số 30 

Mùa xuân của tôi (Trích ‘Thương nhớ mười hai”) 

180 


246 

























































PHÂN THỨ HAI: HỌC KÌ I 


Bài số 31 

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 

183 

Bài số 32 

Tục ngữ vể con người và xã hội 

192 

Bài số 33 

Giải thích một số câu tục ngữ nói về cần kiêm . 

200 

Bài số 34 

Giải thích một số câu tục ngữ về việc học 

203 

Bàỉ sỏ 35 

Tinh thẩn yêu nước của nhân dân ta 

205 

Bài số 36 

Sự giàu đẹp cùa tiếng Việt 

207 

Bài sô 37 

Đức tính giản dị của Bác Hồ 

208 

Bàỉ sỏ 38 

Ý nghĩa vãn chương 

210 

Bài sỏ 39 

Sống chết mặc bay 

212 

Bài sỏ 40 

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu 

214 

Bài sỏ 41 

Ca Huế trên sông Hương 

215 

Bài sô 42 

Nỗi oan hại chồng (Trích chèo “Quan Ảm Thị Kính”) 

219 

ị PH ẦN THỨ BA: BÀI TẬP LÀM VĂN THEO CHƯƠNG TRÌNH NV 7 

Bài số .43 

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả 

221 

Bài số 44 

Viết bài tập làm vãn số 2 - Văn biểu cảm 

226 

Bài sô 45 

Viết bài tập làm văn số 3 - Vàn biểu cảm 

228 

Bài sô 46 

Đẻ kiểm tra cuối học kì I 

233 

Bài số 47 

Viêt bài tập làm văn số 5 - Vàn lập luận chứng minh 

236 

Bài sô 48 

Viết bài tập làm vãn số 6 - Văn lập luận giải thích 

238 



247 

































NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9715011. Fax: (04) 9714899 

* * * 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc: PHÙNG Qưốc BẢO 

Tổng biên tập: NGUYỄN BÁ THÀNH 


Biên tập: THÚY HẰNG - HOÀNG XUÂN 

Chế bản: Nhà sách HồNG ÂN 

Trình bày bia: VIỆT PHƯƠNG 


207 ĐỀ VÀ BÀI VĂN 7 THCS 

Mã số: 2L - 245ĐH2007 

In 3.000 cuốn, khổ 16 X 24cm tại Công ti TNHH In Bao Bì Phong Tân - TP. Hổ Chí Minh. 

Số xuất bản: 914 - 2007/CXB/05 - 153/ĐHQGHN, ngày 14/11/2007. 

Quyết định xuất bản số: 698 LK/XB. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2007. 



